TS. ĐINH VĂN MẬU 
TS. PHẠM HÔNG THÁI 


LÝ LUẬN CHUNG. 
VỀ NHÀ NƯỚC 
VÀ PHÁP LUẬT 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP ĐỒNG NẠI 


TS. PHẠM HỒNG THÁI 
TS. ĐINH VĂN MẬU 


LÝ LUẬN (HUNG 
VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP ĐỒNG NAI 


Lời nhà xuất bản 
Lý luện chung uề nhà nước uà pháp luật là khoa học pháp 
lý cơ sở, là môn học mang tính chính trị - pháp lý. Lý luôn 
chung uề nhà nước uà pháp luật là cơ sở phương pháp luận để 
nghiên cứu cúc uốn đề thực tiễn uề nhà nước uà phúp luột, đồng 
thời là phương phúp luận để nghiên cứu các khoa học pháp lý 
chuyên ngành. 


Nhà nước 0à pháp luột là những hiện tượng rết “nhậy cảm” 
uới đời sống chính trị - xã hội. Những thay đổi của cuộc sống 
chính trị - xã hội đều trực tiếp làm thay đổi đời sống nhà nước 
uà pháp luột. Điều đó đòi hải phải đổi mới nhận thức uề nhà 
nước uà pháp luật. 

Để biên soạn, cúc tác giả dựa trên cơ sở lý luận Mác - 
Lânin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm đổi mới của 
Đảng ta uề nhà nước uà phóp luột uà bằng kính nghiệm thực 
tiễn nhiều năm nghiên cứu uò giảng dạy môn lý luộn chung uề 
nhà nước uà pháp luật. Nhù xuất bản Tổng hợp Đồng Nai xuốt 
bản cuốn “Lý luận chung về nhà nước và pháp luật”. 

Cuốn sách gồm 25 chương được chia thành ba phần: 

- Phần mở đầu 

- Phần thứ nhất: Lý luận chung uề nhà nước 

- Phần thứ hai: Lý luận chung uề pháp luật 

Nhà nước uà phúp luật là hai hiện tượng xũ hội phức tạp, 
đa dụng, phong phú, còn có nhiều uấn đề đang tranh luận, đôi 


khi chứa đựng có những quan điểm trúi ngược nhau, 0ì 0uậy 
không trúnh khỏi những hạn chế khi nghiên cứu. Nhà xuốt bản 


Uuờ cức tác giả rất mong được sự góp ý của độc giủ. Xin giải 
thiệu cuốn sách cùng bạn đọc, 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP ĐỒNG NAI 


Phần mở đầu 


Chương Ï 


KHÁI QUÁT CỦA LÝ LUẬN CHUNG 
VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 


I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA LÝ LUẬN CHUNG VỀ 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 


1. ký luận chung về nhà nước và pháp luật là môn 
học thuộc khoa học chính trị pháp lý nghiên cứu 
đồng thời cả nhà nước và pháp luật 


Nhà nước và pháp luật là những bộ phận của thượng tầng 
kiến trúc có quan hệ mật thiết với nhau, không tách rời nhau, 
tồn tại không thể thiếu nhau. Vì thế, những quy luật chung, cơ 
bản của cả hai hiện tượng. nhà nước và pháp luật đều được 
nghiên cứu chung trong một môn khoa học - lý luận chung về 
nhà nước và pháp luật. 


Trong sự xuất hiện và phát triển, giữa nhà nước và pháp 
luật có mối quan hệ bứu cơ, chúng tạo thành hạt nhân chính 
trị - pháp lý của thượng tàng kiến trúc của xã hội. nhà nước 
không thể tồn tại thiếu pháp luật, bởi vì theo nghĩa chung nhất 
nhà nước là một tổ chức có hệ thống cơ cấu nhân Sự trên cơ 
sở một trật tự pháp lý được hình thành từ nhứng quy định của 
pháp luật. Và ngược lại, pháp luật là sản phẩm của quyền lực 


nhà nước, thể hiện ý chí hợp quy luật và điều kiện khách quan 
do nhà nước nhận thức được, nhưng chính nhà nước lại lệ thuộc 
vào pháp luật xuất phát từ nguyên tắc xã hội hợp pháp. 


Như vậy, những quy luật đặc thù của sự phát triển, những 
thuộc tính chung, những biểu hiện quan trọng nhất của nhà 
nước và pháp luật cấu thành đối tượng nghiên cứu của lý luận 
chung về nhà nước và pháp luật. 


2. Tuy nhiên, nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng 
có những thuộc tính và đời sống riêng của mình 


Để làm sâu sắc phương diện lý luận về tính quy luật riêng 
có, những thuộc tính riêng của mỗi hiện tượng, cần thiết phải 
nghiên cứu riêng hai hiện tượng : nhà nước và pháp luật. 


Khi nghiên cứu nhà nước cũng như pháp luật cần nắm vửng 
hệ thống tri thức chung sau: 


- Thứ nhất, các khái niệm, phạm trù về nguồn gốc, bản 
chất, chức năng, hình thức, vai trò, giá trị xã hội của nhà nước 
hoặc pháp luật. 


- Thứ hơi, hệ thống các tri thức chung về nhà nước hoặc 
pháp luật trong lịch sử: pháp luật chiếm hữu nô lệ, phong kiến, 
tư sản. 


- Thứ ba, hệ thống các trì thức chưng của kiểu nhà nước 
hoặc pháp luật xã hội chủ nghĩa. Từ pháp luật xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam để hình thành nhứng khái niệm, nhúng phạm trù thể 
hiện các mặt khác nhau của pháp luật xã hội chủ nghĩa như: 
quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, áp dụng pháp luật, ý 
thức pháp luật và văn hóa pháp lý, hệ thống pháp luật, hình 
thức của pháp luật, sáng tạo pháp luật, pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, trật tự pháp luật. 


Hệ thống các tri thức nói trên là các tri thức chung, vai 


trò chủ đạo, hướng dẫn, nền tảng cho việc nghiên cứu các khoa 
học pháp lý chuyên ngành, và khoa học pháp lý ứng dụng. Nó 
cũng là hệ thống tri thức lý luận cần thiết cho hoạt động quản 
lý nhà nước. 


3. Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội 
đa dạng và phức tạp, được nghiên cứu bởi nhiều 
ngành khoa học pháp lý 


Hệ thống các khoa học pháp lý là một chỉnh thể tạo nên 
một lĩnh vực chuyên biệt của nhận thức đó là luật học. Luật 
học được chia ra ba nhóm: 


Thứ nhất, các khoa học lý luận - lịch sử pháp lý gồm: lý 
luận chung về nhà nước và pháp luật, lịch sử nhà nước và pháp 
luật, lịch sử các học thuyết chính trị - pháp lý. 


Thứ hai, các khoa học pháp lý chuyên ngành gồm: luật nhà 
nước, luật hành chính, luật tài chính, luật lao động, luật dân 
sự, luật tố tụng hình sự v.v... 


Thứ ba, các khoa học pháp lý ứng dụng gồm: điều tra tội 
phạm, thống kê tư pháp, tâm lý tư pháp, tội phạm học v.v... 

Giữa lý luận chung về nhà nước và pháp luật và các khoa 
học pháp lý khác có mối liên hệ biện chứng. Trong các khoa 
học pháp lý, lý luận chung về nhà nước và pháp luật là khoa 
học pháp lý cơ sở. Những kết luận của nó tạo nên cơ sở lý luận 
để các ngành khoa học pháp lý khác nghiên cứu đối tượng của 
mình. Những kết luận, nguyên lý của lý luận chung vê nhà nước 
và pháp luật được áp dụng trong nghiên cứu các vấn đề riêng 
biệt của các ngành luật. Lý luận chung về nhà nước và pháp 
luật không chỉ có vai trò khoa học cơ sở mà còn là khoa học 
pháp lý có tính chất phương pháp luận. 


Lý luận chung về nhà nước và pháp luật dựa trên nhứng 
tư liệu cụ thể của các khoa học pháp lý chuyên ngành, ứng dụng 


10 


để khái quát nâng lên thành những nguyên lý, những phạm trù 
lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Ngược lại, những kiến 
thức của lý luận chung về nhà nước và pháp luật lại được các 
khoa học pháp lý chuyên ngành và ứng dụng sử dụng với tư 
cách là nhứng nguyên tắc hướng dẫn để nghiên cứu sâu hơn đối 
tượng của mình. 


Lịch sử nhà nước và pháp luật và lịch sử các học thuyết 
chính trị là nhứng khoa học rất gân gũi với lý luận chung về 
nhà nước và pháp luật. Lịch sử nhà nước và pháp luật và lịch 
sử các học thuyết chính trị cùng nghiên cứu nhà nước, pháp 
luật và sự phát triển của các học thuyết chính trị nói chung. 
Trên cơ sở các sự kiện lịch sử thực tế trong sự phát triển của 
nhà nước và pháp luật từ khi chúng ra đời tới nay, sự phát 
triển, tích lũy các kiến thức chính trị - pháp lý, tính nhiều vẻ 
của nhà nước và pháp luật ở từng nước trong từng giai đoạn 
lịch sử. Còn lý luận chung vê #hà nước và pháp luật dựa vào 
những tư liệu do khoa học lịch sử nhà nước và pháp luật, lịch 
sử các học thuyết chính trị - pháp lý cưng cấp để xác định quan 
điểm tiếp cận và định hướng cho sự nghiên cứu lịch sử nhà 
nước và pháp luật, và lịch sử các học thuyết chính trị và để 
nhận thức sâu sắc và đúng đắn bản chất, quy luật phát triển 
của các hiện tượng nhà nước và pháp luật. 


Tóm lại, các khoa học pháp lý nghiên cứu những mặt, 
những thuộc tính, những bộ phận cụ thể hoặc lịch sử phát triển 
của nhà nước và pháp luật. Còn lý luận chung về nhà nước và 
pháp luật nghiên cứu những thuộc tính cơ bản, chung nhất của 
nhà nước và pháp luật, bản chất, vai trò xã hội, những quy luật 
đặc thù của sự xuất hiện, biến đổi, nhứng hình thức tồn tại và 
phát triển cơ bản của chúng. 


Lý luận chung về nhà nước và pháp luật có vị trí đặc biệt 
trong khoa học pháp lý. Bởi vì nó xác định đặc tính của đối 


11 


tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của các môn khoa 
học chính trị - pháp lý khác, phạm trù cơ bản của lý luận về 
nhà nước và pháp luật để xây dựng và làm phong phú thêm tri 
thức của khoa học của mình. Do vậy, lý luận chung về nhà nước 
và pháp luật là khoa học có vai trò là phương pháp luận đối với 
các môn học chính trị - pháp lý khác. 


4. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật tòn tại 
và phát triển trong mối liên hệ với hệ thống kiến 
thức chung của khoa học xã hội 


Nghiên cứu nhà nước và pháp luật không chỉ giới hạn ở 
những khái niệm pháp lý thuần túy, nhà nước và pháp luật là 
nhứng vấn đề cụ thể có mối liên hệ chặt chẽ với các hiện tượng 
khác của nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội 
được các khoa học xã hội nghiên cứu từ những góc độ khác 
nhau. Bởi thế, trong nghiên cứu nhà nước và pháp luật, lý luận 
chung về nhà nước và pháp luật phải dựa vào tổng thể nhứng 
kiến thức khoa học, dựa vào phương pháp của nhiều khoa học 
xã hội đặc biệt là liên hệ với triết học, kinh tế học chính trị và 
chính trị học. 


Triết học (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy 
vật lịch sử) với tính cách là cơ sở thể giới quan của khoa học 
hiện đại có vai trò đặc biệt to lớn đối với lý luận chung về nhà 
nước và pháp luật. Về thực chất, lý luận chung về nhà nước và 
pháp luật là sự tiếp xúc trực tiếp của chủ nghĩa duy vật lịch 
sử. Nó phát triển và cụ thể hóa những nguyên lý triết học chung 
của chủ nghĩa duy vật lịch sử về bản chất của nhà nước và pháp 
luật, sự tác động qua lại của nhà nước và pháp luật với cơ sở 
kinh tế và sự biến đổi của chúng theo sự phát triển của đời 
sống xã hội. Tuy nhiên, chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách 
là một bộ phận của triết học là khoa học về các quy luật chung 
nhất của sự phát triển của tất cả các hiện tượng xã hội, còn 


12 


đối tượng của lý luận chung về nhà nước và pháp luật chỉ là 
những quy luật của một bộ phận các hiện tượng xã hội ấy, đó 
là nhà nước và pháp luật. 


Kinh tế học chính trị là khoa học về những quy luật quan 
hệ sản xuất - cơ sở kinh tế của xã hội. Những khái niệm của 
kinh tế học chính trị như: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, 
sở hữu, v.v... có ý nghĩa to lớn đối với lý luận chung về nhà 
nước và pháp luật. Nhưng lý luận chung về nhà nước và pháp 
luật được phân biệt với kinh tế học chính trị ở chỗ: đối tượng 
của nó là nhứng hiện tượng thuộc thượng tầng kiến trúc có liên 
hệ với hạ tầng cơ sở - cơ sở kinh tế của xã hội. 


Chính trị học nghiên cứu các quy luật và tính quy luật 
trong sự hình thành, phát triển của chính trị, của quyền lực 
chính trị, quyền lực nhà nước cùng những cơ chế, phương thức, 
cách thức sử dụng các quy luật đó trong xã hội được tổ chức 
thành nhà nước. Khách thể nghiên cứu của chính trị học là tất 
cả nhứng gì mà khi giải quyết chúng liên quan đến lợi ích giai 
cấp, lợi ích quốc gia. Có thể hiểu chính trị là mối quan hệ giứửa 
các giai cấp, các cộng đồng, các quốc gia, các dân tộc; là sự 
tham gia của nhân dân vào giải quyết công việc của nhà nước 
và xã hội, là tổng hợp nhứng phương hướng, nhứng mục tiêu 
được quy định bởi lợi ích cơ bản của giai cấp, của đắng phái; là 
hoạt động thực tiển chính trị của các giai cấp, các đảng phải, 
nhà nước để thực hiện đường lối đã được lựa chọn nhằm đạt 
được mục tiêu đã đề ra. Khách thể nghiên cứu của lý luận chung 
về nhà nước và pháp luật chỉ là nhà nước và pháp luật với tính 
cách là một bộ phận của đời sống chính trị. Nghiên cứu nhà 
nước và pháp luật, lý luận chung về nhà nước và pháp luật cần 
sử dụng nhứng khái niệm của chính trị học như: quyền lực 
chính trị, quyền lực nhà nước, quyên lực nhân dân, quan hệ 
chính trị, quan hệ giai cấp, đảng phái, v.v... 


13 


II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LÝ LUẬN CHUNG VỀ 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 


Lý luận chung về nhà nước và pháp luật lấy chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; phép biện chứng 
duy vật làm phương pháp nghiên cứu. Điều đó có nghĩa là: 

- Thứ nhất, nghiền cứu nhà nước và pháp luật phải xuất 
phát từ tính thứ nhất - tính vật chất của đời sống xã hội, coi 
đồ là nguồn gốc sâu xa và suy cho cùng quyết định sự xuất 
hiện, tồn tại, phát triển của nhà nước và pháp luật và chúng 
tác động trở lại với kinh tế - xã hội. 

- Thứ hai, khi nghiên cứu cần phải xem xét sự tồn tại, 
phát triển, thay đổi cúa nhà nước và pháp luật trong mối quan 
hệ biện chứng với các hiện tượng của thượng tầng kiến trúc 
khác... 

- Thứ ba, chú trọng mối quan hệ thống nhất, tác động lẫn 
nhau giữa hai hiện tượng : nhà nước và pháp luật. 

Tuy nhiên việc sử dụng phép biện chứng duy vật trong 
nghiên cứu pháp luật cần chú ý một số điểm cơ bản đặc thù 
sau đây: 

- Thứ nhối, việc nghiên cứu nhà nước và pháp luật, đặc 
biệt trong điêu kiện đổi mới cơ chế kinh tế hiện nay, cần phải 
chú ý mối quan hệ không tách rời với các quan hệ kinh tế, với 
các quan hệ sở hứu. 8o với các bộ phận khác của thượng tầng 
kiến trúc, nhà nước và pháp luật có tính “trội” hơn trong mối 
quan hệ với kinh tế, với các quan hệ kinh tế - xã hội. Có vậy, 
mới thấy hết các thuộc tính, giá trị của nhà nước và pháp luật 
và phát huy được vai trò và hiệu quả của chúng trong đời sống 
xã hội. 

- Thứ hai, nghiên cứu nhà nước và pháp luật trong sự phát 
triển của các điều kiện lịch sử cụ thể nhà nước là tổ chức quyền 


14 


lực chính trị của quốc gia trong một giai đoạn lịch sử cụ thể. 
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung 
với tư cách là nhứng chàn lý để bỏ qua và vượt lên những yếu 
tố ngẫu nhiên. Mà chân lý lại luôn luôn là cụ thể. Vì thế, nghiên 
cứu chúng phải gắn với các điều kiện lịch sử cụ thể. Một mặt, 
phải kế thừa các thành tựu của loài người trong lý luận về nhà 
nước và pháp luật; mặt khác, phải bám sát thực tiễn lịch sử cụ 
thể trong giai đoạn phát triển đất nước, của các quan hệ xã hội 
cụ thể, chống giáo điều, rập khuôn, máy móc. 


- Thứ ba, nghiên cứu nhà nước và pháp luật phải trong 
trạng thái “động”, trạng thái vận động và phát triển của chính 
nó. Phải từ thực tiễn thực hiện quyền lực nhà nước, hoạt động 
sáng tạo pháp luật, bảo vệ và áp dụng pháp luật của các cơ quan 
nhà nước để hình thành, bổ sưng và phát triển hệ thống các 
khái niệm, phạm trù lý luận chung, chỉ đạo hoạt động thực tiễn. 
Khắc phục tình trạng nghiên cứu trong trạng thái “tĩnh” 
(nghiên cứu nhà nước và pháp luật chỉ trên các trang công báo, 
trên pháp luật thực định). Pháp luật so với nhà nước “động” 
hơn nhiều, lại càng phải nghiên cứu pháp luật trong hành động. 
Hệ thống các kbái niệm, phạm trù của lý luận chung về nhà 
nước và pháp luật với tư cách là các tiêu chuẩn của chân lý, 
của các kết luận khoa học, tính đúng đắn của chúng phải được 
kiểm nghiệm trong thực tiễn, trong đời sống của chúng. 


- Thứ i, nghiên cứu nhà nước và pháp luật hơn bất kỳ 
hiện tượng nào khác phải sử dụng phương pháp hệ thống. Bởi 
vì chúng không những tồn tại và phát huy vai trò, hiệu quả của 
mình trong mối quan hệ hệ thống với các hiện tượng gần gũi 
chúng như chính trị, tôn giáo truyền thống dân tộc... mà ngay 
bản thân chúng cúng có cấu trúc hệ thống rất phức tạp với 
nhiều tầng, cấp khác nhau. Ví dụ nghiên cứu pháp luật chẳng 
những phải đặt nó trong mối quan hệ với hệ thống các quy 


15 


phạm xã hội (như quy phạm đạo đức, tập quán, tôn giáo, chính 
trị - xã hội) để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống trong 
việc điều chỉnh các quán hệ xã hội, mà còn phải mổ xẻ chính 
bản thân nó để tìm hiểu cấu trúc phức tạp của nó với tư cách 
là cấu trúc hệ thống (ví như ngay một quy phạm pháp luật - tế 
bào của pháp luật cũng có cấu trúc hệ thống từ các bộ phận 
nhỏ hơn như giả định, quy định và chế tài). 


- Thứ năm, nghiên cứu nhà nước và pháp luật phải sử dụng 
rộng rãi phương pháp xã hội học và phương pháp tâm lý xã hội 
để tìm hiểu sâu sắc bản chất, vai trò, giá trị xã hội của chúng 
trong đời sống nhà nước và pháp luật hơn bất kỳ hiện tượng 
nào của đời sống xã hội gắn bó chặt chẽ với các thành viên của 
xã hội, của cộng đồng và dân tộc. Bằng phương pháp điều tra 
xã hội và phân tích các yếu tố tâm lý mà hình thành, phát triển, 
bổ sung và hoàn thiện hệ thống các khái niệm và phạm trù của 
lý luận chung về nhà nước và pháp luật. 


Ngoài ra, cũng như các hiện tượng khác của đời sống xã 
hội, nghiên cứu nhà nước và pháp luật còn phải sử dụng phương 
pháp trừu tượng khoa học, phân tích và tổng hợp, quy nạp và 
diễn dịch, phân tích, so sánh v.v... 


- Phương phúp trừu tượng khoa học có vali trò quan trọng 
trong nghiên cứu nhà nước và pháp luật. Bằng trừu tượng hóa, 
gạt bỏ những hiện tượng bề ngoài, những cái ngẫu nhiên, thoáng 
qua, không ổn định để đi vào cái chung, cái tất yếu, ổn định, 
bản chất, tức là quy luật của khách thể. Lý luận chung về nhà 
nước và pháp luật là một khoa học lý luận, do đó, để tạo nên 
hệ thống kiến thức có tính khái quát, tất yếu phải sử dụng 
phương pháp trừu tượng khoa học. 


- Phương pháp phân tích uà tổng hợp được sử dụng trong 
nghiên cứu nhà nước và pháp luật. Phân tích là phương pháp 
phân chia cái toàn thể hay hiện tượng phức tạp ra thành nhứng 


16 


bộ phận hoặc những mặt, những yếu tố cấu thành đơn giản hơn. 
Nhờ phương pháp phân tích mà nhận thức một cách sâu sắc, 
từng góc cạnh của hiện tượng nhà nước và pháp luật. Tổng hợp 
là phương pháp liên kết, thống nhất lại các bộ phận, các yếu 
tế, các mặt đã được phân tích, vạch ra mối liên hệ của chúng 
nhằm nhận thức sự vật hiện tượng trong tính tổng thể. 


- Phương phúp quy nạp là đi từ nhận thức những sự vật 
riêng lẻ, từ những kinh nghiệm đến nhứng nguyên lý chung, 
tức là phương pháp đi từ cái riêng đến cái chung; diễn dịch là 
phương pháp đi từ những tri thức chung đến tri thức về cái 
riêng. 

- Phương phúp phân tích thuần túy quy phạm: Nghiên cứu 
các hiện tượng pháp lý, xử lý, phân loại làm sáng tỏ cấu trúc 
pháp lý của chúng, làm rõ mối quan hệ lôgic của các quy phạm 
pháp luật qua đó để khắc phục những mâu thuấn. 


- Phương pháp so sánh luật nghiên cứu các hiện tượng pháp 
lý bằng cách so sánh. So sánh Bộ luật Hình sự của nước ta với 
Bộ luật Hình sự của nước khác để thấy nhứng nét giống nhau, 
khác nhau, đặc thù của luật hình sự của mỗi nước. 5o sánh hiến 
pháp các nước để biểu rõ hơn hình thức chính thể, cấu trúc của 
các nước... 


Tóm lại, trong nghiên cứu nhà nước và pháp luật, để đạt 
tới những kết luận và nguyên lý khoa học phải tuân theo phương 
pháp luận Mác - Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa 
duy vật lịch sử và phép biện chứng duy vật) và cần sử dụng 
tổng thể các phương pháp nghiên cứu. Khi sử dụng các phương 
pháp nghiên cứu riêng, cân chú ý đến các quan điểm của phương 
pháp luận Mác - Lênin: quan điểm duy vật và quan điểm biện 
chứng. 


17 


HÍ. KHÁI QUÁT CÁC HỌC THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ „ 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 


Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng, quá trình lịch 
sử có vị trí đặc biệt quan trọng - trung tâm của quyền lực chính 
trị trong hệ thống chính trị của xã hội. Vì thế, ngay từ sau khi 
xuất hiện nhà nước và pháp luật thì đồng thời cũng hình thành 
những quan niệm, lý thuyết về những thực tế khách quan ấy. 
Cùng với quá trình phát triển của khoa học xã hội, các học 
thuyết về nhà nước và pháp luật ngày càng đa đạng, phong phú 
và có nhiều trường phái khác nhau. Nhưng trong giai đoạn hiện 
đại đang có hai dòng học thuyết cơ bản: học thuyết tự sản và 
học thuyết Mác-Lênin vê nhà nước và pháp luật. 


1. Các học thuyết tư sản về nhà nước và pháp luật 


Hầu hết các học thuyết trước Mác và phi mác-xít về nhà 
nước và pháp luật khi luận giải về sự xuất hiện, bản chất, chức 
năng, hình thức và sự vận động của nhà nước và pháp luật đều 
ít chú trọng đến hoặc tách biệt khỏi các điều kiện vật chất của 
đời sống xã hội và dường như không gắn với sự tồn tại khách 
quan của giai cấp, tầng lớp hoặc cuộc đấu tranh liên tục vì lợi 
ích giai cấp, dân tộc. 


Cơ sở đầu tiên mà các học thuyết trên đưa ra làm nguyên 
nhân cho sự xuất hiện, vận động và phát triển của các hiện 
tượng xã hội: nhà nước và pháp luật là yếu tố tỉnh thần. Trên 
cơ sở quan niệm tâm lý ấy đã xuất hiện nhứng học thuyết khác 
nhau về nhà nước và pháp luật, nhưng tựu trung chúng đều 
mang màu sắc duy tâm. 

Nhiều thuyết cho rằng nhà nước và pháp luật ra đời, tồn 
tại và phát triển là do nguyện vọng, ý chí của Chúa trời, của 
tâm lý con người. Chúa trời ban phát quyền lực cho cá nhân để 
thay mặt trời cai trị dân, chăn đân và ý chí quyền lực của cá 


18 


nhân ấy là ý nguyện của chúa trời, là pháp luật; ý nguyện của 
chúa trời được thể hiện trong các quy phạm thần linh không 
thể giải thích, chứng minh. Một số lý thuyết khác phần nào 
thoát ly được yếu tố tâm linh nhưng lại rơi vào chủ nghĩa đoàn 
kết, thỏa hiệp dựa trên quan niệm về lẽ công bằng, công lý vĩnh 
hằng giửa người và người. Các lý thuyết đó giải thích sự tồn tại 
của nhà nước và pháp luật với tư cách là tổ chức và phương 
thức điều hòa lợi ích của toàn xã hội như một trọng tài xã hội 
vô tư, tách ra khỏi đời sống, lợi ích. 


Kế thừa các học thuyết trên, các học thuyết hiện đại về 
nhà nước và pháp luật ở các nước tư bản đã đề cập tới các yếu 
tố khách quan của xã hội như là sự đối kháng, mâu thuẫn giữa 
cai trị và bị trị, quan hệ giđa người và người trong quốc gia, 
quốc tế, sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, nhưng những căn 
cứ có tính chất quyết định cho sự hình thành, tồn tại và phát 
triển của nhà nước và pháp luật là hạ tầng kinh tế xã hội, quan 
hệ giai cấp, mâu thuẫn có tính thời đại không được xem xét đầy 
đủ, khách quan. Các học giả của các lý thuyết tư sản hiện đại 
chủ yếu tập trung đến những mặt của đời sống thực tế nhằm 
phục vụ cho thế chế, lợi ích tư sản, nhưng ít luận giải nhứng 
đặc tính, những mối liên hệ cơ bản của chính thực tiền đó. Vì 
thế, các học thuyết đó thường thiếu tính toàn diện, không bao 
quát được các mặt, các thuộc tính có tính chất bản chất của sự 
vật. Chẳng hạn lý thuyết pháp luật thực định chỉ xem xét pháp 
luật xuất hiện, tồn tại từ nhà nước, cùng nhà nước; lý thuyết 
quy phạm học chỉ phân tích khía cạnh quy tắc xử sự của pháp 
luật, cho rằng pháp luật là quy phạm, hình thành từ quy phạm; 
các lý thuyết tâm lý tuyệt đối hóa mối liên hệ giữa hoạt động 
sáng tạo pháp luật và thực thi pháp luật với tâm lý con người 
nên chỉ chú ý tới yếu tố lê công bàng, công lý của pháp luật; 
lý thuyết xã hội học - pháp luật thường nhấn mạnh đến hành 
vi con người để hình thành các quan hệ xã hội; trọng tâm hành 


18 


vi đó là của thẩm phán, quan chức; lý luận nhà nước pháp quyền 
tư sản lại quá nhấn mạnh đến sự phục tùng quy phạm pháp 
luật của nhà nước tư sản. 


Để hiểu sâu sắc hơn các học thuyết tư sản về nhà nước và 
pháp luật, trước hết cân nghiên cứu một số học thuyết cơ bản 
về nhà nước. 


- Lý thuyết “nhà nước phúc lợi chung” ra đời sau Đại chiến thế 
giới lần thứ hai và có nội dung đối lập với lý thuyết “nhà nước 
là người lính gác đêm”. Nhà nước - lính gác đêm chỉ là người bảo 
vệ tư hứu và lợi ích công dân, không can thiệp vào kinh tế, xã 
hội. Nhưng lý thuyết nhà nước phúc lợi chung cho rằng nhà 
nước có khả năng điều chỉnh, can thiệp các quan hệ kinh tế - 
_xã hội, nhờ đó có thể giải quyết được các vấn đề xã hội, chịu 
trách nhiệm và quan tâm chung đến sự phát triển xã hội, phục 
vụ cho sự hưng thịnh chung của xã hội và quyền lợi từng cá 
nhân - thành viên của xã hội. nhà nước ấy không phân biệt đối 
xử với mọi giai cấp, tầng lớp, chỉ chăm lo đến lợi ích của tất 
cả. Từ đó, dường như nhà nước đã thay đổi về bản chất, nhà 
nước không còn là công cụ thống trị của giai cấp trở thành tổ 
chức phúc lợi chung, phục vụ cho các giá trị nhân đạo của xã 
hội và cá nhân. Để làm được điều đó nhà nước cần can thiệp 
vào đời sống kính tế, xã hội để khác phục, loại bả sự khủng 
hoảng, phân biệt nhằm bảo đảm và thỏa mân các nhu cầu xã 
hội: 

Hiện nay, lý thuyết nhà nước phúc lợi chung đang mất dần 
ý nghĩa thực tiễn. Sự phát triển khác thường của thị trường tư 
sản làm mất đi ảo tưởng vào vai trò can thiệp của nhà nước để 
giải quyết mọi vấn đề xã hội. Lý thuyết này được thay thế dân 
bằng lý thuyết khuyến khích lực lượng thị trường, thực hiện tư 
nhân hóa cơ sở kinh tế nhà nước, hạn chế sự can thiệp của nhà 
nước trong kinh tế, xã hội. 


z0 


- Lý thuyết nhà nước pháp quyền cổ điển do các học giả Pháp 
khởi xướng, được thể hiện trong Bách khoa thự “Lexikon”. Nội 
dung chính của lý thuyết đó là: cảm quyền phù hợp với ý chí 
của xã hội. Do vậy, phải có cơ quan đại diện được bầu cử tự do, 
thực hiện quyền lập pháp; thiết lập tòa án độc lập; thực hiện 
phân lập quyền lực nhà nước; hiến pháp bảo đảm bình đẳng 
công dân trước pháp luật và sở hữu tư nhân. . 


Nhưng khái niệm “nhà nước pháp quyên” chỉ được sử dụng 
trong các công trình của nhà luật học Đức Karl Weleker về hình 
thức nhà nước. Ông cho rằng nhà nước pháp quyền là công cụ 
phục tùng pháp luật, bảo vệ trật tự pháp luật, tư hữu và quyền, 
tự do, lợi ích công dân. 


Còn G.Ellinhek cho rằng nhà nước pháp quyền phải tự hạn 
chế mình bởi pháp luật hay pháp luật là sản phẩm của nhà nước 
để tự hạn chế quyền lực nhà nước. Vì thế, phải thừa nhận chủ 
quyền công dân. 


Lý thuyết nhà nước pháp quyền ngày nay có những thay. 
đổi. Nhưng các học giả tư sản đã quá đề cao vai trò của pháp 
luật, pháp luật như một giá trí thần linh có thể chứa trị mọi 
căn bệnh xã hội. Đạo luật là lẽ công bằng trên cơ sở ý chí Chúa 
Trời và quy luật tự nhiên. 


- Lý thuyết elft gồm nhiều trường phái khác nhau, nhưng tựu 
trung đều biện hộ cho quyên lực của một bộ phận (elít) của giới 
thượng lưu và các bộ phận đó là yếu tố cơ bản, tất yếu của hệ 
thống chính trị. Lý thuyết này ra sức chứng minh rằng bộ phận 
cầm quyền giới thượng lưu chính trị có khả năng nắm quyền 
lực nhà nước, ban hành chính sách, đường lối của nhà nước. 
Như vậy elít bao giờ cũng đứng ở vị trí trung tâm của đời sống 
chính trị và quyền lực thực tế luôn nằm trong tay e lít cầm 
quyền. 


21 


- Lý thuyết kỹ thuật ngự trị ra đời trong cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ. Các tác giả của lý thuyết này cho rằng trong 
xã hội công nghiệp hiện đại xuất hiện giai cấp quản trị gia, kỹ 
thuật gia lãnh đạo, điều hành các doanh nghiệp tư bản. Do vậy, 
các phương pháp đân chủ hiện tại trở nên lỗi thời vì nó cho 
phép cả người không có chuyên môn, kỹ thuật tham gia vào quá 
trình quản lý. Điều đó gây khó khăn cho giới cầm quyền ban 
hành các quyết sách sáng suốt. 


Lý thuyết kỹ thuật ngự trị được các tác giả của lý thuyết 
“xã hội hậu công nghiệp” tán đồng. Họ cho rằng tầng lớp tri 
thức khoa học là bộ phận nắm quyền lực nhà nước, nhờ đó có 
thể tổ chức được nền sản xuất hiện đại. 


- Lý thuyết đân chủ ứu nguyên xuất phát từ nhận định rằng 
trong xã hội tư sản hiện đại đang diễn ra sự “khuếch tán” quyền 
lực, nghĩa là quyền lực được thực hiện không chỉ bởi nhà nước, 
mà còn bằng các tổ chức của xã hội. nhà nước không còn là 
trung tâm của quyền lực chính trị, mà chỉ có vai trò như một 
trong những tổ chức bình đẳng với các hình thức tổ chức khác 
nhằm thể hiện chủ quyền nhân dân. Quan điểm đó của chủ 
nghĩa đa nguyên là lý luận làm cơ sở cho cai cách nhà nước 
thay đổi quan hệ đối kháng giữa tư sản với người lao động. 
Thông qua hệ thống biện pháp chính trị, pháp lý các mâu thuẫn 
giữa lực lượng thống trị và bị trị sẽ được điều hòa một cách 
êm thấm và nhà nước sẽ là công cụ để đạt tới sự cân bằng lợi 
ích. Như vậy, nhà nước là thiết chế dân chủ như một tổ chức 
đứng trên các mâu thuẫn và có vị trí trung lập trong giải quyết 
các xung đột ấy. Nhưng các học giả của thuyết đa nguyên quên 
rằng nhà nước không thể nào là thiết chế trung lập với chính 
trị, do vậy, đa nguyên chính trị và thiết chế nhà nước trong cơ 
chế đó không thể điều hòa, dàn xếp được các lợi ích có tính 
mâu thuẫn của các tầng lớp, giai cấp của xã hội. Từ đó, lý thuyết 


22 


đa nguyên chính trị chứa đựng sự ảo tưởng về một nhà nước có 
khả năng trung lập, có thể dàn xếp được các mâu thuẫn xã hội. 


Cùng với các lý thuyết về Nhà nước và gắn liền trong một 
thể thống nhất với các lý thuyết đó là các lý thuyết về pháp 
luật. 


- Trước hết phải kể đến lý thuyết “quyền tự nhiên” 


Lý thuyết này thừa nhận bên cạnh pháp luật thực định do 
nhà nước ban hành còn có một thứ quy phạm cao hơn là pháp 
luật tự nhiên. 


Đó là pháp luật xuất phát từ quyên tự nhiên vốn có của 
con người và các quyền đó là căn cứ để đánh giá pháp lưật thực 
định. Pháp luật thực định phải phù hợp với quyền tự nhiên, 
nhứng gì trái với nó không cần tôn trọng và không được xem 
là pháp luật. Lý thuyết này xuất phát từ quan niệm về một lẽ 
công bằng, công lý vĩnh cửu tồn tại trên một trật tự vũ trụ 
hay bản chất tự nhiên của con người. Vì thế, trật tự tự nhiên 
đang quy định hành vỉ xử sự của con người, các quy phạm điều 
chỉnh hành vi con người không phải được tạo ra thuần túy bởi 
nhà nước trong pháp luật thực định, mà chính là quy luật tự 
nhiên, là lý trí con người trong các khế ước xã hội và vì vậy 
chúng luôn đúng đắn và công bằng. 


- Chủ nghĩa pháp luật thực định ra đời đã phủ nhận lý thuyết 
quyền tự nhiên, coi nó như là sự phá boại trật tự hiện tại. Lý 
thuyết pháp luật thực định coi pháp luật là cái xuất phát từ chính 
quyền, được bảo đảm bằng sự cưỡng chế của quyên lực nhà nước. 

Tư tưởng của các học giả pháp luật thực định xuất phát 
từ quan niệm triết học thực định là khẳng định pháp luật là 
cái không thể nhận thức, pháp luật là sự tồn tại của chính nó, 
không cần sự minh chứng nào. Các nhà thực định đã tách pháp 


25 


luật ra khỏi đời sống kinh tế xã hội, ra khỏi quan hệ giai cấp, 
chỉ mô tả nó từ lôgic hình thức của các chế định pháp luật. từ 
đó, lý thuyết này đã tạo ra niềm tin quá mức vào nhà nước 
pháp quyền. 


Một trường phái nổi bật của chủ nghĩa pháp luật thực định 
là trường phái quy phạm học. Trường phái này nhấn mạnh rằng 
pháp luật không liên quan đến đời sống vật chất, quan hệ thực 
tiền mà sức mạnh của pháp luật nằm ngay trong đó. Mô hình 
hiệu lực của quy phạm cấp dưới dựa trên quy phạm cấp trên 
chứ không phải do các yếu tế hiện thực quy định; hiệu lực của 
hệ thống quy phạm nảy sinh từ quy phạm gốc; quy phạm cơ 
bản. Cơ sở hình thành nên quy phạm là các quy phạm đơn nhất 
quyết định của tòa án, hành chính và các hợp đồng. Vì vậy, 
chính tòa án cúng là người sáng tạo ra pháp luật. Từ đó, các 
tác giả hòa đồng nhà nước với pháp luật, chính là trật tự pháp 
lý. Rõ ràng, lý thuyết quy phạm mang nặng tính hình thức, 
phản ánh thiếu khách quan hiện tượng nhà nước và pháp luật, 
biến các hiện tượng đó thành cái phi thực tiễn, tách rời với đời 
sống khách quan. 


- Lý thuyết xã hội học pháp luật đối lập với lý thuyết pháp luật 
thực định, tập trung nghiên cứu việc thi hành pháp luật và các 
điều kiện tồn của pháp luật. Trường phái này đã đối lập pháp 
luật trong đạo luật với pháp luật sống - pháp luật do các liên 
minh xã hội tạo ra. Các quy phạm nhà nước chỉ là một phần, 
còn pháp luật sống chiếm phần quan trọng của pháp luật. Từ 
đó, khi xét xử các thẩm phán không chỉ lệ thuộc vào quy phạm 
nhà nước mà có thể dùng pháp luật sống để phán xét; trong quá 
_trình xét xử tòa án có quyên sáng tạo pháp luật. 


Theo lý thuyết này vai trò của các đạo luật không phải là 
cao nhất mà bị hòa lẫn, san bằng với các quy phạm xã hội, và 
quyết định áp dụng pháp luật. Thực chất các học giả của trường 


24 


phái xã hội học pháp luật đã biện minh cho hành động tự do 
của thẩm phán và sự tùy nghi của hành chính. 


Trường phái xã hội học pháp luật rất đa đạng. Môn phái 
chủ nghĩa đoàn kết xuất hiện giữa thế kỷ XX ở Pháp khẳng 
định sự tồn tại trong xã hội những quy phạm nhằm đoàn kết 
mọi người, không ai được vi phạm. Do vậy, nhà nước cần phải 
phát hiện ra các quy phạm ấy và thể hiện chúng đưới hình thức 
đạo luật. Các quy phạm pháp luật cao hơn nhà nước. Nếu như 
nhà lập pháp ban hành các quy định trái với tỉnh thần đoàn 
kết, tất yếu chúng sẽ không được tuân thủ và không đủ tư cách 
tham gia vào hệ thống quy phạm điều chỉnh quan hệ xã hội. 


Ngày nay lý thuyết đoàn kết vẫn thịnh hành ở chế độ tư 
sản. Các học giả tư sản khẳng định nó như là một căn cứ tư 
tưởng cho việc hoạch định chính sách, pháp luật. 


- Trường phái tâm lý học pháp luật xuất hiện đầu thế kỷ XX, 
mà đại biểu tiêu biểu nhất của nó là L.Petơrazitki. Ông cho rằng 
tâm lý con người xác định sự phát triển của xã hội, nhà nước, 
đạo đức, pháp luật. Quy phạm pháp luật ra đời từ cảm xúc, 
chính sự rung câm pháp luật ấy là cơ sở cho sự liên kết xã hội 
và tạo ra trật tự, ốn định. Cảm xúc pháp luật được chia thành: 
cảm xúc pháp luật thực định và cảm xúc pháp luật linh cảm. 
Pháp luật linh cảm là pháp luật tuyệt đối, pháp luật thực định 
là tương đối. Pháp luật thực định biến đổi đồng hành với sự 
thay đối của cảm xúc tâm lý. Như vậy, pháp luật là sản phẩm 
näy sinh trong đời sống tâm linh, trong tâm lý và trong sự hình 
dung của con người về quyền và trách nhiệm. 

Tóm lại ở một góc độ nhất định, các học thuyết vê nhà 
nước và pháp luật cổ đại, trung đại và hiện đại phí mác-xít với 
tính cách là một bộ phận của học thuyết chính trị pháp lý nói 
chung cũng có nhứng đóng góp, cống hiến cho kho tàng lý luận 
chung về các vấn đề hết sức phức tạp, luôn luôn nóng bỏng của 


25 


các dân tộc và toàn nhân loại. 


Trên nền tảng văn hóa chung của nhân loại vÀ kế thừa các 
học thuyết triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội 
của các học giả nổi tiếng trước đó, chủ nghĩa Mác-Lênin đã hình 
thành và phát triển. Vì thế, có những học giả đối lập với chủ 
nghĩa Mác-Lênin đã tìm cách hạ thấp giá trị của học thuyết 
Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật. Nhưng sự tôn tại và phát 
triển độc lập của hệ tư tưởng Mác-Lênin đã phủ nhận các quan 
điểm chống đối ấy và chính sự đứng vững của học thuyết 
Mác-Lênin trong lịch sử các học thuyết nhân loại đã chứng minh 
sự sáng tạo và khoa học của nó. 


9. Sự hình thành và phát triển của lý luận Mác - 
Lênin về nhà nước và pháp luật 


Lý luận Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật ra đời vào 
khoảng những năm 40 của thế kỹ XIX khi chủ nghĩa tư bản đã 
chiến thắng ở những nước lớn của châu Âu và Bắc Mỹ, khi giai 
cấp vô sản đã trưởng thành và tiến hành đấu tranh kiên quyết 
chống áp bức bóc lột của giai cấp tư sẩn và bộ máy nhà nước 
tư sản. 


Nhưng nhân dân lao động chưa có nhận thức đúng đắn, 
chính xác vê bản chất của nhà nước tư sản, còn bị lệ thuộc vào 
lý luận tư sản. Do đó, cần phải trang bị cho giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động lý luận khoa học về nhà nước và: pháp 
luật để giác ngộ họ, vạch cho họ con đường hành động để tự 
giải phóng mình, cải tạo thế giới Mác và Ángghen là những 
người sáng lập ra lý luận nhà nước nói chung, lý luận về chuyên 
chính vô sản, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa nói riêng. 


Nhứng quan điểm của Mác và Ăngghen về chuyên chính vô 
sản, về nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa được xây dựng 
dần dần dựa vào kinh nghiệm đấu tranh của nhân dân lao động 


28 


và của giai cấp vô sản. 


- Đầu tiên những quan điểm ấy xuất hiện trong các tác 
phẩm: “Hệ tư tưởng Đức”, “Sự khốn cùng của triết bọc” và 
trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848). Các tác phẩm 
này nêu lên quy luật đấu tranh giai cấp trong lịch sử và sự tất 
yếu của việc giai cấp vô sản giành lấy chính quyền. Nhưng vấn 
_đề tổ chức chính quyền của giai cấp vô sản như thế nào chưa 
được giải đáp. 

- Dựa vào kinh nghiệm của cuộc cách mạng 1848 và của 
giai đoạn lịch sử 1848 - 1851 ở Pháp, Mác đã đưa ra lý luận là 
cân phải đập tan bộ máy nhà nước tư sản và pháp luật tư sản 
trong quá trình làm cách mạng vô sản, chứ không phải tiếp tục 
bộ máy đó để phục vụ cho lợi ích của giai cấp mới. 


- Tổng kết kinh nghiệm của Công xã Pari (1871), Mác nhận 
định rằng nhà nước vô sản phải là kiểu công xã Pari, tức là 
nhà nước kiểu mới như đã được trình bày trong tác phẩm “Nội 
chiến ở Pháp”C, 


Do yêu câu đấu tranh cách mạng và để hoàn chỉnh học 
thuyết của mình, những nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác đã mở 
rộng phạm "vi và đi sâu nghiên cứu nhiều vấn đề khác nứa về 
nhà nước và pháp luật; vấn đê phát sinh nhà nước đầu tiên 
trong xã hội có giai cấp, vấn đề nhà nước tiêu vong. P.Ănghen 
viết tác phẩm: “Ngưồn gốc của gia đình, của chế độ tư hứu và 
của nhà nước” (1884 - 1891). 


Trong điều kiện chủ nghĩa tư sản đã trở thành chủ nghĩa 
đế quốc và cách mạng vô sản, Lê nin là người đã phát triển 
học thuyết của Mác - Ănghen về nhà nước. 


(1) C.Mác và P.Ănghen tuyển tập, tập I, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội). 


27 


Lênin đã đấu tranh chống sự xuyên tạc của bọn cải lương, 
xét lại, vô Chính phủ... đồng thời vận dụng học thuyết về nhà 
nước và pháp luật của Mác - Ănghen vào thực tiễn cách mạng 
của nước Nga năm 1917, viết tác phẩm nổi tiếng “Nhà nước và 
cách mạng”, trực tiếp giảng bài “Bàn về nhà nước” ở trường 
đại bọc Svéc-lốp... 

Lênin đã tìm ra hình thức nhà nước phù hợp với nước Nga 
là Cộng hòa Xô-viết, đã khởi thảo nhứng vấn đề liên quan đến 
tổ chức và hoạt động của nhà nước Xô-viết, nhà nước chuyên 
chính vô sản đầu tiên trên thế giới. Người cũng đã dự kiến là 
có thể có nhiều hình thức nhà nước của chuyên chính vô sản, 
Lênin cũng đã nêu rõ nhứng luận điểm cơ bản chủ yếu và việc 
củng cố, xây dựng nhà nước kiểu mới từ nguyên tác tổ chức và 
hoạt động đến việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho bộ máy nhà 
nước. Cùng với vấn đề cơ bản của cách mạng là nhà nước, người 
đã khẳng định những luận điểm chủ yếu về pháp luật của nhà 
nước kiểu mới. Đó là hệ thống pháp luật mang bản chất dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, phục vụ lợi ích cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và theo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


Đảng cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận Mác-Lênin về nhà nước vào 
hoàn cảnh cách mạng nước ta. 


Khi vận động cách mạng ở nước ngoài, trong các bài báo, 
trong các tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”,“Đường 
cách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch trần bản chất của 
cái gọi là “chế độ bảo hộ” với cái “nhà nước và pháp luật” mà 
thực dân Pháp áp đặt ở Châu Á, Châu Phi, chỉ rõ con đường 
mà giai cấp vô sản và nhân dân lao động phải theo để đánh đổ 
bọn xâm lược, bọn bóc lột. 


Trong “Luận cương chính trị” đầu tiên, Đẳng ta đã xác 
định rõ vai trò của nhà nước và pháp luật mà giai cấp vô sản 


28 


và nhân dân lao động Việt Nam phải xây dựng. 


Trong Cách mạng tháng Tám, cũng như trong suốt quả 
trình kháng chiến chống Pháp, cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống Mỹ cứu nước... Đảng 
ta đã có những chủ trương, đường lối đứng đắn để giành chính 
quyên, giữ vững chính quyền nhân dân, không ngừng kiện toàn 
nhà nước và pháp luật trong công cuộc đấu tranh cách mnạng. 
Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong nửa thế kỷ qua chứng 
minh sự đúng đắn của lý luận Mác - Lênin về nhà nước và pháp 
luật đồng thời, qua sự vận dụng lý luận đó, Đảng ta đã bổ sung 
và làm phong phú thêm các nguyên lý cơ bản về nhà nước và 
pháp luật: Kinh nghiệm thực tiễn cách mạng Việt Nam chỉ ra 
rằng sức mạnh của nhà nước kiểu mới bắt nguồn từ nhân đân 
lao động. Nhà nước là tổ chức do chính nhân dân bầu ra để 
thực hiện quyền làm chủ nhân dân. Mặt khác, sức mạnh của 
nhà nước còn bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng 
cộng sản. VI vậy, sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước và 
nhân đân luôn là nguồn sức mạnh to lớn trong quá trình giải 
quyết nhứng nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước. 

Ngày nay trong điều kiện đổi mới, Đảng ta đề ra phương 
hướng cải cách bộ máy nhà nước, tại nghị quyết Đại hội VI. Trong 
Nghị quyết Đại hội VI và đại hội VIH và các nghị quyết Trung 
ương, Đảng ta nhấn mạnh nhiệm vụ cải cách bộ máy nhà nước, 
cải cách nên hành chính quốc gia, đổi mới hệ thống tư pháp để 
thực hiện từng bước xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. 

Nhà nước quản lý bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã 
hội chủ nghĩa trên cơ sở nhà nước của dân, do dân, vì dân và 
quyên lực nhà nước thống nhất, có sự phân công, phối hợp thực 
hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

Nghiên cứu lý luận Mác - Lênin về nhà nước và pháp luật 
là củng cố và quán triệt những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - 


29 


Lênin, xây dựng thế giới quan cách mạng là nâng cao nhận thức 
lý luận về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng để có cơ 
sở khoa học đấu tranh chống lại các trào lưu tư tưởng đối địch, 
đặc biệt là trong điều kiện phức tạp của tình hình chính trị thế 
giới hiện nay. Đúng như V.I. Lênin đã chỉ rõ, vấn đề nhà nước 
“đó là một vấn đề rất cơ bản, rất mấu chốt trong toàn bộ chính 
trị, đến nỗi không những trong thời đại giông tố và cách mạng 
trong thời đại chúng ta, mà ngay cả trong các thời đại yên tĩnh 
nhất, thì hàng ngày trên mọi báo chí, khi bàn đến bất cứ vấn 
đề kinh tế hay chính trị nào bao giờ các đồng chí cũng vấp phải 
câu hỏi này: nhà nước là gì, bản chất của nó là gì, vai trò của 
nó và thái độ của Đảng ta, Đảng đấu tranh để lật đổ chế độ tư 
sản, Đảng cộng sản đối với nhà nước như thế nào...”,'Ù 


Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nên 
tảng tư tưởng, có ý nghĩa chính trị, thực tiễn quan trọng, giúp 
chúng ta có nhận thức, có thái độ đúng đắn đối với nhà nước 
và pháp luật kiểu mới của ta, phát huy vai trò và tác dụng của - 
nhà nước và pháp luật trong đấu tranh cách mạng đưa đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Với vai trò là cơ sở, là phương pháp luận cho các môn khoa 
học pháp lý xã hội chủ nghĩa, khoa học quản lý nhà nước, lý luận 
Mác - Lênin về nhà nước và pháp luật, vũ trang quan điểm, lập 
trường, phương pháp cho những người làm công tác pháp lý, những 
người trực tiếp nghiên cứu và hoạt động quản lý nhà nước. 

“Trước nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, 
nghiên cứu những vấn đề lý luận vê nhà nước và pháp luật càng 
có ý nghĩa cấp bách đối với cán bộ, viên chức trong bộ máy nhà 
nước ta. 


(1 V.I Lânin, Bàn về nhà nước, Toàn tập, Tập 39, NXB Sự thật, 1971 tr.544. 


30 


Phần thứ nhất 


LÝ LUẬN CHUNG 
VỀ NHÀ NƯỚC 


Chương II 


NGUỒN GỐC VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG 
CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC 


¡. NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC 


1. Một số quan điểm phi mác xít về nguồn gốc nhà 
nước 


Nhà nước là một hiện tượng xã hội đa dạng và phức tạp, 
liên quan chặt chẽ đến lợi ích của các giai cấp, tầng lớp, dân 
tộc. Để nhận thức đúng đắn bản chất, vai trò của nhà nước, 
phải lý giải hàng loạt vấn đề, trước hết làm sáng tỏ nguồn gốc 
của nhà nước, chỉ ra nguyên nhân cội ngưồn làm xuất hiện nhà 
nước. 


Nhà nước cúng như pháp luật là những hiện tượng tồn tại 
một cách khách quan, nhưng trong lịch sử tư tưởng chính trị 
~ pháp lý có nhiều cách lý giải khác nhau về sự xuất hiện của 
nhà nước và pháp luật. Một trong nhứng thuyết cổ điển nhất 
về nhà nước và pháp luật là thuyết thần học, Những người theo 
trường phái này (đại diện của nó thời trung cổ như Ph.Ácvin, 
trong xã hội tư sản - Masiten, Koct - Phlore v.v.) cho rằng: 
Thượng đế là người sắp đặt mọi trật tự xã hội, nhà nước là do 
đấng tối cao sáng tạo, thể hiện ý Chưa. Do vậy, quyên lực nhà 
nước là hiện thân quyền lực của Chúa, là vĩnh cửu, tuân theo 


32 


quyền lực nhà nước là ý Chúa. Nhưng thực tế nhà nước không 
phải là lực lượng siêu nhiên, nó luôn phục vụ lợi ích giai cấp 
thống trị xã hội. 


- Những người theo thuyết gia trưởng (Arictốt, Philmer, 
Mikhailốp, Merđoóc (nhà dân tộc học Mỹ) v.v.. cho rằng nhà 
nước ra đời từ gia đình, là hình thức tổ chức tự nhiên của đời 
sống con người, vì vậy cũng như gia đình nhà nước tồn tại trong 
mọi xã hội, quyền lực nhà nước, về thực chất cũng giống như 
quyền lực của người đứng đầu gia đình, nó chỉ là sự kế tiếp 
quyên lực người gia trưởng trong gia đình. Thuyết gia trưởng 
về nguồn gốc nhà nước thực chất nhằm bảo vệ chế độ quân chủ 
chuyên chế thời phong kiến, nó gắn liền với tôn giáo, thần thánh 
hóa quyền lực quân chủ. Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ ra rằng 
quyền lực nhà nước và quyền lực người gia trưởng không thể 
có bất kỳ điểm chung nào, nhà nước cũng như gia đình xuất 
hiện là do sự tác động phát triển của kinh tế dẫn đến sự tan 
rã của chế độ cộng sản nguyên thủy. 


Thuyết khế ước xã hội (Grôxi, Xpirôza, Gốp, Lôre, Rút xô, 
Radisép) cho rằng sự ra đời của nhà nước là kết quả của một 
khế ước (hợp đồng) được ký kết giữa những con người sống 
trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước. Vì vậy, nhà nước 
phản ảnh lợi ích của các thành viên trong xã hội và mỗi thành 
viên đều có quyền yêu cầu nhà nước phục vụ bọ, bảo vệ lợi ích 
của họ. 


Sự xuất hiện thuyết khế ước xã hội về nguồn gốc nhà nước 
đánh dấu bước phát triển nhận thức của con người vẽ nguồn 
gốc nhà nước, nhằm chống lại sự chuyên quyền độc đoán của 
chế độ phong kiến, đòi hỏi sự bình đẳng cho giai cấp tư sản mới 
ra đời trong việc tham gia nắm chính quyền nhà nước. Về mặt 
lịch sử, thuyết khế ước xã hội về nguồn gốc nhà nước chứa đựng 
yếu tố tiến bộ xã hội, nó phủ nhận thuyết thần học về sự ra 


33 


đời của nhà nước, đồng thời coi quyền lực nhà nước là sản phẩm 
hoạt động của con người. 


Phần lớn các nhà tư tưởng tư sản thế kỷ thứ 17, 18, đại 
diện cho thuyết khế ước xã hội quan niệm rằng, do việc ký kết 
hợp đồng thành lập nhà nước nên các cá nhân chuyển một số 
quyên tự nhiên của mình cho nhà nước, do đó nhà nước có nghĩa 
vụ bảo vệ sở hữu, an toàn tính mạng, tài sản cho các công dân, 
trong trường hợp nhà nước không giữ được vai trò của mình, 
các quyền tự nhiên bị vi phạm thì khế ước sẽ mất hiệu lực và 
nhân dân có quyền lật đổ nhà nước và ký kết khế ước mới. Vì 
vậy, thuyết khế ước xã hội đã trở thành cơ sở cho thuyết đân 
chủ cách mạng và là cơ sở tư tưởng cho cách mạng tư sản, lật 
đổ chế độ phong kiến. Với ý nghĩa đó, nó có tính cách mạng và 
giá trị lịch sử nhất định. 

Hạn chế lớn nhất của học thuyết này là giải thích nguồn 
gốc nhà nước trên cơ sở chủ nghĩa duy tâm, coi nhà nước ra 
đời do ý muốn, nguyện vọng chủ quan của các bên tham gia 
hợp đồng không giải thích được cội nguồn vật chất và bản chất 
giai cấp của nhà nước. 


Ngày nay, trước nhứng căn cứ khoa học và sự thật lịch sử, 
nhiều nhà tư tưởng tư sản và tiểu tư sản thừa nhận rằng nhà 
nước là sản phẩm của đấu tranh giai cấp, là tổ chức quyền lực 
của xã hội có giai cấp nhưng không thừa nhận bản chất giai 
cấp của nhà nước mà coi nhà nước là cơ quan trọng tài đứng 
ra điều hòa mâu thuẫn giai cấpS%Một số học giả tư sản theo 
thuyết bạo lực cho rằng nhà nước xuất hiện trực tiếp từ việc 
sử dụng bạo lực của thị tộc này đối với thị tộc khác, thị tộc 
chiến thắng lập ra một bộ máy đặc biệt (nhà nước) để nô dịch 
kẻ chiến bạiÑđại diện của thuyết này là Gumplôvich, E Đuyrinh 
Kaútxky) những người theo thuyết tâm lý cho rằng nhà nước 
xuất hiện do nhu cầu về tâm lý của con người nguyên thủy luôn 


34 


muốn phụ thuộc vào các thủ lĩnh, giáo sĩ...Vì vậy, nhà nước là 
tổ chức của những siêu nhân có sứ mạng lãnh đạo xã hội (đại 
diện của thuyết này như L.Petorazitki, Phơøreder ...). 


Tất cả các quan điểm trên hoặc do hạn chế về mặt lịch sử, 
do nhận thức còn thấp kém hoặc do bị chỉ phối bởi lợi ích giai 
cấp hay cố tình giải thích sai lệch những nguyên nhân đích thực 
làm phát sinh nhà nước, nhằm che đậy bản chất nhà nước. Đã 
số họ khí xem xét sự ra đời của nhà nước đều tách rời những 
điều kiện vật chất của xã hội, tách rời những nguyên nhân kinh 
tế, và chứng minh rằng nhà nước là một thiết chế tồn tại trong 
mọi xã hội, một lực lượng đứng trên xã hội, đứng ngoài xã hội 
để giải quyết các tranh chấp, điều hòa mâu thuẩn xã hội nhằm 
bảo đảm sự ổn định và phồn vinh cho xã hội. Theo họ, nhà nước 
không thuộc giai cấp nào, nhà nước là của tất cả mọi người và 
nhà nước tồn tại mãi mãi cùng xã hội. 


Kế thừa nhứng thành tựu nghiên cứu khoa học của xã hội 
loài người các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin lần đầu 
tiên đã giải thích đúng đấn rằng nhà nước không phải là hiện 
tượng vĩnh cứu, bất biến, phát triển và tiêu vong. Nhà nước là 
lực lượng nảy sinh từ xã hội, là sản phẩm của xã hội loài người. 
Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội phát triển đến một trình độ 
nhất định và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự 
tồn tại của nó mất đi#{Nhứng luận điểm khoa học về sự xuất 
hiện nhà nước được Ph.Ăngghen trình bày trong tác phẩm nổi 
tiếng “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà 
nước”, và được V.I.Lênin phát triển thêm trong tác phẩm “Nhà 
nước và cách mạng.” 


3. Chế độ cộng sản nguyên thủy và quyền lực thị tộc 
Chế độ cộng sản nguyên thủy là hình thái kinh tế xã hội 
đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người, ở đó không có giai cấp, 


35 


quyền lực nhà nước và pháp luật nhưng xã hội cộng sản nguyên 
thủy đã chứa đựng những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của 
nhà nước. Bởi thế nghiên cứu những đặc điểm của xã hội cộng 
sản nguyên thủy là tiền đề cần thiết nhằm làm sáng tỏ các 
nguyên nhân đó. 


Nghiên cứu đặc điểm của xã hội cộng sản nguyên thủy 
trước hết phải xem xét cơ sở kinh tế và kết cấu xã hội của nó. 
Sở hứu tập thể đối với tư liệu sản xuất và phân phối bình đẳng 
của cải là cơ sở của những quan hệ kinh tế trong xã hội cộng 
sản nguyên thủy. Điều đó dẫn tới trong xã hội không có giai 
cấp và đấu tranh giai cấp, không có áp bức bóc lột. 


Sở hữu tập thể đối với tư liệu sản xuất được quy định bởi 
trình độ thấp kém của lực lượng sản xuất. Con người trong thời 
đại xa xưa đó không có khái niệm đúng đắn và đầy đủ về môi 
trường sống xung quanh và về bản thân mình. Công cụ lao động 
thô sơ và năng xuất lao động thấp kém. Sự bất lực của con 
người trước thiên nhiên, điều kiện sống khắc nghiệt, cuộc đấu 
tranh thường xuyên với những hiện tượng tự phát đã hợp nhất 
con người trong một tập thể. Lao động chung dẫn đến sở hữu 
tập thể đối với tư liệu sản xuất và việc phân phối bình đẳng 
sản phẩm làm ra. 


Cấu trúc xã hội, đặc điểm của quyền lực và quy phạm xã 
hội suy cho cùng phụ thuộc vào cơ sở kinh tế của nó. Tế bào 
cơ sở của xã hội cộng sản nguyên thủy là thị tộc. Thị tộc là kết 
quả của quá trình tiến hóa lâu dài được xuất hiện khi xã hội 
đã phát triển tới một trình độ nhất định. Đây là một bước tiến 
trong lịch sử phát triển của nhân loại. Tổ chức thị tộc thực sự 
là một tổ chức lao động và sản xuất, một bộ máy kinh tế xã 
hội. Trong thị tộc, trên cơ sở sở hứu chung về tư liệu sản xuất 
và sản phẩm, mọi người đều bình đẳng, không ai có đặc quyền 
đặc lợi. Có sự phân công lao động nhưng mới là sự phân công 


36 


lao động tự nhiên giữa đàn ông và đàn bà, người già và trẻ nhỏ 
để thực hiện các loại công việc khác nhau, chứ chưa mang tính 
xã hội. Thị tộc được tổ chức theo huyết thống. Ở giai đoạn đầu 
do những điều kiện kinh tế, xã hội và hôn nhân, do vị trí chủ 
đạo của người phụ nữ, các thị tộc đã được tổ chức theo chế độ 
mẫu hệ. Dần dần, sự phát triển của kinh tế xã hội đã làm thay 
đổi quan hệ hôn nhân và địa vị của người phụ nữ trong thị tộc, 
chế độ mẫu hệ đã chuyển thành chế độ phụ hệ. 


Quyền lực trong chế độ cộng sản nguyên thủy mới chỉ là 
quyền lực xã hội do toàn xã hội tổ chức ra và phục vụ lợi ích 
cho cả cộng đồng. Quyền lực này với một hệ thống quản lý đơn 
giản không tách khỏi xã hội mà trùng với xã hội. Hội đồng thị 
tộc là tổ chức quyền lực cao nhất của thị tộc gồm nhứng người 
đàn ông, đàn bà lớn tuổi. Hội đồng thị tộc quyết định tất cả 
các vấn đề quan trọng của thị tộc như tổ chức lao động sản 
xuất, giải quyết các tranh chấp nội bộ, tiến hành chiến tranh... 
Những quyết định của Hội đồng thị tộc là bắt buộc đối với tất 
cả mọi người. Nó được lĩnh hội với tư cách là sự thể hiện ý chí 
chung. Trong thị tộc chưa có các cơ quan cưởng chế nhưng 
quyền lực xã hội có uy tín cao và được bảo đảm bằng sự cưỡng 
chế tự nhiên mạnh mẽ. 


Hội đồng thị tộc bầu ra người đứng đầu thị tộc như tù 
trưởng, thủ lĩnh quân sự để thực hiện quyền lực, quản lý các 
công việc chung. Những người đứng đầu thị tộc có quyền lực 
rất lớn dựa vào tập thể cộng đồng và uy tín cá nhân, sự ủng 
hộ và tín nhiệm của các thành viên trong thị tộc. Những tù 
trưởng và thủ lĩnh quân sự không có đặc quyền, đặc lợi nào so 
với các thành viên của thị tộc. Họ chịu sự kiểm tra của cộng 
đồng và có thể bị bãi miễn bất cứ lúc nào nếu uy tín không còn 
và không được tập thể cộng đồng ủng hộ nửa. 


Thị tộc là một cộng đồng xã hội độc lập, là tổ chức tế bào 


37 


cơ sở của xã hội cộng sản nguyên thủy. Đến một giai đoạn phát 
triển nhất định, do có sự cấm đoán hôn nhân trong nội bệ thị 
tộc, nên các thành viên của thị tộc này đã có quan hệ hôn nhân 
với các thành viên của thị tộc khác, hình thành chế độ hôn 
nhân ngoại tộc. Các thị tộc mà các thành viên của chúng có 
quan hệ hôn nhân ngoại tộc với nhau đã hợp thành bào tộc. Do 
tác động của nhiều nguyên nhân khác nhau, một số bào tộc đã 
liên kết thành bộ lạc và đến giai đoạn cuối của chế độ cộng sản 
nguyên thủy thì các liên minh bộ lạc đã hình thành. Về cơ bản, 
tính chất của quyền lợi, cách thức tổ chức quyền lực trong bào 
tộc, bộ lạc, liên minh bộ lạc vẫn dựa trên cơ sở những nguyên 
tác tổ chức quyền lực trong xã hội thị tộc. Tuy nhiên trong 
chừng mực nhất định, sự tập trung quyền lực đã cao hơn. 


Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, quyên lực xã hội được 
tổ chức thực hiện trên cơ sở đân chủ thực sự. Quyền lực xuất 
phát từ xã hội và phục vụ lợi ích cho cả cộng đồng. 


Trong xã hội cộng sản nguyên thủy chưa có pháp luật đã 
tồn tại những quy tắc xã hội như đạo đức, tập quán, tôn giáo...để 
điều chỉnh quan hệ của các thành viên trong xã hội. Các quy 
phạm xã hội trên thể hiện ý chí chung của các thành viên trong 
xã hội được mọi người tự giác tuân theo. Việc tuân thủ các quy 
tắc này trở thành thói quen của các con người. Nhưng nó củng 
được bảo đảm thực hiện bởi sự cưỡng chế của cả thị tộc. 


Tóm lại, chế độ cộng sản nguyên thủy là chế độ “không có 
nhà nước", lúc đó các quan hệ xã hội, và ngay cả xã hội nửa, 
kỷ luật, tổ chức lao động đều duy trì được là nhờ có sức mạnh 
của phong tục tập quán, nhờ có uy tín và sự kính trọng đối với 
những bô lão của thị tộc, hoặc đối với phụ nữ - địa vị của phụ 
nử hồi đó không chỉ ngang với nam giới mà còn cao hơn nứa, 
và lúc đó không có một hạng người riêng biệt, hạng người 


38 


chuyên môn để thống trịt, 


3. Sự tan rã của tổ chức thị tộc và sự xuất hiện nhà 
nước 


Sự phát triển của lực lượng sản xuất trong quá trình lịch 
sử lâu dài với việc hoàn thiện công cụ lao động, lĩnh hội nhứng 
kỹ năng lao động mới, nâng cao năng suất lao động kéo theo sự 
phát triển trình độ vật chất, tính thần của xã hội, đã đần dần 
tạo ra nhứng tiên đề cho sự tan rã của chế độ cộng sản nguyên 
thủy. Đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và 
bước chuyển từ xã hội cộng sản nguyên thủy lên một hình thái 
kinh tế xã hội mới đó là sự phân công lao động xã hội, Lịch sử 
xã hội cổ đại đã trải qua bạ lần phân công lao động xã hội, mỗi 
lần tạo ra những tiền đè mới dẫn đến sự tan rã của xã hội cộng 
sản nguyên thủy. 

— Việc con người thuân dưỡng được động vật đã mở ra một 
kỷ nguyên mới trong sự phát triển của xã hội loài người. Từ 
con vật nuôi được thuần dưỡng, hình thành đàn gia súc đã trở 
thành nguồn tích lũy quan trọng là mầm mống của chế độ tư hứu. 
Nghề chăn nuôi phát triển mạnh đã tách ra khỏi trồng trọt. 

Sau lân phân công lao động đầu tiên, cả chăn nuôi và trồng 
trọt đều phát triển. Những tù binh chiến tranh trước kia thường 
bị giết đi, nhưng trong điều kiện mới do nhu câu lao động được 
giữ lại để biến thành nô lệ. 


Như vậy, sau lần phân công lao động đầu tiên, chế độ tư 
hữu xuất hiện, xã hội phân chia thành các giai cấp chủ nô và 
nô lệ. Sự xuất hiện chế độ tư hứu đã tác động và làm thay đổi 
quan hệ hôn nhân: hôn nhân một vợ một chồng thay thế hôn 


(1) V.I Lênin: Toản rập, NXb Sự thật, Hà Nội, 1972, Tập 29, tr.548 


39 


nhân đối ngẫu. Chế độ phụ hệ với quyền hành thuộc về người 
cha đã tiến tới thay cho chế độ mẫu hệ. Gia đình cá thể đã trở 
thành một lực lượng đe dọa sự tồn tại của thị tộc. 


Xã hội tiếp tục phát triển, cùng với sự tôn tại của chăn 
nuôi và trồng trọt, thủ công nghiệp cũng được phát triển mạnh 
mẽ. Việc tìm ra kim loại và chế tạo công cụ lao động bằng kim 
loại đã tạo khả năng nâng cao năng suất lao động. Nghề chế 
tạo đồ kim loại nghề dệt, làm đồ gốm phát triển và tạo ra 
những sản phẩm hoàn hảo. Tất cả những điều đó dẫn tới thủ 
công nghiệp tách khỏi nông nghiệp. Hậu quả của phân công lao 
động xã hội lần thứ hai này là nô lệ ngày càng phát triển và 
trở thành một lực lượng phổ biến. Quá trình phân hóa xá hội 
được đẩy nhanh, sự phân biệt giàu nghèo, mâu thuẫn giai cấp 
càng thêm sâu sắc. 


Nền sản xuất phát triển với nhiều ngành nghề chuyên môn 
làm xuất hiện nhu cầu trao đổi và nền sản xuất hàng hóa đã 
ra đời. Sự phát triển nền sản xuất hàng hóa dẫn đến sự phát 
triển của thương nghiệp và thương nghiệp đã tách ra thành một 
ngành hoạt động độc lập. Lần phân công lao động thứ ba này 
rất quan trọng. Nó sinh ra tầng lớp thương nhân chỉ làm công 
việc trao đổi sản phẩm, không tham gia vào sản xuất nhưng lại 
nắm quyền lãnh đạo sản xuất và bắt những người sản xuất phải 
phụ thuộc mình vê mặt kinh tế. 


Sự ra đời và phát triển của thương mại cũng dẫn đến sự 
xuất hiện đồng tiền. Nạn cho vay lãi, quyền tư hứu ruộng đất, 
chế độ cam cố phát triển đã tăng cường sự tích tụ tập trung 
của cải vào tay một thiểu số người trong xã hội. Từ đó sự phân 
hóa giửa chủ nô và nô lệ càng thêm sâu sắc. 


Tất cả nhứng yếu tố trên làm đảo lộn đời sống thị tộc, phá 
vỡ sự tồn tại của thị tộc. Tổ chức thị tộc không thích hợp với 
điều kiện mới và nguyện vọng mới của các tầng lớp người trong 


40 


xã hội. Quyền lực công cộng của thị tộc và hệ thống quản lý 
được toàn xã hội tổ chức ra nhằm bảo vệ lợi ích của mọi thành 
viên thị tộc chỉ phù hợp với một xã hội không biết đến mâu 
thuẫn nội tại nay đã không còn thích hợp nứa. Để điều hành 
quản lý xã hội mới đòi hỏi phải có một tổ chức mới kbác trước 
về chất. Tổ chức đó - do toàn bộ nhứng điều kiện tồn tại của 
nó quy định - chỉ đại diện cho quyền lợi của giai cấp nắm ưu 
thế về kinh tế và nhằm thực hiện sự thống trị giai cấp, dập tắt 
sự xung đột công khai giữa các giai cấp hoäc giữ cho chúng ở 
trong vòng trật tự. Tổ chức đó là nhà nước ~ và như thế nhà 
nước đã ra đời. 


Như vậy, nhà nước xuất hiện trực tiếp từ sự tan rã của 
chế độ cộng sản nguyên thủy. Nhà nước chỉ xuất hiện ở nơi nào 
và vào lúc nào khi đã xuất hiện sự phân chia xã hội thành giai 
cấp. Nhà nước do vậy là một hiện tượng thuộc về bản chất của 
xã hội có giai cấp. 

Thực tế lịch sử đã chỉ rõ nhà nước không xuất hiện ngay 
một lúc. Quá trình đó diễn ra chậm chạp, trong đó các cơ quan 
quản lý thị tộc bộ lạc chuyển hóa đàn thành các cơ quan nhà 
nước. Sự xuất hiện nhà nước ở các vùng, các dân tộc khác nhau 
cũng có nhứng đặc điểm khác nhau. Ph.Ănghen đã chỉ ra ba 
hình thức cơ bản của sự xuất hiện nhà nước: nhà nước Aten, 
nhà nước La Mã và nhà nước Giécmanh. 


- Sự xuất hiện hình thức nhà nước Aten là hình thức 
“thuân túy”, cổ điển nhất, Nhà nước Aten ra đời trực tiếp từ 
nhứng mâu thuẫn giai cấp đối kháng phát sinh trong lòng xã 
hội thị tộc, không có bất kỳ một sự tác động nào từ bên ngoài. 
Hai cuộc cách mạng diễn ra trong vòng một trăm năm và được 
củng cố bởi các cuộc cải cách của Xô lông (ö94 trước công 
nguyên), của Klixphe (ð09 trước công nguyên) dẫn tới sự tan 
rã toàn bộ chế độ thị tộc, sự phân chia dân cư theo lãnh thổ, 


41 


và sự thiết lập quyền lực chính trị với các cơ quan của nó - cơ 
quan lập pháp, hành pháp, quân đội, cảnh sát. 


Sự xuất hiện nhà nước Aten là điển hình cho sự ra đời của 
nhà nước. 


~ Nhà nước La mã cổ đại xuất hiện được thúc đẩy bởi cuộc 
đấu tranh của những người thường dân (Plebêi) chống lại giới 
quý tộc của các thị tộc La mã (Pátrisép). Plebêi - nhứng người 
tự do, là những thổ dân sống ngoài thị tộc La mã. Khi chiếm 
hứu ruộng đất họ cũng phải nộp thuế, phải đi lính, nhưng không 
được giữ bất kỳ chức vụ nào, họ không thể sử dụng đất đai La 
mã. Cuộc đấu tranh của những người Plebêi là lực lượng cách 
mạng chủ yếu chống lại mọi đặc quyền quý tộc. Chiến thắng 
của họ trong cuộc chiến đã phá vỡ tổ chức thị tộc, thúc đẩy 
quá trình hình thành thiết chế nhà nước vốn dựa trên sự phân 
chia lãnh thổ và sự khác biệt về tài sản. 


- Nhà nước Giécmanh được thiết lập sau khi người Giéc 
manh xâm chiếm vùng lãnh thổ rộng lớn của đế chế La mã cổ 
đại. Nhà nước Giéc manh ra đời dưới sự ảnh hưởng của nền văn 
mình La mã và do nhu cầu phải thiết lập nền thống trị trên 
đất đai La mã, chớ không phải do nhứng nhu cầu đấu tranh giai 
cấp trong lòng xã hội Giéc manh. Khi nhà nước được thiết lập, 
trong xá hội Giéc manh vẫn tồn tại chế độ thị tộc, bắt đâu có 
sự phân hóa giai cấp nhưng còn mờ nhạt. Nhà nước Giéc manh 
xuất hiện là sự chuyển hóa cơ quan thị tộc thành nhà nước (thủ 
lĩnh quân sự chuyển thành nhà quân chủ, tài sản của dân cư 
biến thành tài sản nhà vua; các cơ quan thị tộc nhanh chóng 
chuyến thành các cơ quan nhà nước). Cùng với quá trình củng 
cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước, xã hội Giéc manh mới chuyển 
sang xã hội có giai cấp. 

ng) phương Đông cổ đại, nhà nước ra đời không phải do 
nhu cầu bức thiết của đấu tranh giai cấp, mà do yêu cầu chống 


42 


ngoại xâm và bảo vệ các lợi ích chung cộng đồng như: xây dựng 
các công trình thủy lợi đắp đê điều. Điều đó đòi hỏi phải tổ 
chức lực lượng trong một cộng đồng với quy mô lớn hơn gia 
đình và công xã, thiết lập bộ máy quyền lực tập trung có tổ 
chức chặt chẽ hơn để giải quyết các công việc chung của cộng 
đồng. Khi xã hội phát triển đến một trình độ phân hóa nhất 
định thì yêu cầu này càng có tác động mạnh mế và nhà nước 
đã ra đời. Nhà nước đó là “những nhóm tự nhiên gôm những 
công xã trong cùng một thị tộc đã đi đến chỗ thiết lập ra trong 
quá trình tiến triển của họ, lúc đầu chỉ cốt bảo vệ những lợi 
ích chung của họ (chẳng hạn như việc tưới nước ở phương Đông) 
và để bảo vệ chống lại kẻ thù bên ngoài thì từ nay trỏ đi, cũng 
lại có luôn cả mục đích là duy trì bằng bạo lực những điều kiện 
sinh hoạt và thống trị của giai cấp thống trị chống lại giai cấp 
bị thống trị”1, 

Ở Việt Nam, nhà nước ra đời vào khoảng thế kỷ 7 - đến 
thế kỷ 6 trước công nguyên trên cơ sở sức sản xuất xã hội tương 
đối phát triển với hình thức sở hứu nhà nước về ruộng đất và 
tư hữu về tư liệu sinh hoạt. Xã hội Việt Nam thời cổ phân hóa 
giai cấp chậm chạp và không sâu sắc, nhưng dưới tác động của 
các nhu cầu trị thủy và chống ngoại xâm nên nhà nước được 
hình thành khá sớm. 

Như vậy, nhà nước không phải là thứ “quyền lực từ bên 
ngoài áp đặt vào xã hội” mà là “lực lượng nảy sinh từ xã hội”, 
là sản phẩm của sự phát triển nội tại của xã hội. 

Trong tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”, Lênin viết: Nhà 
nước xuất hiện chỉ khi nào, và ở nơi nào mà mâu thuẫn giai 
cấp không thể điều hòa được. Nhà nước xuất hiện không phải 


{  Ph.Ănghen: Chống Đuy rinh, Nxb Sự thật, Hà Nội 1984, tr, 14B 


để điều hòa mâu thuẫn giửa các giai cấp, mà để giải quyết mâu 
thuẫn, về phía có lợi cho giai cấp thống trị. Nhà nước xuất hiện 
nếu nhìn bề ngoài như là một cơ quan trọng tài đứng ra để giải 
quyết các mâu thuẫn, nhưng thực chất là công cụ của giai cấp 
thống trị để trấn áp các giai cấp khác. 


II. CÁC DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC 


Nhà nước xuất hiện dù với bất cứ nguyên nhân nào, có bản 
chất gì nhưng mọi nhà nước đều có những dấu hiệu (đặc điểm 
đặc thù), làm cho nó khác về chất so với tổ chức của xã hội thị 
tộc - bộ lạc và với các tổ chức chính trị - xã hội khác do giai 
cấp thống trị thiết lập và sử dụng để quản lý xã hội. Với các 
đặc trưng đó làm cho nhà nước trở thành một tổ chức đặc biệt, 
giử vị trí trung tâm trong hệ thống chính trị, có thể tác động 
một cách toàn diện, mạnh mẽ và có hiệu quả nhất đối với đời 
sống nhà nước, xã hội, dân cư, thể hiện và bảo vệ lợi ích của 
giai cấp thống trị một cách tập trung nhất. Nhà nước có nhứng 
dấu hiệu đặc trưng cơ bản sau: 


Thứ nhất: Nhà nước phân chia lãnh thổ thành đơn 
vị hành chính - lãnh thổ. 


Nếu tổ chức thị tộc tập hợp quản lý các thành viên của 
mình theo dấu hiệu huyết thống thì nhà nước cai quản dân cư 
theo các đơn vị hành chính lãnh thổ không phụ thuộc huyết 
thống, nghề nghiệp hoặc giới tính. Việc phân chia này dẫn đến 
việc hình thành các cơ quan quản lý trên từng đơn vị hành 
chính lãnh thổ. Không một tổ chức xã hội nào trong xã hội có 
giai cấp lại có lãnh thổ riêng của mình. Lãnh thể là dấu hiệu 
đặc trưng của nhà nước. Nhà nước tổ chức và thực hiện quyền 
lực của mình trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ. Mọi nhà nước đều 
có lãnh thổ riêng của mình, để cai trị hay quản lý, mọi nhà 
nước đều chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính như tỉnh, 


44 


huyện, xã v.v...Do có dấu hiệu về lãnh thổ mà nhà nước thiết 
lập quan hệ với công dân của mình. 


Thứ hai: Nhà nước thiết lập quyền lực công 


Nhà nước là tổ chức công quyền thiết lập một quyền lực 
đặc biệt không còn hòa nhập với dân cư như trong chế độ thị 
tộc nữa mà “tuông như” như tách rời và đứng lên trên xã hội. 
Quyền lực này mang tính chính trị, giai cấp, được thực hiện bởi 
bộ máy cai trị, quân đội, tòa án, cảnh sát, nhà tù v.v.. Như 
vậy, để thực hiện quyền lực, để quản lý xã hội, nhà nước có 
một tầng lớp người đặc biệt chuyên làm nhiệm vụ quản lý. Lớp 
người này được tổ chức thành các cơ quan nhà nước và hình 
thành một bộ máy thống trị có sức mạnh cưỡng chế để duy trì 
địa vị của giai cấp thống trị, bắt các giai cấp tầng lớp khác phải 
phục tùng theo ý chí của mình. 

Ý chí của giai cấp thống trị trở thành ý chí nhà nước thống 
trị xã hội. 

Thứ ba: Nhà nước có chủ quyền quốc gia 


Nhà nước là một tổ chức quyền lực có chủ quyền. Chủ 
quyền quốc gia mang nội dung chính trị - pháp lý, thể hiện 
quyền tự quyết của nhà nước về mọi chính sách đối nội và đối 
ngoại, không phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào khác. Chủ 
quyền quốc gia là thuộc tính gắn liền với nhà nước. Chủ quyền 
quốc gia có tính tối cao. Tính tối cao của chủ quyền nhà nước 
thể hiện ở chỗ quyền lực của nhà nước phổ biến trên toàn bộ 
đất nước đối với tất cả đân cư và các tổ chức xã hội. Dấu hiệu 
chủ quyền nhà nước thể hiện sự độc lập, bình đẳng giứa các 
quốc gia với nhau dù đó là quốc gia lớn hay nhỏ. 


Thứ tư: Nhà nước ban hành pháp luật và buộc mọi 
thành viên xã hội phải thực hiện 


Là người đại diện chính thống của xã hội, để cai trị (quản 


45 


lý) đối với mọi công dân của đất nước. Nhà nước ban hành pháp 
luật và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế. Tất cả 
các quy định của nhà nước đối với mọi công dân được thể hiện 
trong pháp luật do nhà nước ban hành. Nhà nước và pháp luật 
liên hệ chặt chẽ, tác động qua lại và phụ thuộc vào nhau; không 
thể có nhà nước mà thiếu pháp luật và ngược lại. Trong xã hội, 
chỉ có nhà nước mới có quyền ban hành pháp luật. Các tổ chức 
xã hội không có quyền này. 


Thứ năm: Nhà nước quy định và tiến hành thu các 
loại thuế 


Để nuôi dưỡng bộ máy nhà nước, bảo đảm cho sự phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng giải quyết các 
công việc chung của mọi xã hội, mọi nhà nước đều quy định và 
tiến hành thu các loại thuế bắt buộc đối với dân cư của mình. 


Trong xã hội có nhà nước không một thiết chế chính trị 
nào có quyền quy định về thuế và thu thuế, 


46 


Chương HII 


BẢN CHẤT, HÌNH THỨC, 
CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC, 
ˆ + ` + F4 ` F2 
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC, KIỂU NHÀ NƯỚC 


I. KHÁI NIỆM NHÀ NƯỚC VÀ BẢN CHẤT CỦA NÓ 


Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp và là sự biểu 
hiện của sự không thể điều hòa được của các mâu thuẫn giai 
cấp đối kháng. Nhà nước là tổ chức quyền lực chính trị đặc 
biệt. 

Trong xã hội có đối kháng giai cấp, quyền lực chính trị 
mang nội dung giai cấp. Quyền lực đó chỉ thuộc về giai cấp 
thống trị hoặc liên minh giai cấp thống trị. Nó thể hiện lợi ích 
giai cấp, đặc biệt là lợi ích kinh tế. Thông qua quyền lực chính 
trị, giai cấp thống trị bắt các giai cấp khác phục tùng ý chí của 
mình. Quyền lực chính trị như Mác và Ph.Ănghen đã chỉ rõ: 
“thực chất là bạo lực có tổ chức của một giai cấp khác”, 


Chính nhà nước là công cụ cơ bản của quyền lực chính trị 
(Ù C.Mác - Ph.Ảnghen: Tuyển (áp NXE Sự thật, Hà Nội, 1980, Tập I, 


tr.583. 


47 


trong xã hội có giai cấp bởi nó thực hiện chức năng quản lý và 
có bộ máy đặc biệt để cưỡng chế. Ý chí của tất cả các thành 
viên thuộc giai cấp thống trị được hợp nhất thành ý chí nhà 
nước. Nhà nước tồn tại để bảo vệ lợi ích chủ yếu của giai cấp 
thống trị, mặc dù trên phương diện chính thức, nó là đại diện 
cho toàn xã hội. Trên phương diện này, nhà nước thực hiện cả 
những công việc chung, bắt nguồn từ điều kiện tôn tại của mỗi 
xã hội. Nhưng ở xã hội bóc lột, trong tất cả mọi trường hợp, 
nhà nước là tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt của giai cấp 
thống trị. Nhà nước - như C.Mác và Ph.Änghen viết: “ là hình 
thức mà trong đó nhứng cá nhân của giai cấp thống trị thực 
hiện lợi ích chung của giai cấp mình”! Như vậy bạo lực có tổ 
chức của giai cấp thống trị đối với nhứng giai cấp khác hay 
chuyên chính của giai cấp thống trị cấu thành bản chất giai cấp 
của nhà nước bóc lột. Trong các xã hội bóc lột, chuyên chính 
là sự đàn áp của thiểu số giai cấp bóc lột đối xới đa số nhứng 
giai cấp bị bóc lột. 

Không chỉ ở trong nước mà cả trong quan hệ quốc tế, nhà 
nước cúng thể hiện tư cách là tổ chức của giai cấp thống trị, 
bởi chính sách đối ngoại là sự tiếp tục của chính sách đối nội, 
nó thể hiện lợi ích chủ yếu của giai cấp đó. 

Khi thiết lập tổ chức chính trị đặc biệt - nhà nước, để trấn 
áp các giai cấp đối kháng thì giai cấp thống trị đã thực hiện 
nền chuyên chính của mình đối với các giai cấp khác, dùng ý chí 
của mình trói buộc các giai cấp khác. Quyền lực ấy gọi là thống 
trị chính trị, nói cách khác đó là “chuyên chính của giai cấp 
thống trị”. : 

Bạo lực có tổ chức của giai cấp thống trị đối với giai cấp 
khác tạo nên bản chất giai cấp của nhà nước theo nguyên nghĩa 


(1) C.Mác - PhĂnghen: 7oản rập, NXB Sự thật, Hà Nội. 1980, tập III, tr.63. 


48 


của từ, tạo nên nền chuyên chính của giai cấp thống trị. Trong 
bất kỳ xã hội bóc lột nào, thì chuyên chính đều thể hiện ở sự 
trấn áp của số ít giai cấp thống trị đối với số đông quần chúng 
- nhân dân lao động. Trong chế độ nô lệ, bản chất nhà nước - sự 
chuyên chính của chủ nô đối với nô lệ, trong xã hội phong kiến 
- địa chủ phong kiến chuyên chính đối với nông dân, trong xã 
hội tư bản là sự chuyên chính của giai cấp tư sản đối với giai 
cấp công nhân, nông dân và những người lao động khác. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa xuất hiện trong quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa có bản chất khác hẳn với các kiểu nhà 
nước bóc lột. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ của giai 
cấp công nhân được thực hiện trong sự liên minh với giai cấp 
nông dân và các tầng lớp lao động khác nhằm chống các giai 
cấp bóc lột và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, V.I Lênin chỉ 
ra rằng: nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhã nước không theo 
nguyên nghĩa của từ, đó là nhà nước “một nửa nhà nước”. 


Các nhà nước tuy khác nhau về bản chất giai cấp, nhưng 
chúng đều có những dấu hiệu chung. Nhứng người sáng lập chủ 
nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra rằng nhà nước là một hiện tượng 
thuộc kiến trúc thượng tầng trên một cơ sở kinh tế nhất định, 
đó là công cụ để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với 
giai cấp khác. Về bản chất giai cấp của nhà nước, V.I.Lênin viết: 
“nhà nước là bộ máy để cho giai cấp này áp bức giai cấp khác, 
một bộ máy để duy trì dưới sự thống trị của một giai cấp tất 
cả các giai cấp bị lệ thuộc khác.”! 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa cúng như mọi nhà nước khác, 
đều có nhửng dấu hiệu đặc trưng cho nhà nước nói chung. Trước 
hết đó là sự tồn tại của bộ máy đặc biệt để cưỡng chế, có một 


(1) — VI Lênin: Toàn rập, Nxh. Tiến bộ M.1877, (bản tiếng Việt) Tập 33. tr.B7 


49 


đội quân chuyên nghiệp để quản lý. Nhưng trong nhà nước xã . 
hội chủ nghĩa, bộ máy và đội quân đó không phục vụ cho thiểu 
số bóc lột mà phục vụ cho đông đảo quần chúng nhân dân lao 
động. 


Tóm lại: nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực 
chính trị có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế uù thực hiện 
các chức năng quản lý xã hội nhằm thực hiện oà bảo UỆ trước 
hết lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp đối 
kháng,|eủa giai cấp công nhân uà nhân dân lao động dưới sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Bản chất nhà nước thể hiện không chỉ thông qua bản chất 
giai cấp của nó, mà còn thể hiện thông qua vai trò, giá trị xã 
Hội của nó. Thực tiễn lịch sử đã chỉ ra rằng, một nhà nước sẽ 
không thể tồn tạiZhếu nó chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp thống 
trị mà không tính đến lợi ích của giai cấp, tầng lớp khác trong 
xã hội \Vì vậy, ngoài tư cách là công cụ duy trì, bảo vê sự thống 
trị của giai cấp này đối với giai cấp khác, nhà nước còn là tổ 
chức chính trị - xã hội rộng lớn bao gồm mọi công dân thuộc 
mọi giai cấp, tầng lớp, dân tộc, là phương tiện tổ chức bảo đảm 
lợi ích chung của xã hội. Bất kỳ một nhà nước nào, vào bất kỳ 

thời đại nào thì nhà nước đều phải duy trì trật tự, an toàn xã 
.hội, ổn định và phát triển, thực hiện hoạt động này hay hoạt 
động khác phù hợp với yêu câu của xã hội, như vậy, thông qua 
đó nhà nước cũng bảo đảm lợi ích nhất định của các tầng lớp, 
giai cấp khác trong chừng mực lợi ích đó không đối lập gay gắt 
với lợi ích của giai cấp cầm quyền. 

Vai trò xã hội và giá trị xã hội của nhà nước còn thể hiện 
ở chỗ, nhà nước giải quyết các công việc mang tính xã hội, mà 
cá nhân công dân không thể giải quyết được, đặc biệt trong thời 
đại ngày nay như: xây dựng các công trình phúc lợi xã hội 
trường học, bệnh viện, công viên, đường sá, bảo vệ môi trường, 


50 


chống các dịch bệnh v.v.. 


Vai trò xã hội và giá trị xã bội của nhà nước tùy thuộc vào 
bản chất giai cấp của nhà nước. Trong các nhà nước bóc lột, 
mặt giai cấp và mặt xã hội của nhà nước luôn đối lập nhau, 
nhưng giai cấp thống trị có thể “hy sinh” nhứng lợi ích cụ thể 
của mình để bảo vệ lợi ích chung của giai cấp. Trong nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, tính giai cấp và tính xã hội của nhà nước 
quyện hòa tạo thành một thể thống nhất, chúng là hai mặt của 
một vấn đề thống nhất bởi vì lợi ích cơ bẻn-eủa mọi giai cấp, 
tầng lớp, dân tộc là thống nhất. 


Vì vậy, sẽ là sai lầm trong nhận thức và hành động nếu 
chỉ nhấn mạnh một chiều đến bản chất giai cấp của nhà nước 
mà không thấy vai trò xã hội, và giá trị xã hội của nhà nước. 
Đặc biệt, trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 
"chủ nghĩa ở nước ta, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và 
vì nhân dân thì việc chú ý đúng mức tới giá trị xã hội của nhà 
nước lại càng hết sức cần thiết. Điều đó làm cơ sở để thiết lập 
chế độ trách nhiệm của nhà nước đối với công dân, phục vụ 
nhân đân. 


li. HỈNH THỨC NHÀ NƯỚC 


Hình thức nhà nước là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực 
tiễn to lớn. Kết quả của sự thống trị về mặt chính trị phụ thuộc 
phần lớn vào việc giai cấp thống trị đã tổ chức và thực hiện 
quyền lực nhà nước theo hình thức nào. 

Hình thức nhà nước là cách thức tổ chức quyền lực nhà 
nước và những biện pháp để thực hiện quyền lực ấy. Hình thức 
nhà nước là một khái niệm chung được hình thành từ ba yếu 


tố: hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước, chế độ 
chính trị. 


a) Hình thức chính thể nói lên sự tố chức quyền lực nhà 


51 


nước tối cao, những cơ quan, cơ cấu và trình tự hình thành 
những cơ quan ấy, mối quan hệ qua lại của chúng với nhân dân 
và mức độ tham gia của nhân dân vào quá trình hình thành 
những cơ quan đó. 


Hình thức chính thể của các nhà nước bóc lột được phân 
ra chính thế quân chủ và chính thể cộng hòa. Trong chính thể 
quân chủ, quyền lực tối cao của nhà nước tập trung toàn bộ hay 
một phần trong tay người đứng đầu nhà nước theo nguyên tắc 
thừa kế (Quốc vương, Sa hoàng, Vua) Trong chính thể cộng hòa, 
quyền lực tối cao của nhà nước được thực hiện bởi những cơ 
quan đại diện được bầu theo một thời hạn nhất định. 


Cả chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa đều có nhứng 
biến dạng: chính thể quân chủ được chia thành chính thể quân 
chủ tuyệt đối và chính thể quân chủ hạn chế. Trong nhà nước 
quân chủ tuyệt đối, người đứng đầu nhà nước có quyền lực vô 
hạn, thí dụ Vua trong nhà nước phong kiến trước đây. Trong 
nhà nước quân chủ hạn chế, người đứng đầu nhà nước chỉ nắm 
một phần quyền lực nhà nước tối cao, bên cạnh đó còn có một 
cơ quan quyền lực khác. Hiện nay trên thế giới, Anh, Nhật, Hà 
Lan... là những nước có hình thức chính thể quân chủ đại nghị. 
Ở những nước này nguyên thủ (Vua) tồn tại mang tính hình 
thức và truyện thống. Quyền lực nhà vua không có ảnh hưởng 
trong lập nháp và hành pháp cũng bị hạn chế nhiều, chính phủ 
đứng đầu là Thủ tướng có quyền lực lớn. 

Chính thể cộng hòa cúng được chia thành hai dạng: cộng 
hòa dân chủ và cộng hòa quý tộc. Đối với các nhà nước có chính 
thể cộng hòa dân chủ, quyền tham gia bầu cử để lập ra cơ quan 
đại điện quyền lực nhà nước được quy định cho tất cả các tầng 
lớp nhân dân lao động. Trên thực tế, giai cấp thống trị của các 
nhà nước bóc lột thường đặt ra nhiều quy định để hạn chế quyền 
bầu cử của nhân dân lao động. Trong các nước có hình thức 
chính thể cộng hòa quý tộc, quyền bầu cử chỉ được quy định 


S2 


cho các tầng lớp quý tộc. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước cộng hòa dân chủ 
thực sự được đặc trưng bởi sự tham gia rộng rãi của nhân dân 
lao động vào việc thành lập ra các cơ quan đại diện quyền lặc 
của minh. 


Trong mỗi giai đoạn lịch sử, ở các nhà nước khác nhau do 
nhiều yếu tố như tương quan giai cấp, truyền thống dân tộc, 
các quan điểm pháp lý v.v... tác động, hình thức chính thể của 
chúng cũng có những điểm khác biệt. Vì vậy, khi nghiên cứu 
hình thức chính thể của một nhà nước, cần xem xét các điều 
kiện lịch sử cụ thể của nhà nước đó. 


b) Hình thức cấu trúc nhà nước được hiểu là cơ cấu 
hành chính về lãnh thổ của nhà nước, đặc điểm của mối quan 
hệ qua lại giửa nhà nước và các bộ phận của nó, giửa cơ quan 
nhà nước trung ương và cơ quan nhà nước địa phương. 


Có hai hình thức cấu trúc nhà nước cơ bản: nhà nước đơn 
nhất (đơn giản) và nhà nước liên bang (phức hợp). 


Hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất là hình thức trong 
đó nhà nước được chia ra các đơn vị hành chính lãnh thổ (thí 
dụ: tỉnh, thành phố, huyện, xã, phường) và có nhứng cơ quan 
quyền lực, quản lý, xét xử tối cao chung cho cả nước. nhà nước 
Việt Nam, Pháp v.v... là những nhà nước có cấu trúc đơn nhất. 
Ở nhà nước đơn nhất các bộ phận hành chính lãnh thổ không 
có yếu tố chủ quyền nhà nước. 


Nhà nước liên bang là nhà nước liên hợp của nhiều nhà 
nước. Nhà nước liên bang có hai hệ thống cơ quan quyền lực 
và quản lý: một hệ thống chung cho toàn liên bang và một số 
hệ thống trong mỗi nước thành viên. Nhà nước có hình thức 
cấu trúc liên bang có chủ quyền quốc gia chưng cho nhà nước 
liên bang đồng thời có chủ quyền quốc gia riêng cho mỗi nước 
thành viên, thí dụ: Ấn Độ, Liên Xô trước đây v.v... Nhưng nhà 


53 


nước Liên bang xã hội chủ nghĩa khác với nhà nước liên bang 
tư sản ở chỗ, nhà nước liên bang xã hội chủ nghĩa dựa trên việc 
giải quyết vấn đề dân tộc, còn nhà nước liên bang tư sản dựa 
trên cơ sở thống nhất lãnh thổ. 


Cần phân biệt nhà nước liên bang với nhà nước liên mỉnh. 
Nhà nước liên minh là nhà nước trong đó mối liên hệ giửa các 
cơ quan tối cao của nhà nước liên minh với các nhà nước thành 
viên lỏng lẻo hơn. Chủ quyền của các nước thành viên trong 
nhà nước liên mỉnh cũng lớn hơn nhiều so với chủ quyền của 
các nhà nước thành viên trong nhà nước liên bang. 


c) Chế độ chính trị là tổng thể nhứng phương pháp, 
nhứng biện pháp mà các cơ quan nhà nước sử dụng để thực 
hiện quyền lực nhà nước. Những phương pháp và những biện 
pháp này phụ thuộc vào bản chất nhà nước củng như các yếu 
tế khác của mỗi giai đoạn ở mỗi nước cụ thể. 


Chế độ chính trị là khái niệm không cùng loại với khái 
niệm hình thức chính thể và hình thức tổ chức nhà nước. Chế 
độ chính trị thực tế chỉ có thể được thực hiện trong những hình 
thức chính thể và hình thức cấu trúc nhà nước nhất định. Nó 
là một hiện tượng tồn tại với tư cách là một quá trình mà bất 
kỳ quá trình nào cũng chỉ hình thành trong những cấu trúc tổ 
chức nhất định. Cấu trúc đó là hình thức chính thể và hình 
thức tổ chức nhà nước. Sự hiện diện của hình thức chính thể 
và hình thức cấu trúc nhà nước, những biến đổi xảy ra trong 
cấu trúc của chúng chỉ có thể được hiểu thông qua việc nghiên 
cứu đặc điểm và sự năng động của chế độ chính trị. 


Trong lịch sử xã hội có giai cấp, các giai cấp thống trị đã 
sử dụng nhiều phương pháp, biện pháp để thực hiện quyền lực 
nhà nước. Nhìn chung, những phương pháp, biện pháp này được 
phân ra hai loại chính: những phương pháp, biện pháp phản dân 
chủ và những phương pháp, biện pháp dân chủ. 


S4 


Các phương pháp phản dân chủ thể hiện tính độc tài, cực 
quyền có nhiều dạng. Đáng chú ý là phương pháp này phát triển 
đến mức độ cao trở thành phương pháp tàn bạo, quân phiệt và 
phát xít. 


Những phương pháp dân chủ cũng có nhứng dạng thức 
như: đân chủ thực sự và dân chủ giả hiệu, rộng rãi và hạn chế, 
trực tiếp và đại diện v.v... Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa 
được đặc trưng bởi sự sử dụng các hình thức dân chủ thực sự, 
rộng rãi. Chế độ dân chủ tư sản đặc trưng bởi sự hiện diện của 
các phương pháp dân chủ hình thức. 


Khi phân tích chế độ chính trị, vấn đề dân chủ có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng mặc dù dân chủ là một khái niệm rộng hơn 
khái niệm những phương pháp, biện pháp thực hiện quyền lực 
nhà nước. Dân chủ theo nghĩa vốn có của từ đó là quyền lực 
nhân dân. Hình thức nhà nước trong những trường hợp khi 
quyền làm luật của nhà nước được thực hiện bởi những cơ quan 
tập thể do dân bầu ra hoặc khi các quyền tự do, dân chủ của 
công dân được tuyên bố rằng pháp luật là sự biểu thị của quyền 
lực nhân dân. 


Dân chú trong xã hội có giai cấp mang đặc trưng giai cấp. 
Nó là một hình thức của quyền lực chính trị và không tách rời 
quyền lực đó. Bởi thế không nên đối lập dân chủ với chuyên 
chính, Chuyên chính của giai cấp thống trị đối với giai cấp bị 
trị không làm mất đi mà còn củng cố đân chủ của bản thân 
giai cấp thống trị. 

Dân chủ có các hình thức trực tiếp và đại diện. Dân chủ 
trực tiếp có nghĩa là sự tham gia trực tiếp của nhân dân vào 
giải quyết những vấn đề của nhà nước, thí dụ thông qua nhứng 
đạo luật hoặc những quyết định quan trọng khác của nhà nước 
bằng bỏ phiếu toàn dân hoặc trưng cầu dân ý. Dân chủ đại diện 
là sự tham gia của nhân dân vào việc giải quyết nhứng công 


55 


việc nhà nước thông qua những cơ quan đại điện như Quốc hội, 
Nghị viện do nhân dân bầu ra. 

Tóm lại, hình thức nhà nước là sự hợp nhất của ba yếu tố: 
hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ 
chính trị. Các hình thức nhà nước trong lịch sử rất đa dạng và 
điều đó được lý giải bởi hàng loạt các điều kiện kinh tế, chính 
trị, xã hội, văn hóa, trong đó vai trò quyết định suy cho cùng 
là điều kiện kinh tế. 


Từ những phân tích trên, có thể đưa ra sơ đồ về hình thức 


Nhà nước nhự sau: 
HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC 
Hình thức cấu trúc 
nhà nước 


Cấu trúc hành chính lãnh 
thổ của nhà nước, Đặc 
trưng của mối quan hệ 
qua lại giữa cơ quan nhà 
nước trung ương và cơ 
quan nhà nước 

địa phương 


Hình thức chính thể 


Sự tổ chức quyền lực 
nhà nước, nhưng cơ 
quan của no; cấu trúc và 
trình tự hình thành các 
cơ quan đó, sự phân 
chia thẩm quyền giữa 
chúng. Mối quan hệ qua 
lại của chúng với nhân 
dân, mức độ tham gia 
của nhân dân vào sự 
hình thành các cơ quan 
ấy. 


Chế độ chính trị 


Tổng thể những phương 
pháp, biện pháp mà với 
sự giúp đỡ của chúng, 
quyền lực nhà nước được 
thực hiện, 


56 


II. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC 


Để nhận thức đầy đủ bản chất và vai trò xã hội của nhà 
nước, cần phải tìm hiểu nhiệm vụ và chức năng, mục đích hoạt 
động của nhà nước. 


Nhiệm vụ của nhà nước là mục tiêu mà nhà nước hướng 
tới, là những vấn đề đặt ra mà nhà nước cần giải quyết. Nhiệm 
vụ của nhà nước tùy thuộc vào bản chất và vai trò xá hội của 
nhà nước, vào điều kiện lịch sử của mỗi quốc gia qua từng giai 
đoạn cụ thể. 


Nhiệm vụ của nhà nước tùy thuộc nội dụng tính chất được 
chia thành: mục đích chung, cơ bản, lâu dài - nhiệm vụ chiến 
lược, thí dụ: nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ tổ 
quốc của nhà nước ta. Để thực hiện những nhiệm vụ chiến lược 
ấy, nhà nước phải thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong nhứng 
khoảng thời gian nhất định; thí dụ; nhiệm vụ hiện đại hóa và 
công nghiệp hóa đang đặt ra hiện nay. 


Chức năng của nhà nước là những phương diện, loại hoạt 
động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt 
ra trước nhà nước. 


Giữa nhiệm vụ và chức năng của nhà nước có quan hệ chặt 
chẽ, mật thiết với nhau. Một nhiệm vụ của nhà nước làm phát 
sinh một hay nhiều chức năng. Thí dụ nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, được thực hiện thông qua chức năng tổ chức nền 
kinh tế, chức năng giáo dục, văn hóa, xã hội, điều chỉnh lao 
động và mức tiêu dùng của nhân dân. Như vậy, một nhiệm vụ 
của nhà nước được thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể, cấp bách. 
Thí dụ, chức năng tổ chức kinh tế không chỉ liên quan tới việc 
giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội. Trong chức năng tổ chức 
kinh tế, nhà nước phải giải quyết các nhiệm vụ: xây dựng cơ 
sở kinh tế, tác động vào sự phát triển cơ cấu xã hội, vào quá 


s7 


trình giải quyết đần các mâu thuẫn xã hội, nâng cao đời sống 
vật chất và tỉnh thần cho nhân dân. 


Bản chất của nhà nước khác nhau thì chức năng của nhà 
nước cũng khác nhau. Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
khác với chức năng của nhà nước bóc lột ở nội dụng và phương 
thức thực hiện, vì nhà nước xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở 
kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và nhà nước xã 
hội chủ nghĩa thể hiện ý chí, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân 
lao động, đó là nhà nước của đân, do dân và. vì dân, quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân dân. 


Các chức năng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn 
được bổ sung bằng những nội dung mới, phù hợp với nhiệm vụ 
và tình hinh đất nước và xu hướng thời đại trong mỗi giai đoạn 
phát triển xã hội. Thí dụ, một trong những nhiệm vụ quan trọng 
nhất của nhà nước ta hiện nay là xây dựng và phát triển nền 
kinh tế nhiều thành phân, vận động theo cơ chế thị trường, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước do đó 
chức năng quản lý kinh tế nhứng nội dung và phương thức thực 
hiện mới, năng động, mềm dẻo linh hoạt hơn so với cơ chế quản 
lý tập trung, quan liêu, bao cấp trước đây. 


Chức năng của nhà nước do các cơ quan nhà nước bộ phận 
hợp thành của bộ máy nhà nước thực hiện. 


Vì vậy, cân phân biệt chức năng của nhà nước nói chung 
với chức năng của mỗi cơ quan nhà nước nói riêng: Nếu chức 
năng của nhà nước là phượng điện hoạt động chủ yếu của cả 
bộ máy nhà nước mà mỗi cơ quan nhà nước đều phải tham gia 
thực hiện ở những mức độ khác nhau thì chức năng của một 
cơ quan nhà nước chỉ là những phương diện hoạt động của cơ 
quan đó nhằm góp phần thực hiện chức năng chung của nhà 
nước. Vì vậy, một chức năng của nhà nước được giao cho nhiều 
cơ quan nhà nước thực hiện; thí dụ, chức năng bảo đảm pháp 


58 


chế và trật tự pháp luật được giao cho rất nhiều cơ quan nhà 
nước ở các cấp khác nhau như Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, 
Viện kiểm sát, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp 
v.v... nhưng mỗi cơ quan nhà nước có chức năng đặc thù riêng 
để thực hiện chức năng chung đó. Chẳng hạn Quốc hội thực 
hiện chức năng giám sát việc tuân theo Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội đối với mọi cơ quan nhà nước, Tòa án thực 
hiện chức năng xét xử vi phạm pháp luật và giải quyết tranh 
chấp; các cơ quan kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát việc 
tuân theo pháp luật và công tố; Chính phủ thực hiện chức năng 
bảo đảm pháp chế và trật tự pháp luật chung trong cả nước 
nhưng chỉ trong phạm ví hoạt động chấp hành và điều hành 


V.V... 


Các chức năng của nhà nước được quy định một cách khách 
quan bởi cơ sở kinh tế và xã hội của nhà nước, vì vậy các chức 
năng của nhà nước có quan hệ gắn bó hứu cơ với nhau tạo thành 
một thể thống nhất. Có nhiều cách khác nhau để phân loại chức 
năng nhà nước. Có thể phân loại các chức năng của nhà nước 
thành: các chức năng đối nội và các chức năng đối ngoại; hoặc 
thành các chức năng cơ bản và các chức năng không cơ bản, 
hoặc thành các chức năng lâu dài và các chức năng tạm thời 
v.v... Mỗi cách phân loại có ý nghĩa lý luận và thực tiễn nhất 
định. Thí dụ, phân biệt chức năng cơ bản và chức năng không 
cơ bản, qua đó nhận thức được mặt hoạt động nào là chủ yếu 
của nhà nước, nhiệm vụ nào là nhiệm vụ trọng tâm của nhà 
nước trong một giai đoạn cụ thể. Nhưng thông dụng nhất là 
căn cứ vào đối tượng tác động của chức năng nhà nước là trong 
nội bộ quốc gia (đối nội) hay đối với các quốc gia và tổ chức 
nước ngoài (đối ngoại) mà các chức năng được chia thành các 
chức năng đối nội và các chức năng đối ngoại. 


Hai nhóm chức năng này có quan hệ mật thiết với nhau: 


59 


các chức năng đối nội và phục vụ cho chức năng đối nội; nếu 
thực hiện tết các chức năng đối nội sẽ có thuận lợi cho việc 
thực hiện các chức năng đối ngoại, và ngược lại, thực hiện thành 
công hay thất bại chức năng đối ngoại sẽ ảnh hưởng tốt hoặc 
căn trở việc thực hiện chức năng đối nội. Ví dụ, để thực hiện 
tốt chức năng bảo đảm ổn định an nỉnh - chính trị bảo vệ các 
quyền tự do, dân chủ của công dân bảo vệ trật tự, an toàn xã 
hội, thì nhà nước ta phải phối hợp với các quốc gia khác trong 
đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế. Trong hai loại chức 
năng thì các chức năng đối nội là chủ yếu, vì chúng động chạm 
đến nhứng điều kiện tôn tại của chế độ xã hội trong một quốc 
gia. 

Các chức năng của nhà nước được thực hiện dưới nhứng 
hình thức và phương pháp nhất định. Nội dung những hình thức 
và phương pháp ấy bắt nguồn và trực tiếp thể hiện bản chất 
cũng như mục tiêu của nhà nước. Nhà nước nào cũng thực hiện 
các chức năng của minh dưới các hình thức pháp lý cơ bản: 
hoạt động lập pháp, hoạt động chấp hành pháp luật, hoạt động 
bảo vệ pháp luật. Các phương pháp cơ bản để thực hiện các 
chức năng nhà nước là phương pháp giáo dục, thuyết phục và 
phương pháp cưỡng chế. Trong nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
thuyết phục được sử dụng với tính cách là phương pháp chủ 
yếu. Phương pháp cưỡng chế được thực hiện ở những lúc và 
nhứng nơi mà sự áp dụng phương pháp thuyết phục, giáo dục 
không đem lại biệu quả. Trong các nhà nước bóc lột, phương 
pháp cưỡng chế được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong quan 
hệ với các tầng lớp nhân dân lao động. 


IV. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 


Các nhiệm vụ, chức năng của nhà nước được thực hiện 
thông qua bộ máy nhà nước. Vì vậy trong quá trình hoạt động 
của mình mọi nhà nước đều thiết lập các cơ quan nhà nước 


60 


khác nhau và trao cho chúng những nhiệm vụ, quyền hạn cụ 
thể. Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước, tổ 
chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất tạo 
thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ và chức 
năng của nhà nước. 


Các cơ quan nhà nước rất đa dạng, nhiều chủng loại. Nhưng, 
thông thường trong bộ máy nhà nước nói chung bao gồm ba loại 
Cơ quan: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư 
pháp. Ở nước ta tồn tại bốn hệ thống cơ quan: 


1) Các cơ quan quyền lực nhà nước (Quốc hội là cơ quan 
lập pháp và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước 
ở địa phương); 

2) Các cơ quan hành chính - nhà nước, tức là cơ quan hành 
pháp (đứng đầu hệ thống này là Chính phủ, các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Ủy ban nhân dân các 
cấp tỉnh, huyện, xã và tương đương các sở, phòng, ban...); 


3) Các cơ quan xét xử (Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án 
quân sự, các Tòa án nhân dân địa phương, tòa án đặc biệt, và 
các tòa án khác do luật định); 


4) Các cơ quan kiểm sát (Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát quân sự, Viện kiểm sát nhân dân địa phương). 


Tất cả các cơ quan nhà nước tạo thành bộ máy nhà nước. 
Nhưng bộ máy nhà nước không phải là một tập hợp đơn giản 
các cơ quan nhà nước, mà là một hệ thống thống nhất các cơ 
quan có mối liên hệ ràng buộc qua lại chặt chẽ với nhau vận 
hành theo một cơ chế đồng bộ. 


Từ giác độ hệ thống xem xét, mỗi cơ quan nhà nước là một 
khâu (mắt xích) không thể thiếu được của bộ máy nhà nước. 
Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước tùy thuộc vào hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động của từng cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà 


61 


nước có nhứng đặc điểm sau: 


Thử nhất, cơ quan nhà nước là một tổ chức công quyền có 
tính độc lập tương đối với cd quan nhà nước khác, một tổ chức 
cơ cấu bao gồm nhứng viên chức, công chức, được giao những 
quyền hạn nhất định để thực hiện nhiệm vụ và chức năng nhà 
nước theo quy định của pháp luật. 


Thứ hai, đặc điểm cơ bản của cơ quan nhà nước làm cho 
nó khác với tổ chức khác là tính quyền lực nhà nước. Chỉ cư 
quan nhà nước mới có quyền nhân danh nhà nước thực hiện 
quyền lực nhà nước, giải quyết các vấn đề quan hệ với công 
dân. Mỗi cơ quan nhà nước đều có thẩm quyền do pháp luật quy 
định - đó là tổng thể những quyền và nghĩa vụ mang tính quyền 
lực - pháp lý mà nhà nước trao cho để thực hiện nhiệm vụ chức 
năng nhà nước. Yếu tố cơ bản của thẩm quyền là quyền ban 
hành những văn bản pháp luật có tính bắt buộc chung phải thực 
hiện đối với các chủ thể có liên quan (có thể là cơ quan, tổ chức 
nhà nước khác, công chức, viên chức, các tổ chức xã hội, tổ 
chức kính tế và công dân). 


Thứ ba, thẩm quyền của các cơ quan nhà nước có những 
giới hạn về không gian (lãnh thổ), về thời gian có hiệu lực, về 
đối tượng chịu sự tác động. Thẩm quyền của cơ quan phụ thuộc 
vào địa vị pháp lý, của nó trong bộ máy nhà nước. Giới hạn 
thấm quyền của cơ quan nhà nước là giới hạn mang tính pháp 
lý vì được pháp luật quy định. 

Thứ tư, mỗi cơ quan nhà nước có hình thức và phương pháp 
hoạt động riêng do pháp luật quy định. 

Thứ năm, cơ quan nhà nước chỉ hoạt động trong phạm ví 
thẩm quyền của mình và trong phạm vi đó, nó hoạt động độc 
lập, chủ động và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Cơ 
quan nhà nước có quyền, đồng thời có nghĩa vụ phải thực hiện 
các quyên của mình. Khi cơ quan nhà nước không thực hiện 


82 


hay từ chối thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của 
pháp luật là vi phạm pháp luật. 

Các loại hình bộ máy nhà nước khác nhau có nguyên tắc 
tổ chức và hoạt động khác nhau. Bộ máy nhà nước tư sản thường 
được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phân lập các quyền 
(phân quyền cứng rắn và cơ chế “kiềm chế và đối trọng” hoặc 
phân quyền mềm dẻo), các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp 
độc lập nhau. Còn bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa được tổ 
chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng 
có sự phân công chức năng, phân định thẩm quyền rành mạch 
và có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực 
hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đồng thời trong 
bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng tạo ra một cơ chế kiểm 
tra, giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan nhà nước nhằm bảo 
đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý nhà nước. 


V, CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC TRONG LỊCH SỬ 
1. Khái niệm kiểu nhà nước trong lịch sử 


Các học giả tư sản thường phân chia nhà nước thành bai 
loại “nhà nước tự do” và “nhà nước độc tài”. Phân chỉa như 
vậy, thực chất nhằm che đậy bản chất giai cấp của nhà nước. 
Lý luận Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật đựa vào đạc điểm 
của nhà nước trong mỗi thời kỳ khác nhau, phân chia nhà nước 
thành các kiểu khác nhau, không phải ở chỗ nó “tự do” hay 
không tự do. Khái niệm kiểu nhà nước là một trong nhứng khái 
niệm cơ bản của khoa học lý luận chung về nhà nước và pháp 
luật. 


Nói tới kiểu nhà nước là nói nhà nước đó-là bộ máy thống 
trị của giai cấp nào, tồn tại trên cơ sở nền tảng kinh tế nào, 
tương ứng với hình thái kinh tế xã hội nào. 


Nhà nước tồn tại trên cơ sở kinh tế của một xã hội nhất 


63 


định. Vì thế đặc điểm của mỗi kiểu nhà nước là do chế độ kinh 
tế của xã hội đã sản sinh ra nó quy định. Chính nhà nước phản 
ảnh tập trung nhất đặc điểm kinh tế - xã hội của một thời đại 
nhất định. Từ khía cạnh giai cấp, giá trị xã hội, thì mọi nhà 
nước đều mang bản chất giai cấp và có vai trò nhất định trong 
xã hội, nhưng rất khác nhau trong tiến trình phát triển của 
lịch sử của chúng, các lực lượng sản xuất vật chất của xã hội 
sẽ mâu thuẫn với những quan hệ sản xuất hiện có, là biểu hiện 
pháp lý của nhứng quan hệ sản xuất, mâu thuẫn với những quan 
hệ sở hứu, trong đó từ trước đến nay các lực lượng sản xuất 
vẫn phát triển. “Từ chỗ là những hình thức phát triển của các 
lực lượng sản xuất, những quan hệ ấy trở thành những xiềng 
xích của các lực lượng sản xuất. Khi đó bắt đâu thời đại của 
một cuộc cách mạng xã hội. Cơ sở kinh tế thay đổi thì tất cả 
cái kiến trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị đảo lộn ít nhiều nhanh 
chóng." 


Như vậy, sự thay thế giữa các hình thái kính tế xã hội kéo 
theo sự thay thế giữa các kiểu nhà nước. Kiểu nhà nước mới 
thay thế cho cho kiểu nhà nước cũ thông qua cuộc cách mạng 
xã hội, hoặc thông qua những cuộc cải cách lớn diễn ra đân đần 
bởi vì giai cẤp thống trị nắm quyền lực nhà nước đại điện cho 
phương thức sản xuất cũ không bao giờ tự nguyện từ bỏ quyền 
lực nhà nước của mình, do đó giai cấp đại diện cho phương thức 
sản xuất mới phải đấu tranh để giành chính quyền, thiết lập 
nên nhà nước mới của minh. Đó là quy luật, đồng thời củng có 
một vài ngoại lệ không theo quy luật này, như C.Mác và 
Ph.Ăngghen đã chỉ ra, kiểu nhà nước mới ra đời, do đó bản chất, 


(1) C.Mác: Góp phân phê phán kinh tế chính trị. Trong C.Mác - Ph Ăngghen, 
Tuyển tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tập IL, tr. 637-638 


64 


vai trò xã hội, chức năng của nó cũng thay đổi. 


Hiểu nhà nước sau bao giờ cũng tiến bộ hơn kiểu nhà nước 
cũ, bởi vì nó dựa trên phương thức sản xuất mới tiến bộ, đồng 


thời còn thúc đẩy sự phát triển của phương thức đó. 


Phương thức sản xuất của mỗi xã hội tương ứng với một 
kiểu nhà nước, và kiểu nhà nước tiêu biểu cho phương thức sản 
xuất đó. Nhưng, giữa các nhà nước trong cùng một kiểu cũng 
có nhứng tính chất, đặc điểm khác nhau. Nhà nước phong kiến 
sơ kỳ ở vùng Đông Nam Á khác với nhà nước phong kiến sơ kỳ 
ở Tây Âu. Những đặc thù này phụ thuộc vào phương thức sản 
xuất. Nhà nước dựa trên cơ sở kinh tế chiếm hứu nô lệ, đó là 
nhà nước chiếm hữu nô lệ. Cơ sở kinh tế của nhà nước bóc lột 
lao động làm thuê thì đó phải là nhà nước tư sản, không thể 
khác vì ở đó mới có bóc lột lao động làm thuê. Muốn xác định 
nhà nước thuộc kiểu nào phải xác định cơ sở kinh tế mà nhà 
nước đó tồn tại. Do vậy khái niệm kiểu nhà nước chỉ áp dụng 
đối với nhứng nhà nước phù hợp với một hạ tầng kinh tế, một 
hình thái kinh tế xã hội nhất định. Trong thực tiễn lịch sử có 
những nhà nước trong một giai đoạn nhất định dựa trên cơ sở 
kinh tế nhiều thành phần. Có thể gọi đó là “kiểu nhà nước quá 
độ”, chuyển tiếp từ kiểu nhà nước này sang kiểu nhà nước khác. 
Nước ta trải qua kiểu nhà nước quá độ từ cách mạng dân tộc 
dân chủ sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Có thể chía ra bốn kiểu nhà nước, ba kiểu nhà nước đầu là 
kiểu nhà nước bóc lột gồm: kiểu nhà nước chiếm hứu nô lệ; 
kiểu nhà nước phong kiến và kiểu nhà nước tư sản. Còn kiểu 
nhà nước không bóc lột là kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa. Xã 
hội cộng sản nguyên thủy và xã hội cộng sản chủ nghĩa trong 
tương lai không có nhà nước. Hình thái kinh tế xã hội cộng sản 
chủ nghĩa là hình thái kinh tế cuối cùng trong lịch sử có hai 
giai đoạn phát triển - xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 


65 


Ở giai đoạn xã hội chủ nghĩa vẫn còn nhà nước còn trong chủ 
nghĩa cộng sản, nhà nước tiêu vong. Như vậy, không phải trong 
mọi hình thái kinh tế xã hội đều có nhà nước. Phạm trù “kiểu 
nhà nước” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho phép nhận biết 
các đặc điểm, đặc thù, đặc trưng chung cho mọi nhà nước, do 
chế độ kinh tế của xã hội quyết định. Thông qua khái niệm kiểu 
nhà nước thấy được bản chất giai cấp của nhà nước, bởi vì khái 
niệm kiểu nhà nước chỉ ra rằng nhà nước ấy là công cụ của 
giai cấp nào, nó thể hiện nền chuyên chính của ai. 


Như vậy, các khái niệm chung về nhà nước được cụ thể 
hóa qua khái niệm kiểu nhà nước, được áp dụng đối với nhà 
nước của một hình thái kinh tế xã hội nhất định. Khái niệm 
kiểu nhà nước thể hiện sự thống nhất các đặc trưng cơ bản của 
các nhà nước có cùng chung bản chất giai cấp và vai trò xã hội, 
cũng như điều kiện tồn tại tương tự của chúng. 


Tóm lại kiểu nhà nước là tổng thể các đặc trưng cơ bản 
của nhò nước, thể hiện bản chốt giai cấp, uai trò xã hội uà những 
điều kiện phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế 
xã hội nhất định. 


Phạm trù “kiểu nhà nước trong lịch sử” là một phạm trù 
tổng hợp, cho phép chúng ta nhận thức bản chất, vai trò xã hội, 
chức năng của nhà nước trong các hình thái kinh tế xã hội khác 
nhau, thấy được điều kiện tồn tại và xu hướng phát triển của 
nhà nước trong lịch sử. 


3. Sự thay thế các kiểu nhà nước 


Tính tất yếu khách quan của sự thay thế kiểu nhà nướt 
này bằng kiểu nhà nước khác trong kiến trúc thượng tầng chính 
'‡trị - pháp lý là một biểu hiện quan trọng của quy luật phát 
triển và thay thế các hình thái kinh tế - xã hội do C.Mác và 
Ph.Ăngghen phát hiện. Quy luật này gắn liền với quy luật phát 


B6 


triển và thay thế của kiểu nhà nước này bằng kiểu nhà nước 
khác: “Tới một giai đoạn phát triển nào về mặt giai cấp thì các 
kiểu nhà nước bóc lột vẫn chỉ là công cụ bảo vệ phục vụ lợi ích 
của giai cấp thống trị về chính trị và cả về kinh tế, áp bức và 
bóc lột quần chúng nhân dân lao động. Vì vậy, nếu chỉ nhận 
thấy sự tiến bộ của chúng mà không.thấy những hạn chế về 
mặt xã hội không thể khắc phục được thì sẽ không thể nhận 
thức đầy đủ được bản chất giai cấp và vai trò ý nghĩa xã hội 
hạn hẹp của các kiểu nhà nước bóc lột. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới, thay thế 
nhà nước tư sản, thực hiện phương thức sản xuất mới - phương 
thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, đó là nhà nước mà mọi quyền 
lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, có nhiệm vụ xóa bỏ chế 
độ người bóc lột người, xây dựng xã hội công bằng, phồn vinh 
không có giai cấp - xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

Sự thay thế kiếu nhà nước mới cho kiểu nhà nước cũ là 
một quy luật tất yếu khách quan. Nhưng, do hoàn cảnh lịch sử 
cụ thể của mỗi quốc gia, nên nhà nước của các dân tộc không 
diễn ra theo một tuần tự, hết kiểu nhà nước này tới kiểu nhà 
nước khác, mà bỏ qua những kiểu nhà nước nhất định. Nước ta 
đi lên chủ nghĩa xã hội bổ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa 
tư bản với tính cách một hình thái kinh tế xã hội, vì vậy kiểu 
nhà nước tự sản không tồn tại ở nước ta, 


67 


Chương IV 


NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ VÀ 
NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN 


I. NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ 


1. Cơ sở kinh tế - xã hội và bản chất của nhà nước 
chủ nô 


Nhà nước chủ nô là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử, 
là tổ chức chính trị đặc biệt của giai cấp chủ nô. 


Cơ sở kinh tế của nhà nước chủ nô là quan hệ sản xuất 
chiếm hứu nô lệ. Quan hệ này dựa trên sở hứu chủ nô không 
những đối với tư liệu sản xuất mà cả người lao động đó là nô 
lệ. 

Giai cấp nô lệ chiếm đa số trong xã hội, là lực lượng chủ 
yếu tạo ra của cải vật chất nhưng không có tư liệu sản xuất, 
do đó phụ thuộc hoàn toàn vào chủ nô cả thể xác và tỉnh thần. 
Nô lệ không được coi là người mà chỉ như một thứ tài sản “công 
cụ biết nói” của chủ nô, có thể bị chủ nô đem bán, cho tặng 
hay giết đi. Giữa giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ có những lợi 
ích căn bản đối lập nhau. Mâu thuẫn giứa hai giai cấp này rất 
gay gắt và không thể điều hòa. Đấu tranh giai cấp diễn ra ác 
liệt và nhà nước chủ nô chính là sản phẩm của cuộc đấu tranh 


68 


giai cấp đó. 

Bên cạnh hai giai cấp cơ bản, trong xã hội chiếm hứu nô 
lệ còn có những tầng lớp người khác nứa như: nông dân, thợ 
thủ công v.v..nhứng người này tuy không lệ thuộc hoàn toàn 
vào chủ nô như nô lệ nhưng họ cúng chỉ có thân phận thấp 
kém, bị giai cấp chủ nô chí phối nhiều mặt. 

Cơ sở kinh tế và kết cấu xã hội đã quy định bản chất giai 
cấp của nhà nước chủ nô. Đó là công cụ bạo lực để giai cấp chủ 
nô thực hiện nền chuyên chính của giai cấp mình. Nghiên cứu 
về chế độ chiếm hữu nô lệ. C.Mác và Ph.Ăngghen đã phân biệt 
hai loại hình xã hội chủ yếu của nó đó là chế độ nô lệ cổ điển 
và chế độ nô lệ phương Đông cổ đại. 


Chế độ nô lệ cổ điển hay còn gọi là chế độ nô lệ Hy Lạp 
- La mã được đặc trưng bởi tính điển hình của phương thức 
sản xuất chiếm hứu nô lệ. Trong các xã hội này, nô lệ chiếm 
một số lượng rất đông đảo và là lực lượng chủ yếu, sản xuất ra 
hàng hóa, sản phẩm làm giàu cho chủ nô. Nhứng biểu hiện của 
quyền sở hữu của chủ nô và mâu thuẫn giửa chủ nô và nô lệ 
rất rõ rệt. Sự bóc lột của chủ nô đối với nô lệ cứng rất phổ 
biến và điển hình. 

Chế độ. nô lệ phương Đông cổ đại hay chế độ nô lệ gia 
trưởng là loại hình xã hội còn duy trì nhiều tàn dư của chế độ 
Công xã thị tộc. Trong chế độ này, nô lệ không phải là lực lượng 
sản xuất chủ yếu mà hầu hết làm các công việc trong gia đình. 
Bộ phận cư dân đông đảo và là lực lượng lao động chính là các 
thành viên công xã nông thôn. Thân phận của họ cũng gần 
giếng như nô lệ, tuy ở chừng mực nhất định họ được tự do hợn. 

Công xã nông thôn là một hình thái xã hội xuất hiện phổ 
biến vào giai đoạn tan rã của chế độ công xá nguyên thủy và 
quá độ sang xã hội có giai cấp. Đặc trưng cơ bản để phân biệt 
công xã nông thôn (hay công xã nông nghiệp, công xã láng 


68 


gièng) với công xã thị tộc là trong công xã nông thôn, ruộng 
đất thuộc quyền sở hữu của công xã, các thành viên được phân 
chia ruộng đất và được quyền chiếm hứu các sản phẩm lao động 
của mình. Còn trong công xã thị tộc, lao động chung và sản 
phẩm được phối phân cho các thành viên. š 


Trong tác phẩm “Những hình thái có trước nền sản xuẩi 
tt bản chủ nghĩa”, C.Mác đã phân biệt ba loại hình công xã 
nông thôn khác nhau: hình thức châu Á, hình thức cổ đại và 
hình thức Giếc manh. _ 


Đặc trưng cơ bản của hình thức châu Á là công xã trong 
quyền sở hứu ruộng đất hoàn toàn thuộc về công xã và cá nhân 
chỉ có quyền chiếm hứu và sử dụng. Việc không có chế độ tư 
hữu ruộng đất quả thật là chìa khóa để hiểu: toàn bộ phương 
Đông. 


Một đặc điểm quan trọng của công xã nông thôn nước ts 
là bên cạnh quan hệ láng giềng và địa lý, quan hệ huyết thống 
vẫn được bảo tồn bên trong công xã. Đó là một loại công xá 
nông thôn kết hợp lâu dài với công xã thị tộc. Đặc điểm này 
làm cho sự gắn bó bên trong công xã càng trở nên bền chặt. 

Toàn bộ ruộng đất cày cấy cùng với rừng núi, ao hô, sông 
ngòi... trong phạm vi công xã đều thuộc quyền sở hứu của công 
xã. Ở vùng đồng bằng, chế độ công điền, công thổ của làng xí 
vẫn tồn tại phổ biến mãi về sau này và đến thế kỷ XV còn c 
những “xã công điền” tức là những xã không có ruộng đất tú 
hứu. Ở miền núi, cho đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 
'1945, nhiều vùng dân tộc ít người vẫn chưa biết đến ruộng đất 
tư hứu hoặc ruộng đất tự mới chỉ manh nha xuất hiện. 

Ruộng đất cấy cày của công xã được phân chia cho các gử 
đình thành viên sử dụng. Ngoài nhứng ruộng đất phân chia cht 
các thành viên cày cấy, công xã có thể giữ một bệ phận ruộn/ 
đất căy cấy chung nhằm sử dụng sản phẩm thu hoạch được vài 


70 


những chỉ phí công cộng. Công việc khai hoang, làm thủy lợi 
và những lao động công ích khác đều được tiến hành bằng lao 
động hiệp tác của toàn thể công xã. 

Cách phân chia ruộng đất lúc bấy giờ được thực hiện bằng 
hai cách: phân chia theo định kỳ và phân chia một lần. Thời 
Hùng Vương chưa có ruộng đất tư hứu, nên cách phân chia 
tuộng đất phổ biến của các công xã lúc đó có thể là cách chia 
một lần, chứ chưa phải là cách chia định kỳ. 


Cùng với sự phát triển của công xã nông thôn theo phương 
thức sản xuất châu Á là quá trình phân hóa xã hội. Sự phát 
triển kinh tế đã tạo nên tiền đề và cơ sở cho sự phân hóa xã 
hội. Quá trình phân hóa xã hội diễn ra từ từ, dẫn đến một tình 
trạng phân biệt về của cải và thân phận con người vào cuối thời 
Hùng Vương. 

Vào giai đoạn cuối thời Hùng Vương đã tồn tại ba tầng lớp 
xã hội: 

- Tầng lớp quý tộc. 

- Tầng lớp dân tự do của công xã nông thôn 

- Tầng lớp nô tỳ. 

+Tầng lớp quý tộc thời Hùng Vương có những đặc điểm sau: 


Gồm những “cá nhân thống trị” đứng đầu là Hùng Vương, 
rồi đến Lạc hầu, Lạc tướng, cho đến Bố chính cùng với con cái, 
gia đình họ. Họ được quyên thế tập và về mặt nào đó tồn tại 
như một đẳng cấp huyết thống. 


Ngoài một số nô tỳ phục dịch trong nhà, cơ sở bóc lột chủ 
yếu của họ là công xá nông thôn. Họ vừa có mặt đại diện cho 
công xã trên một số lợi ích chung, vừa “ăn tuộng” của công xã 
như những đơn vị bóc lột. 


Với một số tài sản và quyền lực tập trung trong tay, họ có 


71 


phần tách ra khỏi cộng đồng, nhưng mức độ phân hóa chưa cạo 
và chưa mang tính chất đối kháng gay gắt. 


+ Tầng lớp dân tự do đông đảo của công xã nông thôn giữ 
vai trò lực lượng sản xuất chủ yếu. Họ được công xã chia ruộng 
đất cho cày cấy, “khai khẩn ruộng đó mà ăn”, nhưng lại bị Lạc 
hầu “ăn ruộng”. Trên thực tế đã biến công xã thành cơ sở và 
đơn vị bóc lột. Tuy nhiên, loại hình công xã châu Á vấn bảo 
đảm cho công xã quyền tự trị, cho các thành viên công xã cuộc 
sống tương đối ổn định, tự do, hạn chế xu bướng nô lệ hóa và 
nông nô hóa. Hình thức bóc lột cống nạp hay lao dịch, đù có 
chứa đựng mầm mống của chế độ nô dịch, nhưng không thể coi 
nhứng thành viên của công xã nông thôn lúc này là nô lệ hay 
nông nô thực sự. 


+ Tầng lớp nô tỳ có địa vị thấp nhất trong xã hội. Ngưồn 
gốc của họ có thể là những thành viên công xã nghèo khổ hay 
người vi phạm tục lệ của công xã, bị bắt làm nô tỳ, hoặc có thể 
là người ngoại tộc bị bán làm nô tỳ. Tâng lớp nô tỳ trong xã 
hội không nhiều và vai trò của họ trong sản xuất không đáng 
kể. Thực chất, đó là chế độ nô lệ gia đình phổ biến ở phương 
Đông mà Ph.Ăngghen đã nhận xét, nó không trực tiếp là cơ sở 
của sản xuất, mà gián tiếp với tính cách là một nhân tố của gia 
đình. 

Đó là một quá trình biến động xã hội phức tạp từ chế độ 
công xã nguyên thủy tán rã chuyển đần sang một xã hội phân 
hóa gia cấp sơ kỳ mang nhứng đặc trưng của hình thái châu Á. 
Theo C.Mác, đó là một xã hội kiểu “phương thức sản xuất châu 
Á”. 

Trên nền tảng công xã nông thôn và sự phân hóa xã hội 
trong chính nó đã xuất hiện nhà'nước - một tổ chức quyền lực 
được phân biệt với thiết chế tự quản kiếu thị tộc, bộ lạc. 


Nhà nước ra đời như là sản phẩm tất yếu của một xã hội 


72 


mà mâu thuẫn giai cấp đã phát triển đến mức độ không thể 
điều hòa được. 


Nhưng trên cơ sở phân hóa xã hội, trong quá trình hình 
thành nhà nước, Ph.Ăngghen còn đê cập đến nhứng nhân tố 
khác. Trong tác phẩm “Chống Đuyrinh”, PhẲngghen đã nu 
lân một luận điểm quan trọng: “Nhà nước mà những nhóm tự 
nhiên gồm các công xã trong cùng một hộ lạc đã đi đến chỗ 
thiết lập ra trong quá trình tiến triển của họ lúc đầu chỉ cốt 
để bảo vệ những lợi ích chung của họ (thí dụ như việc tưới nước, 
làm thủy lợi ở phương Đông) và để tự vệ chống kẻ thù bên 
ngoài, thì từ nay trở đi, cũng lại có luôn cả mục đích là duy trì 
bằng bạo lực những điều kiện tồn tại và thống trị của giai cấp 
thống trị lại giai cấp bị trị”. Nhân tố thủy lợi và tự vệ, bản 
thân nó không thể sản sinh ra nhà nước, nhưng có thể thúc 
đẩy quá trình hình thành nhà nước và quy định thêm tính chất, 
chức năng của nhà nước đó. Trên cơ sở phân hóa xã hội, là tiền 
đề vật chất không thể thiếu được, yêu cầu tổ chức công trình 
tưới nước và yêu cầu đấu tranh tự vệ làm cho nhà nước lức ban 
đầu vốn là “chức năng xã hội” tiêu biểu cho lợi ích chung của 
cộng đồng, rồi chuuyển sang “địa vị độc lập với xã hội”. Đó là 
con đường hình thành nhà nước phương Đông. Đối với con đường 
hình thành nhà nước này, ngoài sự phân hóa xã hội, cân thấy 
rõ tác động của nhân tố thủy lợi và tự vệ. 


Các đặc trưng của mỗi loại hình chế độ chiếm hữu nô lệ 
trên đã được phản ánh trong chức năng, bộ máy, hình thức của 
các nhà nước chủ nô tương ứng. Tuy có những diện mạo khác 
nhau, nhưng về bản chất các nhà nước chủ nô đều là bạo lực 
có tổ chức của giai cấp chủ nô, bảo đảm sự thống trị của giai 
cấp đó và còn là tổ chức để tự vệ, tổ chức các công trình công 
cộng. 


H<) 


2. Chức năng của nhà nước chủ nô 


Bản chất của nhà nước chủ nô trước hết được thể hiện ở 
các chức năng đối nội và đối ngoại cơ bản của nó. 


- Chức năng cúng cố uà bảo uệ sở hữu của chủ nô đối uới 
t¿ liệu sản xuất uà nô lệ. 


Giai cấp chủ nô không những có toàn quyền sở hữu về tư 
liệu sản xuất mà còn có toàn quyền sở hữu sức sản xuất tức là 
nô lệ. Nhằm củng cố và bảo vệ chế độ tư hứu đó, nhà nước chủ 
nô đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó đặc biệt là 
sự xác nhận về mặt luật pháp quyền sở hứu tuyệt đối của chủ 
nô về tư liệu sản xuất và nô lệ, quy định tình trạng vô quyền 
của người nô lệ. 


- Chức năng đèn úp bằng quân sự đối uới sự phản kháng 
nô lệ uà các tầng lớp bị trị khác. 


Lịch sử tồn tại và phát triển của nhà nước chủ nô gắn liền 
với các cuộc khởi nghĩa liên tiếp của nô lệ và những người lao 
động khác. Nhà nước chủ nô đã thực hiện đàn áp đã man bằng 
quân sự đối với các cuộc nổi dậy, phản kháng của nô lệ và 
những người lao động. Đây là một chức năng được nhà nước 
chủ nô thực hiện một cách dã man, tàn bạo nhất. 


- Chức năng đàn áp uề mặt tư tưởng đối uới nô lệ uà những 
người lao động. 


Đàn áp, trừng trị nô lệ và những người lao động khác bằng 
quân sự, bảo vệ sở hứu, địa vị thống trị của chủ nô gắn bó chặt 
chẽ với việc đàn áp, nô dịch họ về mặt tư tưởng. 


Mục dích của việc thực hiện chức năng đàn áp về tư tưởng 
là nhằm bắt nô lệ và nhứng người lao động khác phải phục tùng 
hệ tư tưởng tôn giáo của giai cấp chủ nô. Giai cấp chủ nô đã 
lợi dụng tôn giáo để duy trì tình trạng bất bình đẳng trong xã 


74 


hội để đàn áp và bóc lột nô lệ. - 


- Chức năng tiến hành chiến tranh xâm lược để cướp bóc 
uù bắt tà bình làm nề lệ. 


Sự tồn tại của nhà nước chủ nô gắn liền với chế độ nô lệ, 
bởi thế các nhà nước đó bằng mọi cách để tăng cường số nô lệ 
của quốc gia mình. Chiến tranh là một trong những phương tiện 
chủ yếu để nhà nước chủ nô gia tăng số lượng nô lệ. Nhưng nó 
cũng làm mâu thuẫn giữa chủ nô và nô lệ thêm sâu sắc và quan 
hệ giữa các nhà nước chủ nô thêm căng thẳng. 


_- Chức năng phòng thủ chống xâm lược. 


Cùng với việc thực hiện chức năng tiến hành chiến tranh 
xâm lược, các nhà nước chủ nô rất quan tâm tới sự tổ chức 
phòng thủ chếng xâm lược. Nhà nước chủ nô thực hiện chức 
năng này thông qua các hoạt động: Tổ chức lực lượng quân đội, 
xây dựng các thành lúy, pháo đài v.v...Ngoài ra, tùy theo tình 
hình và quan hệ cụ thể, nhà nước chủ nô cũng tiến hành các 
hoạt động bang giao, buôn bán với các quốc gia khác. 


F. 


~ Ngoài các chức năng kể trên, nhà nước chủ nô trong một 
chừng mực nhất định đã thực hiện những công việc chung bắt 
nguồn từ sự tôn tại của xã hội như: xây dựng các công trình 
công cộng, đường xá, tổ chức đắp đê chống lụt v.v... 


3. Hình thức nhà nước chủ nô 


Quá trình tôn tại và phát triển của nhà nước chủ nô gắn 
liền với các hình thức chính thể: quân chủ, cộng hòa đân chủ 
và cộng hòa quý tộc. 


Chính thể quân chủ chuyên chế là hình thức được phổ biến . 
ở các nhà nước chủ nô phương Đông cổ đại. Đặc trưng của hình 
thức này là quyền lực nhà nước tập trung toàn bộ vào tay người 
đứng đầu nhà nước (Hoàng đế, Vua) được hình thành theo 


75 


nguyên tắc cha truyền con nối (Ai Cập, Babilon, Trung Quốc 
v.v..). Người đứng đầu nhà nước được gọi là thiên tử, có toàn 
quyền quyết định vận mệnh của quốc gia cũng như từng cá 
nhân trong quốc gia đó. Bên cạnh người đứng đầu nhà nước là 
hệ thống quan lại giúp việc gồm những người có quan hệ dòng 
họ hoặc thân cận. 


Chính thể cộng hòa dân chủ tồn tại ở nhà nước chủ nô 
Aten vào thế kỷ thứ V-IV trước công nguyên. Ở Aten, Đại hội 
nhân dân gồm tất cả các công dân là nam, bầu ra các cơ quan 
và cá nhân thực thi quyền lực nhà nước theo những kỳ hạn 
nhất định. Những nô lệ, kiều dân, nhứng người trước là nô lệ 
nay đã được giải phóng, phụ nô đều không được tham gia Đại 
hội nhân dân, không có quyền bầu cử. Thực chất dân chủ Aten 
cũng chỉ là dân chủ của chủ nô. - 


Chính thể cộng hòa quý tộc chủ nô đã tồn tại ở Spác và 
La Mã. Ở Spác, nhà nước được tổ chức rất đặc biệt. Giới quý 
tộc quân sự cử ra hai vua có quyền tập thể và quyền lực ngang 
nhau và 28 thành viên đại diện cho 28 bộ lạc cũ của người Špác 
hợp thành Hội nghị trưởng lão. Hội nghị trưởng lão có quyền 
lập pháp và giải quyết các vụ việc hình sự quan.trọng nhất. 
Các vua có quyền hành pháp trong thời gian có chiến tranh, 
Đại hội nhân dân vẫn tồn tại nhưng không chiếm vị trí quan 
trọng. Đại hội nhân dân chỉ tiến hành bâu những người tham 
gia vào các chức vụ trong bộ máy nhà nước, thông qua về mặt 
hình thức các dự luật do Hội nghị trưởng lão đưa ra. Bên cạnh 
đó còn có Hội đồng ð quan giám sát, được Đại hội nhân dân 
bầu theo nhiệm kỳ một năm để giám sát hoạt động của Hội 
nghị trưởng lão. Ở La Mã, chính thể cộng hòa quý tộc có những 
khác biệt nhất định. Viện nguyên lão với các thành viên là 
những người được bầu giứ chức vụ suốt đời, là cơ quan quyền 
lực nhà nước cao nhất. Cơ quan hành pháp của nhà nước La mã 


76 


gồm hai hội đồng: Hội đồng chấp chính và Hội đồng quan do 
Đại hội nhân dân bầu ra theo nhiệm kỳ Í năm. Đại hội nhân 
dân giữ vai trò thứ yếu, bị đặt đưới sự chỉ đạo của Viện nguyên 
lão. Giới quý tộc cũng có thể dùng uy thế của mình gây ảnh 
hưởng tới quyết định của Đại hội nhân dân. Người bình dân có 
trong Đại hội nhân dân, nhưng chỉ là số ít. Do sự đấu tranh 
của nô lệ, nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp chủ nô, từ thế kỷ 
thứ II trước công nguyên, nhà nước chủ nô La Mã đã được tổ 
chức theo hình thức chính thể quân chủ. 


Và cơ chế chính trị: các nhà nước chủ nô phương Đông 
thực hiện quyền lực chủ yếu bằng các phương pháp độc tài 
chuyên chế. Ở các nhà nước chủ nô phương tây, các phương 
pháp thực hiện quyên lực nhà nước ít nhiều có tỉnh thần dân 
chủ hơn, song tựu trung đó vẫn là chế độ quân phiệt tàn bạo 
với đại bộ phận dân cư. 


4. Bộ máy nhà nước chủ nô 


Ở các quốc gia do chế độ chiếm hứu nô lệ và chính thể 
khác nhau thì bộ máy nhà nước cũng có nhứng đặc điểm khác 
nhau, nhưng tựu chung lại việc thiết lập bộ máy nhà nước đều 
nhằm thực hiện các chức năng đối nội, đối ngoại của nhà nước 
và bảo vệ lợi ích của chủ nô, duy trì trật tự xã hội dựa trên sự 
chiếm hứu nô lệ như những công cụ khác. 


Từ một xã hội thị tộc, hộ lạc, xã hội chưa có nhà nước, 
chuyển sang xã hội có phân chia giai cấp và thiết lập nhà nước 
như tổ chức quyền lực chính trị, vì thế ở giai đoạn đầu bộ máy 
nhà nước còn kế thừa, in đậm những dấu ấn của hệ thống quyền 
lực thị tộc. Nhưng về sau do tính chất phức tạp của các mâu , 
thuẫn xã hội, và tính nhiều mặt của hoạt động đối nội, đối ngoại 
của nhà nước nên bộ máy của nó cũng lđn đần, được chia thành 
các tâng nấc, thứ bậc và quan liêu hóa. 


T7 


Trong bộ máy nhà nước chủ nô, ;gyên đội, cảnh sát, tòa án 
là lực lượng chủ chốt. 


Quân đội là lực lượng đông đảo, được quan tâm xây dựng 
để thực hiện việc chính phạt và bảo vệ chủ quyền. Các thần 
dân trong quốc gia đều phải phục vụ quân đội. Những người 
chỉ huy các quân đội được phong những tước hiệu và có chế độ 
ưu đãi. Vai trò của quân đội ngày càng trở nên quan trọng khi 
phong trào đấu tranh của nô lệ phát triển và các cuộc chiến 
tranh giữa các quốc gia nô lệ diễn ra thường xuyên. Các nhà 
nước chủ nô thường xuyên cải cách quân đội để nó trở thành 
một lực lượng chủ chốt của bạo lực và trung thành với lợi ích 
chủ nô. 


Lực lượng cảnh sát cũng được hình thành từng bước tùy 
theo yêu cầu giữ gìn an ninh, trật tự xã hội nô lệ, lúc đầu quân 
đội đảm nhiệm chức năng cảnh sát. Nhưng do mâu thuẫn xã 
hội ngày càng trở lên gay gắt, nhu cầu giữ gìn trật tự ngày 
càng cấp thiết nên lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp được thiết 
lập. Ở một số quốc gia chiếm hữu nô lệ, lực lượng cảnh sát còn 
thực hiện cả hoạt động điều tra và nhứng vị chỉ huy cảnh sát 
còn được trao quyền xét xử. 


Các cơ quan xét xử được tổ chức ở mỗi quốc gia chiếm hứu 
nô lệ có nhứng đặc điểm riêng. Ở một số quốc gia phương Tây 
cổ đại đã thiết lập hệ thống vừa có quyền xét xử và vừa có 
quyên quản lý hoặc hệ thống chuyên trách xét xử bởi các thẩm 
phán được bầu theo định kỳ. Bên cạnh đó còn tổ chức các tòa 
án đặc biệt trong những tình huống đặc biệt. Ở các nước phương 
Đông, quyền xét xử tối cao thuộc về vua hoặc quyền đó được 
ủy cho một tổ chức phụ thuộc trực tiếp vào vua. 


78 


|i. NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN 


1 - Cơ sở kinh tế xã hội và bản chất giai cấp của nhà 
nước phong kiến 


Vào giai đoạn cuối của chế độ chiếm hữu nô lệ, quan hệ 
sản xuất dựa trên lao động của nô lệ bắt đâu kim hãm sự phát 
triển của lực lượng sản xuất xã hội, mâu thuẫn giữa giai cấp 
chủ nê và nô lệ ngày càng gay gắt. Các cuộc khởi nghĩa của nô 
lệ nổ ra liên tiếp là những đòn mạnh mẽ giáng vào chế độ chiếm 
hứu nô lệ. Chế độ lệ nông phát triển và hình thái kinh tế xã 
hội phong kiến đã tiến tới thay thế hình thái kinh tế xã hội 
chiếm hữu nô lệ. 

Nhà nước phong kiến -- kiểu nhà nước tương ứng với hình 
thái kinh tế xã hội phong kiến - là nhà nước phát triển cao hơn 
nhà nước chiếm hữu nô lệ. Ở hàng loạt các nước Châu Âu, nhà 
nước phong kiến được hình thờnh trên sự sụp đổ của chế độ 
chiếm hữu nô lệ. Nhưng đối với một số đân tộc như Giéc manh, 
Mông Gổ, Triều Tiên... chế độ phong kiến là hình thái kinh tế 
xã hội có giai cấp đầu tiên trong lịch sử của mình uà những 
nhà nước đầu tiên ở các dân tộc này là nhà nước phong kiến. 

Cơ sở kinh tế của nhà nước phong kiến là sở hữu của địa 
chủ phong kiến đối với ruộng đất cũng như nhứng tư liệu sản 
xuất khác và sở hứu cá thể của nông dân trong sự lệ thuộc vào 
giai cấp địa chú. 

Ở các nhà nước phong kiến hình thành ra nền công xã 
nông thôn thì sở hữu đất đai có những đặc thù riêng. 


Bằng các chính sách phong kiến, đặc biệt là chính sách 
thuế ruộng các chính quyền phong kiến bước đầu xác lập quyền 
sở hứu trên danh nghĩa của nhà nước đối với nhứng ruộng đất 
công xã, nhưng chấp nhận và tôn trọng quyền sở hứu ruộng đất 
trên thực tế của công xã. 


r9 


Từ quan hệ sở hứu trên nên ngoài sự bóc lột trực tiếp giứa 
một cá nhân thuộc giai cấp này đối với cá nhân thuộc giai cấp 
khác, còn có quan hệ bóc lột giữa một tập thể này đối với một 
tập thể khác. Nhà nước bóc lột các công xã bằng việc thu thuế 
ruộng đất. Ở nước ta chính sách cải cách của chính quyền họ 
Khúc sau này sẽ cho thấy rõ hơn quan hệ bóc lột giữa nhà nước 
~ với tự cách là kẻ bóc lột và các công xã với tư cách là những 
đơn vị bị bóc lột. 


Như vậy chế độ sở hứu nhà nước về ruộng đất đã được xác 
lập trên danh nghĩa, bao trùm lên sở hứu công xã về ruộng đất 
trên thực tế, sở hữu tư nhân nếu có cũng chỉ chiếm tỷ trọng 
rất nhỏ, về quan hệ bóc lột, các công xã phải nộp tô thuế cho 
nhà nước. Địa tô mà các công xã nộp cho nhà nước có đặc điểm 
là: “Khác với quan hệ tự bản chủ nghĩa, ở đây, việc chiếm hứu 
lao động thặng dư ấy không do trao đổi làm môi giới, mà có cơ 
sở của nó là sự thống trị bằng bạo lực của một bộ phận xã hội 
này đối với một bộ phận khác”, 

Chế độ phong kiến có kết cấu khá phức tạp. Trong xã hội 
có hai giai cấp chính là địa chủ và nông dân. Độc frưng của chế 
độ phong hiến là cẩu trúc thứ bậc trong chiếm hữu ruộng đất. 
Giai cấp địa chủ là lực lượng thống trị trong xã hội được chia 
ra nhiều đẳng cấp và mỗi đẳng cấp lại có đặc quyền khác nhau 
trong sở hữu ruộng đất. 

Ở các nước phong kiến châu Âu, các đẳng cấp phong kiến 
như công, hầu, bú, H, nam đều gốn uới điền trang, thói ấp ủ 
những mức độ khác nhau. Trong hệ thống thứ bậc độc đáo của 
giai cấp địa chủ phong kiến, đứng ở vị trí cao nhất là Vua hoặc 
Quốc vương. Ở nước ta, tâng lớp thống trị gồm quý tộc, quan 


(1) Ph.Ảngghen: Bàn về xã hội tiên tư bản, Nxb Khoa học xã hội, Ha Nội 
19875. tr.255 


80 


lại và các “thổ hào”, “hào trưởng”, “cự tộc”, “lệnh tộc” - là 
tàng lớp giàu có và quyền thế ở một địa phương. Họ có một uy 
thế chính trị, mệt quyền lực kính tế nhất định, trên cơ sở đó 
trở thành người có uy tín và khả năng tập hợp, cầm đầu dân 
chúng trong một vùng rộng bẹp khác nhau. Có thể dẫn ra một 
vài trường hợp điển hình: Ngô Quyền, Khúc Thừa Dụ, Dương 
Diên Nghệ, Đinh Bộ Lĩnh, Tran Lãm, Đỗ Cảnh Thạc. 

Tầng lớp này từ việc hoàn thành xuất sắc vai trò lịch sử 
giải phóng dân tộc của mình đã bước lên vũ đài lịch sử với vị 
trí là một giai cấp cầm quyền. Từng bước, họ lãnh đạo nhân 
dân xây dựng một quốc gia quân chủ độc lập, một nhà nước 
độc lập đân tộc đầu tiên. 

Người nông dân sống trên lãnh địa của phong kiến và lao 
động cho phong kiến. Tuy lệ thuộc vào phong kiến nhưng thân 
phận của người nông dân khá hơn nô lệ. Khác với chủ nô, phong 
kiến không có quyền giết nông dân. Nông dân trong thời đại 
phong kiến có kinh tế cú thể, họ là người sản xuất nhỏ. Sự tồn 
tại của kinh tế cá thể (mảnh ruộng nhỏ, nhà ở, sức kéo, công 
cụ canh tác) làm cho người nông dân quan tâm tới sản xuất. 
Đó cúng là một ưu thế của phương thức sắn xuất phong kiến 
sơ với phương thức sản xuất chiếm hứu nô lệ. Tuy nhiên, sự 
bóc lột của địa chủ, phong kiến đối với nông dân cũng rất nặng 
nề. Nông dân ngoài nghĩa vụ nộp tô dưới dạng vật phẩm lao 
động hoặc tiền cho phong kiến còn phải chịu hình thức lao dịch 
cưỡng bức. Những hình thức, mức độ phụ thuộc của nông dân 
vào phong kiến có sự khác nhau nhất định ở mỗi nước, trong 
mỗi thời kỳ của chế độ phong kiến. Ở các nước phương Đông 
tầng lớp nêng dân đông đảo giữ uai trò là lực lượng sản xuốt 
chủ yếu, trong đó bao gồm cả một số thợ thủ công và người 
buôn bán nhỏ chưa hoàn toàn tách khỏi nông nghiệp. 

Ngoài hai giai cấp cơ bản là địa chủ và nông dân, xã hội 
phong kiến còn có một số tầng lớp khác nhau: tăng lứ, thợ thủ 
công và thương nhân, nô tỳ. 


Tầng lớp nô tỳ, chủ yếu phục dịch trong gia đình và không 


81 


có vị trí đáng kế trong sản xuất. 

Trong thời kỳ trung cổ, thành phố đóng vai trò quan trọng 
đối với đời sống kinh tế, chính trị của quốc gia phong kiến, đó 
là những trung tâm thương mại buôn bán. Các cư dân thành 
phố đã tiến hành đấu tranh với các chúa phong kiến đòi quyền 
tự trị và tự quản. Ở nhiều thành phố châu Âu khi đó đã hình 
thành nhứng liên minh đặc biệt gồm những người cùng nghề 
nghiệp như phường hội... cùng với sự phát triển của thủ công 
nghiệp, mâu thuẫn xã hội trong phường hội cũng hình thành và 
phát triển. 

Cơ sở kinh tế và kết cấu xã hội khá phức tạp đó của xã 
hội phong kiến đã quy định bản chất của nhà nước phong kiến. 
Nhà nước phong kiến duy trì địa vị kinh tế của mình và thực 
hiện sự thống trị đối với toàn xã hội. Giai cấp phong kiến cần 
một bộ máy tập hợp và thư phục rất đông người, bắt họ phải 
tuân theo những pháp luật và quy chế nhất định; về căn bản 
tất cả các pháp luật đó chung quy chỉ một mục đích duy nhất: 
đuy trì chính quyền của chúa phong kiến đổi với nông nô. 


2 - Chức năng của nhà nước phong kiến 


Nhà nước phong kiến có một số chức năng đối nội và đối 
ngoại cơ bản sau: 


a) Chức năng đối nội 


- Chức năng bảo uệ 0à phút triển chế độ sở hữu phong 
hiến, duy trì sự bóc lột của phong hiến đối uới nông đân uồ cúc 
tầng lớp lao động khúc. 


Trong chế độ phong kiến, ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ 
yếu và nông nghiệp là cơ sở tồn tại cho cả xã hội. Do đó, nhà 
nước phong kiến rất quan tâm tới việc bảo vệ và phát triển sở 
hữu phong kiến về ruộng đất. Bằng hình thức này hay hình thức 
khác, nhà nước phong kiến đều bảo vệ sự độc quyên chiếm hữu 


82 


ruộng đất của giai cấp địa chủ, phong kiến. Ở phương Đông, 
nhà nước nắm quyền sở hứu tối đa về ruộng đất, nhưng thực 
chất ruộng đất là của thiểu số phong kiến mà đứng đầu là Vua. 
Ở châu Âu, nhà nước quy định chặt chẽ sở hứu ruộng đất của 
giai cấp phong kiến theo chế độ đẳng cấp. 


Bằng sự củng cố các hình thức sở hữu trên, nhà nước phong 
kiến đã đặt người nông dân vào địa vị lệ thuộc và chịu sự bóc 
lột của địa chủ phong kiến. Nông dân phải lao động, phải nộp 
sản vật và nhiều thứ sưu thuế cho phong kiến. Họ bị địa chủ 
phong kiến dùng các hình thức bạo lực trực tiếp để cột chặt 
vào ruộng đất của chúng. 


- Chức năng đàn úp sự chống đối của nông dân. 


Trong giai đoạn đầu của chế độ phong kiến, các nhà nước 
thậm chí lãnh chúa phong kiến đều có quân đội riêng thực hiện 
chức năng cảnh sát và xét xử. Các lãnh chúa có quyền đánh 
đập, tra tấn và giết chết nông dân trong trường hợp họ có sự 
chống đối. Các nhà nước, lãnh chúa phong kiến cùng phối hợp, 
giúp đỡ lẫn nhau trong việc đàn áp sự phản kháng của nông 
dân và các tầng lớp lao động khác. 


Tới thời kỳ hình thành nhà nước trung ương tập quyền, bộ 
máy đàn áp của nhà nước phong kiến càng phát triển. Những 
cuộc khởi nghĩa như: khởi nghĩa của nông dân Xắc Xông ở Pháp, 
Sơn Thành, Hoàng Sào ở Trung Quốc, Nguyễn Hứu Cầu ở Việt 
Nam đều bị đàn áp rất đã man. 


Chức năng đàn úp tư tưởng 
Cùng với việc thực hiện các chức năng trên, nhà nước 
phong kiến đã đàn áp và nô dịch nông dân và những người lao 
động khác vê mặt tư tưởng, áp đặt cho họ hệ tư tưởng phong 
kiến. Nhìn chung ở Trung Quốc và Việt Nam, hệ tư tưởng thống 
trị dưới thời phong kiến là hệ tư tưởng nho giáo. Tư tưởng nho- 


83 


giáo là nội dung cơ bản của chương trình đào tạo giáo dục giới 
sĩ phu, trí thức thời đó. 


Để nô dịch các tầng lớp lao động, nhà nước phong kiến 
cũng lợi dụng các tư tưởng và tổ chức tôn giáo. Ở châu Âu thời 
trung cổ, giáo hội với nhứng tín điều của nó đã chỉ phối đời 
sống chính trị, tỉnh thần của xã hội. Nhà nước phong kiến lợi 
dụng giáo hội, cho phép tôn giáo này can thiệp vào đời sống 
không chỉ bằng những tín điều kinh thánh mà còn bằng cả sức 
mạnh bạo lực để đàn áp, bức hại nhứng người có tư tưởng tiến 
bộ. 


Ở các nước phương Đông như Trung Quốc, Việt Nam, đạo 
Phật có thời kỳ được coi như quốc giáo. Thời đó, các sư tăng 
được xem là tầng lớp trí thức của xã hội, có người nắm cả nhứng 
trọng trách trong bộ máy nhà nước. Phật giáo bị nhà nước phong 
kiến phương Đông lợi dụng ru ngủ nông dân để họ bằng lòng 
với trật tự xã hội đương thời. 


Nhìn chung, nhà nước phong kiến trong nô dịch nhân dân 
lao động về mặt tư tưởng đã kết hợp thế quyền với thần quyền, 
tuyên truyền và áp đặt cho nông dân và những người lao động 
khác hệ tư tưởng duy tâm mang màu sắc tôn giáo. 


Ngoài ra, nhà nước phong kiến còn tiến hành nhứng hoạt 
động công cộng nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 


Ở Việt Nam, chính quyền phong kiến coi trọng nghề nông 
'và đề ra nhiều chính sách chăm lo phát triển nông nghiệp. Sức 
lao động và sức kéo trong nông nghiệp được nhà nước hết sức 
bảo vệ. Chính sách “ngụ binh ư nông” là một chính sách tiến 
bộ bảo đảm duy trì sức sản xuất của nông nghiệp. Bên cạnh đó 
những người nông dân phiêu bạt đi các nơi đều được trở về quê 
hương nhận ruộng cày cấy. Trâu bò là sức kéo chủ yếu tronE 
nông nghiệp đã được pháp luật bảo vệ. 


84 


Công việc khẩn trương và xây dựng các công trình thủy 
lợi được tiến hành ở quy mô lớn. Đồng ruộng được mở mang 
rộng thêm bằng nhứng công trình khẩn hoang của tư nhân và 
của chính quyền. Các vương hầu, công chúa, phò mã, cụng phi 
chiêu tập dân nghèo không có đất làm nô tỳ đi khai hoang miền 
ven biển. Những điền trang rộng lớn đã bình thành, khác với 
thái ấp, những điền trang này thuộc quyền sở hứu của quý tộc, 
lực lượng sản xuất chủ yếu trong điền trang là nô tỳ, họ bị bóc 
lột gân như những người nông nô. Nền kính tế nông nghiệp lúc 
bây giờ còn được gọi là nên kinh tế “điền trang, thái ấp”. Nhiều 
đoạn đê quan trọng dọc theo những sông ngòi lớn ở vùng đồng 
bằng đã được đắp. Một số kênh, ngòi ở các nơi được tiếp tục 
đào và khơi sâu thêm. Chính quyền phong kiến đã đặt các chức 
trông coi đê điều và làm thủy lợi. Những công trình khai hoang 
và thủy lợi trên đây đã góp phần quan trọng thức đẩy nông 
nghiệp phát triển. 

Các nghề thủ công như dệt, gốm, luyện kim, mỹ nghệ, khắc, 
trạm và đúc chuộng được chú trọng phát triển đạt tới trình độ 
tỉnh tế. Trong các thôn xóm có nhiều nghề thủ công khác phục 
vụ đời sống của nhân dân như nghề rèn, đúc đồng, đan lát, làm 
giấy v.v...Trong nông thôn đã xuất hiện một số làng thủ công 
chuyên sản xuất những sản phẩm nhất định. Kinh thành Thăng 
Long được mở rộng, phía ngoài hoàng thành chia thành các 
phường, tại đây có chợ, có phường thủ công và phố xá buôn 
bán. 


Quan hệ buôn bán với nước ngoài từng bước mở rộng. Đối 
với những nước láng giềng có chung biên giới như Trung Quốc, 
ChămPa, việc buôn bán chủ yếu thực hiện qua biên giới. Việc. 
buôn bán với các nước khác ở vùng Đông _- Nam Á như Xiêmla, 
Inđônêxia... được thực hiện bằng đường biển. 


Quan hệ hàng hóa, tiền tệ trong nước và việc buôn bán với 


85 


nước ngoài tiếp tục phát triển. Đơn vị tiền tệ và một số đơn vị 
đo chiều dài, đo diện tích được nhà nước thống nhất. Một số 
thuế bắt đầu thu bằng tiền như thuế đinh, thuế bãi đâu, ruộng 
muối... 


Trong hơn mười thế kỷ bị nước ngoài đô hệ, nền văn hóa 
dân tộc đã bị kìm bãm gay gắt và có phần bị mai một. Đến đùi 
Lý trong điều kiện đất nước đã giành độc lập và quốc gia thống 
nhất nên dân tộc ta đã phát huy những tỉnh hoa và giá trị nền 
văn hóa cổ truyền, đồng thời hấp thụ một cách sáng tạo nhứng 
yếu tố bên ngoài để xây dựng một nền văn hóa biểu hiện sâu 
sắc cuộc sống và bản sắc dân tộc. 


Nhà nước chăm lo mở mang việc học tập và thi cử để đào 
tạo nhân tài và tuyển lựa quan lại có năng lực cho bộ máy hành 
chính. Năm Năm 1070 nhà Lý dựng lên Văn Miếu và mở Quốc Tử 
Giám ở ¡ kinh thả thành làm nơi học tập cho con em tâng lớp quý 
tộc quan lại. Nền đại học Việt Nam bắt đầu hình thành từ đó. 
Năm 107, triều đình mở khoa thì đầu tiên để chọn nhân tài. 
Ngoài ra, nhà nước còn mở những khoa thi tuyển nhân viên 
hành chính cho các cấp với những môn thi cụ thể (viết chứ, 
làm tính, hỏi về hình luật..). Chế độ học hành và thi cử càng 
ngày càng quy củ và chính quy hóa. Tại kinh thành, dưới thời 
Trân, nhà nước lập Quốc học viện dành cho con em quý tộc, 
quan lại và sau mở rộng cho các nho sĩ vào học. Chức học quan 
dần dân đặt đến cấp lộ, phủ, châu. Ngoài các trường học của 
nhà nước, trong xóm làng còn có nhưng lớp học riêng do các 
nhà nho mở. Thể lệ thi cử và các học vị được quy định chính 
thức. 


Chứ nôm được phổ biến và vận dụng trong sáng tác văn 
học. Viện quốc sử được thành lập phụ trách việc ghi chép lịch 
sử của các triều đại. Nền nghệ thuật dân tộc bao gồm: kiến 
trúc, điêu khắc, vẽ, sân khấu, âm nhạc đá phát triển có nhứng 


86 


nét đặc sắc riêng. Một số ngành khoa học khác như Kỹ thuật 
quân sự, thiên văn, lịch pháp, y học cũng có những thành tựu 
đáng kể. 

Nhà nước đã khuyến khích và bảo hộ cá ba tôn giáo là Phật 
giáo - Nho giáo và Lão giáo. Nho giáo được phát triển, nhằm 
đào tạo đội ngũ quan lại. Phật giáo, Lão giáo được phát triển 
trong dân gian. Nhà nước phong kiến Việt Nam đã thi hành 
nhiều biện pháp củng cố khối đoàn kết dân tộc và bảo vệ quốc 
gia thống nhất. Triều đình phong kiến đặc biệt quan tâm đến 
miền núi phía Bắc và Đông Bắc. Chính sách cơ bản của nhà 
nước là củng cố quốc gia phong kiến thống nhất bằng cách ra 
sức tranh thủ các tù trưởng, tộc trưởng để qua họ thắt chặt 
khối đoàn kết dân tộc và mở rộng ảnh hưởng của triều đình lên 
miền núi. Nhiều tù trưởng, tộc trưởng vì thế đã trở thành phò 
mã hay quan chức cận thần của triều đình. 


b) Cúc chúc năng đối ngoại 


- Chức năng tiến hành chiến tranh xâm lược nhằm mở 
rộng thế lực, lãnh thổ quốc gia uà làm giầu. 


Chiến tranh được nhà nước phong kiến sử dụng với tính 
cách là phương tiện phổ biến để giải quyết các mâu thuẫn, mở 
rộng phạm vi ảnh hưởng và tăng cường sự bóc lột của mình. 
Trong thời kỳ cát cứ, mỗi chúa phong kiến đều có quyền tuyên 
chiến với các chúa phong kiến khác, trừ tuyên chiến với Vua 
hoặc Quốc Vương. Khi Vua hoặc Quốc Vương tiến hành chiến 
tranh, các chúa phong kiến phải chí viện, 


Tới thời kỳ nhà nước quân chủ trung ương tập quyền thi 
chức năng này của nhà nước phong kiến càng được tiến hành 
thường xuyên hơn nhằm phục vụ cho lợi ích cửa quốc gia) và 
những người thuộc tâng lớp thống trị. 


87 


- Chức năng phòng thủ đốt nước trước sự xâm lược uà bằnh 
trướng của cúc quốc gia phong hiến khác. 


Cùng với việc tiến hành chiến tranh xâm lược, các nhà 
nước phong kiến đều thực hiện những công việc liên quan đến 
bảo vệ đất nước, trước hết là bảo vệ quyền thống trị đất nước 
và các lợi ích của giai cấp phong kiến trước các thế lực nước 
ngoài. 

Để bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích thống trị, các nhà 
nước phong kiến còn thực hiện nhiều chính sách và hình thức 
ngoại giao với các quốc gia lân cận, khi thì cứng rắn, lúc mềm 
dẻo, linh hoạt. 


Hai chức năng đối ngoại cơ bản trên đều có ở các nhà nước 
phong kiến. Tuy nhiên, hoạt động đối ngoại thể hiện trong quốc 
sách và phương thức là rất khác nhau ở mỗi nước. Ở Việt Nam, 
từ vị trí địa lý, chính trị, văn hóa của nước nhà, nên các nhà 
nước phong kiến trong việc thực hiện đối ngoại luôn hướng tới 
mục tiêu cơ bản: độc lập dân tộc và kiến quốc. Vì thế, chức 
năng bảo vệ tổ quốc trước sự xâm lãng của các thế lực phong 
kiến phương Bắc là chủ yếu, bàng đầu. Chẳng hạn, ở thời Lý - 
Trần nước Việt Nam độc lập luôn là mục tiêu xâm lược của 
quân Tống và quân Nguyên. Đối với chúng, nhà nước Lý - Trần 
luôn luôn dùng chính sách ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt, duy 
trì quan hệ hòa hoãn với các triều đại phong kiến Trung Hoa 
để có thời gian củng cố, xây dựng lực lượng và sẵn sàng đánh 
bại kẻ thù. Trong thời gian đầu, tuy chủ trương chịu triều cống 
và nhận tấn phong, nhưng phải giữ vứng độc lập dân tộc và 
chủ quyên quốc gia. 

Để thực hiện các nguyên tắc Ấy và một khi nền độc lập 
chủ quyền quốc gia bị các thế lực xâm lược đe dọa thì nhà nước 
Lý - Trần đã tích cực, chủ động, cứng rắn trong quan hệ đối 
ngoại. Có lúc biết âm mưu địch, nhà Lý đã mở những cuộc tấn 


88 


công chớp nhoáng sang đất Tống, mục đích là lấy tiến công để 
đè bẹp ý chí xâm lược của địch. Với thắng lợi trong cuộc kháng 
chiến chống xâm lược nhà Tống (1075 - 1077), dưới sự chỉ huy 
của Lý Thường Kiệt, ý chí xâm lược của nhà Tống thực sự đã: 
bị đè bẹp trước sức mạnh kiên cường, bất khuất và tri tuệ sáng 
tạo của dân tộc ta. Năm 1164, nhà Tống đã phải công nhận 
nước ta là một vương quốc độc lập. 


Dưới thời nhà Trần, với ba lần tổ chức kháng chiến chống 
Nguyên - Mông thắng lợi (lần thứ nhất 1257 - 1258, lần thứ 
hai 1285 _ 1286; lần thứ ba 1287 - 1288), nhà Trần đã khơi 
dậy ý chí dũng cảm, tỉnh thần đoàn kết chống ngoại xâm từ 
ngàn xưa của dân tộc ta. Hội nghị Diên Hồng với tỉnh thần “sát 
thát”, “quyết đánh”, nhà Trân đã huy động tất cả tính thần, 
lực lượng toàn dân, tiến hành một cuộc chiến tranh nhân đân 
tiến công kẻ thù với tư thế chủ động và lòng tự tin cao độ, biểu 
hiện khí phách, trí thông minh, tài sáng tạo và sức mạnh đoàn 
kết của dân tộc ta. 


Đối với biên giới phía Nam, nhà nước Lý - 'Trần thấy cân 
thiết phải loại trừ mối uy hiếp của Chăm Pa, làm thất bại Am 
mưu liên kết của nhà Tống với vương quốc Chăm Pa. Do vậy, 
nhà nước đã mở nhứng cuộc hành quân chớp nhoáng về phía 
Nam, mục đích là chống lại hiểm họa xâm lược của Chiêm 
Thành, bảo vệ và mở rộng biên cương của Tổ quốc về phía Nam, 
tạo điều kiện sẵn sàng đánh tan quân xâm lược từ phía Bắc. 


ở. Hình thức nhà nước phong kiến 

Chính thể nhẩ biến ở các nước phong kiến là quân chủ, lịch 
sử tô chức quyền lực nhà nước phong kiến cho th y sự tôn tại 
và phát triển một số hình thức của chính thể quân chủ: quân. 


chủ phân quyền cát cứ, quân chủ đại diện đẳng cấp, quân chủ 
trung ương tập quyên và cộng hòa phong kiến. ` 


89 


Ở các quốc gia tồn tại quân chủ phân quyền cát cứ thì 
quyền lực nhà nước bị phân tán cho nên Vua hoặc Quốc vương 
không thể có toàn quyền, chỉ là “đấng thiên liêng” để các bị 
phận độc lận như công quốc, lãnh địa với các lãnh chúa quý tộc 
phong kiến thực thi quyền lực cát cứ của mình. Hình thức chính 
thể này là kết quả tất yếu của thời kỳ đầu của chế độ phong 
kiến, phù hợp với quan hệ sản xuất ở mức độ thấp kém lúc đó. 


Nhà nước quân chủ đại diện đẳng cấp là hình thức chính 
thể nhằm khắc phục tình trạng cát cứ, phân tán quyền lực nhà 
nước. Trong nhà nước đó, quyền lực nhà nước Trung ương được 
tăng cường dựa trên sự ủng hộ của giới qui tộc phong kiến vừa 
và nhỏ, củng như tầng lớp trên của cư dân thành phố. Ở hình 
thức nhà nước quân chủ này, bên cạnh Quốc vương còn có œ 
quan đại diện đẳng cấp, thí dụ như: Nghị viện ở Anh, Hội nghị 
quốc dân ở Nga, Hội nghị tam cấp gồm quý tộc, tăng lứ và thị 
dân ở Phap. Cơ quan đại diện này có thẩm quyền hạn chế trong 
lĩnh vực thuế và tài chính. Nhưng sự hiện diện của cơ quan này 
cũng làm tốn thất quyền lực của Vua. Nhưng do những điều 
kiện lịch sử nhất định mà Vua phải chấp nhận nó. Bởi thế, khi 
đã củng cố và tăng cường được quyền lực, Vua thường không 
tham dự hội nghị của cơ quan đại diện đẳng cấp nứa. 


- Chinh thể quân chủ trung ương tập quyền ra đời trong 
sự phát triển của chế độ phong kiến ở giai đoạn đấu tranh giai 
cấp và mâu thuẫn xã hội rất gay gắt, đồng thời, sự hình thành 
chính thể này cũng là nhu câu thống nhất, tập trung quyền lực 
vào tay Quốc vương hoặc Vua để giải quyết các chức năng của 
nhà nước. 

Vua dựa vào quân đội và thuế để nắm quyền, không chịu 
bất cứ một sự hạn chế nào. Lúc đâu, nhà nước quân chủ trung 
ương tập quyền có tác dụng tích cực, thúc đẩy công thương 
nghiệp phát triển nhưng sau đó nó đã bắt đầu kìm hãm sự phát 


90 


triển của sức sản xuất. Vua trở thành kê thi hành chính sách 
của tầng lớp phong kiến quý tộc phản động nhất, cản trở sự 
bình thành và phát triển của phương thức sản xuất mới tiến bộ 
hơn, đó là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 


- Một hình thức chính thể độc đáo của nhà nước phong 
kiến là cộng hòa phong kiến. Nhà nước cộng hòa này đã tồn tại 
ö hàng loạt các thành phố như: Phơlôrenxơ của Italia, Nốpgôrớt 
của Nga v.v...Quyền lực ở các thành phố đó tập trung trong tay 
giới quý tộc thành thị. Chính ở các thành phố này đã sớm hình 
thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. 


Ở các nước Châu Âu, tồn tại cả bốn hình thức chính thể 


trên. Còn ở các nước phương Đông nhự Trung Quốc và Vị 
Nam, nhà nước quân chủ chỉ phát triệ ạ hai giai 
quyền cát cứ và trung ư rÊ ặc biệt ở Việt Nam do 


tác động của nhu câu chống ngoại xâm và trị thủy, nhà nước 
trung ương tập quyền đã được hình thành rất sổm. l 
————.S_—_———————___———————— 


4. Bộ máy nhà nước phong kiến 


So với bộ máy nhà nước chiếm hứu nô lệ, bộ máy nhà nước 
phong kiến đã phát triển hơn một bước, đặc biệt là ở giai đoạn 
nhà nước quân chủ trung ương tập quyền. 


Trong giai đoạn cát cứ, bộ máy nhà nước phong kiến đứng 
đầu là lãnh chúa. Bên cạnh lãnh chúa là những người giúp việc 
và lực lượng vũ trang. Vua (hoặc Quốc vương) được coi là lãnh 
chúa lớn nhất. Vua cũng có nhứng quan chức, nhân viền giúp 
việc và lực lượng quân sự thường trực. 


Sang giai đoạn nhà nước trung ương tập quyền. Bộ máy 
nhà nước phong kiến được tổ chức tương đối hoàn chỉnh từ 
trung ương đến địa phương. Ở bộ máy nhà nước trung ương (hay 
triều đình), Vua là người đứng đầu. Vua đặt ra các cơ quan và 
chức sắc để giúp vua thực hiện sự cai trị. Đội ngũ quan lại ở 


91 


địa phương cũng do Vua bổ nhiệm. Các nhà nước trung ương 
tập quyền rất quan tâm đến việc xây dựng quân đội thường 
trực. Thời đó nhiều quốc gia phong kiến có lực lượng quân sự 
rất mạnh. 


Như vậy, các nhà nước phong kiến, về mặt tổ chức bộ máy, 
quan tâm tới hai vấn đề chủ yếu: bộ máy chính quyền và tỉ 
chức quân đội. 

Trong bộ máy chính quyền, tầng lớp quý tộc bao gồm nhứng 
người thân thuộc của Vua và một số công thần nắm giữ các 
trọng trách ở trung ương và địa phương, các hoàng tử được. 
phong tước vương và cử đi trấn trị các vùng trọng yếu. Ngoài 
ra, để có đội ngũ quan lại đông đảo và có năng lực, nên chế độ 
bổ nhiệm và thi tuyển được tiến hành. 

Quân đội được tổ chức khá chặt chẽ, thông thường gồm 
nhiều lực lượng nhưng chủ yếu là quân cấm vệ và các sứ quân. 
Quân cấm vệ là quân thường trực của triều đình, có nhiệm vụ 
bảo vệ kinh đô. Sứ quân là quân địa phương thực hiện nghũ 
vụ canh phòng, bảo vệ chính quyên địa phương. 


92 


Chương V 


NHÀ NƯỚC TƯ SẢN 


I. SỰ XUẤT HIỆN, BẢN CHẤT VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 
CỦA NHÀ NƯỚC TƯ SẲN 


1. Sự xuất hiện và bản chất của nhà nước tư sản 


Vào giai đoạn cuối của chế độ phong kiến, nền sản xuất 
hàng hóa của nông dân và thợ thủ công đã đạt đến trình độ 
phát triển cao, nhất là ở các nước châu Âu, làm xuất hiện hàng 
loạt công trường thủ công và nhiều thành thị, trung tâm thương 
mại lớn. Tầng lớp thị dân ngày một đông đúc, tầng lớp tiểu 
thương, tiểu chủ ngày một nhiều, giai cấp tư sản ngày càng lớn 
mạnh và dân trở thành lực lượng độc lập. 


Cũng trong giai đoạn này, chế độ phong kiến tập quyền đạt 
tới đỉnh cao của sự tập trung quyền lực, chế độ phong kiến cát 
cứ bị tan rã. Người nông nô thoát khỏi vòng cương tỏa của các 
chúa phong kiến trở thành nông dân tự do hoặc trở thành các 
chủ tư hứu nhỏ. Nhứng người này, một phần vì không muốn 
sống ở những vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh, và phần lớn 
trong số họ bị bọn địa chủ tìm mọi cách chèn ép, chiếm đoạt 
phần tài sản và ruộng đất ít ỏi của họ, biến họ thành nhứng 
người cùng khổ, vô gia cư đã bỏ quê hương di cư đến những 
trung tâm dân cư đông đúc ở thành thị để kiếm sống. Đây chính 


93 


là lực lượng bổ sung hùng hậu cho các công trường thủ công, 


Cùng với sự bần cùng hóa nông dân, sự cạnh tranh giữa 
các tiểu thương, tiểu chủ ở thành thị đã làm cho hàng loạt người 
rơi vào tình trạng bị phá sản, buộc phải bán sức lao động cho 
những chủ mới ở ngay công xưởng của mình. Đây là nguồn nhân 
lực thứ hai bổ sung vào lực lượng những người làm thuê lúc 
đầu tại các công trường thủ công và sau đó là ở các nhà máy, 
xí nghiệp, hầm mỏ. Một phương thức sản xuất mới ra đời ngay 
trong lòng xã hội phong kiến - phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, đông thời cùng với nó là sự nảy sinh bai giai cấp 
mới là tư sản và vô sản. 

Phương thức sản xuất tư bản tiến bộ hơn so với phương 
thức sản xuất phong kiến. Sự phát triển của phương thức sản 
xuất tư bản đòi hỏi phải phá vỡ quan hệ sản xuất phong kiến 
đã lỗi thời, kìm hãm sự phát triển sản xuất và giao lưu, giải 
phóng nông nô hoàn toàn khỏi sự lệ thuộc vào địa chủ và chứa 
phong kiến. Lợi dụng sự căm phẫn của nông dân đối với chế độ 
phong kiến hà khắc, giai cấp tư sản đã phát động họ đứng lên 
làm cách mạng lật đố ách chuyên chế phong kiến. Một loạt các 
cuộc cách mạng đã nổ ra ở châu Âu, đầu tiên ở Hà Lan (thế 
kỷ 16) ở Anh (thế kỷ 17) và đặc biệt là cuộc cách mạng tư sản 
đã nổ ra ở Pháp (năm 1789)... Sự thành công của các cuộc cách 
mạng tư sản đã dẫn đến sự xuất hiện của nhà nước tư sản. 

Tuy vậy, sự ra đời của nhà nước tư sản diễn ra dưới nhứng 
hình thức, con đường khác nhau, tùy thuộc điều kiện lịch sử, 
chính trị, kinh tế, mức độ dấu tranh giai cấp ở các nước cúng 
khác nhau. 

Nhà nước tư sản ra đời bằng các con đường sau: 

Thứ nhất, nhà nước tư sản ra đời thông qua các cuộc cách 
mạng tư sản được tiến hành dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang 
lãnh. đạo các cuộc cách mạng tư sản là giai cấp tư sản, nhưng 


94 


lực lượng chủ yếu của cách mạng tư sản là giai cấp công nhân, 
nông dân và những người lao động khác trong xã hội. Cách 
mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Hà Lan (thế ký 16), ở Anh (thế 
ký 17), đặc biệt là cuộc cách mạng tư sản Pháp. Bằng con đường 
bạo lực, cách mạng tư sản xóa bỏ khá triệt để chế độ và trật 
tự phong kiến, thiết lập nền dân chủ tư sản. 


Thứ hơi, thông qua các cuộc cải cách xã hội, nhà nước tư 
sản hình thành từng bước, trên cơ sở thỏa hiệp giữa giai cấp tư 
sản đang lên và tầng lớp quý tộc phong kiến già nua, nhưng 
chưa hoàn toàn từ bỏ vị trí của mình trên trường chính trị. 
Nhưng do xu hướng thời đại, áp lực của phong trào quần chúng 
cách mạng, giai cấp tư sản dần từng bước thâu tóm quyền lực 
về tay mình, còn tầng lớp quý tộc ngày bị loại khỏi quyền lực. 
Những nhà nước tư sản ra đời bằng con đường này là (Đức, Tây 
Ban Nha, Nhật Bản). 


Thử ba, sự hình thành các nhà nước tư sản ở nhứng vùng 
đất “mới” như Hoa Kỳ, Canada, Ôxtraylia diễn ra vào thế kỷ 
1l - 19. Lãnh thổ các quốc gia này vốn là thuộc địa của Anh. 
Ở những miền đất này, giai cấp tư sản hình thành từ nhứng 

. người Châu Âu di cư, đã dùng vũ lực, cơ chế Nhà nước tư sản 
tiêu diệt và lấn át các thổ dân với chế độ thị tộc của họ và 
thiết lập chế độ tự bản chủ nghĩa. 


Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là các quan hệ sản xuất 
tư bản chú nghĩa được thiết lập dựa trên chế độ sở hứu tư nhân 
về tư liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dư. Trong chế độ 
này, người nắm tư liệu sản xuất là các nhà tư sản, còn công 
nhân là người vô sản. Nhưng, do không có tư liệu sản xuất người 
công nhân phải làm thuê, phải “tự do” bán sức lao động cho 
nhà tư sản để tôn tại. Kết quả cuối cùng là người công nhân 
vẫn bị lệ thuộc vào nhà tư sản. Theo C.Mác: Người công nhân 
mà nguồn của cải duy nhất chỉ là ở chỗ bán sức lao động của 


95 


mình thì không thể rời bỏ toàn bộ giai cấp người mua, nghĩa là 
giai cấp tư sản, nếu họ muốn tồn tại. Về thực chất người công 
nhân không phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà tư bản cụ thể, 
nhưng lại bị lệ thuộc vào toàn bộ giai cấp tư sản. Nhà tư bản 
mua sức lao động của công nhân như mua hàng hóa giá rẻ, và 
họ sản xuất ra hàng hóa để bóc lột giá trị thặng dư. 


Cơ sở xã hội của nhà nước tư sản là hai giai cấp chủ yếu 
song song tồn tại: tư sản và vô sản, mà giữa họ tồn tại mâu 
thuẫn đối kháng không thể điều hòa. Ngoài ra, trong xã hội tư 
bản còn có các giai cấp, tàng lớp khác như nông dân, thợ thủ 
công, trí thức, tiểu thương... Mặc dù kết cấu giai cấp của xã hội 
tư bản đa dạng và phức tạp, nhưng thực chất nhà nước tư sản 
chỉ đại diện và bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản. 

Nhà nước tư sản thực hiện chuyên chính tư sản. V.I.Lênin 
đã chỉ rõ: “Những hình thức của Nhà nước tư sản thì hết sức 
khác nhau, nhưng thực chất chỉ là một: chung qui lại thì tất 
cả những nhà nước ấy, vô luận thế nào tất nhiên phải là nền 
chuyên chính tư sản”. 


Trong điều kiện đấu tranh giai cấp gay gắt, sự thống trị 
về kinh tế sẽ không đứng vứng nếu không có sự thống tr‡ về 
chính trị của giai cấp tư sản. Chính vì thế, bộ máy nhà nước 
với lực lượng cưỡng chế khổng lồ của nó ra đời, nhằm duy trì 
sự thống trị của giai cấp tư sản đối với toàn xã hội, bảo vệ trật 
tự xã hội tư sản. Bộ máy đó chính là công cụ cai trị của thiểu 
số đối với đại bộ phận dân cư của đất nước. 


Xét dưới góc độ lịch sử, nhà nước tư sản với những thể 
chế dân chú, đù là dân chủ tư sản, cũng là bước tiến bộ rất lớn 


(1). V.I. Lânin: Toàn tập, T.33 NXB Tiến bộ M.1977, tr 44 


86 


so với nhà nước phong kiến. Những thể chế dân chủ, đặc biệt 
ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, được xác lập như: nghị 
viện, quyền tự do dân chủ, chế độ phổ thông đầu phiếu vào cơ 
quan quyền lực nhà nước.... đã đem lại cho xã hội luồng sinh 
khí mới, thúc đẩy sự phát triển của xã hội tư bản nói riêng và 
của nền văn minh nhân loại nói chung. Chính vì vậy, mà trong 
vòng chưa đầy một thế kỷ nó đã tạo ra cho xã hội một khối 
lượng sản vật bằng khối lượng được tạo ra bởi tất cả các thế 
hệ trước kia gộp lại. Tuy nhiên, tồn tại trên cơ sở chế độ người 
bớc lột người và phục vụ cho chế độ đó, nhà nước tư sản không 
thể là nhà nước thực sự tiến bộ và dân chủ. Những hạn chế đó 
qua từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định của chủ nghĩa 
tư bản sẽ dần bộc lộ ngày càng rõ nét. 


2. Các giai đoạn phát triển của nhà nước tư sản 


Giai đoạn đầu: Từ thời kỳ thắng lợi của cách mạng tư sản, 
thế kỷ 16 - 18, thiết lập chủ nghĩa tư bản và nhà nước tư sản 
đến cuộc chiến tranh Pháp - Phổ và Công xã Pari 1871. Đây 
là giai đoạn hình thành tự hứu tư sản đối với tư liệu sản xuất 
là giai đoạn phát triển cạnh tranh tự do. Nhà nước tư sản được 
củng cố, phát triển theo hướng đi lên. Một số thể chế dân chủ 
được xác lập như nghị viện, các quyền tự do dân chủ được ghi 
nhận, các tổ chức, đoàn thể tiến bộ ra đời. Ở giai đoạn này, nhà 
nước tự sản đóng vai trò như “người lính gác đêm” của chế độ 
tư hữu tư sản. Nó gần như đứng ngoài hoạt động kinh tế của 
xã hội tư bản, chỉ can thiệp vào nhứng hoạt động có biểu hiện 
làm lung lay chế độ tư bản, đe dọa đến chế độ tư hữu “thiêng 
liêng bất khả xâm phạm” của giới có của. Điều này đã được ghi 
nhận ở phần lớn Hiến pháp các nước tư sản. Phải thấy rằng 
lúc này quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa chưa cần có sự can 
thiệp của nhà nước, bởi sự phát triển của chúng được điều chỉnh 
bằng các quy luật nội tại, tức là sự cạnh tranh tự do và quy 


97 


luật giá trị. Nhà nước tư sản sắn sàng bảo vệ lợi ích của tất cả 
các chủ sở hữu, kể cả tiểu chủ. Vì vậy, cơ sở xã hội của nhà 
nước tương đối rộng. 


Giai đoạn tiếp theo của sự phát triển nhà nước tự sản được 
tính từ Công xã Pari đến Cách mạng tháng Mười Nga (18917). 
Ở giai đoạn này, chủ nghĩa tư bản công nghiệp đã và đang 
chuyển thành chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa đế quốc. 
Sự phát triển ở các nước tư bản không đều nhau. Nhiều tổ chức 
tư bản độc quyền xuất hiện, có khả năng thâu tóm trong ¿ay 
cả một ngành hoặc một nhóm ngành sản xuất khác nhau, lũng 
đoạn nền kinh tế. Sự cạnh tranh tự do không còn tồn tại, khả 
năng tự điều tiết của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa bị hạn chế. 
Tất cả những yếu tố đó thúc đẩy sự can thiệp của nhà nước 
vào lĩnh vực kinh tế nhằm duy trì lợi ích của tư bản độc quyền 
nhà nước. Xét về mặt xã hội, nguyên nhân thúc đẩy sự can 
thiệp của nhà nước vào đời sống kinh tế thể hiện ở việc mâu 
thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản đã phát triển cao độ, sự 
đối kháng đã trở nên quyết liệt. Mặt khác, mâu thuẫn trong nội 
bộ giai cấp tư sản, hay đứng hơn là mâu thuẫn giữa các tập 
đoàn tư bản độc quyền, cũng trở nên gay gắt hơn. Nhu cầu nắm 
giữ quyền lực nhà nước để giải quyết các mâu thuẫn trở nên 
cấp bách đối với các nhóm tập đoàn tư bản độc quyền. Với quyền 
lực nhà nước trong tay, tư bản độc quyền không từ một thủ 
đoạn nào miễn là đem lại lợi ích cho chúng. Lức này, cơ sở xã 
hội của nhà nước thu hẹp lại. Xã hội, từ chế độ đân chủ chuyển 
thành phản động. Pháp chế bị coi thường. Giai cấp tư sản vi 
phạm chính pháp luật của nó. Chế độ nghị viện lâm vào tình 
trạng khủng hoảng, ở nhiều nơi bị thay bằng chế độ độc tài 
quân phiệt. Bộ máy nhà nước quan liêu, quân phiệt ngày càng 
được tăng cường. 


Giai đoạn từ 1917 đến nay. Ở giai đoạn này có những bước 


88 


thăng trầm rất lớn. Sự phát triển của nhà nước tư sản trong 
giai đoạn này có thể chia làm hai thời kỳ: 


- Thời kỳ từ 1917 đến khi kết thúc Đại chiên thế giới lần 
thứ hai (1945). 


Với sự xuất hiện của Liên Xô, chủ nghĩa tư bản với tư cách 
là bình thái kinh tế xã hội không còn chiếm địa vị độc tôn nứa. 
Một hình thái kính tế - xã hội mới đã ra đời. Đây là giai đoạn 
tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, các mâu thuẫn trong 
lòng nó trở nên không thể điều hòa được, biểu thị bằng sự bùng 
nổ của hai cuộc đại chiến thế giới. Các nước thuộc địa cúng 
đứng lên đấu tranh đòi độc lập, góp phần làm tan rã từng bộ 
phận của chủ nghĩa tư bản. 


Ở thời kỳ này, quá trình tích tụ và tập trung hóa sản xuất 
vào tay các tập đoàn tư bản độc quyền diễn ra mạnh mẽ. Nhà 
nước tư sản ngày nay càng can thiệp sâu vào đời sống kinh tế 
của xã hội vì lợi ích của các tập đoàn tư bản độc quyền lớn. Ở 
hầu khấp các nước tư bản phát triển, chủ nghĩa tư bản đã trở 
thành tư bản độc quyền nhà nước. Đây là một thể chế chính trị 
kết hợp sức mạnh kính tế tư bản độc quyền với quyền lực nhà 
nước thành cơ chế thống nhất nhằm làm giàu thêm cho tư sản, 
đàn áp mạnh mẽ bằng nhiều biện pháp đối với phong trào đấu 
tranh của giai cấp công nhân và các dân tộc đứng lên đòi độc 
lập, gây chiến tranh xâm lược nhằm chia lại thị trường thế giới, 
cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản khỏi sụp đổ. 


Cơ sở xã hội của nhà nước tư sẵn ở giai đoạn này bị thu 
hẹp nhiều. Từ chỗ đóng vai trò là “ủy ban quản lý công việc 
chung” của cả giai cấp tư sản ở giai đoạn trước đây, nay trở 
thành người quản lý công việc của các tập đoàn tư bản lớn. Sự 
kết hợp giứa tư bản độc quyền với nhà nước đã biến nhà nước 


tư sản thành Sg00) khổng lồ có sức mạnh cả về chính trị lẫn 
kinh tế, 


99 


Những mâu thuẫn ngày càng trở nên sâu sắc trong lòng 
chủ nghĩa tư bản cúng như tham vọng của các thế lực tư sản 
phản động đã đẩy nhà nước tư sản phát triển theo chiều hướng 
phản tiến bộ. Việc tăng cường bộ máy quan liêu, chủ nghĩa quân 
phiệt và độc tài quân sự làm cho vai trò của Nghị viện ngày 
một lu mờ, pháp chế tư sản bị chà đạp, quyền dân chủ của công 
đân bị cắt xén. Đỉnh cao của sự phát triển phân tiến bộ của 
nhà nước tư sản là sự thiết lập chế độ phát xít. Tại các nước 
thiết lập chế độ phát xít, nền dân chủ tư sản bị phủ nhận. 


- Thời kỳ sau đại chiến thế giới thứ II đến nay. 


Từ sau đại chiến thế giới thư II, tình hình quốc tế có nhứng 
biến chuyển rất quan trọng theo hướng bất lợi cho sự tồn tại 
của chủ nghĩa tư bản. Sự xuất hiện của hệ thống các nước xã 
hội chủ nghĩa đã làm cho cán cân quốc tế nghiêng về phía các 
lực lượng dân chủ tiến bộ. Các nhà chiến lược của chủ nghĩa 
tư bản buộc phải nhìn nhận chủ nghĩa xã hội như một lực lượng 
đối trọng nguy hiểm, đe dọa an nình của chủ nghĩa tự bản. Bên 
cạnh đó, phong trào đòi tự do, dân chủ của nhân dân thế giới 
và ngay trong lòng các nước tư bản phát triển, buộc các nhà 
nước tư sản phải điều chỉnh lại các chính sách đối nội với đối 
ngoại của mình nhằm thích ứng với điều kiện mới, duy trì và 
phát triển chủ nghĩa tư bản. Về chính sách đối ngoại, nhà nước 
tư sản đã sử dụng các biện pháp linh boạt, mềm dẻo nhưng 
thâm độc hơn nhằm chống phá các nước thuộc hệ thống xã hội 
chủ nghĩa, và phong trào cách mạng của nhân đân các nước 
đang đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ở trong nước, nhà nước 
tư sản đã chú trọng hơn đến việc giải quyết các vấn đề dân 
sinh. Tiềm lực kinh tế to lớn của các nước tư bản đã cho phép 
nhà nước tư sản quan tâm đáp ứng các nhu cầu văn hóa xã hội, 
. như việc bảo đảm trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp hưu trí, trợ cấp 
học đường...Nhà nước tư sản cũng đã phần nào nới rộng quyên 


100 


và tự do của công dân, và các quyền, tự do đó được pháp luật 
bảo vệ. Nghị viện tư sản đã phần nào phát huy được vai trò là 
cơ quan dân cử, tiếng nói của nó đã có trọng lượng nhất định 
trong việc quyết định các vấn đề lớn của đất nước. 


Từ sau đại chiến thế giới thứ hai đến nay, do tương quan 
lực lượng trên thế giới có sự thay đổi, nhà nước tư sản đã có 
những sự cải biến nhất định nhằm thích ứng với điều kiện mới. 
Sự thích ứng đó cũng không ngoài mục đích duy trì và củng cố 
vị trí thống trị của giai cấp tư sản trong xã hội. 


¡l. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC TƯ SẲN 


Chức năng của nhà nước tư sản là những phương diện hoạt 
động cơ bản, thể hiện bản chất giai cấp, ý nghĩa xã hội của nhà 
nước tư sản trong việc thực biện nhứng nhiệm vụ chiến lược 
nhằm duy trì củng cố chế độ tư bản chủ nghĩa. 


Dựa vào tính chất và phạm vi hoạt động, có thể phân chia 
chức năng của nhà nước tư sản thành các chức năng đối nội 
và chức năng đối ngoại. 


1, Các chức năng đối nội 
8) Chức năng bảo vệ chế độ tư hữu tư sân 


Cơ sở tồn tại của nhà nước tư sản là quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa mà nền tảng của nó là chế độ tư hữu tài sản. Vì 
vậy, bảo vệ chế độ tư hứu tài sản là chức năng cơ bản vốn có 
của nhà nước tư sản. Quyền tư hữu dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa được coi là thiêng liêng bất khả xâm phạm. Nó được ghi 
nhận trong Hiến pháp và được bảo vệ bằng nhiều biện pháp, 
phương tiện khác nhau: tư tưởng, pháp luật, tổ chức bộ máy 
nhà nước, trước hết bằng bộ máy cưỡng chế đồ sộ gồm tòa án, 
quân đội, nhà tù, cảnh sát. 


101 


Cùng với sự phát triên cua chủ nghĩa tư bản, hình thức 
bảo vệ chế độ tư hữu tài sản cũng có sự thay đổi tương ứng. 
Sự thay đổi này thể hiện ở chỗ, ngoài việc sử dụng bộ máy 
cưỡng chế, nhà nước tư sản còn bảo vệ chế độ tư hữu bằng 
chính những hoạt động kinh tế. Với tiêm lực kinh tế mạnh mẽ 
của mình nhà nước sẵn sàng can thiệp để bảo vệ chế độ sở hữu 
tư bản độc quyền bằng việc đầu tư hay tin dụng. 


Trong giai đoạn hiện nay, nhà nước tư sản nắm trong tay 
nhiều cơ sở sản xuất trong những ngành sản xuất khác nhau. 
Chính vì vậy, bên cạnh việc bảo vệ chế độ sở hứu tư sản, nhà 
nước tư sản bảo vệ sở hứu của chính nó. Đây là điểm khác nhau 
giữa nhà nước tư sản hiện đại với nhà nước tư sản trong thời 
tự do cạnh tranh. 


b) Chức nững trấn úp 


+ Về chính trị. 


Cùng với sự phát triển của quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa là sự phát triển của cuộc đấu tranh giai cấp giữa tư sản 
và vô sản. Cuộc đấu tranh đó bắt đầu từ lĩnh vực kinh tế, sau 
lan sang lĩnh vực chính trị. Trong suốt thời kỳ phát triển tư 
bản chủ nghĩa giai cấp công nhân liên tục đấu tranh chống lại 
sự áp bức, bóc lột và sự thống trị của giai cấp tư sản. Trước 
tình hình đó, nhà nước tư sản, bằng nhiều hình thức và biện 
pháp khác nhau đã thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh đó. 
Một mặt, nhà nước dùng bạo lực trực tiếp đàn áp sự phản kháng 
của giai cấp công nhân, đặc biệt là Đảng cộng sản và các tổ 
chức xã hội tiến bộ hoặc dùng mọi cách để hạn chế các quyền 
chính trị chính đáng của giai cấp công nhân và các tầng lớp 
nhân dân lao động khác, vốn đã được ghi nhận trong Hiến pháp 
và các dạo luật của nhà nước, ngăn cản không cho người lao 
động tham gia vào công việc nhà nước, tham gia vào đời sống 


102 


chính trị xã bội. Nhà nước tư sản đã dùng pháp luật phản động 
để chà đạp lên pháp luật tư sản tiến bộ. 


Chức năng trấn áp về chính trị thể hiện rõ nét nhất khi 
nhà nước tư sản chuyển từ chế độ dân chủ tư sản sang chế độ 
phát xít. Chế độ phát xít đã đàn áp khốc liệt những lực lượng 
chính trị đối lập bằng những biện pháp dã man và cực kỳ tàn 
bạo. Chúng đã không từ một thủ đoạn nào nhằm loại bỏ các lực 
lượng đó ra khỏi đời sống chính trị của đất nước. Chế độ phát 
xít ở Đức trước đây là những thí dụ điển hình. 


+ Về tư tưởng. 


Đàn áp giai cấp công nhân và những tầng lớp nhân dân 
lao động khác về tư tưởng là một mặt quan trọng trong chức 
năng trấn áp của nhà nước tư sản. Ở giai đoạn chủ nghĩa tư 
bản đang phát triển, và chủ nghĩa xã hội còn chưa trở thành 
hiện thực, nhà nước tư sản quan tâm nhiều tới các vấn đề kinh 
tế và chính trị, Chức năng trấn áp về tư tưởng trong thời kỳ 
này chưa được nhà nước tư sản chú trọng đặc biệt. Nhà nước 
tư sản lợi dụng nhà thờ và các tín điều tôn giáo phục vụ gián 
tiếp cho lợi ích giai cấp. 


Bước sang giai đoạn phát triển của chủ nghĩa đế quốc và 
nhất là từ khi chủ nghĩa xã hội xuất biện và tồn tại như một 
thực thể khách quan, thì chủ nghĩa tư bản lâm vào tình trạng 
khủng hoảng. Sự khủng hoảng về kinh tế, chính trị kéo theo sự 
khủng hoảng về tư tưởng. Lòng tỉn của nhân dân vào sự tồn 
tại vĩnh hằng của nhà nước tư sản bị lung lay. Trong khi đó, 
lý luận Mác - Lênin với tư cách là một học thuyết khoa học đã 
đi vào tiềm thức của nhân dân lao động và có ảnh hưởng không 
nhỏ đối với một bộ phận các học giả tư sản. Ngay cả trong giai 
đoạn hiện nay, khi chủ nghĩa xã hội với nền tảng tư tưởng là 
chủ nghĩa Mác-Lênin đang đứng trước những thử thách nghiêm 
trọng, ảnh hưởng của nó vẫn còn sâu đậm trong lòng nhân dân 


108 


thế giới. Trong hoàn cảnh như vậy, nhà nước tư sản, một mặt 
phải tự thích nghi và mặt khác, đẩy mạnh hơn nửa hoạt động 
vê mặt tư tưởng, coi đó là một trong nhứng chức năng cơ bản 
của mình. 


Để tăng cường hoạt động tư tưởng, nhà nước tư sản phát 
triển mạnh mẽ các phương tiện thông tin đại chứng, quan hệ 
chặt chẽ với hệ thống nhà thờ và các tôn giáo khác. Mục đích 
hoạt động này nhằm: 


- Ngăn cản sự phản kháng của nhân dân lao động; tuyên 
truyền cho sự tồn tại vĩnh cửu và tính chất “phúc lợi chung” 
của nhà nước tư sản. 


- Xuyên tạc học thuyết Mác - Lênin về nhà nước và pháp 
luật, loại bỏ tác động của học thuyết này ra khỏi đời sống tỉnh 
thân của nhân dân lao động; xuyên tạc bản chất của chủ nghĩa 
xã hội. 


- Kích động tư tưởng chống cộng; đẩy mạnh quá trình diễn 
biến hòa bình trong lòng chủ nghĩa xã hội. 


- Kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tư tưởng bè phái, 
chia rẽ làm suy yếu phong trào đấu tranh cách mạng trong lòng 
chủ nghĩa tư bản, chống lại phong trào đấu tranh giải phóng 
dân tộc ở các nước khác. 


2 - Chức năng đối ngoại 


Chức năng đối ngoại của nhà nước tư sản là hướng hoạt 
động rất quan trọng nhằm bành trướng về kinh tế, chính trị, 
văn hóa, tư tưởng, phục vụ cho lợi ích của bọn tư sản. Trong 
các giai đoạn phát triển khác nhau của chủ nghĩa tư bản, chức 
năng đối ngoại của nhà nước tư sản được thực hiện dưới nhứng 
biện pháp và hình thức khác nhau tùy thuộc vào điều kiện, hoàn 
cảnh cụ thể của từng giai đoạn. 


104 


Ở thời kỳ đầu, để đạt được rnục đích, nhà nước tư sản sử 
dụng các biện pháp gây chiến tranh xâm lược để thực hiện chính 
sách thực dân. 


Ở giai đoạn phát triển của chủ nghĩa đế quốc, nhu cầu mở 
rộng thị trường của các nước tư bản tăng lên. Nhưng việc gây 
chiến tranh xâm lược và thực hiện chế độ thực dân cũ đã vấp 
phải sự phản kháng mãnh liệt của các dân tộc đang đấu tranh 
giành độc lập, buộc chủ nghĩa đế quốc phải thay đổi biện pháp 
bành trướng về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng. Chủ nghĩa 
thực dân mới ra đời. Lúc này, viện trợ kinh tế, kỹ thuật quân 
sự cộng với bộ máy ngụy quân, ngụy quyền bản xứ là phương 
tiện đạt mục đích thống trị về mọi mặt. 


Việc thành lập các liên minh quân sự giữa các nước tư bản 
cũng là một đặc điểm trong thực hiện chức năng đối ngoại của 
nhà nước tư sản. Bên cạnh các liên minh quân sự, các liên minh 
kinh tế giữa các nước tư sản cũng ra đời. Mục đích của liên 
minh là chống các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào cách 
mạng thế giới, nhằm duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế 
tư bản chủ nghĩa, tránh các cuộc khủng hoảng về kinh tế, đồng 
thời, tạo khả năng bao vây kinh tế đối với các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước khác trong cuộc đấu tranh nhằm thoát khỏi 
ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản. 


Ngày nay, xu thế chung trong đời sống quốc tế đi vào hòa 
hoãn, thương lượng mọi vấn đề có tính quốc tế giải quyết bằng 
con đường đối thoại, nhiều vấn đề nảy sinh ảnh hưởng đến sự 
tôn vong của cả nhân loại, mà việc giải quyết chúng đòi hỏi 
phải có sự hợp tác của nhiều quốc gia, thậm chí của mọi quốc 
gia, chẳng hạn như vấn đề môi trường đã có ảnh hưởng nhất 
định đến chính sách đối ngoại của các nước. Vì vậy, chức năng 
đối ngoại của các nhà nước trong đó có nhà nước tư sản, đã có 
những sự điều chỉnh theo hướng tích cực. Việc cắt giảm các loại 


105 


vũ khí giết người hàng loạt; những hoạt động giúp đỡ tích cực 
của một số nước tư bản phát triển cho các nước thuộc thế giới 
thứ ba trong lĩnh vực kinh tế nhằm khắc phục hậu quả của 
thiên tai, nhứng đóng góp tích cực của các nước vào công cuộc 
bảo vệ hòa bình... đã nói lên điều đó. Tuy nhiên, sau khi Liên 
Xô và Đông Âu sụp đổ, các nước đế quốc chủ nghĩa muốn bằng 
diễn biến hòa bình để xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. Như 
vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì nhà nước tư sản vẫn 
giữ nguyên bản chất giai cấp của nó. 


IIl. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC TƯ SẲN 


Xét từ góc độ pháp lý, hình thức nhà nước tư sản gồm hình 
thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và cơ chế chính 
trị. 


1. Hình thức chính thể 
a) Chính thể quân chủ 


Ở một số nước tư sản hiện đại vẫn còn tôn tại hình thức 
nhà nước chính thể quân chủ. Khác với chế độ quân chủ chuyên 
chế phong kiến, nơi tất cả quyền lực nhà nước tập trung trong 
tay một người (nhà vua), chính thể quân chủ ở các nước tư sản 
là chính thể quân chủ lập hiến. Tại đây quyền lực nhà nước của 
nguyên thủ (vua, quốc vương) được truyền lại cho người kế vị, 
nhưng bị nhứng hạn chế. Hình thức này vẫn đang tồn tại ở 
Anh, Nhật, Hà Lan... 


Nguyên nhân tôn tại của chính thể quân chủ lập hiến là 
sự thỏa hiệp giửa tư sản, và phong kiến, kết hợp giữa các thế 
chế tư sản với thể chế phong kiến. Tuy chế độ quân chủ vẫn 
tồn tại, nhưng dần dân thích ứng với lợi ích tư sản đang nắm 
chính quyền và quyên lực của nhà vua bị hạn chế bởi Hiến pháp 
do nghị viện ban hành. 


108 


Do tương quan quyền lực giửa nhà vua và nghị viện, chính 
thể quân chủ lập hiến có thể là song phương quyên lực giữa 
nhà vua và nghị viện. Tại đây, vua bị hạn chế quyền lập pháp, 
nhưng lại mở rộng quyền hành pháp. Hình thức này đã tồn tại 
ở Đức cuối thế kỷ 18 và ở Nhật cho đến năm 1947. 


Chính thể quân chủ đại nghị tồn tại khá phổ biến ở các 
nước tư sản hiện đại (Anh, Hà Lan, Nhật bản, Na Ủy, Thụy 
Điển, Tây Ban Nha..). Ở các nước này, nguyên thủ (vua) tồn tại 
mang tính hình thức, truyền thống. Quyền lực nhà vua không 
có ảnh hưởng trong lĩnh vực lập pháp, và bị hạn chế rất nhiều 
ở lĩnh vực hành pháp. Chính phủ do nghị viện lập ra và chỉ 
chịu trách nhiệm trước nghị viện mà không chịu trách nhiệm 
trước nhà vua. 


b) Chính thể cộng hòa 


Hình thức nhà nước này tôn tại phổ biến hơn cả ở các nước 
tư bản phát triển hiện nay. Đây là hình thức cai trị tiến bộ và 
dân chủ hơn so với chính thể quân chủ. Lênin đã nói: “Chế độ 
cộng hòa dân chủ là hình thức chính trị tết nhất có thể có được 
của chủ nghĩa tư bản”, Chính thể cộng hòa gồm hai loại: cộng 
hòa tổng thống và cộng hòa đại nghị. Trong chế độ cộng hòa 
tổng thống, Tổng thống độc lập với nghị viện. Các thành viên 
của Chính phú do Tổng thống lựa chọn và chỉ chịu trách nhiệm 
trước Tổng thống. Nghị viện không được quyên bác bổ phiếu 
tín nhiệm đối với Chính phủ. Tổng thống do nhân dân trực tiếp, 
hay do đại hội cử tri bầu ra theo nhiệm kỳ. Trong thực hiện 
quyên lực nhà nước, Tổng thống ngang quyền với nghị viện - 
có uyên phủ quyết các đạo luật do nghị viện ban hành. Tổng 
thống không được quyên giải tán nghị viện trước thời hạn, và 


(). VI Lênin - Toản ;ập, NXB Tiến bộ M.1976, T.33, tr.18 


107 


nghị viện cũng không có quyền giải tán Chính phủ. Ở đây, sự 
phân định quyên lực giữa Tổng thống, nghị viện, Chính phủ 
khá rõ ràng. 

Chế độ cộng hòa tổng thống tồn tại ở Mỹ và một số nước 
Nam Mỹ khác. 

Cộng hòa đại nghị có đặc điểm: Chính phủ do nghị viện 
lập ra và chịu trách nhiệm trước nghị viện, nghị viện có quyền 
kiểm tra hoạt động của Chính phủ. Tổng thống do nghị viện 
bầu ra. Tổng thống có quyền chọn thành viên Chính phủ nhưng 
phải là những đại biểu từ phái đa số trong nghị viện. Trong 
trường hợp Chính phủ không được tín nhiệm của nghị viện, thì 
hoặc là Chính phủ phải từ chức tập thể hoặc là nghị viện bị 
giải thể để bầu nghị viện mới. 

Ở các nước có chế độ Cộng hòa đại nghị, vai trò của Tổng 
thống tương đối lu mờ trước Thủ tướng là người đứng đầu Chính 
phú. Các văn bản do Tổng thống ban hành đều phải có chữ ký 
của Thủ tướng hoặc Bộ trưởng tương ứng nhứng người chịu 
trách nhiệm về các văn bản đó. 

Hình thức cộng hòa đại nghị tồn tại ở Đức, Ý, Áo. 

Ngoài chính thể cộng hòa tổng thống và cộng hòa đại nghị, 
hiện nay ở một số nước tư bản (điển hình là ở Pháp) còn tồn 
tại hình thức hỗn hợp giứa cộng hòa tổng ph ng và cộng hòa 
đại nghị. Ở Pháp, chế độ cộng hòa đại nghị vẫn được duy trì, 
nhưng quyền lực của Tổng thống được tăng cường, Tổng thống 
qua tuyển cử phổ thông đầu phiếu bầu ra. Chính phủ do Tổng 
thống bổ nhiệm, và có quyền điều hành Chính phủ, mặc dù 
không đứng đâu Chính phủ. Trong trường hợp cần thiết Tổng 
thống có quyền giải tán cả nghị viện. 

2. Hình thức cấu trúc nhà nước 


Hình thức cấu trúc nhà nước là cơ cấu tổ chức hành chính 
lãnh thổ của nhà nước, mối quan hệ giữa nhà nước với các bệ 


f†08 


phận cấu thành, giữa các đơn vị hành chính với nhau cũng như 
các mối quan hệ giữa trung ương và địa phương. 


Nhà nước tư sản có hai hình thức cấu trúc là hình thức 
đơn nhất và hình thức liên bang. 


Ngoài hai hình thức cấu trúc trên, trong lịch sử tồn tại 
của nhà nước tư sản còn tồn tại một kiểu cấu trúc nhà nước 
khác là liên minh giữa các quốc gia, như liên minh ở Mỹ từ 
1776 - 1787, Đức đến 1867, Liên minh Thụy sĩ 1848; Nhà nước 
liên minh là sự kết hợp của các quốc gia có chủ quyền, nhằm 
giải quyết một số vấn đề nào đó trong một khoảng thời gian 
nhất định. Xét từ góc độ pháp lý, Chính quyền liên minh có cơ 
cấu tổ chức không chặt chẽ và chỉ gây được ảnh hưởng mang 
tính quyền lực đối với các nước thành viên trong một số lĩnh 
vực nhất định. 

Trong cơ cấu tổ chức nhà nước tư sản, hình thức cấu trúc 
đơn nhất là hình thức phổ biến nhất. Đại bộ phận các nước tư 
sản trên thế giới có hình thức cấu trúc này, Ví dụ Pháp, Ý, 
Thụy Điển, Hà Lan, Đan Mạch, Phần Lan, Nhật Bản... 


Nhà nước đơn nhất có những dấu hiệu đặc trưng: 

- ó hiến pháp và hệ thống pháp luật thống nhất. 

- Hệ thống cơ quan nhà nước ở trung ương thống nhất (cả 
lập pháp, hành pháp và tư pháp) 

- Có chủ quyên lãnh thổ thống nhất. 

- Có quốc tịch thống nhất. 


- Các cơ quan chính quyền địa phương được tổ chức và 
hoạt động theo. qui định chung của chính quyền trung ương. 

Ở các nhà nước đơn nhất, việc tổ chức thực hiện quyền lực 
nhà nước ở địa phương có những sự khác nhau. Trong một số 
hước, xu hướng quyền lực tập trung cao độ về trung ương được 
C0 trọng. Các cơ quan chính quyền địa phương phục tùng tuyệt 


108 


đối quyền lực nhà nước trung ương. Nhà nước cử đại diện của 
mình về địa phương trực tiếp quản lý mọi mặt hoạt động ở đây. 
Cũng có một số nước, bên cạnh đại diện của chính quyền trung 
ương, có bâu ra các cơ quan chính quyên địa phương, song hoại 
động của các cơ quan này đặt dưới sự kiếm soát của các đại 
diện nhà nước ở địa phương. Hình thức tổ chức chính quyền 
địa phương này tồn tại ở Nhật Bản và Pháp. 

Ở một số nước khác thực hiện tản quyền trong tổ chức 
thực hiện quyền lực nhà nước ở địa phương. Tại các nước này 
xuất hiện dấu hiệu tự trị của chính quyền địa phương. Cơ quan 
quyền lực địa phương do nhân dân bầu ra hoạt động theo nguyên 
tắc tự quản. Nhà nước gián tiếp kiểm soát hoạt động của cát 
cơ quan địa phương. Hình thức này được áp dụng ở Anh, Tân 
Tây Lan, Pháp, Tây Ban Nha cũng áp dụng hình thức này ¿ 
một số địa phương. 

Hình thức cấu trúc nhà nước liên bang được áp dụng ở Mỹ, 
Đức, Canada, Úc, Thụy SI...Trong các nhà nước liên bang dđ 
nhiều nước thành viên (bang). Ở mỗi bang đều có Hiến pháp và 
các đạo luật riêng của bang do cơ quan lập pháp của bang ban 
hành. Trong cơ cấu tổ chức, các bang đều có các cơ quan lập 
pháp, hành pháp, tư pháp. Tuy nhiên, các bang không có chỉ 
quyền riêng về nguyên tác, không có quyền tách khỏi liên baný 
không hoạt động với tư cách là chủ thể của pháp luật quốc t 
bên cạnh liên bang. 

Nhà nước liên bang có hiến pháp và hệ thống pháp luật 
của mình. Hiến pháp và các đạo luật của nhà nước liên bang 
có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ của liên bang, không bị hạn 
chế bởi biên giới của các bang, chúng mang tính tối cao đối với 
Hiến pháp và hệ thống luật lệ của mỗi bang. Công dân của mỗi 
bang đồng thời là công dân liên bang. 


3. Cơ chế chính trị 


Cơ chế chính trị được hiểu là tập hợp các phương pháp 


110 


thủ đoạn mà giai cấp tư sản sử dụng để thực hiện nền chuyên 
chính tư sản. Cơ chế chính trị của nhà nước tư sản được phản 
ảnh qua các phương pháp hoạt động của hệ thống cơ quan nhà 
nước, qua địa vị pháp lý của công dân và các tổ chức chính trị, 
xã hội. Cơ chế chính trị mang tính năng động, thường xuyên 
thay đổi do tác động của hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Trong cùng 
một chính thể hay cấu trúc nhà nước, có thể có các cơ chế chính 
trị khác nhau thay thế nhau, do các điều kiện khách quan của 
xã hội thay đổi. Đó có thể là sự thay đổi về tương quan lực 
lượng giữa các giai cấp trong xã hội, có thể do sự thay đổi tình 
hình quốc tế; cũng có thể do mâu thuẫn nảy sinh giửa các nhóm 
ngay trong nội bộ của giai cấp đang thống trị xã hội bởi nhứng 
lý do nào đó. Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể trong 
từng giai đoạn lịch sử nhất định mà giai cấp tư sản, thông qua 
nhà nước của mình, duy trì cơ chế chính trị thích hợp. Có thể 
là cd chế quân phiệt hay dân chủ tư sản, 


Trong các cơ chế chính trị do nhà nước tư sản thực hiện, 
thì dân chủ tư sản là cơ chế chính trị tốt nhất. Nó được biểu 
hiện bằng các đấu hiệu: 

- Khả năng người dân được sử dụng rộng rãi các quyền tự 
do dân chủ. 


- Có sự tồn tại công khai của đảng cầm quyền, các đảng 
phái đối lập và các tổ chức xã hội tiến bộ. 

~ Sự tồn tại của hệ thống cơ quan đại điện được bầu theo 
. Nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 


~ Có sự thừa nhận sự bình đẳng của công dân trước pháp 
luật, 


~ Nguyên tắc pháp chế tư sản được thực hiện. _ 
Dân chủ tư sản được thực hiện ở các nước tư sản, không 
Phụ thuộc vào hình thức cấu trúc của nhà nước. Tuy nhiên, tùy 


111 


thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh lịch sử của từng nước dân chủ 
tư sản có thể có những dấu hiệu, đặc điểm khác nhau. 

Chế độ quân phiệt là cơ chế sử dụng bạo lực của các nhóm 
tư sản phản động lũng đoạn trong việc thực hiện chuyên chính 
tư sản. Đặc trưng của chế độ quân phiệt là mọi quyền tự do, 
dân chủ bị hạn chế tới mức tối đa, hoặc bị xóa bỏ hoàn toàn, 
các đảng phái chính trị và các tổ chức xã hội độc lập bị đặt ra 
ngoài vòng pháp luật và bị đàn áp dã man, các thể chế dân chủ 
bị vô hiệu. 

Biến đạng của chủ nghĩa quân phiệt là chế độ phát xít. Chế 
độ phát xít xóa bỏ hoắn toàn các thể chế dân chủ tư sản, cấm 
mọi tố chức, đảng phái đối lập hoạt động; thực hiện đàn áp dã 
man, khốc liệt đối với những người tiến bộ trong nước và thực 
hiện khủng bố tàn bạo với các dân tộc bị chúng xâm chiếm. 

Ngày nay, chế độ phát xít không còn tồn tại đầy đủ như 
một chế độ chính trị ở các nước tư bản. Tuy nhiên, khuynh 
hướng phục hồi chủ nghĩa phát xít ở các nước tư bản vẫn còn 
có ảnh hưởng nhất định đối với đời sống chính trị của đất nước. 
Các đảng phát xít vẫn tìm cách giành chính quyên. Hoạt động 
của các đảng này đe dọa sự tồn tại chế độ dân chủ tư sản tron£ 
các nước tư bản. 


IV. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TƯ SẲN 
1- Những nét đặc trưng của bộ máy nhà nước tư sản 


Và phương điện cấu trúc, bộ máy nhà nước tư sản đã từný 
bước hoàn thiện, phục vụ đắc lực cho giai cấp tư sản duy trì sử 
thống trị. Bộ máy nhà nước tư sản có những đặc trưng sau: 


q) Bộ máy nhà nước tự sản mang tính kế thủu 
Giai cấp tư sản sau khi giành được thắng lợi, đã kế thử2 


các thiết chế nhà nước của chế độ củ, cải biến và hoàn thiện 


112 


bộ máy đó để nó thích ứng với điều kiện mới, làm công cụ phục 
#ụ cho lợi ích tư sản. Điều này xảy ra ở hầu hết các nước tự 
bản trong giai đoạn đầu phát triển của nhà nước tư sản. Ngay 
cả ở nơi cách mạng tư sản nổ ra một cách quyết liệt và triệt 
để nhất thì bộ máy nhà nước cũ vẫn được duy trì. 


b) Bộ máy nhà nước tư sản được tổ chức theo nguyên tắc phân quyền 


Nguyên tắc phân chia quyền lực giữa các cơ quan nhà nước 
được các học giả tư sản coi là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức 
bộ máy nhà nước và là cơ sở của nền dân chủ tư sản. Nó đã 
được vận dụng rộng rãi trong tổ chức bộ máy nhà nước ở các 
nước tư bản. Tuy nhiên, việc vận dụng này có những sự khác 
nhau ở mỗi nước, tùy theo những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử 
của từng nước. Những người sáng lập ra thuyết phân quyền 
(Lốccd và Môngtesldø) trong điều kiện bấy giờ cho rằng cần 
phải hạn chế sự chuyên quyền, độc đoán bằng việc phân chia 
quyền lực nhà nước cho những eơ quan khác nhau, chứ. không 
tập trụng quá nhiều vào một cơ quan nhất định. Theo họ, quyền 
lực nhà nước cần phải được phân thành ba quyền: lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. Quyền lập pháp giao cho Nghị viện - cơ 
quan đại điện do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông 
đầu phiếu. Quyền hành pháp thuộc về Chính phủ và quyền tư 
pháp - xét xử giao cho Tòa án. Các cơ quan đó giám sát và chế 
ước lẫn nhau. Vì vậy, ít có khả năng nảy sinh sự chuyên quyền, 
độc tài, vốn rất dễ phát sinh trong thực hiện quyền lực nhà nước. 


ÄXét từ góc độ lịch sử, thuyết phân quyền là học thuyết 
chống lại chế độ quân chủ chuyên chế trong điều kiện giai cấp 
tư sản còn chưa đủ lực lượng đánh bại hẳn giai cấp phong kiến 
quý tộc. Ngày nay, các nhà nước tư sản vẫn tổ chức theo nguyên 
tắc phân quyền, nhưng đã có những sự biến dạng tùy thuộc điều 
kiện lịch sứ từng nước và sự phân chia rạch ròi giữa các quyền 


113 


không được thực hiện triệt để. Sự tồn tại chế định về quyền 
phủ quyết (Vêtô) của nguyên thủ quốc gia đối với các quyết định 
của nghị viện đã chứng tỏ sự lấn át của quyền hành pháp đối 
với quyền lập pháp 


2- Cơ cấu tổ chức chủ yếu của bộ máy nhà nước tư sản 
ad) Nghi viện 


Nghị viện có vị trí đặc biệt trong hệ thống cơ quan trung 
ương của nhà nước tư sản. Về hình thức, nghị viện có ưu thế 
về quyền lực trong cơ cấu bộ máy nhà nước tư sản. 


Nghị viện tư sản phát triển qua các giai đoạn tương ứng 
với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Ở giai đoạn đầu, nghị 
viện là cơ quan nhà nước có vai trò rất lớn. Thông qua Nghị 
viện, các thể chế dân chủ hình thành và phát triển. Thời kỳ 
cực thịnh của chế độ nghị viện là vào nửa cuối thế kỷ 19 ở Mỹ, 
Anh, Pháp. Khi chủ nghĩa tư bản bước vào giai đoạn phát triển 
và chuyển thành chủ nghĩa đế quốc, chế độ nghị viện bước vào 
thời kỳ khủng hoảng, và ngày nay, sự khủng hoảng càng thể 
hiện rõ nét. Nghị viện bị mất đân ảnh hưởng, vị trí trung tâm 
của nó bị hệ thống cơ quan hành pháp lấn át. Quyền hạn của 
nghị viện bị giảm trong lĩnh vực làm luật, trong các quyết định 
vê ngân sách cũng như trong kiểm tra hoạt động của Chính 
phủ. 


Chế độ nghị viện là vấn đề mâu thuẫn và phức tạp. Vê mặt 
nguyên tắc, với tư cách là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà 
nước, lại là cơ quan quyền lực và cơ quan lập pháp của nhà 
nước tư sản, nghị viện thể chế hóa các quyết định chính trị 
quan trọng, biến ý chí của giai cấp tư sản thành pháp luật. 
Nhưng trong giai đoạn hiện nay, do điều kiện hoàn cảnh lịch 
sử thay đổi, ở nhiều nước với thắng lợi của lực lượng cánh tả 


114 


trong các cuộc bầu cử nghị viện, vai trò của cơ quan nhà nước 
này trở nên quan trọng đối với tiến trình phát triển dân chủ, 
nghị viện tư sản không còn là cơ quan chỉ nói suông, như mong 
muốn của các thế lực cầm quyền, mà nó ngày càng trở thành 
diễn đàn đấu tranh gay gắt giữa các thế lực khác nhau trong 
xã hội. Vì vậy khi đánh giá vai trò của nghị viện tư sản cần 
thấy rằng nó là một trong những thể chế dân chủ nhất của bộ 
máy nhà nước tư sản. 


Và cách thức tổ chức nghị viện ở đại đa số các nước tư 
bản phát triển đều bao gôm hai viện - Thượng viện và Hạ viện 
(Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Pháp, Ý...). Một số nước nghị viện tổ chức 
theo chế độ một viện (Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Sï, Bồ Đào 
Nha, Hy Lạn). Cả hai viện ở các nước có chế độ tổ chức nghị 
viện này, đều tham gia thực hiện thẩm quyền của nghị viện. 
Tuy nhiên, địa vị pháp lý của mỗi viện không giống nhau. Về 
thực chất đây là một bằng chứng cho tính triệt để của việc phân 
chia quyền lực trong bộ máy nhà nước tư sản. 


b) Chính phủ 


Chính phủ ở các nước tư bản là cơ quan hành pháp cao 
nhất, chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống các cơ quan nhà 
nước ở trung ương. Đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng. Cách 
thức bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên của Chính phủ ở 
các nước có nhứng điểm khác nhau. Tuy nhiên, đặc điểm chung 
của việc bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, dựa 
trên cơ sở của đẳng chiếm đa số áp đảo hay liên minh các đảng 
chiếm đa số ghế trong nghị viện. Thủ tướng và các thành viên 
Chính phủ có thể do Tổng thống bổ nhiệm (Ý, Pháp), có thể do 
nghị viện bầu (Nhật Bản) hoặc có thể có sự kết hợp giữa Nghị 
viện và Tổng thống (Đức). 


Thành phần Chính phủ ở các nước tư bản có sự khác nhau. 


115 


Chính phủ có thể gồm Thủ tướng, các Bộ trưởng, Quốc vụ 
khanh, Thủ tướng (Anh). Ở Pháp, Quốc vụ khanh xếp trên Bộ 
trưởng. Số lượng các Bộ trưởng trong Chính phủ cúng có sự 
khác nhau. Ở Mỹ, Thụy ŠI danh mục Bộ trưởng có sự ấn định 
nghiêm ngặt, còn ở những nước khác không có sự quy định chặt 
chẽ, mà có thể tăng, giảm tùy từng giai đoạn nhất định. 


Chính phủ các nước tư bản có quyền hạn rộng rãi trong 
lĩnh vực hành pháp. Trên thực tế nó quyết định phần lớn các 
chính sách đối nội đối ngoại của nhà nước. Khuynh hướng tăng 
quyên lực của Chính phủ, thu hẹp quyền lực của cơ quan lập 
pháp đang là hiện tượng phổ biến ở các nhà nước tư sản hiện 
đại. 


c) Nguyên thủ quốc gia 


Trong hệ thống cơ quan nhà nước tối cao ở các nước tư 
bản, về mặt pháp lý, Nguyên thủ quốc gia đứng ở vị trí hàng 
đầu, chịu trách nhiệm lãnh đạo bộ máy nhà nước. Thông thường, 
Nguyên thủ quốc gia là người đại diện cho quyên hành pháp, 
đại diện cao nhất của nhà nước trong quan hệ quốc tế (Mỹ, 
Pháp). Đối với những nước có chính thể cộng hòa tổng thống, 
nơi Nguyên thủ quốc gia kiêm chức Thủ tướng Chính phủ, thì 
vị trí này có thể coi là trung tâm của quyên lực nhà nước. 


Việc trở thành hoặc thôi giữ chức Nguyên thủ quốc gia ở 
các nước tư bản không giếng nhau. Ở các nước có chính thể 
quân chủ, chức vụ này là truyền kế (Vương quốc Anh). Trong 
các nước có chính thể theo chế độ cộng hòa, chức vụ này có thể 
được bầu lên do phổ thông đầu phiếu trực tiếp (Pháp), có thể do 
đại cử tri (Mỹ), hoặc do Nghị viện bầu ra (Hy Lạp) hay do đại hội 
của Quốc hội với đại diện các tỉnh bầu ra (Ý, Đức). 


Nhiệm kỳ Nguyên thủ quốc gia ở các nước quy định cũng 
khác nhau: có thể 4 năm, ð năm hoặc 7 năm. Có nước Nguyên 


118 


thủ quốc gia không thể được bầu quá hai nhiệm kỳ (Mỹ, Phân 
Lan). 

Quyền hạn của Nguyên thú quốc gia được quy định khác 
nhau tùy theo hình thức chính thể của từng nước. Ở những nước 
theo chế độ cộng hòa tổng thống, Nguyên thủ quốc gia có quyền 
hạn rất lớn trong tất cả các lĩnh vực lập pháp, quản lý, trong 
đối ngoại, tư pháp, quân sự và còn có nhứng thẩm quyền đặc 
biệt khác, Ở các nước quân chủ đại nghị, Nguyên thủ quốc gia 
phần lớn mang tính chất đại diện, hình thức (Vương quốc Anh, 
Nhật Bản). 


đ) Cúc tòa ún 


Trong bộ máy nhà nước tư sản, Tòa án về hình thức là cơ 
quan có vị trí độc lập với các cơ quan nhà nước khác. Nhưng 
trong thực tế các Tòa án gắn bó với giai cấp tư sản và đa số thẩm 
phán trong hệ thống Tòa án, nhất là Tòa án cấp cao, xuất phát từ 
giai cấp thống trị hoặc các tầng lớp khá giả trong xã hội. 

là khâu độc lập của cơ chế nhà nước, tách khỏi nhân đân, 
Tòa án tư sản đóng vai trò rất quan trọng trong thực hiện quyền 
lực chính trị. Nó hâu như đứng ngoài các cuộc cải cách tư sản, 
và không chịu tác động của quá trình dân chủ hóa đời sống 
chính trị của đất nước. 


Và loại hình, bên cạnh hệ thống Tòa án truyền thống, ở 
một số nước tư bản còn lập ra Tòa án hiến pháp (Pháp, Đức), 
Tòa án hiến pháp có chức năng kiểm tra tính hợp hiến của các 
văn bản pháp luật, kiểm tra hoạt động của Quốc hội, Chính phủ. 
Ngoài Tòa án hiến pháp, ở một số nước (Pháp, Đức, Thụy Điển) 
còn lập ra Tòa án hành chính. Chức năng của Tòa án hành 
chính là xét xử các quyết định hoặc hành vi hành chính của 
các công chức nhà nước và các cơ quan nhà nước trên cơ sở 
các khiếu kiện của công dân. Ở Cộng hòa Liên bang Đức còn 


117 


lập ra Tòa án lao động - chuyên xét xử các tranh chấp hợp 
đồng, vấn đề bãi công của công nhân, Tòa án tài chính, Tòa án 
kỹ luật, Tòa án xã hội nhằm xem xét giải quyết các vấn đề có 
lên quan đến tài chính, kỷ luật lao động và các vấn đề liên 
quan tới bảo hiểm xã hội. 


) Bộ máy hành chính 


Hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp 
của bộ máy nhà nước tư sản được bảo đảm bằng bộ máy hành 
chính. Bộ máy này được tạo nên bởi hệ thống quan chức hành 
chính. Toàn bộ bộ máy hành chính, gồm các cơ quan, công sở 
nhà nước và các quan chức, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ thực 
hiện các chức năng quản lý hành chính nhà nước. 


Hệ thống quan chức hành chính đóng vai trò quyết định 
trong hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản. Lênin đã chỉ rõ: 
“Toàn bộ lịch sử của các quốc gia theo chế độ đại nghị tư sản 
và trong chừng mực rất lớn, cả của các quốc gia tư sản lập hiến 
cũng như vậy, đã chứng minh rằng những sự thay đối Bộ trưởng 
chẳng quan trọng mấy, vì công tác thực tế về quản lý đều phó 


mặc cho đạo quân quan lại khổng ið”t}, 


Bộ máy hành chính ở các nước tư bản kể từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai đến nay đã tăng nhanh về số lượng: xuất hiện 
các cơ quan mới, và kèm theo đó là các nhân viên hoạt động 
trong cơ quan đó tăng lên. Nguyên nhân của khuynh hướng này 
là việc nhà nước tư sản ngày càng can thiệp vào các lĩnh vực 
của đời sống xã hội, đặc biệt là kinh tế. 


Bộ máy hành chính với đội ngũ quan chức chuyên nghiệp 


œ0 V.I Lênin: Toàn tập, NXE Tiến bộ M1976, T.34, tr.37 


118 


có tính ổn định khá cao. Sự thay đổi thành phần lãnh đạo chỉ 
ảnh hưởng đến phương pháp, tác phong làm việc, cũng như cách 
thức giải quyết các vấn đề cụ thể của bộ máy hành chính, chứ 
không ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức của bộ máy đó. 


e) Hệ thống quân đội, cảnh sát 


Quân đội và cảnh sát là công cụ trấn áp của nhà nước tư 
sản. Nhà nước tư sản đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng lực 
lượng này, nhất là trong điều kiện khi mâu thuẫn xã hội gay 
gắt và khi cuộc chiến tranh trở nên quyết liệt. Hàng năm, nhà 
nước tư sản bỏ ra một khoản tiền rất lớn từ ngân sách nhà 
nước nhằm tăng cường và hiện đại hóa quân đội và cảnh sát. 
Những thành tựu mới nhằm tăng cường và hiện đại hóa quân 
đội và cảnh sát. Những thành tựu mới nhất, hiện đại nhất của 
khoa học kỹ thuật được ưu tiên dành cho quân đội và cảnh sát. 


Trong các quan hệ quốc tế, nhất là khi xảy ra xung đột và 
tranh chấp, quân đội được nhà nước tư sản dùng làm công cụ 
thực hiện chính sách răn đe. Trong quan hệ đối nội, cùng với 
cảnh sát, quân đội là lực lượng đàn áp các thế lực đối lập. 


Cảnh sát là lực lượng đặc biệt của nhà nước tư sản nhằm bảo 
vệ trật tự xã hội và trật tự công cộng chế độ nhà nước tư sản. 


Về mặt tổ chức, lực lượng cảnh sát của các nước tư bản 
gồm cảnh sát trực thuộc Chính phủ và cảnh sát trực thuộc các 
cấp chính quyền địa phương. Về chuyên môn, lực lượng cảnh sát 
Phân thành cảnh sát chính trị, hình sự, hành chính chung, theo 
Phạm vi hoạt động gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát biên phòng.. 


Tất cả các lực lượng cảnh sát trên được nhà nước tư sản 
quan tâm có những ưu đãi và được trang bị những phương tiện 
tối tân, hiện đại nhằm bảo đám hoạt động có hiệu quả, bảo vệ 
chế độ tư bản chủ nghĩa. 


118 


Chương VI 


SỰ RA ĐỜI, BẢN CHẤT, 
HÌNH THỨC, CHỨC NĂNG 
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


¡. SỰ RA ĐỜI CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
1. Tính tất yếu của sự ra đời Nhà nước xã hội chủ nghĩa 


Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định rằng, cách mạng vô sản 
và sự ra đời của nhà nước vô sản là một tất yếu lịch sử. Tính 
tất yếu đó được quy định bởi mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa đế quốc đã thúc đẩy những mâu thuẫn đó 
đến cao độ cân được giải quyết bằng các cuộc cách mạng vô 
sản. Nguyên nhân dẫn đến cách mạng vô sản và sự ra đời của 
nhà nước vô sản là các tiền đề kinh tế, chính trị và xã hội nảy 
sinh trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa. 


a}) Những tiền đề kinh tế 


Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở thời kỳ đầu đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của lực lượng sản xuất. 
Khi chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến chủ nghĩa đế quốc thì 
những quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ sở 
hứu tư nhân về tư liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dư để 


120 


trở nên mâu thuẫn, không còn phủ hợp với lực lượng sản xuất 
đã phát triển với một trình độ xã hội hóa rất cao. Mâu thuẫn 
đó ngày càng trở nên gay gắt, đòi hỏi phải có cách mạng quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, thiết lập một kiểu quan hệ sản 
xuất mới phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất. Cách mạng vê quan hệ sản xuất tất yếu dẫn đến sự thay 

thế kiểu Nhà nước với tư cách là thiết chế của cấu trúc tượng 
tầng. 


b) Những tiền đề chính trị - xã hội 


Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa biểu hiện về mặt xã hội là mâu thuẫn giữa giai 
cấp vô sản và giai cấp tư sản. Nhứng đặc trưng của quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa đã quy định bản chất và đặc điểm 
của nhà nước tư sản. Tới giai đoạn đế quốc chủ nghĩa xuất hiện 
chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước. Nhà nước tư sản tham 
gia trực tiếp vào một số hoạt động kinh tế, trở thành công cụ 
của giới tư bản độc quyền, đã sử dụng nhiều phương pháp phần 
dân chủ được che đậy dưới các hình thức dân chủ. 


Mặt khác, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đã tạo ra những 
điều kiện làm cho giai cấp vô sản phát triển mạnh về số lượng 
và tính tổ chức kỷ luật. Giai cấp vô sản trở thành giai cấp tiến 
bộ nhất của xã hội, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo các tầng lớp 
nhân dân lao động làm cách mạng xóa bỏ nhà nước tư sản, xây 
dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trong tiến trình đấu tranh 
với giai cấp tư sản, giai cấp vô sản đã thành lập nên chính đảng 
của mình. Về mặt tư tưởng, giai cấp vô sản lấy chủ nghĩa Mác 
- Lênin làm cơ sở nhận thức lý luận để đề ra nhứng chủ trương 
biện phán tiến hành cách mạng xã hội chú nghĩa và xây dựng 
nhà nước kiểu mới. 


Ngoài các tiền đề kinh tế và chính trị - xã hội trên, các 


121 


yếu tế khác như bối cảnh quốc tế, truyền thống dân tộc cũng 
ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng nhà nước của giai cấp vô 
sản ở từng nước cụ thể. 


Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin cũng khẳng 
định vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là vấn đề chính 
quyền nhà nước. Trong tiến trình cách mạng, giai cấp vô sản 
và nhân dân lao động sử dụng bạo lực cách mạng để đập tan 
bộ máy nhà nước củ và xây dựng bộ máy nhà nước kiểu mới. 
Bộ máy nhà nước ấy là công cụ sắc bén để giai cấp vô sản và 
các tầng lớp nhân dân lao động giữ vững thành quả cách mạng, 
và xây dựng xã hội mới. Tuy nhiên, trong nhứng điều kiện nhất 
định, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự xây dựng nhà 
nước kiểu mới có thể được thực hiện bằng phương pháp không 
mang tính bạo lực. Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
bằng con đường hòa bình có thể diễn ra ở nhứng nước có truyền 
thống dân chủ nghị viện. Quá trình dành chính quyền bằng con 
đường hòa bình là quá trình sử dụng nghị viện và truyên thống 
dân chủ nghị viện. 


2 - Sự ra đời của nhà nước kiểu mới ở Việt Nam 


Từ cuối thế kỷ 19, nước Việt Nam bị đặt dưới ách cai trị 
của thực dân Pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa, tiếp đến là các phong 
trào Cân Vương, Đông du, Đông kinh nghĩa thục, Duy tân, cuộc 
vận động cách mạng của Việt Nam quốc dân đảng đã nổ ra 
nhưng đều bị thất bại. Cúng trong thời điểm đó, Nguyễn Ái 
Quốc - rất khâm phục những nhà yêu nước đương thời, nhưng 
cũng không đồng tình với con đường cứu nước mà họ đề xướng. 
Những năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Người đã đi đến 
với chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm thấy ở đó con đường cứu 
nước. Dưới sự lãnh đạo, tổ chức trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc, 
Đảng cộng sản Đông Dương đã được thành lập với một mục 
đích cơ bản: lật đổ ách thống trị thực đân, phong kiến xây dựng 


122 


một nhà nước kiểu mới ở Việt Nam. 


Tháng 8 năm 1945, nắm vững thời cơ khi phát xít Nhật 
đầu hàng đồng minh, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã phát động toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa Hữm 
cách mạng tháng Tám thành công và lập ra Nhà nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa. 


Sau đó Nhà nước công nông của chúng ta đã phải tiến hành 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tháng 4 - 1975 
chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đánh dấu sự hoàn thành 
cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân đân trên cả nước. Tháng 
4- 1976 nhân dân hai miền Nam, Bắc tiến hành bầu cử Quốc 
hội chung, thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Từ đó đến 
nay Nhà nước của chúng ta đã đẩy mạnh công cuộc cải tạo và 
xây dựng đất nước. Vai trò quản lý của nhà nước ngày càng 
nâng cao, đặc biệt trong điều kiện xóa bỏ tập trung quan liêu 
bao cấp và xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước 
hiện nay. 


l. BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa do cơ sở kinh tế 
và đặc điểm quyền lực trong chủ nghĩa xã hội quyết định. Cơ 
SỞ kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện nay là tổng thể 
Các quan hệ sản xuất được hình thành dựa trên nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần phát triển theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của giai 
tấp công nhân. Giai cấp công nhân lãnh đạo nhà nước để thực 
hiện những lợi ích của giai cấp mình và đồng thời đem lại lợi 
Ích cho tất cá các giai cấp, tầng lớp lao động kbác trong xã hội. 
Do đó, có thể nói nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của 
toàn thể nhân dân lao động. 


123 


Bản chất của nhà nước cệng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thể hiện cụ thể bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Vì 
vậy, làm rõ bản chất của nhà nước ta hiện nay có ý nghĩa lý 
luận và thực tiễn. 

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước 
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Điều 2 - Hiến pháp 
năm 1992 quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 
Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng 
liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp 
trí thức”. 

Bản chất nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân 
dân được thể hiện qua các đặc điểm sau: 


1. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân thiết lập 
nên nhà nước bằng quyền bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sử dụng quyền 
lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
các cấp. Ngoài ra, nhân dân còn thực hiện quyên lực nhà 
nước bằng các hình thức giám sát, kiểm tra, khiếu kiện các 
quyết định của cơ quan nhà nước làm thiệt hại đến quyền 
lợi của họ, tham gia góp ý kiến vào các dự án chính sách, 
pháp luật; 

2. Nhà nước ta là nhà nước của tất cả các dân tộc trong quốt 
gia Việt Nam, là biểu hiện tập trung của khối đoàn kết các 
dân tộc. Ngày nay, tính dân tộc đó được phát huy nhờ kế 
hợp tính giai cấp, tính nhân dân, tính thời đại; 

3. Nhà nước ta là một thiết chế của nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Vì vậy, nhà nước ta hiện nay đang thực hiện dân 
chủ hóa đời sống xã hội, trước hết là lĩnh vực kinh tế, tố 
hội. Thừa nhận nền kinh tế thị trường có sự quản lý cử 
Nhà riước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là phương tiệ? 


124 


quan trọng để đạt mục tiêu xã hội chủ nghĩa: “Dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh” mà 
Đảng ta đã đề ra. Bên cạnh việc tạo các điều kiện chính 
trị, pháp lý, kinh tế để phát triển kinh tế, nhà nước còn 
quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề xã hội, chú trọng 
phát triển giáo dục, y tế, văn hóa... các chính sách xã hội 
thể hiện tính chất nhân đạo của nền dân chủ mà nhà nước 
đang thực hiện; 


. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không phú nhận các biện 
pháp kiên quyết, mạnh mẽ của nhà nước nhằm chống lại 
các hành vi gây mất ổn định chính trị, vi phạm pháp luật 
xâm hại đến lợi ích nhà nước, tập thể và công dân. VI vậy, 
cùng với sự đổi mới, tăng cường các cơ quan quản lý kinh 
tế, văn hóa, xã hội, nhà nước xã hội chủ nghĩa duy trì, hoàn 
thiện bộ máy cưỡng chế để bảo đảm an ninh, an toàn cho 
xã hội và từng cá nhân con người. Nhưng các phương tiện 
bạo lực cân được pháp luật quy định chặt chẽ nhằm loại 
bỏ khả năng sử dụng tùy tiện; 


. Bản chất nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
được thể hiện trong chính sách về hoạt động đối ngoại. 
Phương châm “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước 
trên thế giới” thể hiện nguyện vọng hợp tác trên cơ sở hòa 
bình, hứu nghị, cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền và không 
_can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 


lll. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


1. Khái niệm hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa 


Hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa có liên quan mật 


thiết với các quan niệm nguyên tắc tổ chức quyền lực của nhà 
hước đó. Nhưng sự thể hiện nhứng quan niệm và nguyên tắc 
trong tổ chức quyền lực của một nhà nước xã hội chủ nghĩa 


125 


còn phụ thuộc vào những đặc điểm, điều kiện dân tộc, tương 
quan giai cấp, quan điểm pháp lý v.v... Căn cứ vào điều kiện cụ 
thể mà mỗi dân tộc có cách thức riêng trong việc dùng hình 
thức, này hay hình thức khác của nền dân chủ. 


Về khái niệm hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa trong 
khoa học có những quan điểm khác nhau: 


Quan điểm thứ nhất đồng nhất hình thức nhà nước với 
hình thức chính thể. 


Quan điểm thứ hai chỉ ra hai yếu tố của khái niệm hình 
thức nhà nước đó là: hình thức chính thể và hình thức cấu trúc 
nhà nước. 


Quan điểm thứ ba xem xét hình thức nhà nước là nhứng 
dạng nhà nước khác nhau đã tồn tại trong lịch sử. Theo quan 
điểm này các hình thức của nhà nước xã hội chủ nghĩa đó là 
công xã Pari, Cộng hòa Xô viết, Cộng hòa dân chủ nhân dân. 

Quan điểm thứ tư là quan điểm được thừa nhận rộng rãi 
cho rằng: hình thức nhà nước bao gồm ba yếu tố: hình thức 
chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị. 


2. Hình thức chính thể của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
được hiểu là sự tổ chức quyền lực cao nhất của Nhà nước, xác 
định nguồn gốc của quyền lực đó, mối quan hệ qua lại của các 
cơ quan cao nhất của quyền lực nhà nước với nhau cũng như 
với nhân dân. 

Các nhà nước xã hội chủ nghĩa đều có hình thức chính thể 
cộng hòa dân chủ. Cơ quan cao nhất của quyền lực nhà nước 
được nhân dân trực tiếp bầu ra theo nhiệm kỳ. Hình thức chính 
thể của nhà nước xã hội chủ nghĩa được hình thành theo nguyên 
tắc tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện 
quyên lực thông qua cø quan đại diện quyền lực của minh. 


Hình thức cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa có nhứng 


126 


biến thể khác nhau: 


0) Công xã Pari là hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên trong lịch sử, ra đời trong cuộc khởi nghĩa vũ trang ngày 
18-3-1871 của công nhân thủ đô Páari. Kinh nghiệm của công 
xã Pari được C.Mác và Ph, Ăngghen nghiên cứu sâu sắc, toàn 
diện, tạo cơ sở hình thành quan điểm về hình thức chuyên chính 
vô sản. Đánh giá vai trò của công xã Pari, C.Mác viết: “về thực 
chất, nó là một chính phủ của giai cấp công nhân, là kết quả 
của cuộc đấu tranh giai cấp của nhứng người sản xuất chống 
lại giai cấp chiếm đoạt, là hình thức chính trị rốt cuộc đã tìm 
ra được khiến cho có thể thực hiện được việc giải phóng lao 
động về mặt kính tế”(Ù, 


Công xã Pari, về bản chất là nhà nước chuyên chính vô 
sản, đã xóa bỏ chế độ đại nghị tự sản, thành lập ra hệ thống 
cơ quan đại điện của nhân dân, Cơ quan quyền lực cao nhất là 
Hội đồng công xã Pari gồm các ủy viên xuất thân chủ yếu từ 
thành phần công nhân, do nhân dân Pari bầu ra theo nguyên 
tắc phổ thông đầu phiếu, Các ủy viên Hội đồng công xã có thể 
bị bãi miễn khi họ không còn uy tín hoặc không còn khả năng 
hoàn thành nhiệm vụ. 


Công xã Pari đã đập tan bộ máy nhà nước củ, thành lập 
bộ máy quyền lực của công nhân, công chức, trí thức lao động 
và tiểu tư sản. Sác lệnh đầu tiên của công xã là sắc lệnh về 
Xóa bỏ quân đội thường trực, thay thế bằng lực lượng vú trang 
toàn dân.-Công xã Pari giải tán cảnh sát và thành lập lực lượng 


ân ninh mới - các đội vũ trang công nhân, xóa bỏ tòa án và 
==————=—_——. 


'Ù C Mác và PhĂngghen: Tuyển tập. Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1983, tập VỊ, 
tr.87 l 


127 


viện công tố, thành lập tòa án và viện công tố mới, thành lập 
tòa án đặc biệt theo nguyên tắc các thẩm phán chịu trách nhiệm 
trước Công xã và có thể bị bãi miễn. 

Lần đầu tiên trong lịch sử Công xã Pari đã xóa bỏ nguyên 
tác tổ chức của bộ máy nhà nước tư sản, thành lập bộ máy nhà 
nước của giai cấp công nhân với nhứng nguyên tắc mới. Các 
sắc lệnh Quật) do Hội đồng Công xã ban hành được thực hiện 
bởi các Ủy ban (hành pháp, quân sự, tư pháp v.v...), các thành 
viên của các Ủy ban này đồng thời là thành viên của Hội đồng 
Công xã, nó vừa là cơ quan xét xử, kiểm tra, thanh tra cao nhất. 
Nhận xét về cách tổ chức thực hiện quyền lực của Hội đồng 
Công xã, C.Mác viết: Công xã là một thiết chế hành động vừa 
lập pháp, vừa hành pháp. 


Công xã Pari đã thiết lập một chế độ dân chủ mới, xóa bỏ 
chế độ đặc quyền, đặc lợi của các viên chức nhà nước hưởng 
lương viên chức không cao hơn mức lương bình quân của công 
nhân, quy định quyền bầu cử và ứng cử của công nhân viên 
chức, trí thức lao động vào các cơ quan nhà nước, tổ chức cho 
công nhân tham gia quản lý xí nghiệp, thành lập các câu lạc 
bộ, thư viện công nhân... Công xã Pari cũng thực biện các biện 
pháp chuyên chính đối với những thành phần chống đối cách 
mạng và các phần tử bóc lột, như: thành lập các tòa án đặc 
biệt để xử bọn phản cách mạng, đóng cửa các tờ báo phản động, 
cấm cúp lương, cấm làm đêm trong các xưởng bánh... 


Kinh nghiệm của Công xã Pari đã làm phong phú thêm học. 
thuyết Mác về nhà nước, nó khẳng định sự đúng đắn nhứný 
luận điểm cơ bản của C.Mác về cách mạng xã hội chủ nghĩa vì 
chuyên chính vô sản về sự cần thiết đập tan bộ máy nhà nướt 
bóc lột. Trên cơ sở kinh nghiệm công xã, C.Mác và Ph.Ăngghe1 
có đây đủ căn cứ kết luận: tổ chức chính trị kiểu Công xã Pan 
- hình thức thích hợp của chuyên chính vô sản. 


128 


b - Cộng hòa Xô viết là hình thức mới của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa hinh thành trong phong trào cách mạng của công 
nhân nước Nga Xô viết xuất hiện là kết quả sáng kiến cách 
mạng của quần chúng trong cuộc tổng bãi công của công nhân 
thành phố Pêtrôgrat năm 1905 với tư cách là Hội đồng đại biểu 
công nhân. Trong Cách mạng tháng 2 - 1917, bền cạnh Chính 
phủ lâm thời của giai cấp tư sản, còn tồn tại Xô viết đại biếu 
công nhân và bỉnh sĩ với tính cách là một tổ chức quyền lực. 
Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của công xã Pari và các Xô 
viết, tình hình nước Nga, V.ILênin đã đi đến kết luận: hình 
thức Cộng hòa Xô viết không những là hình thức tổ chức chính 
. trị hợp lý nhất của giai cấp công nhân mà còn là hình thức duy 
nhất phù hợp với điều kiện của nước Nga. Cộng hòa Xô viết là 
sự kế thừa và phát triển kinh nghiệm công xã Pari. 


Cộng hòa Xô viết có một số đặc điểm khác với Công xã 
Pari, cộng hòa dân chú nhân dân: 


- Các Xô viết được thành lập theo sáng kiến cách mạng 
của công nhân, binh lính, nông dân, do đó ngay từ khi ra đời 
đã được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân. Đó là các tổ chức 
quyền lực của quần chúng, thể biện ý chí và nguyện vọng của 
họ, nó kết hợp trong tổ chức và hoạt động của mình các đặc 
điểmcủa quản lý nhà nước và tự quản nhân dân. 


- Các Xô viết tạo thành một hệ thống các cơ quan được tổ 
chức và hoạt động trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Nội dung của nó thể hiện ở những khía cạnh sau: 

+ Tất cả các cơ quan quyên lực nhà nước từ trung ương 
đến địa phương được thành lập trên cơ sở bầu cử; 


+ Các cơ quan này trực thuộc và phải báo cáo trước nhân 
dân; 


+ Các quyết định của các cơ quan cấp trên có hiệu lực bắt 


128 


buộc đối với các cơ quan cấp dưới; 


+ Kết hợp sự lãnh đạo tập trung với nâng cao sáng kiến 
và hoạt động chủ động và sáng tạo ở cơ sở; 


+ Thực hiện chế độ trách nhiệm của từng cơ quan nhà 
nước và cá nhân đối với các công việc được giao. 

- Xô viết nắm cả quyền lập pháp và quyền hành pháp. 

Trong Cộng hòa Xô Viết không có sự thỏa hiệp giữa các 
đẳng phái chính trị trong việc tham gia chính quyên. Nhà nước 
được xây dựng trên cơ sở sự lãnh đạo của một Đảng duy nhất 
(Đẳng Bonsevich) 


- Nhà nước Xô viết công khai thể hiện tính giai cấp và 
không khoan nhượng. Tính chất đó thể hiện ở chỗ: quyền bầu 
cử chỉ thuộc về những người lao động, còn các phần tử bóc lột 
không những bị tước quyền bầu cử mà còn bị hạn chế các quyền 
chính trị khác như cấm hội họp, cấm tự do báo chí và ngôn 
luận; giửa giai cấp công nhân và nông dân cũng không bình 
đảng trong việc bầu các đại biểu của mình vào Đại hội Xô viết. 
Để bầu vào Đại hội Xô viết toàn Nga, thì các Xô viết thành phố 
cứ 25.000 cử tri được bầu 1 đại biểu, còn các Xô viết nông thôn 
thì 125.000 cử tri chỉ được bầu 1 đại biểu. 


Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời trên 
cơ sở Hiệp ước thành lập liên bang năm 1922, các Hiến pháp 
1924; Hiến pháp 1936 và Hiến pháp 1977 đã từng bước hoàn 
thiện cách thức tổ chức, cơ cấu và hoạt động của bộ máy nhà 
nước. Theo Hiến pháp Liên Xô năm 1877 bộ máy nhà nước được 
tổ chức như sau: 


- Xô viết tối cao là cơø quan quyền lực nhà nước cao nhất, 
gồm hai viện: Viện dân tộc và Viện liên bang. 


- Cơ quan thường trực của Xô viết tối cao là Đoàn chủ tịch 
Xô viết tối cao - cơ quan quyên lực cao nhất giứa hai kỳ bọP 


130 


của Xô viết tối cao. 


- Chính phủ (Hội đồng bộ trưởng) là cơ quan chấp hành và 
điều hành của quyền lực Nhà nước do Xô viết tối cao bầu ra, 
chịu trách nhiệm trước Xô viết tối cao. 


- Tòa án tối cao là cơ quan xét xử cao nhất và Tổng kiểm 
sát trưởng (Viện kiểm sát tối cao) là cơ quan công tố, kiểm sát 
việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức, 
công dân, đều do Xô viết tối cao thành lập, trực thuộc và chịu 
trách nhiệm trước Xô viết tối cao. 


Trong công cuộc cải tổ cơ cấu nhà nước cũng có sự thay 
đổi mạnh. Đại hội đại biểu nhân dân Liên Xô được thành lập, 
và là cơ quan đại điện quyền lực tối cao. Xô viết tối cao do Đại 
hội đại biểu Liên Xô bầu ra và là cơ quan hoạt động thường 
xuyên, chế định tổng thống được thành lập. Ủy ban giám sát 
hiến pháp cũng được thành lập. 


Nhà nước Xô viết đã trải qua nhứng giai đoạn phát triển 
đầy khó khăn, phức tạp và mâu thuẫn. Vì nhiều nguyên nhân 
khách quan và chủ quan khác nhau trong đó những nguyên nhân 
chủ quan là chủ yếu, các nguyên nhân bên trong và bên ngoài, 
Nhà nước đó đã không cải tổ đúng hướng và kịp thời và đã sụp 
để (1991), 


c) Nhà nước dân chủ nhân dân 


Hinh thức nhà nước dân chủ nhân dân ra đời sau Đại chiến 
thế giới lần thứ II với nhứng đặc điểm của bối cảnh lịch sử đã 
đáp ứng được các yêu cầu của cách mạng trong nhứng điều kiện 
mới. Hình thức nhà nước dân chủ nhân dân có một số đặc điểm 
Sau; 


Thử nhất - Nhà nước dân chủ nhân dân (trừ Việt Nam và 
Đungavi) có đặc điểm chung là sử dụng kết hợp các phương 


131 


pháp hòa bình và bạo lực để giành và tổ chức chính quyền, đều 
thực hiện bước chuyển tiếp từ cách mạng dân chủ nhân dân 
sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Thứ hơi - ĐỂ tập hợp các lực lượng xã hội ở các nước dân 
chủ nhân dân đều tồn tại hình thức tổ chức mặt trận đoàn kết 
dân tộc (mặt trận tổ quốc, mặt trận nhân dân) trong đó bao 
gồm nhiều đảng phái, nhiều lực lượng xã hội khác nhau, dưới 
. gự lãnh đạo của đáng cộng sản. Mặt trận giữ vai trò quan trọng 
_ trong việc tham gia vào thành lập và chính quyên. 


Thứ ba - Nhà nước dân chủ nhân dân trong thời kỳ đầu 
mới thành lập sử dụng một số chế định pháp lý cú nhưng không 
trái với nguyên tắc chế độ mới và được bổ sung nhứng nội dung 
mới. 


Thứ tư - Ở các nước này đều thực hiện nguyên tắc bầu cử 
bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín, cá biệt có nước 
quy định một số đối tượng không được tham gia bâu cử. 


Thứ rnrữm - ơ sở xã hội của nhà nước dân chủ nhân dân, 
rộng rãi hơn cơ sở xã hội trong nhà nước Xô viết. Điều này xuất 
phát từ thực tiễn cách mạng là có nhiều lực lượng thuộc nhiều 
tàng lớp, giai cấp khác nhau tham gia vào phong trào đấu tranh 
giành chính quyền và tổ chức chính quyền mới - chính quyền 
dân chủ nhân dân. 


Thứ sáu - TỔ chức cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 
của các nước này đều được hình thành theo các hình thức tương 
tự như các cơ quan tương ứng trước kia, tuy có thay đổi về bản 
chất, nội dung hoạt động thích ứng với xu hướng chính trị mới. 

Thứ bảy - Chế định nguyên thủ quốc gia có nơi, có lúc là 
một cơ quan tập thể với tên gọi là Hội đồng Nhà nước hoặc 
Đoàn chủ tịch cơ quan quyền lực Nhà nước tối cao (ở Việt Nam 
từ 1980 đến 1992; ở Cộng hòa dân chủ Đức, Ba Lan...); hoặc là 


132 


một cá nhân - Chủ tịch nước (Việt Nam từ 1946 đến 1980). 


Các nhà nước Cộng hòa đân chủ nhân dân xã hội chủ nghĩa 
ở Đông Âu đã không kịp thời đổi mới thích ứng với yêu cầu mới 
của tình hình trong nước và thế giới và đã bị sụp đổ vào những 
năm 1990 - 1991. 


Ở Việt Nam, chính thể cộng hòa dân chủ nhân dân được 
hình thành từ sau Cách mạng Tháng tám. Trải qua gản 5 thập 
kỷ phát triển chính thể đó ngày càng được hoàn thiện. Hiến 
pháp 1992 có nhứng quy định đổi mới về hệ thống cơ quan đại 
diện quyền lực nhà nước, nguyên thủ quốc gia, cơ quan hành 
pháp và cơ quan tư pháp. Trong điều kiện đổi mới cơ chế kinh 
tế, vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước theo hướng xây dựng 
nhà nước pháp quyền đã được Đảng, Nhà nước khẳng định. 


3. Hình thức cấu trúc nhà nước xã hội chủ nghĩa 


Là sự tổ chức nhà nước về mặt hành chính lãnh thể, phản 
ánh mối quan hệ giữa các bộ phận hành chính lãnh thổ của nhà 
nước và các cơ quan của nó với nhà nước nói chung. 

Ở các nhà nước xã hội chủ nghĩa hình thành hai cấu trúc 
cơ bản đó là: nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang 


a. Nhà nước đơn nhất có một số đặc điểm cơ bẵn: 


- Thể hiện sự thống nhất cao của nhà nước, các đơn vị hợp 
thành chỉ là các đơn vị hành chính - lãnh thổ (các tỉnh, huyện, 
xã..) là những bộ phận cơ cấu không có chủ quyền quốc gia. 


- Mối quan hệ quyền lực giữa chính quyên trung ương và 
chính quyền địa phương mang tính trực thuộc rõ ràng, cấp dưới 
phục tùng cấp trên, địa phương phục tùng trung ương. 

- Nhà nước và xã hội tổ chức và hoạt động trên cơ sở hiến 
Pháp, một hệ thống pháp luật thống nhất, trong đó các đạo luật 


183 


chỉ do cơ quan quyền lực tối cao ban hành. Các văn bản pháp 
luật của địa phương được ban hành trên cơ sở và để thi hành 
luật, các văn bản của cấp trên. 


Ngày nay, trong môi trường dân chủ và đổi mới, ở các nước 
xã hội nghĩa đều có xu hướng chung là tăng cường tính chủ 
động, sáng tạo của địa phương cơ sở, thông qua việc phân cấp 
quản lý, mở rộng quyền hạn của chính quyền địa phương trong 
mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, trung ương tập trung 
giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề liên ngành, có tính 
chiến lược, dần tiến tới xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, cơ quan 
hành chính chủ quản. Đồng thời đang diễn ra xu hướng chuyển 
đần một số công dịch hành chính cho cá nhân, tổ chức xã hội 
thực hiện. 


Hiện nay tất cả các nhà nước xã hội chủ nghĩa đều có hình 
thức cấu trúc là nhà nước đơn nhất. 


b. Nhà nước liên bang 


Do sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu, ngày nay không có một nhà nước xã hội chủ nghĩa 
nào có hình thức cấu trúc là nhà nước liên bang. Trong lịch sử 
nhà nước liên bang xã hội chủ nghĩa được hình thành trên 
nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng của các quốc gia độc lập có 
chủ quyên. Nhà nước liên bang xã hội chủ nghĩa có các đặc 
điểm sau: 

- Các nước cộng hòa trong liên bang là các quốc gia có chủ 
quyền, có quyền ngang nhau không phụ thuộc vào số lượng dân 
cư và diện tích lãnh thổ. Bản thân chúng là những cấu trúc 
nhà nước hoàn chỉnh có tổ chức bộ máy nhà nước riêng, có hiến 
pháp và hệ thống pháp luật riêng. 


- Trong nhà nước liên bang tồn tại hai hình thức quyền lực 


134 


nhà nước: chính quyền liên bang và chính quyền của các nước 
cộng hòa nhưng ở Liên Xô cũ còn có cả các nước cộng hòa tự 
trị. Chính quyền liên bang được tổ chức và hoạt động trên cơ 
sở hiến pháp liên bang. Thẩm quyền của chính quyền liên bang 
được xác định trên cơ sở các nước cộng hòa chuyển giao một 
phần quyền hạn của mình. Chính quyền liên bang thực chất chỉ 
tồn tại ở trung ương còn ở địa phương là của nước cộng hòa, 
hoặc cộng hòa tự trị. 


- Gác đạo luật của liên bang là các cơ sở pháp lý có tính 
nguyên tắc đối với hệ thống pháp luật của các nước Cộng hòa, 
Cộng hòa tự trị (ở Liên Xô cũ) 


- Nguyên tắc cơ bản xuyên suốt mối quan hệ giữa nhà nước 
liên bang và các nước cộng hòa là nguyên tắc tập trung dân 
chủ. 

- Nhà nước liên bang xã hội chủ nghĩa hình thành trên cơ 
sở giải quyết thỏa đáng các vấn đề dân tộc, khác với nhà nước 


liên bang tư sản hình thành trên cơ sở sự thống nhất về mặt 
lãnh thổ. 


- Khi còn là thành viên nhà nước liên bang, các nước cộng 
hòa không phải là chủ thể độc lập của các quan hệ quốc tế, mặc 
dù họ vẫn có quyền tham gia vào các quan hệ quốc tế. 

- Các nước cộng hòa có quyền ra khỏi nhà nước liên bang 
để trở thành nhà nước độc lập. Tuy nhiên, việc ra khỏi liên 
bang được giải quyết theo một trình tự đặc biệt, phải được các 
nước cộng hòa khác đồng ý. 

Với hình thức nhà nước tuy khác nhau nhưng bản chất của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa giống nhau, đều thực hiện nền dân 
Chủ xã hội chủ nghĩa. 

c} Chế độ chính trị của nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổng thể 
những phương thức, phương pháp thực hiện quyên lực nhà nước, 


135 


Đặc trưng của chế độ chính trị của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa trước hết được thể hiện ở chỗ nó mang tính dân chủ, thể 
hiện và bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân, nhưng phương 
thức và phương pháp thực hiện quyền lực của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa chủ yếu là giáo dục, thuyết phục, lôi cuốn nhân dân 
tham gia quản lý nhà nước và xử lý nghiêm minh sự vi phạm 
pháp luật nhà nước. 


IV. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
1. Khái niệm chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa 


Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa quyết định các 
chức năng cơ bản của mình. Tính chất đa đạng, phức tạp của 
nội dung, nhiệm vụ của các giai đoạn cách mạng được phản ánh 
ủ chức năng nhà nước. Ở các giai đoạn khác nhau thì nội dung 
của từng chức năng có thể khác nhau. 


Mỗi chức năng nhà nước hướng tới đối tượng tác động nhất 
định, nhưng chúng có mối liên hệ qua lại mật thiết với nhau, 
không thể tách rời nhau, luôn luôn bổ sung, hỗ trợ cho nhau. 
Tất cả các chức năng nhà nước hợp thành một hệ thống thống 
nhất, biểu hiện đầy đủ bản chất của nhà nước và tất cả đều 
nhằm mục đích giải quyết những nhiệm vụ cơ bản của nhà nước 
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh 
quốc phòng, đối ngoại... Để các chức năng được thực hiện, một 
hệ thống tương ứng các cơ quan nhà nước được hình thành. 
Trong quá trình hoạt động, các cơ quan luôn có sự tác độn 
tương hỗ qua lại trong một thể thống nhất. 


Chức năng của nhà nước có liên quan chặt chẽ với nhiệm 
vụ của nhà nước... Nhiệm vụ là cái đích cần đạt tới, là vấn đề 
đặt ra mà nhà nước cần giải quyết. Còn chức năng là phươn§ 
diện hoạt động của nhà nước nhằm đạt tới đích, tức là để thực 
hiện nhiệm vụ đặt ra của nhà nước. Có nhiệm vụ trước mắt, 


185 


cấp bách cần giải quyết kịp thời; cũng có nhiệm vụ lâu dài mang 
tính chiến lược. Để giải quyết nhiệm vụ chiến lược, cần phải 
thực hiện nhiều chức năng khác nhau. Ví dụ: Đại hội VI Đảng 
cộng sản Việt Nam đã đặt ra hai nhiệm vụ chiến lược cho cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là “xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vứng chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa”. Để giải quyết những nhiệm vụ này cần phải thực hiện 
tất cả các chức năng của nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, đối ngoại... Ngược lại, trong quá trình thực hiện một 
chức năng nhà nước cũng cần giải quyết nhiều loại nhiệm vụ 
tùy thuộc vào những hoàn cảnh, giai đoạn cụ thể của đất nước. 


Chức năng của nhà nước nói chung và chức năng của cơ 
quan nhà nước cũng có nhứng nét khác nhau. Chức năng nhà 
nước tôn tại theo nhu cầu khách quan, phản ánh bản chất của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa. Một chức năng chung của nhà nước, 
có thể do nhiều cơ quan nhà nước với nhửng chức năng và 
nhiệm vụ khác nhau thực hiện. Chức năng của một cơ quan nhà 
nước bao giờ củng xuất phát từ nhiệm vụ đặt ra cho cơ quan 
đó trong quá trình thực hiện chức năng chung. Chức năng của 
cơ quan nhà nước phụ thuộc vào chức năng của nhà nước và 
không trái với chức năng chung. Thực hiện chức năng của cơ 
quan nhà nước suy cho cùng là để thực hiện chức năng chung 
của nhà nước. 


Các nhà nước xã hội chủ nghĩa về nguyên tắc có các chức 
hằng giống nhau. Nhưng xuất phát từ đặc điểm riêng của mỗi 
hước, mà các chức năng của nhà nước có những điểm khác 
nhau, thể hiện ở mức độ, phạm vi, tầm quan trọng và phương 
pháp tổ chức thực hiện chúng. Các chức năng này có thể thay 
đổi tùy thuộc vào tình hình cách mạng ở mỗi nước. Do những 
hoàn cảnh lịch sử nhất định trong mỗi giai đoạn cách mạng 
khác nhau mà có một số chức năng trở lên quan trọng, cần có 


187 


sự ưu tiên thực hiện hơn các chức năng khác; đồng thời các 
biện pháp thực hiện các chức năng cũng phụ thuộc vào sự thay 
đổi, biến chuyển trong từng giai đoạn cách mạng ở mỗi nước. 


Như vậy: Chức năng của nhà nước là những phương diện 
(mặt) hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ của nhà nước. Trong các giai đoạn phát triển cụ 
thể, chức năng của nhà nước cũng luôn thay đổi. 


2. Các chức năng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
1. Cúc chức năng đất nội 
q) Chức năng tổ chức uà quản lý kính tế 


Tổ chức và quản lý nền kinh tế quốc dân nhiều thành phần 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa là chức năng cơ bản của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa có đủ điều 
kiện và cân phải thực hiện chức năng tổ chức và quản lý kinh 
tế, vì rằng: nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức quyền lực 
chính trị, đại điện cho ý chí và lợi ích của nhân dân lao động, 
là người chủ đại diện cho sở hứu toàn dân đối với các tư liệu 
sản xuất chủ yếu, nắm trong tay các công cụ, phương tiện quản 
lý vĩ mô (chính sách, kế hoạch, pháp luật, tài chính, ngân 
hàng...), có quyền quản lý, kiểm soát việc sử dụng toàn bộ tài 
sản quốc gia. 


Để thực hiện chức năng tổ chức và quản lý kinh tế, đời 
hỏi nhà nước xã hội chủ nghĩa phải nhận thức đúng đắn các 
vấn đề có tính quy luật khách quan của nền sản xuất xã hội và 
nền kinh tế thị trường. Trên cơ sở nhận thức đó, cộng với sự 
phân tích sâu sắc thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước và 
bối cảnh quốc tế nhất định, nhà nước xây dựng chiến lược đứng 
đấn, có hình thức, bước đi thích hợp và trên cơ sở đó tạo dựng 
cơ chế quản lý hợp lý và bộ máy quản lý phù hợp với đội ng 
cán bộ có năng lực quản lý, kinh doanh, nhằm thực hiện các 


188 


nhiệm vụ quan trọng sau: 

- Tạo lập, bảo đảm sự ổn định và môi trường lành mạnh, 
xây dựng và bảo đảm các điều kiện chính trị, pháp luật, tổ chức 
để giải phóng sức sẵn xuất, tạo ra bình đẳng và khả năng phát 
triển có hiệu quả tất cả các thành phần kinh tế quốc dân. 

_ - Củng cố, phát triển các hình thức sở hữu với chủ trương 
giữ vững vai trò chủ đạo của sở hứu nhà nước và tập thể. 

- Tạo tiền đề và bảo đảm các điều kiện để mọi thành phần 
kinh tế thuộc tất cả các thành phân vươn ra ngoài thị trường 
ngoài nước tham gia có hiệu quả vào sự hợp tác kinh tế quốc 
tế. 

Để thực hiện được nhiệm vụ trên chức năng quản lý kinh 
tế của nhà nước hướng tới các nội dung sau: 


- Xây dựng chiến lược, chương trình phát triển kinh tế làm 
định hướng cho nền kinh tế quốc dân phát triển trong điều kiện 
thị trường. 

- Xây dựng, thực hiện các chính sách tài chính, tiền tệ phù 
hợp, chính sách đầu tư hợp lý. 

- Áp dụng các biện pháp bảo vệ sản xuất trong nước, chống 
độc quyền, làm hàng giả, buôn lậu, tham nhũng... 

- Phương pháp quản lý kinh tế chủ yếu là các biện pháp 
kinh tế và được thực hiện bằng pháp luật. Đồng thời, kết hợp 
các biện pháp hành chính, xử lý nghiêm minh mọi vi phạm pháp 
luật trong kinh doanh. 

- Đổi mới tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước 

b) Chức năng tổ chức uà quản lý uề ăn hóa - xã hội 

Một phương hướng hoạt động rất quan trọng của nhà nước 
*ã hội chủ nghĩa là giải quyết các đòi hỏi, nhu cầu từ đời sống 
Xã hội, tạo điều kiện để xây dựng một xã hội văn minh, nhân 


189 


đạo và vì các giá trị cao cả của con người. Chuyển sang nền 
kinh tế thị trường nhiều vấn đề như văn hóa, giáo dục, bảo vệ 
sức khỏe, việc làm, bảo hiểm, bảo trợ... cần phải được giải quyết 
trong mối liên hệ với sự tăng trưởng kinh tế và các nhu câu 
nhân đạo của xã hội. Việc giải quyết các vấn đề trên là trách 
nhiệm của toàn xã hội, trong đó nhà nước có vai trò quan trọng. 
Quản lý về văn hóa - xã hội là vấn đề rộng lớn, nhưng nội dung 
của nó hướng tới các vấn đề cơ bản sau: 


- Nhà nước coi giáo đục, đào tạo là quốc sách hàng đầu. 


- Nhà nước xác định khoa học và công nghệ giữ vai trò 
then chốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 


- Nhà nước đâu tư phát triển và thống nhất quản lý sự 
nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân. 


- Nhà nước tạo mọi điều kiện để mỗi công dân có việc làm, 
khuyến khích mở rộng sản xuất để thu hút sức lao động, để có 
thể học nghề v.v... 


- Nhà nước xây dựng và thực hiện chính sách thụ nhập 
hợp lý bằng chính sách thuế, trong đó có thuế thu nhập. 

- Nhà nước thực hiện chăm lo người có công với cách mạng, 
người hưu trí, già yếu cô đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ v.v.. 

- Nhà nước thực hiện biện pháp kiên quyết để giải quyết 
các tệ nạn xã hội. 

c) Bảo đảm ổn định chính trị, an ninh, an toàn xã hội tà 
bảo uệ tự do, quyền, lợi ích chính đáng của công dên là chức' 
năng hàng đầu của nhà nước xã hội chú nghĩa. 

- Trong điều kiện hiện nay, nhà nước phải chú trọng dùn£ 
các hình thức, phương pháp để ổn định chính trị, kiên quyết 
shống lại mọi hành vi cần trở sự nghiệp đổi mới và làm sai lệch 


140 


đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng. Để thực hiện được chức 
năng này, nhà nước sử dụng bộ máy cưỡng chế trong khuôn 
khổ pháp luật. 


- Yêu cầu bức thiết đối với sự nghiệp đổi mới là phải bảo 
vệ trật tự, an toàn xã hội. Để làm được điều này, nhà nước 
hướng hoạt động của mình vào các vấn đề: xây dựng pháp luật, 
đổi mới các cơ quan bảo vệ pháp luật, thực hiện các biện pháp, 
kết hợp sức mạnh nhà nước với khả năng của xã hội để ngăn 
ngừa vi phạm, tội phạm. 


- Bản chất dân chủ của nhà nước xã hội chủ nghĩa quy 
định việc bảo vệ các quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công 
dân hiện nay là vấn đề cấp thiết. Nội dung của hoạt động này 
gồm: quy định bằng pháp luật các quyên cơ bản và nghĩa vụ 
công dân; thực hiện cơ chế được pháp luật quy định một cách 
hứu hiệu để bảo đảm tự do, quyền, lợi ích hợp pháp của dân; 
tạo các điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa để công dân thực 
hiện đây đủ các quyền; xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm đối 
với quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 


2. Các chức năng đối ngoại 
a Chức năng bảo uệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa có chức năng bảo vệ Tổ quốc, 
củng cố quốc phòng, bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc 
gỉa, bảo đảm hòa bình ổn định cho đất nước. 


Nền quốc phòng ở các nước xã hội chủ nghĩa mang tính 
chất tự vệ. Tính chất đó thể hiện trong việc xây dựng các lực 
lượng vũ trang. Tuy nhiên, dù chỉ với mục đích bảo vệ nhưng 
tên quốc phòng đó đòi hỏi phải có đầy đủ sức mạnh cần thiết 
và khả năng tác chiến cao sẵn sàng làm thất bại mọi âm mưu 
Phá hoại và xâm lược của các thế lực phản động từ bất cứ hướng 
hào. Vì rằng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân 


141 


dân ta vẫn đang còn là mục tiêu chống phá của các thế lực 
phản động. Nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ta trong cả chặng đường dài trước mắt, là xây dựng và bảo 
XÊ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thực 
hiện nhiệm vụ nêu trên, Nhà nước đã chú trọng: xây dựng quân 
đội chính quy quân số hợp lý, xây dựng lực lượng dự bị động 
viên hùng hậu, được huấn luyện và quản lý tốt; xây dựng lực 
lượng dân quân tự vệ rộng khắp với chất lượng cao. Ngoài ra 
Nhà nước còn phải chú ý đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát 
triển nền khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam; chăm lo thực 
hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm cho quân đội 
luôn là lực lượng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, vứng 
vàng trong mọi tình huống. 


b. Chúc năng cúng cỗ, mở rộng quan hệ hữu nghị uà hợp 
tác uới cúc nước theo nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, không 
can thiệp uào nội bộ của nhau. 


Mục đích của thực hiện chức năng này là nhằm mở rộng 
quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi 
cho công cuộc xây dựng chú nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa, đông thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
chung của nhân dân thế giới vì hòa bình độc lập dân tộc, đân 
chủ và tiến bộ xã hội. 


Trong điều kiện hiện nay, việc thực hiện chức năng này 
cần dựa trên cơ sở sự nhận thức nhạy bén và kịp thời dự báo 
được những diễn biến phức tạp và nhứng thay đổi sâu sắc trong 
các quan hệ quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản 
xuất và xu hướng quốc tế hóa của nền kinh tế thế giới để đưa 
ra và thực hiện nhứng chủ trương chính sách đối ngoại phù 
hợp. Mặt khác, trong điêu kiện mới phải coi trọng hơn nứa việt 
vận dụng bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, yếu tố truyê? 


142 


thống với yếu tố hiện đại để phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Đảng và Nhà nước ta chủ trương đoàn kết với các lực lượng 
đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, sẵn 
sàng thiết lập và mở rộng quan hệ với các phong trào dân chủ 
và tiến bộ trên toàn thế giới, mở rộng quan hệ hợp tác với các 
nước đang phát triển, tích cực góp phần tăng cường phát triển 
phong trào không liên kết: tích cực đóng góp phần mình làm 
cho Liên hợp quốc phục vụ đắc lực cho những mục tiêu của 
nhân loại là hòa bình, hứu nghị, hợp tác và phát triển, tích cực 
đấu tranh với các biện tượng không lành mạnh nhằm bảo đảm 
cho thế giới có môi trường lành mạnh. 


3. Những hình thức và phương pháp chủ yếu thực 
hiện các chức năng cơ bản của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa 


A, Hình thức thực hiện chức năng của nhà nước 


q) Những hình thức pháp lý 

Đây là những hình thức hoạt động hàng đầu để thực hiện 
các chức năng cơ bản của nhà nước, do các cơ quan nhà nước 
khác nhau tiến hành, gồm: hoạt động lập pháp, hoạt động thi 
hành pháp luật, hoạt động bảo vệ pháp luật. 

- Hoạt động lập pháp là hoạt động làm luật, nghĩa là ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức các đạo 
luật, bộ luật. 

Hoạt động lập pháp thuộc về cơ quan quyền lực Nhà nước 
cao nhất là Quốc hội. Điều 83 Hiến pháp 1992 ghi: “Quốc hội 
là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp”. 

- Hoạt động thì hành pháp luật (hành pháp) là hoạt động 
chấp hành và điều hành do các cơ quan hành chính nhà nước 


143 


tiến hành hàng ngày trên các lĩnh vực cụ thể của đời sống xã 
hội thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 
và các văn bản áp dụng quy phạm pháp luật, tổ chức, kiểm tra 
việc thực hiện các văn bản đó. Thông qua hình thức hoạt động 
này, hình thành và thực hiện các quan hệ giứa các cơ quan nhà 
nước với các tố chức xã hội và mọi công dân trong các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Cũng thông qua hoạt động 
này trật tự xã hội được xác lập và củng cố, 


- Hoạt động bảo vệ pháp luật là loại hoạt động áp dụng 
pháp luật nhằm định ra các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp 
luật; điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tội phạm, giải quyết 
các tranh chấp dân sự theo trình tự luật định, 


b) Những hình thức mang tính tổ chức. 


Hình thức tổ chức được thực hiện trong khuôn khổ và trên 
cơ sở các yêu câu của pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nhứng hình 
thức tổ chức thực hiện chức năng của nhà nước thể hiện trong 
nhứng hoạt động chủ yếu như chuẩn bị kỳ họp của Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân các cấp; các cuộc họp của hệ thống cơ quan 
quản lý nhà nước; chuẩn bị các cuộc hội đàm, đàm phán với 
khách nước ngoài; các loại hoạt động khác như lập luận chứng 
kinh tế kỹ thuật, phân bổ tài chính, thống kê, tổ chức cung ứng 
vật tư, kỹ thuật nguyên liệu... 


B. Các phương pháp thực hiện chúc năng nhà nước 


q) Phương pháp giáo dục thuyết phục 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa coi việc giáo dục thuyết phục 
là một phương pháp tố chức động viên các cơ quan nhà nước, 
các tổ chức xã hội và mọi công dân thực hiện những nhiệm vụ 
của mình, nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng chung của 
Nhà nước. 


144 


Giáo dục và thuyết phục được tiến bành bằng nhiều cách 
khác nhau, nhằm làm cho mọi người hiểu được công việc, nâng 
cao ý thức trách nhiệm, tự giác tiến hành các hoạt động với 
tỉnh thân làm chủ công việc. 

b) Phương phớp cướng chế 


Cùng với thuyết phục, nhà nước còn dùng các biện pháp 
cưỡng chế. Tuy nhiên, cưỡng chế chỉ được áp dụng trong trường 
hợp cân thiết khi có sự lẩn tránh hoặc vi phạm pháp luật, cố 
tình trốn tránh nghĩa vụ, không thi hành các quyết định của 
nhà nước. ' 


Thuyết phục, giáo dục và cưỡng chế là các phương pháp 
chung, có mối liên hệ với nhau chặt chẽ. Cưởng chế chỉ là biện 
pháp cuối cùng khi giáo dục thuyết phục không đạt kết quả, là 
sự bảo đảm cho công tác giáo dục và thuyết phục. Đồng thời, 
áp dụng các biện pháp cưỡng chế, là nhằm vào mục đích giáo 
dục và thuyết phục, để ngăn ngừa các hành vi vi phạm nghiêm 
trọng hơn. 


Các phương pháp chung đó được thực hiện bằng cách áp 
dụng các biện pháp: hành chính, kinh tế, tác động tâm lý... 


145 


Chương VII 


BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


¡. KHÁI NIỆM BỘ MÁY NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức quyền lực của nhân 
dân, đại diện cho nhân dân thống nhất quản lý mọi mặt của 
đời sống xã hội trên các lĩnh vực chính trị, kính tế, văn hóa - 
xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Để thực hiện được nhiệm 
vụ tổ chức và quản lý rộng lớn, toàn diện đó, cân phải lập ra 
hệ thống các cơ quan nhà nước. Mỗi cơ quan nhà nước đảm 
nhận những chức năng, nhiệm vụ nhất định của nhà nước. Các 
cơ quan này có cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động phù 
hợp với tính chất của các chức năng, nhiệm vụ do nhà nướe 
giao cho. Đồng thời với việc quy định nhiệm vụ, chức năng, các 
cơ quan nhà nước được trao thẩm quyên, quyền hạn tương ứn§ 
và hoạt động trong phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định. 
Tuy nhiên, cho dù có sự khác nhau về cơ cấu tổ chức và phươn§ 
thức hoạt động, nhưng tất cả các cơ quan nhà nước đều có cùB§ 
chung một mục đích là thực hiện các chức năng và nhiệm: vụ 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 


Các cơ quan nhà nước là nhứng thiết chế chủ yếu hợp thành 
bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước từ trung ương đến đít. 


146 


phương được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, 
thống nhất tạo thành cơ chế đồng bộ để thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của nhà nước. 


Xuất phát từ bản chất của nhà nước, bộ máy nhà nước xã 
hội chủ nghĩa có những đặc điểm: 


~- Nhà nước xã hội chủ nghĩa bảo đảm sự tập trung thống. 
nhất quyền lực. Tính thống nhất quyền lực xuất phát từ: tất cả 
quyền lực thuộc về nhận dân, nhân dân sử dụng quyền lực nhà 
nước thông qua các cơ quan đại diện, mà trước hết là cơ quan 
quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước. Các cơ quan khác 
của nhà nước đều bắt nguồn từ cơ quan quyền lực nhà nước, 
phải chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan quyền 
lực nhà nước. 


- Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa được tổ chức theo 
nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, không phân chia, 
nhưng có sự phân công rành mạch giữa các quyền lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. Sự phân công rành mạch giữa các quyền 
đó chính là sự phân công lao động quyền lực hợp lý cho các cơ 
quan nhà nước nhằm khắc phục tình trạng lẫn lộn, chồng chéo 
giữa thẩm quyền, làm suy yếu quyền lực tập trung cúng như 
chức năng, quyên hạn của các bộ phận khác nhau trong cơ cấu 
bộ máy nhà nước. Sự phân công này chính là kỹ thuật tổ chức 
bộ máy trong nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

- Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa có chức năng thống 
nhất quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội. Để thực hiện 
chức năng này, nhà nước thiết lập ra các cơ quan nhà nướcxcơ 
quan cưỡng chế, cơ quan kinh tế, cơ quan quản lý về tỉnh thần, 
tử tưởng và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. 


Cơ quan nhà nước là tổ chức mang tính quyền lực nhà 
hước, là các bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước. Quyền 
lực của cơ quan nhà nước được biểu hiện ở chỗ: 


147 


+ Trong phạm vi của mình, cơ quan nhà nước ban bành các 
văn bạn (quy phạm pháp luật hoặc áp dụng pháp luật...) có 
tính bắt buộc thi bành. 


+ Cơ quan nhà nước theo thẩm quyền có khả năng đòi hỏi 
các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành những văn bản 
trà mình ban hành và bảo đảm cho chúng được thực hiện 
bằng nhiều biện pháp, kể cả biện pháp cưỡng chế nhà nước. 


+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện các văn bản pháp luật đã ban hành. 


Xuất phát từ đặc điểm về cơ cấu tổ chức, phương thức thực 
hiện quyền lực nhà nước được phân công, có thể phân chia các 
cơ quan trong bộ máy nhà nước theo nhiều cách khác nhau: có 
thể chia thành các cơ quan trung ương và cơ quan địa phương: 
cơ quan chịu trách nhiệm trước cử tri và cơ quan vừa chịu trách 
nhiệm trước cử tri, vừa chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà 
nước cấp trên... Thông thường thì các cơ quan nhà nước được 
phân chia theo tính chất công việc do chúng đảm nhiệm. Theo 
cách phân chia này bộ máy nhà nước ta gồm các cơ quan: cơ 
quan đại diện; Nguyên thủ quốc gia; các cơ quan hành chính 
nhà nước; các cơ quan xét xử; các cơ quan kiểm sát. 


Các cơ quan đại diện ở nước ta là Quốc hội và dHiội đồng 
nhân dân. Đó là những cơ quan do nhân dân trực tiếp bầu ra, 
đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân dân, thay 
mặt cho nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước cao nhất. 

Trong hệ thống cơ quan cao nhất của các nước xã hội chủ 
nghĩa, nguyên thủ quốc gia do cơ quan quyền lực nhà nước bầu 
ra. Nguyên thủ quốc gia là người thay mặt nhà nước về đối nội 
và đối ngoại. 


Các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta bao gồm Chính 
phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Các cơ quan này, dựa trên 


148 


thẩm quyền được luật định có chức năng quản lý thống nhất, 
toàn diện các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, hành 
chính, an ninh quốc phòng, đối ngoại của nhà nước. 


Các cơ quan xét xử ở nước ta bao gồm Tòa án nhân dân 
tối cao, Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án quân sự các cấp 
và các Tòa án khác do luật định. 


Các tòa án này thực hiện chức năng xét xử theo quy định 
của pháp luật. 

Cơ quan kiểm sát là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà 
nước gôm Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát 
nhân dân địa phương và Viện kiểm sát quân sự. Chức năng của 
các cơ quan kiểm sát là kiểm sát việc tuân thủ pháp luật của 
các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân, đồng 
thời thực hiện quyền công tố trong phạm vi trách nhiệm do luật 
định. 


II. NHỮNG NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 


Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã 
hội chủ nghĩa là những nguyên lý chủ đạo, xuyên suốt trong 
việc tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà nước, từ 
trung ương đến địa phương, xuất phát từ bản chất của nhà nước. 

Việc tuân thủ triệt để các nguyên tắc tổ chức và hoạt động 
của bộ máy nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu lực và 
hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Vì vậy, các nguyên tắc này thường được ghỉ nhận trong 
Hiến pháp và các văn bản pháp luật quan trọng khác của nhà 
Hước xã hội chủ nghĩa. 


149 


1 - Nguyên tắc Đáng lãnh đạo nhà nước và xã hội 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức thông qua đó Đảng 
cộng sản thực hiện sự lãnh đạo đối với tiến trình phát triển 
của xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm giữ vững bản chất 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa, giữ vai trò quyết định trong 
việc xác định phương hướng tổ chức và hoạt động của nhà nước. 
Đó là điều kiện tiên quyết bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý 
của nhà nước phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc 
tham gia quản lý công việc nhà nước. 


Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước thể hiện ở các mặt 
chủ yếu: Đảng đề ra đường lối chính trị, chủ trương chính sách 
lớn cho hoạt động của nhà nước; quyết định các vấn đề quan 
trọng nhất về tế chức bộ máy nhà nước; lãnh đạo nhà nước thể 
chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng thành pháp luật 
của nhà nước, thành các quy định chung thống nhất mang tính 
bắt buộc trên quy mô toàn quốc, Đảng thực hiện sự kiểm tra, 
hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan nhà nước hoạt động theo đúng 
đường lối do Đảng đề ra; giới thiệu đội ngũ cán bộ có đủ năng 
lực, uy tín để đảm nhận các chức vụ quan trọng trong bộ máy 
nhà nước; Đảng lãnh đạo nhà nước thông qua các tổ chức Đảng 
và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong chấp 
hành đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đảng lãnh 
đạo nhà nước nhưng không làm thay nhà nước và cân phải phân 
định rạch ròi công việc lãnh đạo của Đảng với việc quản lý của 
nhà nước. 


2. Nguyên tắc bảo đảm sự tham gia đông đảo của 
nhân dân lao động vào công việc quản lý nhà nước 


Việc lôi cuốn đông đảo nhân dân lao động tham gia côn§ 
tác quản lý nhà nước là nguyên tắc, một mặt, tạo khả nän§ 
phát huy được sức lực và trí tuệ của nhân dân tham gia công 


150 


việc nhà nước, mặt khác là một trong nhứng phương pháp tốt 
nhất để ngăn chặn bệnh quan liêu, cửa quyền vốn rất dễ dàng 
phát sinh trong hoạt động của bộ máy nhà nước. 


Đảng ta rất chú trọng vai trò của nhân đân trong quản lý 
nhà nước, Nghị quyết Đại hội VI đã nhấn mạnh: “Công i tác quản 
lý không phải việc riêng của nhứng người quản lý chuyên 
nghiệp, mà là sự nghiệp của nhân dân. Trong công tác quản lý 
của các cơ quan nhà nước, dù là quản lý hành chính hay quản 
lý sản xuất, kinh doanh, quản lý trật tự, trị an đều cần có sự 
tham gia của quần chúng”?), 

Nhân dân tham gia vào công việc nhà nước dưới nhiều hình 
thức khác nhau: trực tiếp tham gia làm việc trong cơ quan nhà 
nước, bầu các đại diện của mình vào các cơ quan nhà nước, 
tham gia trưng cầu dân ý, thảo luận các dự án pháp luật và các 
văn kiện của nhà nước, tham gia giám sát hoạt động của các 
cơ quan, nhân viên nhà nước... 


Ở nước ta, việc tham gia vào công tác quản lý nhà nước 
được coi là quyền và nghĩa vụ của nhân dân, và được ghi nhận 
trong Hiến pháp. Điều 11 Hiến pháp 1992 ghi: “Công dân thực 
hiện quyền làm chủ của mình ở cơ sở bằng cách tham gia công 
việc của Nhà nước và xã hội”; Điều 53 ghi: “Công dân có quyền 
tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các 
vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan 
nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”. 
Đây chính là cơ sở pháp lý cân thiết bảo đảm cho sự tham gia 
của nhân dân vào công việc quản lý nhà nước, nhất là trong 
Biai đoạn hiện nay, khi quá trình dân chủ hóa đang được mở 


m——__S_________ 


() Đăng công sân Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần VI 
NXB tự thật, Hà Nội, 1987 tr.ll 


151 


rộng ở mọi nh vực của đời sống xã hội. 
3 - Nguyên tắc tập trung dân chủ 


Nguyên tắc tập trung dân chủ được ghi nhận trong Hiến 
pháp của tất cả các nước xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp 1992 của 
nước ta ghỉ ở Điều 6: “Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ 
quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ”. 


Tập trung dân chủ là nguyên tắc thể hiện sự kết hợp hài 
hòa giữa sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của cơ quan nhà nước 
cấp trên với việc mở rộng dân chủ rộng rãi để phát huy tính 
chủ động, sáng tạo của cấp dưới nhằm đạt hiệu quả cao trong 
quản lý nhà nước. 

Nói chung nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện ở nhứng 
điểm cơ bản sau: 

- Tất cả các cơ quan đại diện các cấp đều do nhân dân 
trực tiếp bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Trong 
hoạt động các cơ quan đại diện phải định kỳ báo cáo hoạt động 
của mình trước cử tri, cử tri có quyền giám sát hoạt động của 
đại biểu do mình bầu ra trong cơ quan đại diện. 

- Cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục 
tùng trung ương, các quyết định của cấp trên có giá trị bắt 
buộc đối với cấp dưới. 

- Cơ quan nhà nước cấp trên kiểm tra hoạt động cơ quan 
nhà nước cấp dưới. Cơ quan nhà nước ở cấp dưới chịu trách 
nhiệm báo cáo trước cơ quan nhà nước cấp trên. 

- Các quyết định của cấp trên khi thông qua có sự tham 
khảo ý kiến của cấp dưới và các đơn vị có liên quan. 

- Trong khi thực hiện các quyết định của cấp trên, cấp 
dưới có quyền phát huy tính chủ động, sáng tạo phù hợp với 
tình hình cụ thể của cơ sở trên cơ sở bảo đảm sự phân công, 


152 


phân cấp rành mạch về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
trách nhiệm của mỗi cấp. 


- Các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyên của cơ quan 
được thảo luận tập thể và quyết định theo đa số (đối với cơ quan 
làm việc theo chế độ tập thể) đối với cơ quan làm việc theo chế 
độ một thủ trưởng thì các vấn đề quan trọng được đưa ra các 
hội đông khác nhau để bàn bạc, người đứng đầu cơ quan quyết 
định và chịu trách nhiệm về quyết định đó. 

- Bảo đảm thông tin hai chiều thông suốt phục vụ tốt cho 
công tác kiếm tra hoạt động của cấp dưới trong khi thi hành 
nhiệm vụ. 


4 - Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa 


Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc hiến 
định, Điều 12 Hiến pháp 1992 ghi: “Nhà nước quản lý xã hội 
bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa”, 

Nguyên tắc pháp chế trong tổ chức và hoạt động của hộ 
mấy nhà nước là một trong nhứng nội dung quan trọng nhất 
của việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Trước hết, nguyên tắc 
pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có sự tôn trọng triệt để 
pháp luật trong việc tổ chức và hoạt động của tất cả các cơ 
1uan trong bộ máy nhà nước, nghĩa là việc tổ chức và hoạt động 
của bộ máy nhà nước phải theo đúng quy định của pháp luật. 
Trong khi thi hành công vụ, mọi cơ quan tổ chức nhà nước, 
mọi cán bộ, công chức nhà nước phải tuân theo pháp luật. 

Mặt khác, nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
tầng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, cán bộ, công chức nhà nước, đồng thời phải xử 
lý Công minh các hành vi ví phạm pháp luật. 


Thực hiện tốt nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa là cơ 


153 


sở bảo đảm sự hoạt động nhịp nhàng đồng bộ của bộ máy nhà 
nước, bảo đảm hiệu lực và hiệu quả cao của hoạt động quản lý 
nhà nước, bảo đảm sự công bằng xã hội. 


Ngoài các nguyên tắc cơ bản kể trên, bộ máy nhà nước xã 
hội chủ nghĩa còn được tổ chức và hoạt động theo một số nguyên 
tắc khác như nguyên tắc kế hoạch hóa, nguyên tắc bìrh đẳng 
giữa các dân tộc... 


Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của 
bộ máy nhà nước sẽ bảo đảm cho bộ máy nhà nước có cơ cấu 
tổ chức hợp lý, gọn nhẹ, tránh được nhứng trùng lắp không cần 
thiết. Trong hoạt động, việc tuân thủ triệt để các nguyên tắc 
trên làm cho bộ máy hoạt động đồng bộ, thông suốt từ trên 
xuống dưới, tránh được sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ ` 
giữa các cơ quan nhà nước, giữa cấp trên với cấp dưới, phát huy 
được-tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành trong thực 
hiện chức năng của nhà nước, phát huy được vai trò, trách 
nhiệm cá nhân trước công việc được giao. Thực hiện và duy trì 
đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 
là sự bảo đảm chắc chắn cho hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà 
nước trên toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội. 


II. VẤN ĐỀ CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THEO HƯỚNG 
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM 


Hiệu quả quản lý nhà nước phụ thuộc vào mức độ hoàn 
thiện của bộ máy nhà nước. Sự hoàn thiện đó thể hiện ở sự phù 
hợp của cơ chế nhà nước với những điều kiện và hoàn cảnh cự 
thể trong từng giai đoạn lịch sử, đáp ứng được nhu cầu phát 
triển của đất nước, của xã hội trong điều kiện thế giới có nhiều 
chuyển biến. 

Trong quá trình tồn tại và phát triển, nhà nước ta đã đónÿ 
vai trò lịch sử hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạn§ 


154 


của dân tộc. Tuy nhiên, về mặt tổ chức và hoạt động, bộ máy 
nhà nước ta còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập và cả nhứng sai 
làm. Hiện nay, trước yêu cầu mới toàn diện của đất nước trọng 
tâm là đổi mới kinh tế, bộ máy nhà nước ta bộc lộ nhiều khuyết 
nhược điểm chưa thể hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân 
trên các lĩnh vực đời sống xã hội, chế độ trách nhiệm của cơ 
quan nhà nước chưa rõ ràng còn nhiều chồng chéo về chức năng, 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhà nước quá công kênh, kém năng 
động, những nguyên tác tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà 
nước không được thực hiện đúng, đầy đủ; pháp luật của ta còn 
thiếu đồng bộ, chưa được tôn trọng triệt để, chưa thành nguyên 
tắc chặt chẽ trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước, 
bệnh quan liêu, tham nhũng khá phổ biến và nặng nề trong các 
cơ quan nhà nước... 

Do những khuyết, nhược điểm đó, hiệu lực và hiệu quả quản 
lý của bộ máy nhà nước chưa cao, công tác quản lý đất nước, 
nhất là quản lý nền kinh tế còn lúng túng và mắc nhiều sai 
sót, làm cho sản xuất tuy có tăng, nhưng có nguy cơ tụt hậu, 
tài nguyên chưa được khai thác tốt, hiệu quả sản xuất và đầu 
tự thấp, quan hệ sản xuất chậm được củng cố, vai trò của kinh 
tế quốc doanh không cao; các thành phần kinh tế khác chưa 
được phát huy; nền kinh tế mất cân đối lớn về hiện vật và tài 
chính; tình trạng vi phạm pháp luật nhà nước ở các cơ quan 
nhà nước, các tổ chức xã hội vẫn nặng nề, trật tự xã hội chưa 
được bảo đảm, quyền làm chủ của nhân dân chưa được đề cao. 

Trước thực trạng đó, vấn đề đặt ra là phải thực hiện cải 
cách bộ máy nhà nước, làm cho bộ máy đó đủ mạnh để quản 
lý đất nước, quản lý xã hội. Đây là công việc khó khăn, cực kỳ 
phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì, kiên quyết, và năng động sáng 
tạo của toàn Đảng toàn dân. 

Đảng cộng sản Việt Nam, trên cơ sở tổng kết thực trạng 
tông tác tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta, xuất 
Phát từ yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới, đã khẳng định: 


155 


“Để thiết lập cơ chế quản lý mới, cần thực hiện một cuộc cải 
cách lớn về tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước”, 

Công cuộc cải cách bộ máy nhà nước cần được tiến hành 
khẩn trương và theo từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế 
trên cơ sở nhứng phương hướng đã được xác định, theo các 
nguyên tắc sau: 


- Quyền lực nhà nước là thống nhất, không phân chia 
nhưng có sự phân công rành mạch. Trèn cơ sở thống nhất quyền 
lực, có sự phân công và định rõ mối quan hệ gia các quyền 
lập pháp, hành pháp và tư pháp. 


-— Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, tổ chức và 
quản lý theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cả nước là một 
chỉnh thể thống nhất quốc gia, thống nhất thị trường. 


Từ phương hướng và nhứng nguyên tắc chỉ đạo trên, để 
thực hiện có kết quả công việc cải cách bộ máy nhà nước cần 
thực biện tốt những biện pháp: 


- Cải tiến tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo đúng 
tinh thân của Hiến pháp 1992 và luật tổ chức Quốc hội, khẩn 
trương nghiên cứu cải tiến tổ chức và hoạt động của Hội đồng 
nhân dân các cấp, bảo đảm để các cơ quan này thực hiện trên 
thực tế các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực sự 
là cơ quan đại diện của nhân dân. Xác định đúng tiêu chuẩn 
đại biểu, thực hiện nghiêm chế độ bầu cử và quy chế hoạt động 
của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 


- Thực hiện nghiêm luật tổ chức và hoạt động của Chính 
phủ, luật về tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương theo 


(1) Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hôi đai biểu toàn quốc lân thứ 
VI. Nxb Sự thật, Hà Nội-1887, tr,118 


1565 


tinh thần Hiến pháp 1992, có quy chế tổ chức và hoạt động cụ 
thể cho các cơ quan, bảo đảm cho các cơ quan này thực sự là 
cơ quan thực thi quyền lực nhà nước trong hoạt động quản lý nhà 
nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 


- Xác định đúng chức năng, nhiệm vụ của các cấp chính 
quyền địa phương, sắp xếp lại tổ chức của mỗi cấp, đề cao quyên 
chủ động và trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, 
đồng thời duy trì sự chỉ đạo tập trung thống nhất của trung 
ương. Xây dựng chính quyên cấp cơ sở vững mạnh. 


- Tăng cường hiệu lực của cơ quan bảo vệ pháp luật, đổi 
mới hệ thống tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát và Tòa 
án, lập Tòa án chuyên trách về kinh tế, lao động, hành chính, 
bảo đảm mọi hành vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm. 


- Chú ý hơn nửa đến công tác xây dựng pháp luật, giáo 
dục tuyên truyền và giải thích pháp luật, đưa việc giảng pháp 
luật vào hệ thống các trường lớp của Đảng, Nhà nước. Chú trọng 
công tác thực hiện và áp dụng pháp luật, tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa, duy trì công bằng xã hội. 


- Đổi mới phong cách làm việc và chú trọng công tác đào 
tạo bồi dưỡng cán bộ để tăng cường cho bộ máy nhà nước. Chú 
trọng xây dựng đội ngũ viên chức nhà nước có phẩm chất chính 
trị, tỉnh thân trách nhiệm cao và thành thạo nghiệp vụ chuyên 
môn; có ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước. 


- Thực hiện dân chủ thực sự trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội, tạo điều kiện đây đủ cho nhân dân tham gia đông 
đảo vào quản lý nhà nước với phương châm “lấy dân làm gốc”, 
tất cả để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; loại trừ 
bệnh quan liêu ra khỏi hoạt động của cơ quan nhà nước, làm 
cho cơ quan nhà nước ngày càng trong sạch Xyg sự là của dân, 
do dân, vì dân. 


157 


Chương VIII 


NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG 
CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Trong xã hội có giai cấp, mỗi xã hội đều có hệ thống chính 
trị của nó, trong đó đường lối chính trị của giai cấp thống trị 
giữ vai trò quyết định sự điều chỉnh của quan hệ trong hệ thống 
chính trị. 

Về mặt lịch sử, sự xuất hiện khái niệm hệ thống chính trị 
của xã hội xuất phát từ sự nhìn nhận xã hội như một cơ chế 
phức tạp có sự thống nhất nội tại, thể hiện quan niệm của chúng 
ta trong việc quan lý xã hội ở mức độ nhận thức cao, 

Hiện nay trong hệ thống chính trị của nhiều nước trên thế 
giới có sự hiện diện của các Đảng phái đối lập. Đó là nhứng 
nước có cơ chế chính trị đa nguyên đa Đảng. Tuy nhiên, trong 
hệ thống chính trị ở những nước đó thực chất chỉ có một Đảng 
nắm chính quyền và giữ vai trò lãnh đạo cả hệ thống chính trị. 

Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là toàn bộ các thiết 
chế chính trị hợp pháp gắn bó hữu cơ, tác động lẫn nhau cùng 
thực hiện quyên lực chính trị của nhân dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản. | 


158 


Can xem xét khái niệm hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa 
nối trên dưới hai bình diện: 


a) Và hình thức, nó là hệ thống các cơ quan nhà nước, các 
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa với những chức năng nhiệm vụ nhất định. 


b) Về nội dung, nó là cách thức tổ chức các quan hệ chính 
trị trong xã hội xã hội chủ nghĩa, là cơ chế thực hiện quyền lực 
chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 


Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa thể hiện những đặc 
điểm, bản chất, quy luật hình thành và phát triển của chế độ 
chính trị xã hội mới. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa hoạt 
động với tư cách là một hệ thống thống nhất các thiết chế và 
quan hệ chính trị. 


Ở Việt Nam, hệ thống chính trị mới ra đời sau cách mạng 
tháng Tám với sự hình thành nhà nước dân chủ nhân đân đầu 
tiên ở Đông Nam Á. Cùng với sự phát triển của chế độ mới; hệ 
thống chính trị của nước ta ngày càng phát triển hoàn thiện. 
Mục tiêu của hệ thống chính trị đó là dân giàu, nước mạnh, xá 
hội công bằng, văn minh. 


Hiện nay, trong hệ thống chính trị nước ta bao gồm các tổ 
chức sau: Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành 
viên của nó gồm các thành viên: Tổng liên đoàn lao động Việt 
nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ 
nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt 
Nam. 


Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam có một số 
đặc điểm sau: 


1- Đó là hệ thống tổ chức trên cơ sở phân định rõ chức 
ñằng nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Tính tổ chức cao của hệ thống 


159 


chính trị nước ta được bảo đảm bởi các nguyên tắc chỉ đạo như: 
tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản, tập trung dân chủ, pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


2. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự 
thống nhất về lợi ích lâu dài và mục tiêu hoạt động. Tính thống 
nhất của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt 
nguồn từ sự thống nhất về kinh tế, chính trị và tư tưởng trong 
xã hội nước ta. Các thiết chế của hệ thống chính trị nước ta 
như Đảng Cộng sản, Nhà nước, tổ chức xã hội tuy có vị trí, 
chức năng nhiệm vụ riêng nhưng đều nhằm phục vụ cho lợi ích 
của nhân dân. 


3. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tính 
dân chủ. Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, động lực, 
vừa là phương tiện để tổ chức, vận hành hệ thống chính trị. 
Các thiết chế chính trị cấu thành hệ thống đó đều là nhứng thể 
chế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đó là những tổ chức 
được lập ra nhằm thực hiện và bảo đâm các lợi ích, nhu cầu 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; các tổ chức trên 
được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Mỗi tổ chức được tổ chức và hoạt động theo một cơ chế vửa 
bảo đảm tập trung thống nhất, vừa tạo điều kiện cho các bộ 
phận của tổ chức đó phát huy tính chủ động sáng tạo trong giải 
quyết các công việc thuộc nhiệm vụ quyền bạn của mình. Quan 
hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị nước ta là quan 
hệ bình đẳng. Mọi nảy sinh trong mối quan hệ đa dạng và phức 
tạp Ấy được giải quyết theo một cơ chế dân chủ. 


II. CƠ CẤU CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


1. Vị trí vai trò của nhà nước xã hội chủ nghĩa trong 
hệ thống chính trị 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa có vị trí vai trò quan trọng 


160 


trong hệ thống chính trị. nhà nước xã hội chủ nghĩa là biểu 
hiện tập trung của quyền lực nhân dân và tổ chức hứu biệu để 
thực hiện quyền lực ấy, là một thiết chế trung tâm của quyền 
lực trong hệ thống chính trị. 


Sở dĩ nhà nước xã hội chủ nghĩa có vị trí quan trọng như 
thế, bởi vì nó có một số đặc điểm: 

- Nhà nước xã hội chủ nghĩa là đại diện chính thức cho 
mọi giai cấp và tâng lớp dân tộc trong xã hội. Điều đó tạo cho 
nhà nước xã hội chủ nghĩa một cơ sở xã hội rộng rãi để có thể 
triển khai nhanh chóng và thực hiện tốt nhứng quyết định, 
chính sách của mình. 


- Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức công quyền, chủ 
thể của quyên lực chính trị, có một bộ máy đặc biệt làm chức 
năng quản lý. Hệ thống các lực lượng vũ trang, nhà tù, tòa án 
là những phương tiện mà thông qua đó nhà nước xã hội chủ 
nghĩa có thể duy trì trật tự và ổn định xã hội. Các chức năng 
quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa bao trùm các lĩnh vực 
của đời sống xã hội. 

- Trong quản lý các hoạt động xã hội, nhà nước xã hội chủ 
nghĩa sử dụng pháp luật và thông qua hoạt động của các cơ 
quan chức năng báo đảm cho pháp luật được thực hiện trong 
đời sống. Nhờ có pháp luật, mọi chủ trương chính sách của nhà 
nước được triển khai một cách rộng rãi và thống nhất trên quy 
mô toàn xã hội. 

- Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức chính trị mang chủ 
- luy*ền quốc gia. Chủ quyền quốc gia là thuộc tính pháp lý riêng 
tó của nhà nước. Đó là quyền tối cao của nhà nước là tổ chức 
duy nhất của hệ thống chính trị được coi là chủ thể của công 
tháp quốc tế. Những quan hệ quốc tế trong lĩnh vực chính trị và 
kinh tế càng làm cho nhà nước có vai trò nổi bật hơn trong các 
quan hệ đối nội, giúp nhà nước củng cố và phát triển các quan 


161 


hệ đó trong một thể thống nhất. 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa là chủ sở hữu đối với những tư 
liệu sản xuất quan trọng của xã hội. Thông qua việc nắm giứ 
các tư liệu sản xuất đó, nhà nước thực hiện sự điều tiết vĩ mô 
đối với nền kinh tế, đảm bảo cho nó phát triển vì lợi ích của 
nhân dân. nhà nước nắm trong tay nguồn cơ sở vật chất, tài 
chính to lớn. Ngưồn vật chất, tài chính này tạo điều kiện không 
chỉ cho sự vận hành của bộ máy nhà nước mà còn bảo đảm cho 
các tổ chức chính trị xã hội hoạt động. 


Tất cả các điêu kiện trên là ưu thế riêng của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa mà không một tổ chức nào trong hệ thống chính 
trị có được. Do đó, việc tăng cường hiệu lực quản lý của nhà 
nước là một khâu cơ bản để xây dựng một xã hội dân chủ và 
phồn vinh. 


Cũng như mọi tổ chức khác trong hệ thống chính trị xã 
hội chủ nghĩa, vấn đề tổ chức và hoạt động của nhà nước được 
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhà nước có trách nhiệm thể 
chế hóa đường lối chính sách của Đảng thành pháp luật, bảo 
đảm cho đường lối chính sách đó được thực hiện trong đời sống. 
Đồng thời, nhà nước cũng phải tạo ra nhứng cơ sở vật chất và 
cơ sở pháp lý cho tất cả các tổ chức chính trị xã hội khác hoạt 
động, thu hút các tổ chức đó tham gia vào quản lý các công 
việc của nhà nước và xã hội. 

Hiện nay, chúng ta chủ trương xây dựng nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa. Đó là một yêu cầu khách quan được 
quy định bởi bản thân các quá trình xã hội đang định hình và 
phát triển theo cơ chế mới. Đó cũng là con đường để đưa Nhà nước 
ta thực sự trở thành một nhà nước dân chủ, hiện đại có đây đủ 
hiệu lực để quản lý có hiệu quả đời sống xã hội trong điều kiện 
mới. 


182 


2. Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị 
A. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị 


Trong hệ thống chính trị Việt Nam không có các Đảng phái 
đối lập. Quá trình lịch sử Việt Nam hiện đại cúng là quá trình 
Đảng ta từng bước xác lập vị trí lãnh đạo của mình đối với xã 
hội. Đảng là lực lượng lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam. Ủy tín của sự lãnh đạo của Đảng đã được khẳng 
định bàng thực tế lịch sử. 


Sở dĩ Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo đối với 
các tổ chức trong hệ thống chính trị bởi vì: 


a) Đảng ta gồm những người tiên tiến được vũ trang bởi thế 
giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác 
- Lênin. Trên cơ sở học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh và sự phân tích một cách khách quan điều kiện kinh 
tế - xã hội nước ta, Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng 
có khả năng nhất vạch ra những đường lối, chính sách đúng 
đắn và tổ chức thực hiện có hiệu quả những đường lối chính 
sách đó trên thực tế, 


b) Đảng là tổ chức được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và 
rèn luyện. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ 
phận quan trọng trong kho tàng trí thức lý luận của Đảng. 
Tư tưởng, tác phong làm việc của Chủ tịch Hô Chí Minh 
hiện nay đang được Đảng ta kế thừa và phát triển. 


©) Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng có khả năng tổ chức, 
lãnh đạo đất nước ta. Bằng khả năng và uy tín của mình, 
Đảng có thể tập hợp, huy động nhân dân thực hiện các 
mục tiêu, đường lối đã đề ra. Tác động tổ chức, lãnh đạo 
của Đảng không chỉ được thực hiện trong nội bộ Đẳng mà 
còn hướng tới toàn xã hội. Khả năng tổ chức, lãnh đạo đó 


183 


là một trong những điều kiện xác định vị trí vai trò lãnh 
đạo của Đăng trong hệ thống chính trị. 


đd} Đáng ta luôn trung thành với mục tiêu đấu tranh vi sự 
nghiệp hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và 
phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước 
tư bản, chống chủ nghĩa thực dân đế quốc. Điều đó đã tạo 
cho Đảng có uy tín quốc tế rộng lớn cũng như tình đoàn 
kết và sự ủng hộ từ phía phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế. Từ đó vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng ở hệ thống 
chính trị trong nước càng được củng cố, 


Đảng cộng sản Việt Nam thực hiện sự lãnh đạo dưới nhứng 
hình thức và phương pháp nhất định. 


Đảng lãnh đạo các thiết chế khác của hệ thống chính trị 
bằng các hình thức sau: 


- Đảng đề ra đường lối chiến lược, hoạch định các chính sách, 
mục tiêu của sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 
hội. 

- Đảng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng 
lực để giới thiệu vào các vị trí quan trọng của nhà nước 
và các tổ chức xã hội thông qua con đường bầu cử dân chủ. 
Việc giới thiệu cán bộ của Đảng không mang tính áp đặt 
và bắt buộc đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội. 


- Đảng tiến hành kiểm tra hoạt động của các cơ quan nhà 
nước, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện 
các chủ trương, đường lối của Đảng. Thông qua công tác 
kiểm tra, Đảng kịp thời phát hiện nhứng sai lầm thiếu sót 
trong các chủ trương, đường lối do mình đề ra và có biện 
pháp khắc phục. Công tác kiểm tra của Đảng phải được 
thực hiện theo những nguyên tắc của tổ chức Đảng, trên 
cơ sở tôn trọng quyền bạn và chức năng quản lý của nhà 


164 


nước, tính độc lập của các tổ chức xã hội. 


- Các cán bộ, Đảng viên và các tổ chức của Đảng gương mẫu 
trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng và pháp 
luật của nhà nước. Sự gương mẫu đó là một trong nhứng 
hình thái rất hứu hiệu để lôi cuốn, thu hút các cán bộ, 
nhân viên nhà nước và tổ chức xã hội thực hiện tốt các 
đường lối, chủ trương và pháp luật. 


Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với các thiết 
chế khác của hệ thống chính trị bằng nhứng phương pháp nhất 
định. Khác với một số phương pháp quản lý nhà nước, Đảng 
không sử dụng yếu tố cưỡng chế của quyền lực nhà nước. 
Phương pháp lãnh đạo của Đảng là giáo dục và thuyết phục. 
Bằng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, Đảng làm 
_ e@ho những thành viên của các thiết chế khác trong hệ thống 
chính trị nhận thức đứng đắn các nghị quyết của Đảng, động 
viên và tổ chức họ thực hiện tốt các nghị quyết đó trong đời 
sống. 


b. Mối quan hệ giữa Đảng Công sân với nhà nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam 


Hiến pháp 1992 đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 


Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo hướng dẫn 
xã hội, là hạt nhân của hệ thống chính trị, các cơ quan và tổ 
chức xã hội. Như vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng không chỉ đối 
với Nhà nước. Tại sao Đảng cần phải lãnh đạo Nhà nước ? 

Xuất phát từ luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 
thì Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân. 
Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, thúc đẩy sự phát triển của lịch sử; phục vụ lợi ích của nhân 


185 


dân, làm cho xã hội phát triển theo chiều hướng tiến bộ để trong 
tương lai toàn bộ dân tộc, mọi người được sống tự do bình đẳng. 
Đó là một xã hội mà mọi người lao động mong ước. Do vậy, giai 
cấp công nhân không chỉ đại diện cho quyền lợi của riêng mình 
mà còn của toàn xã hội. Như vậy: vai trò lãnh đạo của Đảng 
xuất phát từ yêu cầu khách quan và sự cần thiết phải tổ chức 
quá trình xây dựng xã hội và tiến bộ xã hội. 


Theo quan điểm của các học giả tư sản thi nhà nước xuất 
hiện như một lực lượng đứng ngoài xã hội, lịch sử cho thấy 
rằng trong các xã hội bóc lột, giữa xã hội và nhà nước bao giờ 
cúng có sự đối lập. nhà nước tách rời và đứng trên xã hội. Giai 
cấp thống trị thông qua nhà nước để lãnh đạo xã hội, tức là 
giai cấp thống trị đã đứng ở trên và thông qua nhà nước lãnh 
đạo xã hội, Mác - Ănghen - Lênin đã từng nhấn mạnh rằng 
cách mạng xã hội chủ nghĩa phải đưa nhà nước trở về với xã 
hội. Trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đầu 
nhà nước là lực lượng quản lý xã hội, nó phải lôi cuốn quần 
chúng để xây dựng xã hội mới. 


Nhiệm vụ của giai cấp công nhân và Đảng của nó là phải 
xóa bỏ sự ngăn cách giứa nhà nước và xã hội phải đưa nhà nước 
về với xã hội. Đó là một nhiệm vụ khó khăn phức tạp. Nhiệm 
vụ này của Đảng thể hiện ở chỗ phải liên kết xã hội và nhà 
nước trên cơ sở dân chủ. Cho nên, Đảng cần phải lãnh đạo các 
quá trình xã hội trong phạm vi nhà nước và trong phạm vi xã 
hội. 


Nghiên cứu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước, 
quan hệ của Đảng với nhà nước xuất phát từ nhứng yêu cầu 
khách quan, trong việc lãnh đạo quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Xuất phát từ sự cần thiết là nhà nước và xã hội phải 
gần gũi, gắn bó với nhau. Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của 
Đảng. Như vậy: vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước 


166 


không bắt nguồn từ ý muốn chủ quan, từ ý nghĩ của một người 
nào, từ phát minh hay sáng kiến nào đó, mà xuất hiện từ thực 
tế khách quan. Xã hội xã hội chủ nghĩa càng phát triển quá 
trình càng phức tạp, càng đòi hỏi Đảng phải tăng cường hơn 
nữa vai trò lãnh đạo của mình đối với nhà nước. Xã hội cần 
nhận thức rằng vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng mở rộng và tăng cường hơn 
nứa. Đó là tất yếu khách quan bởi vì xã hội mà chúng ta đang 
đi tới điểm cuối của nó là xã hội không có giai cấp - xã hội 
cộng sản chủ nghĩa. 

Để thực hiện sự lãnh đạo của mình, Đảng cần phải xây 
dựng một hệ thống tư tưởng khoa học, có một cương lĩnh khoa 
học về sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phải có một tổ 
chức chặt chẽ, quản lý có chất lượng cao hơn; nâng cao các yêu 
cầu đối với việc lựa chọn và phân công cán bộ, tăng cường các 
biện pháp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần 
chúng lao động. Như vậy, Đảng không chỉ lãnh đạo quá trình 
phát triến của nhà nước mà còn lãnh đạo cả quá trình phát 
triển của xã hội. 


Nhiệm vụ trước mắt của Đảng đối với nhà nước là nâng 
cao chất lượng của quản lý Nhà nước, làm cho nhà nước quản 
lý mọi quá trình có hiệu quả và hiệu lực cao hơn. Đó là mục 
tiêu cao nhất của Đảng trong công tác lãnh đạo nhà nước. 


Đảng phải tổ chức hướng dẫn nhà nước để nhà nước quản 
lý có hiệu lực cao trong việc thực hiện những nhiệm vụ của xã 
hội. Trong mối quan hệ giửa Đảng và nhà nước điều quan trọng 
là phải phân biệt được sự lãnh đạo của Đảng với quản lý của 
nhà nước. Đảng lãnh đạo cao nhất về mặt chính trị. Còn nhà 
nước trực tiếp quản lý các quá trình phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội. Cân phân biệt các chức năng lãnh đạo của Đảng 
và chức năng quản lý của nhà nước sao cho các cơ quan Đảng 


167 


knông bao biện và làm thay các cơ quan nhà nước để mỗi cơ 
quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan quản lý nhà nước làm đúng 
chức năng của mình. 


Nói Đảng không bao biện, làm thay nhà nước không có 
nghĩa là Đảng không được can thiệp vào công việc của nhà nước. 
Bao biện và làm thay thì không được, nhưng can thiệp thì có 
quyền, bởi vì Đảng cần phải lãnh đạo hướng dẫn tổng kết, phân 
tích hoạt động quản lý nhà nước. Trong thực tế, sự phân biệt 
này đôi khi cũng chưa rõ ràng vẫn còn nhiều trường hợp các 
cơ quan Đảng bao biện, làm thay cơ quan nhà nước hoặc coi 
thường vai trò lãnh đạo của Đảng. Cả hai khuynh hướng này 
đều không đúng và cân phải đấu tranh kiên quyết đối với những 
hiện tượng sai trái này. 


Có những yêu cầu nhất định của nhà nước đối với hoạt 
động của Đảng. Đảng thực hiện lãnh đạo xã hội trong khuôn 
khổ pháp luật. Hiến pháp 1992 quy định: Đảng hoạt động trong 
khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. Lân lộn chức năng của 
các cấp ủy Đảng với chức năng của các cơ quan nhà nước trong 
bất cứ trường hợp nào cũng không được chấp nhận. Đường lối 
các nghị quyết của Đảng được thực hiện thông qua hoạt động 
của các cơ quan dân cử trong khuôn khổ hiến pháp. Đảng lãnh 
đạo hoạt động của các cơ quan dân cử chứ không phải làm thay 
các cơ quan dân cử. Đó là cơ sở lý luận về quan hệ giữa Đảng 
và nhà nước, giữa các cơ quan Đảng và cơ quan nhà nước. 


3. Các tổ chức xã hội trong hệ thống chính trị 


Ở nước ta, nhân dân thực hiện quyền lực chính trị của 
mình không chỉ bằng nhà nước, mà còn thông qua các tổ chức 
xã hội. Dưới góc độ này, các tổ chức xã hội được coi là nhứng 
thiết chế của nền dân chủ. Địa vị pháp lý của các tổ chức xã 
hội quy định trong Hiến pháp, luật và các văn bản pháp luật 


188 


khác của nhà nước. 


Các tổ chức xã hội là nhứng bộ phận cấu thành của hệ 
thống chính trị nước ta. Các tổ chức xã hội bao gồm: Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn 
thanh niền cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt 
Nam và các đoàn thể nhân dân... Khác với các cơ quan nhà 
nước, các tổ chức xã hội có những đặc điểm sau: 

- Được hình thành trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện, hoạt động 
theo Điều lệ nhằm thỏa mãn lợi ích của họ. 

- Hoạt động bằng phương pháp giáo dục, thuyết phục và các 
biện pháp tác động xã hội, không áp dụng biện pháp cưỡng 
chế nhà nước. 

- Các quyết định của các tổ chức xã hội chỉ có hiệu lực đối 
với các thành viên của mình, chứ không có hiệu lực đối với 
nhứng người ngoài tổ chức đó. 

- Tài sản của các tổ chức xã hội được hình thành do sự đóng 
góp của các thành viên, do tự tổ chức kinh đoanh mà có, 
đo tài trợ của các tổ chức khác, kể cả tổ chức quốc tế, nhà 
nước chỉ tài trợ một phần. 

- Các tổ chức xã hội có những hình thức hoạt động như; 


+ Tham gia thành lập các cơ quan nhà nước và tham gia giám 
sát hoạt động nhà nước. 
+ Giáo dục hội viên tự giác chấp hành pháp luật của nhà 
nước, đường lối, chủ trương của Đảng. 
+ Tham gia vào việc quyết định những vấn đề chính trị quan 
trọng của đất nước. 
Ngoài các đặc điểm chung nói trên, mỗi tổ chức và xã hội 
có những chức năng, nhiệm vụ căn cứ vào phạm vi hoạt động 
và vị trí của mình trong hệ thống chính trị. 


168 


- Mặt trận tô quốc Việt Nam 


Mặt trận là liên minh chính trị của các tổ chức chính trị 
- xã hội, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. 


Mặt trận là tổ chức có tính chất yêu nước, có nhiệm vụ 
củng cố khối đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính 
trị và tỉnh thần trong xã hội, động viên toàn dân xây dựng đất 
nước. 


Mặt trận tổ chức và hoạt động trên nguyên tắc hiệp thương, 
dân chủ. Mặt trận có vai trò rất lớn trong việc hình thành các 
cơ quan dân cử thông qua việc hiệp thương trong bầu cử vào 
các cơ quan đó. Nhờ có sự tiếp nhận và phản ánh của Mặt trận 
cùng với những kênh thông tin khác mà nhà nước nắm được 
những tư tưởng và nguyện vọng của nhân dân. 


Đảng và nhà nước ta luôn luên coi trọng việc phát huy vai 
trò của Mặt trận trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng 
xã hội mới. 


- Tổng liên đoàn lao động Việt Na 


Tổng liên đoàn lao động Việt Nam giữ vai trò quan trọng 
trong hệ thống chính trị nước ta. Đó là tổ chức rộng lớn của 
các cán bộ, viên chức nhà nước và giai cấp công nhân, là trường 
học quản lý kinh tế, quản lý nhà nước. 


Tổng liên đoàn lao động có quan hệ chặt chẽ với nhà nước 
và các tổ chức xã hội khác trong hệ thống chính trị. Các tổ 
chức của Tổng liên đoàn lao động phối hợp với các cơ quan nhà 
nước trong việc xây dựng các chủ trương, kế hoạch kinh tế - 
xã hội và trực tiếp tham gia thực hiện các chủ trương kế hoạch 
đó, 

Tổng liên đoàn lao động quan tâm đến đời sống vật chất 


170 


của các thành viên của mình và bảo vệ các lợi ích hợp pháp của 
họ. Các tổ chức thuộc Liên đoàn lao động cũng tham gia kiểm 
tra hoạt động của các cơ quan trong bệ máy nhà nước. 


Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như trong sự 
nghiệp xây dựng xã hội mới, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 
đã có những đóng góp to lớn. 


- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 


Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức rộng 
rãi của tầng lớp thanh niên, là nơi để giáo dục và rèn luyện thế 
hệ trẻ. Đoàn là nguồn cung cấp cán bộ trẻ có năng lực cho các 
cơ quan nhà nước, các tổ chức khoa học, văn hóa, nghệ thuật 
và các tổ chức xã hội khác. 

Thực tế đã chỉ rõ: Đoàn là một lực lượng năng động, nhiệt 
tình luôn đi xung kích trong mặt trận lao động, sản xuất, học 
tập và nghiên cứu khoa học. nhà nước cần quan tâm hơn nửa 
tới thế hệ trẻ, thiết lập và phát triển quan hệ tốt đẹp với các 
cấp bộ đoàn, tạo điều kiện cho tổ chức đoàn hoạt động, thu hút 
Đoàn tham gia vào công việc quản lý nhà nước. 


- Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 


Hội liên hiệp phụ nứ Việt Nam là tổ chức đoàn kết rộng 
rãi các tầng lớp phụ nữ của nước ta. Nhiệm vụ của Hội là giáo 
dục các thành viên hiểu rõ trách nhiệm của người phụ nữ đối 
với Tổ quốc, nâng cao tinh thần phấn đấu vươn lên của phụ nữ 
trong mọi lĩnh vực công tác xã hội. 

Trách nhiệm của nhà nước là phải bảo đảm thực biện các 
chế độ chính sách đối với phụ nửứ, hướng dẫn và cộng tác với 
tác cấp hội, tạo điều kiện cho phụ nứ tham gia quản lý Nhà 
nước, loại trừ những tư tưởng và thói quen cũ đối với phụ nử. 


171 


- Hội liên hiệp nông dân tập thể 


Hội liên hiệp nông dân tập thể là tổ chức đại diện cho giai 
cấp nông dân nước ta. Hội có nhiệm vụ giáo dục, nâng cao ý 
thức và năng lực làm chủ của giai cấp nông dân, động viên họ 
tích cực lao động sản xuất và tham gia vào các công việc của 
nhà nước. 


Trong điều kiện mới, nhà nước cần quan tâm hơn nửa đến 
việc phát huy vai trò của Hội liên hiệp nông dân tập thể để Hội 
thực hiện tốt hơn vai trò là người đại diện cho giai cấp nông 
dân, một lực lượng đông đảo của xã hội ta. 


II. VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG 
GIẢI ĐOẠN HIỆN NAY 


Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Đẳng và nhà 
nước ta chủ trương: tiến hành đổi mới mạnh mề về kinh tế kết 
hợp với sự đổi mới từng bước vững chắc hệ thống chính trị. 
Đây là chủ trương đứng đắn được hình thành từ sự phân tích 
khách quan, sâu sắc các điều kiện kính tế xã hội nước ta cứng 
như kinh nghiệm tiến bộ của thế giới. 


Đổi mới và kiện toàn hệ thống chinh trị chiếm một vị trí 
đặc biệt quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đổi mới. “Thực 
chất của đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị nước ta là xây 
dựng nên dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ là quy luật hình 
thành, phát triển và tự hoàn thiện của hệ thống chính trị xã 
hội chú nghĩa. Nó vừa là một mục tiêu, vừa là một động lực 
của công cuộc đổi mới xã hội ta”CÙ, 


(1) Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiên Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ 
VỊI, NXB Sự thật, Hà Nội 1991, tr.12õ. 


172 


Vấn đề đổi mới hệ thống chính trị đòi hỏi phải tăng cường 


sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, kiện 
toàn các tổ chức xã hội để các bộ phận cấu thành nói trên thực 
sự trở thành những thể chế hoàn bị của nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. 


- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố có ý nghĩa quyết 


định đối với việc đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. Để lãnh đạo thắng lợi công cuộc 
đổi mới, Đảng cần sự đổi mới, khắc phục các hiện tượng 
tiêu cực yếu kém, khôi phục uy tín trong nhân dân. Các tổ 
chức Đảng cần hoàn thiện những hình thức, phương pháp 
lãnh đạo đối với các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã 
hội khác. Đảng lãnh đạo là để bảo đảm mọi quyền lực thuộc 
về nhân dân. Cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng 
và chức năng quản lý của nhà nước, khắc phục các hiện 
tượng độc đoán, chuyên quyền, bao biện làm thay công việc 
nhà nước. Hiệu lực, hiệu quả của công việc quản lý nhà 
nước chính là sự thể hiện hiệu quả của sự lãnh đạo của 
Đảng đối với nhà nước. 


- Tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước cũng là yếu tố 


hết sức quan trọng trong công cuộc đổi mới hệ thống chính 
trị bởi vì nhà nước là thiết chế đứng ở vị trí trung tâm 
của hệ thống chính trị, là công cụ cơ bản của quyền lực 
chính trị. Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước, 
chúng ta chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt 
Nam. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta bao 
gồm các nội dung sau: 


+ Bảo đám hiệu lực pháp lý cao nhất của các đạo luật : ong 


+ 


mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 


Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Bảo đảm 
sự thống nhất của quyền lực nhà nước nhưng có phân công 


173 


rành mạch các chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp. 


+ Bản thân nhà nước, các cơ quan, cán bộ, viên chức Nhà 
nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân đều bị ràng buộc 
bởi pháp. luật; nhà nước ban hành luật nhưng không có 
quyền vi phạm nó. 


+ Tự do của cá nhân, những quyền và lợi ích đanh dự và 
phẩm cách của cá nhân phải được bảo vệ và bảo đảm. 


+ Tăng cường trách nhiệm qua lại giữa nhà nước và cá nhản. 
nhà nước có trách nhiệm trước công dân và ngược lại công 
dân phải có trách nhiệm trước Nhà nước. 


+ Thiết lập nhứng hình thức hữu hiệu để kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các luật và các văn bản quy phạm pháp luật 
khác; đề cao vai trò tòa án trong bảo vệ pháp luật. 


- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội khác, với 
tư cách là những bộ phận cấu thành của hệ thống chính 
trị cũng phải đổi mới về tổ chức và hoạt động để thực sự 
góp phần thực hiện nền dân chủ và đổi mới xã hội, bảo vệ - 
lợi ích của nhân dân, tham gia vào quản lý các công việc 
nhà nước. Bộ máy và hình thức tổ chức sinh hoạt của Mặt 
trận và các tổ chức xã hội cần được cải tiến, khắc phục 
tình trạng quan liêu, hành chính hóa. Cân thiết lập chặt 
chế mối quan hệ giữa các tổ chức trên với Đảng và nhà 
nước. nhà nước phải thể chế hóa rõ hơn quyền hạn, trách 
nhiệm của Mặt trận, của các tế chức xã hội trong việc tham 
gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, phối hợp chặt chẽ và 
hiệu quả hoạt động của các đoàn thể với nhau và với các 
cơ quan nhà nước các cấp. 


174 


Chương lX 


SỰ PHÁT TRIỀN CỦA DÂN CHỦ 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ 
PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN MỞ RỘNG 

DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


I. MỞ RỘNG DÂN CHỦ LÀ QUY LUẬT KHÁCH QUAN CỦA SỰ 
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin trước đây và 
thực tiễn phát triển của xã hội xã hội chủ nghĩa đã chứng minh 
rằng hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội sẽ không có ý 
nghĩa khi nó không có nền dân chủ, đó là điểm khác biệt với 
các chế độ bóc lột. Lênin đã nói: chủ nghĩa xã hội sẽ không thể 
có được, nếu không có nên tảng dân chủ. Điều đó "thể hiện ở 
hai khía cạnh: 

Một là giai cấp vô sản không thể thực hiện được cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, nếu nó không được chuẩn bị chu đáo trong 
đấu tranh giành quyền dân chủ. 

Hơi là chủ nghĩa xã hội không thể thắng, không thể bảo 
vệ được, nếu không mở rộng và thực hiện đay đủ nền dân chủ. 
Bởi vi, dân chủ là điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát 


175 


triển của chủ nghĩa xã hội. Không có dân chủ, sẽ không có sự 
phát triển của hệ thống chính trị xã hội. Hệ thống chính trị xã 
hội chủ nghĩa khẳng định và tạo điều kiện phát triển nền dân 
chủ chân chính. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa xuất hiện là kết 
quả thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Lần đầu tiên 
trong lịch sử, dân chủ của giai cấp vô sản đã trở thành dân chủ 
của tuyệt đại đa số nhân dân lao động. 

Thuật ngữ “dân chủ”, xuât phát từ tiếng Hy lạp 
“Đêmôcrát” quyên của nhân dân. Nhưng chỉ đến xã hội xã hội 
chủ nghĩa, khái niệm này mới có ý nghĩa đầy đủ chân chính 
của nó. Lênin đã nhấn mạnh rất nhiều tới nền dân chủ vô sản. 
Người khẳng định: nền dân chủ vô sản dân chủ gấp hàng triệu 
lần so với dân chủ tư sản. 

Cũng như nhà nước xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị 
xã hội xã hội chủ nghĩa, nền đân chủ xã hội chủ nghĩa không 
phải là bất biến. Sức mạnh của nền dân chủ đó thể hiện ở chễ 
nó không ngừng phát triển, không ngừng hoàn thiện. Nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa phát triển phù hợp với các giai đoạn của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Nền dân chủ. xã-hột chủ-nghĩa bảo vệ quyền lợi của toàn 
thể nhân dân lao động, không bảo vệ quyền lợi riêng của giai. 
cấp nào. Như vậy riền dân chủ thực sự chỉ gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội và sự phát triển của dân chủ là quy luật khách 
quan của chủ nghĩa xã hội. 

II. CÁC HÌNH THỨC DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Có hai hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa: hình thức dân 
chủ đại diện và hình thức dân chủ trực tiếp. 

I. Hình thức dân chủ đại diện trong xã hội xã hội 

chủ nghĩa 


Dân chủ đại diện xã bội xã hội chủ nghĩa. Ở nước ta được 


176 


-thực hiện thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 
là người đại diện cho nhân dân cả nước. Tổ chức, hoạt động 
của các cơ quan này dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Các đại biểu các cơ quan này đều do nhân dân bầu ra, chịu 
trách nhiệm báo cáo công tác của mình trước nhân dân. Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta được thiết lập và 
bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ 
phiếu kín. Trong các cơ quan đại diện có đại diện của tất cả 
các tâng lớp nhân dân trong xã hội. 


Việc bầu cử trong các nước xã hội chủ nghĩa khác với bầu 
cử trong các nước tư bản chủ nghĩa. Do sức ép của các lực 
lượng tiến bộ, trong thời gian gần đây,-phần lớn các nước tư 
sản buộc phải thừa nhận trong hiến pháp về phổ thông đầu 
phiếu. Đó là một thắng lợi của phong trào đấu tranh của giai 
cấp công nhân ở các nước tư bản. Nhưng thực chất những điều 
ghỉ trong hiến pháp chỉ là hình thức; vì quyền tự do bầu cử 
không được bảo đảm bởi các điều kiện kinh tế, xã hội. Những 
quyền đó còn bị hạn chế bởi những nguyên tắc khác như mỗi 
người công dân, khi muốn được tự do bầu cử phải trả lời được 
những câu hỏi do nhà nước tư sản đặt ra. Thông qua các biện 
pháp này nhà nước tiến hành việc phân loại các công dân theo 
tầng lớp, giai cấp. 

Để được tham gia bầu cử, các công dân của các nước tư 
bản phải có các điều kiện do nhà nước đặt ra Một trong các 
điều kiện đó là tuổi được đi bầu cử là 20 tuổi và ứng cử là 2B 
tuổi. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, tuổi được bầu cử và tuổi ứng 
cử thấp hơn nhiều. Ví dụ ở nước ta tuổi bầu cử là 18 và tuổi 
ứng cử 21. Các nước như Mỹ, Pháp, Tây Đức, Anh tuổi đó quy 
định là 21; nhưng tuổi được bầu vào các cơ quan nhà nước phải 
từ 26 đến 40 tuổi. 


Ngoài điều kiện về tuổi, điều kiện cư trú cũng gây trở ngại 


177 


cho công dân. Công dân phải cư trú một thời hạn lâu ở một địa. 
phương mới có quyền bầu cử. Thông qua điều kiện này, nhà 
nước tư ban loại được một số lượng cử tri rất lớn, vì người dân 
không có công ăn việc làm, không có điều kiện cư trú lâu ở 
một nơi và do đó họ không có đủ điều kiện để tham gia bầu cử. 
Ở Mỹ, riêng điều kiện này, trong mỗi cuộc bầu cử đã loại khỏi 
danh sách cử trí hơn 4,5 triệu người. Ở Cộng hòa Ai-len, luật 
pháp nước này quy định: để có thể thực hiện quyền tham gia 
bầu cử, công dân phải có chỗ ngủ đêm. Những người không có 
chỗ ngủ đêm (nhà ở) không có quyền tham gia bầu cử. Ở Phần 
Lan, để có quyền tham gia bầu cử, những công dân phải sống 
ở trong nước không dưới một năm. Như vậy, sự hạn chế về nơi 
cư trú này biểu thị rõ tính giai cấp. Cho nên, mặc dù trong 
hiến pháp có quy định quyền bầu cử phổ thông, nhưng những 
điều kiện hạn chế như trên đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến 
quyền bầu cứ của nhân dân lao động. Trình độ học vấn cúng 
là một điều kiện đặt ra đối với những công đân các nước tư 
bản trong các cuộc bâu cử. Đó là một điều kiện thể hiện tính 
chất phi đân chủ rõ nét nhất, nó trực tiếp đánh vào tầng lớp 
dân nghèo, những người lao động không có điều kiện học tập. 


Một điều hạn chế nứa là quyền bầu cử giữa nam và nứ. 
Điều kiện này hầu như chỉ dànhạcho đàn ông chứ không dành 
cho phụ nứ. Giai cấp tư sản cho rằng vị trí của phụ nứ là việc 
nấu ăn và trông nom con cái. Quan điểm này phổ biến từ thế 
ký XIX và những năm đầu của thế kỷ XX. Điều kiện hạn chế 
về giới tính là điều kiện hạn chế chắc chắn đối với các cuộc bầu 
cử trong thế giới tư bản. Cuộc đấu tranh giành quyền bầu cứ 
cho phụ nữ đã diễn ra rất lâu dài. Thực tế sau chiến tranh thế 
giới thứ hai trong hiến pháp của các nước tư bản mới quy định 
quyền bầu cử cho phụ nữ. 


Bên cạnh các hạn chế về tuổi, cư trú, văn hóa, giới tính 


178 


còn một loạt các quy định khác nhau hạn chế đến quyên bầu 
cử của công dân tư bản. lộ) một số nước trung và nam Mỹ như 
Mehicô và Braxin, Áchentina các quân nhân bị tước quyền bầu 
cử với quan điểmquân đội đứng ngoài chính trị, không can thiệp 
vào chính trị. Ở nhiều nước khác, trong bầu cử còn có quy định 
về mặt đạo đức. Ở Urugoay những người được quyền bầu cử là 
những người phải có phong độ tốt. Nhưng phong độ tốt là thế 
nào thì khó xác định: theo quan điểm đó những người có phong 
độ tốt là những người giàu có. Ở một số bang của nước Mỹ lại 
quy định cử tri đi bầu phải có đức tính tốt. Những quy định 
mập mờ như thế cho phép hiểu thế nào cũng được; ở 
tư bản rõ ràng đó là ý muốn của bọn tư bản đánh vào tầng lớp 
nhân dân lao động nghèo khổ, bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư 
sản. 


Các TưƯỚC 


Nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử cũng được quy định 
trong hiến pháp tư sản giống như trong hiến pháp các nước xã 
hội chủ nghĩa, nhưng đó chỉ là hình thức. Trên thực tế nguyên 
tắc này bị vi phạm ở tất cả mọi nơi trong tất cả các nước tự 
bản. Một trong những sự vi phạm nguyên tắc bình đẳng trong 
bầu cử là địa dư bâau cử. Đối với các nước xã hội chủ nghĩa, 
việc tổ chức các khu vực bầu cử sao cho số cử tri tương ứng 
với nhau. Còn ở các nước tư bản trong các cuộc bầu cử, người 
ta đã cố gắng làm sao cho số lượng cử tri ở các khu vực bầu 
cử không ngang nhau. Chẳng hạn như trong khu vực bầu cử 
các ứng cử viên của các đảng tư sản, thì số cử tri ít hơn so với 
khu vực bâu cử các ứng cử viên của các đảng cộng sản và các 
đảng khác. Như vậy một ứng cử viên của đảng cộng sản sẽ đại 
diện cho một số lượng lớn cử tri, còn ứng cử viên của đảng tư 
sản chỉ ứng với một số ít cử tri. 


Tất cả các chỉ phí cho cuộc bầu cử ở các nước xã hội chủ 
nghĩa lấy từ ngân sách nhà nước. Đó là bảo đảm quan trọng 


178 


cho việc thực hiện quyền bầu cử của nhân dân lao động đồng 
thời là điều kiện quan trọng để cử tri có thể trở thành ứng cử 
viên trong các cuộc bầu cử, Đó là ưu thế của nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa đối với dân chủ tư sản. Các sử gia ghi lại rằng: 
Tổng thống Mỹ Lincôn, khi ra tranh cử vào thượng nghị viện 
đã chỉ cho cuộc vận động bầu cử của ông là 0,75 đô la, tiền đó 
chỉ cho việc ông uống một cốc bía khi phát biểu trước công 
chúng trong cuộc vận động bầu cử. Tổng thống tiếp theo là 
Ghinbecsơn chỉ phí cho cuộc vận động tranh cử của mình là õ0 
đô la. Dân đân chỉ phí cho các cuộc vận động bâu cửa tăng lên. 
rấŸ nhiều. Trơ#ủg khoảng mười năm gần đây, chỉ phí cho các 
cuộc vận động bầu cử đã tới hàng chục triệu đô la. Theo tính 
toán để chỉ phí cho cuộc vận động bầu cử tổng thống năm 1980 
ở Mỹ, Đảng cộng hòa đã chỉ tới 62 triệu đô la, Đảng dân chủ 
chi tới ð6 triệu đô la. Rõ ràng có được số tiền như vậy, được 
sự ủng hộ của các tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn. Đó là cái giá 
của nền dân chủ tư sản. 


2. Dan chủ trực tiếp trong xã hội xã hội chủ nghĩa 


Trong chủ nghĩa xã hội, dân chủ đại diện gắn bó hứu cơ 
với dân chủ trực tiếp. Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ 
được thực hiện trực tiếp từ người dân không thông qua những 
người đại điện của họ. Hiến pháp của các nước xã hội chủ nghĩa 
đều quy định, dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện thông 
qua hai hình thức: dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Các 
chế định của dân chủ trực tiếp là trưng câu dân ý, được quy 
định trong hiến pháp nước ta năm 1992. 

Việc trưng cầu ý dân khác với việc thảo luận chung đối với 
vấn đề ban hành các văn bản pháp luật. Trong các nước xã hội 
chủ nghĩa thường tiến hành việc thảo luận toàn dân đối với mệt 
vấn đề quan trọng: còn việc trưng câu ý dân thường là ít tiến 
hành. Nước ta đã áp dụng việc thảo luận toàn dân đối với việc 


†BD 


ban hành hiến pháp, ban hành luật. 


II. PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN MỞ RỘNG DÂN CHỦ 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA 


1. Sự tham gia đông đảo của nhân dân lao động vào 
quản lý nhà nước, quản lý xã hội 


Đó là phương hướng chính và tiêu chuẩn chủ yếu của dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. Không thể phát triển nền dân chủ, nếu 
không thường xuyên mở rộng sự tham gia của nhân dân vào 
việc quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Các hình thức phương 
pháp mở rộng sự tham gia của nhân dân lao động vào quản lý 
các công việc của nhà nước rất khác nhau. 

- Nhân dân lao động có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ 
quan quyền lực nhà nước. 

- Nhân dân lao động có quyền thảo luận các công việc của 
nhà nước. 


- Nhân dân lao động có quyền kiểm tra, giám sát hoạt động 
của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội khác. 


2. Hoàn thiện cơ chế nhà nước 


Cùng với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công việc quản lý 
xã hội, kinh tế trở nên ngày càng phức tạp. Do đó đòi hỏi ngày 
càng cao đối với việc hoàn thiện cơ chế nhà nước, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của bộ máy nhà nước và giảm biên chế trong bộ 
máy nhà nước. Hiện nay một số lượng khá lớn trong bộ máy 
nhà nước ta, trong thực tế đã tách rời quá trình lao động trực 
tiếp. Một vấn đê đặt ra nếu không giảm biên chế thì phải làm sao 
để biên chế không tăng lên nứa. Rõ ràng cần phải áp dụng những 
thành tựu khoa học, kỹ thuật ứng dụng tin học vào công tác quần 
lý đất nước. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý 
nhà nước, làm nảy sinh một loạt vấn đề mới phức tạp. 


181 


Việc sử dụng máy móc thay thế con người trong công tác 
tính toán, thống kê là cần thiết, nhưng không thể thay thế hoàn 
toàn con người bằng máy móc trong công tác này. Việc giảm 
biên chế trong bộ máy nhà nước để tránh tổ chức bộ máy cồng 
kênh, tăng số lượng người cho sản xuất trực tiếp là cần thiết, 
nhưng cũng phải có một giới hạn nhất định. Trong thực tế ở 
nước ta cũng như ở một số nước xã hội chủ nghĩa khác, vấn đề 
giảm biên chế trong bộ máy quản lý nhà nước có khi thực hiện 
còn máy móc, tùy tiện, không tính đến những đặc điểm riêng 
của từng cơ quan. 


3. Tăng cường mối quan hệ của nhà nước đối với nhân 
dân 


Điều này đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với những cán 
bộ trong bộ máy quản lý nhà nước, đối với phong cách làm việc 
của họ và đòi hỏi khả năng nhận thức đây đủ và sửa chữa kịp 
thời những thiếu sót. Để làm được việc đó, cân phải đào tạo và 
bồi dưỡng cán bộ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Những 
người không có trình độ, không được đào tạo nghiệp vụ chuyên 
môn tới mức cần thiết sẽ không thể thực hiện được công việc 
quản lý mang tính nghiệp vụ cao của các cơ quan nhà nước. 
Điều quan trọng là làm thế nào để chấm dứt việc đưa những 
cán bộ không được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn làm công việc 
quản lý nhà nước. 


Để giải quyết vấn đề này, phải chăng là cần phải nâng cao 
trình độ nghiệp vụ của tất cả mọi người hoạt động trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước? Đây là một biện pháp ít kinh tế vì không 
thể đào tạo tất cả mọi người để trở thành những người có chuyên 
môn cao để vào làmcông tác quản lý nhà nước. Đảng và Nhà 
nước ta giải quyết vấn đề này bằng thu hút đông đảo nhân dân 
tham gia vào các công việc quản lý trong các tổ chức xã hội và 
dựa vào tính tích cực, sáng tạo của các tập thể lao động, các xÍ 


182 


nghiệp, các cơ sở sản xuất khác; thực hiện sự phối hợp chặt chẽ 
hoạt động của các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội. 


4. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của nhân dân 
đối với hoạt động của bộ máy nhà nước 


Sự kiểm tra đó trước hết thể hiện ở việc kiểm tra, giám 
sát thực hiện các quyết định, chỉ thị của các cơ quan nhà nước, 
kiểm tra việc sử dụng các tiềm lực vật chất, những tài nguyên 
thiên nhiên của đất nước. 


5. Củng cố các cơ sở pháp lý của hoạt động nhà nước 
và hoạt động xã hội 


Vấn đề này cũng nảy sinh một loạt yêu cầu có liên quan 
chặt chẽ với nhau. Đó là vấn đề Hên quan giứa kỷ luật và dân 
chủ, giữa quyền và nghĩa vụ công dân. Nhà nước phải hoàn 
thiện hệ thống pháp luật theo hướng dân chủ hóa mọi mặt hoạt 
động nhà nước, xã hội. | 


6. Tôn trọng dư luận xã hội 


Đó là nhứng ý kiến chung của. xã hội về công tác quản lý 
mọi mặt đời sống xã hội của các cơ quan quản lý nhà nước và 
những sáng kiến của công dân trong công tác quản lý. Thực 
hiện phương châm này thông qua việc phân tích nhứng ý kiến, 
yêu cầu, kiến nghị của đông đảo quần chúng lao động. Cơ quan 
nhà nước có thẩm quyên hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, 
tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi tiếp xúc với cơ quan 
nhà nước. 


183 


Chương X 


NHÀ NƯỚC VÀ CÁ NHÂN 


Bất kỳ một cá nhân nào, người mang quốc tịch của một 
quốc gia, hay người nước ngoài, người không có quốc tịch sinh 
sống, lao động, học tập trên lãnh thổ của một quốc gia đó đều 
chịu sự tác động của quyền lực nhà nước, nói cách khác đều có 
quan hệ vê mặt pháp lý đối với nhà nước đó. Vì vậy, nghiên 
cứu mối quan hệ giửa nhà nước và cá nhân dưới góc độ lý luận 
chung có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất lớn, đặc biệt trong 
công tác xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật và bảo vệ pháp 
luật. 


I. QUAN NIỆM VỀ CÁ NHÂN 


Để nhận thức rõ hơn bản chất của mối quan hệ pháp lý 
giữa Nhà nước và cá nhân dưới chủ nghĩa xã hội cần phải có 
quan niệm đúng đắn về cá nhân. 

Các nhà tư tưởng tư sản quan niệm xã hội như là một tổng 
số máy móc nhứng cá nhân riêng lẻ và coi cá nhân là nhứng 
con người trừu tượng, tách khỏi những quan hệ xã hội lịch sử 
- cụ thể vốn có của nó. Do đó, họ tuyệt đối hóa những đặc điểm 
đặc thù của mỗi cá nhân và phủ nhận tính xã hội phổ biến của 
mỗi con người trong xã hội. 


Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ ra rằng cá nhân là sản phẩm 


184 


và là chủ thể của sự phát triển lịch °sử xã hội. Con người không 
bao giờ sống tách rời, cô lập với nhau trong quá trình sản xuất 
và tiêu dùng, bao giờ cũng có quan hệ với nhau, do đó cá nhân 
con người hình thành và phát triển dưới sự tác động của xã hội. 
Như C. Mác đã chỉ rõ xã hội là toàn bộ những mối quan hệ 
trong đó con người hình thành và phát triển. 


C. Mác viết :'Bản chất con người không phải là cái trừu 
tượng vốn có của một cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực 
của nó, bản chất con người là tổng hòa của tất cả nhứng quan 
hệ xã hội", 


Như vậy, đưới sự tác động của môi trường xã hội mà cá 
nhân con người đã hình thành, phát triển, chính quan hệ xã hội 
tạo thành cá nhân con người. Dưới sự tác động của xã hội, con 
người “nhiễm” các đặc tính xã hội. 


Tuy nhiên, quá trình đó còn phụ thuộc vào yếu tố chủ quan, 
phẩm chất riêng của mỗi cá nhân mà tiếp thu phẩm chất này 
hay phẩm chất khác do xã hội tác động vào. Do đó, cá nhân 
trước hết là một con người xã hội, nói cách khác, cá nhân có 
thuộc tính xã hội. 


Cá nhân lại đồng thời là một con người cụ thể. Do đó “cá 
nhân” không những mang nhứng thuộc tính xã hội, mà còn có 
những đặc điểm riêng của mỗi người cụ thể rất phong phú và 


đa dạng, với những sở thích ham muốn, tâm lý, cách sống, cá 
tính rất khác nhau. Đó là thuộc tính tự nhiên của cá nhân. 


Như vậy, “cá nhân” là khái niệm chỉ những thuộc tính xã 
hội và tự nhiên của con người. Đó là sự kết tỉnh nhứng thuộc 
(1) C.Mác - Ph. Ảngghen : Tuyển tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1971. tập H, 


tr.492. 


185 


tính xã hội và nhứng thuộc tính tự nhiên của con người. 


Con người là sản phẩm của xã hội và tự nhiên. Việc xác 
định đúng đắn và kết hợp hài hòa thuộc tính xã hội và tự nhiên 
của cá nhân trong mối quan hệ với nhà nước là một yêu cầu 
cần thiết nhằm phát huy tính tích cực của con người dưới chủ 
nghĩa xã hội. Ở nước ta cũng như ở các nước xã hội chủ nghĩa 
khác trước đây phổ biến là tình trạng đánh giá không đây đủ, 
toàn điện về cá nhân con người, cá nhân con người thường bị 
“khuôn” theo một “mẫu hình” xuất phát từ ý muốn chủ quan 
duy ý chí, điều đó làm lấn át hoặc thủ tiêu những phẩm chất 
tự nhiên của cá nhân làm chủ cái “cá nhân” bị hòa tan vào “cái 
xã hội”. Chỉ có thể kết hợp hài hòa tất cả các thuộc tính xã hội 
và tự nhiên của cá nhân mới tạo ra khả năng phát huy tính 
tích cực, sáng tạo của cá nhân trong mối quan hệ với nhà nước, 
xã hội, cộng đồng. Do đó, cần phải tạo mọi điều kiện để mỗi cá 
nhân phát triển “tự do” trong môi trường xã hội lành mạnh, 
văn minh. 


Một khái niệm gần gúi với khái niệm “cá nhân” là khái 
niệm công dân. Khái niệm “công dân” biểu thị mối quan hệ 
pháp lý giữa nhà nước với những thành viên sống trong quốc 
gia đó và có quốc tịch. Mối quan hệ pháp lý thể hiện ở trách 
nhiệm qua lại giữa nhà nước và công dân của nhà nước đó. Lần 
đầu tiên khái niệm “công dân” được đưa vào hiến pháp tư sản 
và là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp chống chế độ đẳng 
cấp, đặc quyên phong kiến. Vì vậy, nếu như con người sinh ra 
tự nó đã trở thành cá nhân, để trở thành công dân người đó 
phải đáp ứng những đòi hỏi pháp luật của một nhà nước nhất 
định quy định. Những đòi bỏi đó có thể có sự khác nhau ở các 
nước khác nhau. 


Pháp luật nước ta, quy định hai nguyên tắc để xác định 
công dân Việt Nam: nguyên tắc theo huyết thống, và nguyên 


186 


tác theo lãnh thổ. Theo nguyên tắc huyết thống một người sẽ 
là công dân Việt Nam nếu cha là công dân Việt Nam. Trong 
trường hợp cha không rõ là ai hay không thuộc quốc tịch nào 
mà mẹ là công dân Việt Nam thì người đó vẫn là công dân Việt 
Nam. Theo nguyên tắc lãnh thổ, một người sinh ra trên lãnh 
thổ Việt Nam mà cha mẹ không rõ là ai thì người đó vẫn Tà 
công dân Việt Nam. Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 
28-6-1988 quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam chỉ công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch Việt 
Nam”. Như vậy, pháp luật nước ta không thừa nhận công dân 
Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài. 


Ngoài ra, Luật quốc tịch nước ta còn quy định các điều 
kiện được vào quốc tịch Việt Nam, được trở lại quốc tịch Việt 
Nam, có quốc tịch Việt Nam theo các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam tham gia ký kết. 


lI. BẢN CHẤT CỦA MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ GIỮA 
NHÀ NƯỚC VÀ CÁ NHÂN TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Lịch sử tư tưởng chính trị pháp lý là lịch sử đấu tranh tư 
tưởng giửa các giai cấp, đồng thời còn là lịch sử đấu tranh giứa 
các quan điểm tiến bộ với các quan điểm phản động, lạc hậu 
trong việc xác định mối quan hệ giửa nhà nước và cá nhân. 
Lịch sứ đấu tranh để nhận thức ngày càng đúng đắn bản chất 
của mối quan hệ pháp lý ấy, chính là lịch sử khám phá từng 
bước giá trị của cá nhân con người trong mối quan hệ với quyền 
lực nhà nước. Đây cũng chính là quá trình thay đổi các quan 
điểm và nhận thức. V.I. Lênin đã từng nhấn mạnh: Lịch sử các 
học thuyết chính trị - pháp lý là lịch sử của sự thay đổi nhận 
thức và do đó là lịch sử của cuộc đấu tranh tư tưởng. 


Trong chế độ cộng sản nguyên thủy, mọi thành viên trong 
xã hội đều bình đẳng. Con người nguyên thủy chưa tách khỏi 


187 


tập thể cả về mặt hoạt động lẫn về ý thức. Vì vậy, cá nhân đã 
hòa vào tập thể. Khi lực lượng sản xuất phát triển đến mức sự 
phân công lao động đã cá biệt hóa con người, khi đó con người 
bắt đâu có ý thức về sự tồn tại của “cái tôi” tức là của cá nhân 
mình như là một thực thể “độc lập”. Sự xuất hiện của chế độ 
tư hứu và sự phân chia xã hội thành giai cấp làm cho chức năng 
xã hội của con người không chỉ thể hiện khả năng riêng của 
người đó, mà còn thể hiện hoàn cảnh xã hội của họ. Ở đây, sự 
khẳng định của mỗi con người lại mang hình thức chủ nghĩa cá 
nhân. Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội mang tính đối kháng 
trên cơ sở sự đối kháng về lợi ích giai cấp. Các giai cấp bóc lột 
thống trị, nhân danh nhà nước, buộc các giai cấp bị trị phải 
phục tùng lợi ích của giai cấp họ. Những cá nhân trong giai cấp 
bị trị bị tước đoạt cả quyên lợi vật chất lẫn quyền lợi tỉnh thần; 
nhân cách, phẩm giá của họ bị chà đạp. Tất cả những vấn đề 
đó quyết định bản chất của mối quan hệ giữa nhà nước và cá 
nhân trong các kiểu nhà nước bóc lột. 


Quan hệ giữa nhà nước và cá nhân trong nhà nước chủ nô, 
đó là quan hệ vô quyền của cá nhân nô lệ đối với nhà nước chủ 
nô. Những người nô lệ bị coi là những “công cụ biết nói” của 
chủ nô. Vì vậy, pháp luật của nhà nước chủ nô, nô lệ không 
được thừa nhận là chủ thể của các quan hệ pháp luật. Trong 
xã hội phong kiến, con người được chia ra nhiều thứ bậc đẳng 
cấp khác nhau với những đặc quyền, đặc lợi tùy thuộc vào địa 
vị thứ bậc của mình. Nhứng người nông nô bị coi là những kẻ 
“tôi đòi” của bọn địa chủ quý tộc. Vì thế, trong mối quan hệ 
với nhà nước, cá nhân con người phụ thuộc vào đẳng cấp của 
mình. Trong các nhà nước phong kiến quân chủ tuyệt đối, quyền 
lực tối cao của nhà nước tập trung vào tay người đứng đầu nhà 
nước là vua. Vua không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. 
Vua luôn luôn đúng. Để đấu tranh chống lại kiểu quan hệ phong 
kiến tiếp thu các tư tưởng tiến bộ thời cổ đại ngay từ thế kỷ 


188 


XVI, XVHI các nhà tư tưởng tư sản như Lốc, Rút xô, 
Môngtétskiơ đã nêu ra triết lý giải phóng quyền. Theo họ cần 
phải thủ tiêu tình trạng vô quyền của cá nhân đối với quyền 
lực nhà nước. Họ đưa ra tư tưởng về giá trị tự nhiên bằng nhau 
của các cá nhân và đòi hỏi quyền lực nhà nước phải tách khỏi 
quan hệ cá nhân bằng các quy định của pháp luật với nguyên 
tắc: người dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không 
cấm, còn cơ quan nhà nước chỉ được làm nhứng gì mà pháp 
luật cho phép. Đây là một tư tưởng tiến bộ và là một trong 
những ngọn cờ tư tưởng tập hợp quần chúng nhân dân lao động 
trong các cuộc cách mạng tư sản lật đổ nhà nước phong kiến, 
chế độ phong kiến. 


Trong nhà nước tư sản mối quan hệ giữa nhà nước với cá 
nhân đã có sự thay đổi một bước căn bản. Vai trò của cá nhân 
con người trong một số mối quan hệ cơ bản với nhà nước tư 
sản, đã được pháp luật tư sản ghỉ nhận. Nhiều quyền con người 
lần đầu tiên được ghi nhận trong pháp luật tư sản. Tuy nhiên, 
việc thực hiện trong thực tế các quyền ấy lại bị chính chế độ 
sở hứu tư bản tư nhân cản trở. Vì thế, quan hệ giứa nhà nước 
và cá nhân còn mang tính hình thức. 


Cách mạng xâ hội chủ nghĩa thành công, nhà nước xã hội 
chủ nghĩa ra đời, lần đầu tiên trong lịch sử những người lao 
động lập nên nước nhà của mình, đó là nhà nước của dân, do 
dân và vì dân. V.I. Lênin đã chỉ rõ: Dưới chủ nghĩa xã hội không 
còn quyền lực nào khác ngoài quyền lực của chính những người 
lao động liên hiệp lại. Nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước 
thuộc về nhân dân được thực hiện thông qua các cơ quan quyền 
lực nhà nước, được ghỉ nhận trang trọng trong hiến pháp của 
Các nước xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng một xã hội, mà ở đó 
con người thực sự được giải phóng, nhân dân lao động làm chủ 
đất nước, mọi người đều có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, 


189 


có điều kiện phát triển toàn điện cả thể chất lẫn tỉnh thần. So 
với các kiểu nhà nước bóc lột, mối quan hệ giữa nhà nước và 
cá nhân dưới chủ nghĩa xã hội đã có sự thay đổi căn bản về 
chất. 


Như vậy, tương ứng với mỗi kiểu nhà nước có một kiểu 
quan hệ giữa nhà nước và cá nhân. Kiếu nhà nước quyết định 
kiểu quan hệ giữa nhà nước và cá nhân. 


Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội, để từng bước xây dựng 
và hoàn thiện nhà nước pháp quyên ở nước ta, mối quan hệ giữa 
Nhà nước và cá nhân có các đặc trưng cơ bản sau: 


Một là, quan hệ giữa nhà nước uà có nhân là quan hệ thống 
nhất uề quyền uà nghĩa uụ pháp lý giữa cúc chủ thể. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, nhà nước mà cụ thể là các cơ quan nhà nước và 
các nhân viên nhà nước với tư cách là chủ thể trong mối quan 
hệ với bên kia là cá nhân công dân, cả hai loại chủ thể này đều 
có những quyền và nghĩa vụ pháp lý do pháp luật quy định. 
Điều đó có nghĩa, nhà nước coi các quyền của công dân là nghĩa 
vụ pháp lý của mình mà các cơ quan nhà nước và các nhân 
viên nhà nước có trách nhiệm phải thực hiện. Ngược lại, cá 
nhân công dân có nghĩa vụ trước nhà nước. Trong quan hệ giứa 
nhà nước và cá nhân không thể và không cho phép tồn tại quan 
hệ mà một bên chỉ có quyền, bên kia chỉ có nghĩa vụ. Vì thế 
khi nói tới hệ thống các quyên và nghĩa vụ của công dân cũng 
có nghĩa là nói tới các quyền và nghĩa vụ tương ứng của nhà 
nước. 


Ngoài nhứng quyền và nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật . 
cụ thể với công dân, nhà nước nói chung có trách nhiệm làm 
tất cả những công việc mà cá nhân công dân không thể giải 
quyết được. Nhà nước phải có đường lối, chính sách ổn định cho 
phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội như: y tế, giáo 
dục, công ăn việc làm, bảo hiểm xã hội..., bảo đảm an ninh chính 


- 180 


trị, an toàn xã hội v.v... Có như vậy thì các quyền, tự do của 
công dân mới trở thành hiện thực. 


Quyên tự do và nghĩa vụ pháp lý của công dân là quyền 
con người được cụ thể hóa bằng pháp luật, đó là giá trị được 
xã hội hóa, tức là bằng các quy phạm pháp luật bảo đảmcho giá 
trị đó được thừa nhận vì lợi ích chung. Như vậy, phải bằng pháp 
luật của nhà nước ghi nhận và thể chế hóa quyền và nghĩa vụ 
pháp lý của cá nhân con người mới trở thành hiện thực và mới 
có khả năng bảo đảm thực hiện. Nếu ngược lại, quyền và nghĩa 
vụ pháp lý của họ chỉ là hình thức. Như vậy quan hệ giứa nhà 
nước và cá nhân là mối quan hệ thống nhất biện chứng và quy 
định lẫn nhau, trong đó nhà nước có trách nhiệm phải thể chế 
hóa mối quan hệ ấy thành hệ thống các quyền và nghĩa vụ pháp 
lý, phải tự giác thực hiện các nghĩa vụ của mình trước nhân 
dân, phù hợp với bản chất của nhà nước - nhà nước của dân, 
do dân và vì dân. 


Hai là, quan hệ gi2a nhà nước uà cú nhôn được thực hiện 
dưới hình thức các quan hệ phúp Iuột. 


Các quyền và nghĩa vụ pháp lý của cá nhân con người được 
quy định trong pháp luật mới là khả năng cho việc thực hiện 
các quyên và nghĩa vụ pháp lý ấy. Các quyền và nghĩa vụ pháp 
lý của họ chỉ có thể trở thành hiện thực thông qua các quan 
hệ pháp luật. Quan hệ pháp luật là hình thức pháp lý của quan 
hệ xã hội, là “cầu nối” giứa khả năng và hiện thực. Với ý nghĩa 
đó, nhà nước xã hội chủ nghĩa khuyến khích tính tích cực chính 
trị, xã hội và ý thức công dân của mỗi thành viên trong mối 
quan hệ với nhà nước của mình. Thông qua hành vị tích cực 
của cá nhân con người rgà nhiều quan hệ pháp luật được hình 
thành và trở thành phương tiện được chuyển hóa, để biến quyền 
và nghĩa vụ pháp lý thành hiện thực. Do đó, nhà nước mà cụ 
thể là các cơ quan nhà nước, những người có chức vụ và mọi 


191 


công chức, viên chức nhà nước phải tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho cá nhân công dân tham gia tích cực vào các quan hệ so: 
luật với nhà nước bằng các hành vi hợp pháp. 


Quan hệ pháp luật giữa nhà nước và công dân mà nội dụng 
của nó là các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mỗi bên do pháp 
luật quy định là điêu kiện thực tế để chống lại sự lộng quyền 
lạm dụng quyền lực của các cơ quan công quyền, của người có 
chức vụ, công chức, viên chức, chống lại mọi hành vi xâm phạm 
tới quyền, tự do, lợi ích cắn công dân. Vì vậy, nâng cao ý thức 
'pháp luật và trình độ văn hóa pháp lý cho nhân dân là nhu cầu 
cấp bách để nâng cao tính tích cực của công dân trong mối 
quan hệ pháp luật với nhà nước. Đây là điều phải được quan 
tâm trong điều kiện mở rộng đân chủ. 


Ba là, pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc tối cao, tư 
tưởng chủ đạo xuyên suốt quá trình thực hiện mối quan hệ giữa 
nhù nước uà có nhân. 


Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc hiến định, đòi hỏi 
phải thiết lập một trật tự, trong đó một mặt, nhà nước nói 
chung, các cơ quan nhà nước và nhân viên nhà nước, đặc biệt 
là những người có chức vụ, phải tuân thủ pháp luật và tạo điều 
kiện cho cá nhân công dân làm đúng pháp luật. Mặt khác, cá 
nhân công dân phải nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật, kiếm 
tra, giám sát các cơ quan nhà nước và mọi nhân viên nhà nước 
và đồng thời kiểm tra lẫn nhau trong việc thi hành biến pháp 
và pháp luật. Vì vậy, tăng cường pháp chế trong việc thực hiện 
mối quan hệ giứa nhà nước và cá nhân là đòi hỏi cấp bách của 
sự nghiệp đổi mới hiện nay. 


II. CÁC BẢO ĐẦM THỰC HIỆN MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ GIỮA 
NHÀ NƯỚC VÀ CÁ NHÂN TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Để các quyền, tự do và nghĩa vụ của công dân, các quyền 


182 


và nghĩa vụ của nhà nước được thực hiện cần phải có một hệ 
thống các bảo đảm về kinh tế, chính trị, tư tưởng, tổ chức và 
pháp luật. Các bảo đảm thực hiện mối quan hệ pháp lý giữa 
nhà nước và cá nhân là tổng thể nhứng điều kiện và tiền đề 
kinh tế, chính trị, tư tưởng, tổ chức và các biện pháp pháp lý 
cần thiết' tạo mọi điều kiện thuận lợi để cá nhân con người sử 
dụng và thực hiện trên thực tế mối quan hệ pháp lý với nhà 
nước, 


Do tính chất của các bảo đâm có thể phân chia hệ thống 
các bảo đảm thành hai nhóm: các bảo đảm chung và các bảo 
đảm pháp lý (còn gọi là các bảo đảm đặc thù). 


1- Bảo đảm chung gồm: các bảo đảm về kinh tế; các bảo 
đảm về chính trị, các bảo đảm về tư tưởng, các bảo đảm về tổ 
chức. 


- Các bảo đảm về kính tế. Đó là toàn bộ nền kinh tế nhiều 
thành phân vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế 
đó mọi đơn vị kinh tế, không phân biệt thuộc thành phần kinh 
tế nào đều bình đẳng trước pháp luật, hoạt động trên nguyên 
tắc tự chú kinh doanh, chịu trách nhiệm độc lập về mọi hoạt 
động kính tế của mình. Trong nền kinh tế thị trường, cá nhân 
con người được đặt vào vị trí trung tâm, giải phóng mọi tiềm 
năng, sức sản xuất, khơi dậy mọi tiềm năng của mỗi con người, 
mỗi tập thể và cả cộng đồng dân tộc, động viên và tạo mọi điều 
kiện cho mỗi cá nhân phát huy tỉnh thần tự lực tự cường, sáng 
tạo làm giàu cho mình và cho xã hội. 


Các điều kiện, tiền đề kinh tế đó là những bảo đảm đặc 
biệt quan trọng có tính quyết định tác động vào quá trình thực 
hiện mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân. 


- Các bảo đâm về chính trị bao gồm toàn bộ các yếu tố tổ 


183 


chức chính trị - xã hội tạo nên hệ thống chính trị của đất nước 
nhằm tạo điều kiện cho cá nhân con người khả năng thực hiện 
mỗi quan hệ pháp lý với Nhà nước. Hệ thống chính trị - xã hội 
ở nước ta bao gồm: 


+ Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp 
công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai 
cấp công nhân, nhân đân lao động và cả dân tộc. Sự lãnh 
đạo bằng đường lối, chủ trương, chính sách và hoạt động 
kiểm tra của Đảng đối với Nhà nước, xã hội là bảo đảm 
chính trị đối với việc thực hiện trên thực tế mối quan hệ 
giữa nhà nước và cá nhân. 

+ Nhà nước là tổ chức công quyền thống nhất thể biện và 
thực hiện ý chí, quyên lực của nhân dân. Nhà nước và các 
cơ quan nhà nước đều chịu trách nhiệm trước nhân dân và 
chịu sự giám sát của nhân dân. Nhân dân thành lập và quy 
định nội dung, phương thức hoạt động của các cơ quan nhà 
nước. 


+ Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể là cơ sở chính 
trị của chính quyền có vai trò rất quan trọng trong sự 
nghiệp đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa, giám sát về mặt xã hội mọi hoạt động của 
bộ máy nhà nước nhằm bảo đảm pháp chế và trật tự pháp 
luật. 


- Các bảo đảm về tư tưởng đó là hệ tư tưởng Mác - Lênin và 
tư tưởng Hô Chí Minh. Hệ tư tưởng khoa học Mác - Lênin có 
vai trò tích cực đến việc thực hiện mối quan hệ qua lại giữa 
nhà nước và cá nhân. 


- Các bảo đảm về tổ chức gồm toàn bộ tổ chức và hoạt động 
của các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. TỔ 
chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và các tổ chức 


194 


chính trị - xã hội đều dựa trên những quy định của pháp luật 
nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa và nguyên tắc tập trung 
dân chủ. Đó là nhân tố bảo đâm sự thống nhất trên thực tế 
quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa nhà nước và cá nhân. 


2- Các bảo đảm pháp lý bao gồm: hệ thống pháp luật quy định 
về tổ chức bộ máy nhà nước; hệ thống pháp luật quy định các 
quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa nhà nước và cá nhân, gồm các 
quyền và nghĩa vụ về nội dung và thủ tục; các điều ước và công 
ước quốc tế về nhân quyên mà nhà nước ta tham gia ký kết 
hoặc công nhận. 


- Hệ thống pháp luật quy định về tổ chức bộ máy nhà nước 
phải xuất phát từ quan điểm nhà nước ta là nhà nước của dân, 
do dân và vì dân, mọi quyên lực nhà nước đều thuộc về nhân 
dân, nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua các cơ 
quan dân cứ. Vì vậy, phải có một hệ thống pháp luật quy định 
tổ chức và các mối quan hệ giứa các cơ quan nhà nước thật hợp 
lý, thuận lợi trong việc giải quyết các công việc của dân và các 
cơ quan, tổ chức khác. 


- Hệ thống pháp luật quy định các quyền và nghĩa vụ pháp 
lý giữa nhà nước và cá nhân gồm các quy định về quyên và 
nghĩa vụ vê nội dung và thủ tục. Hệ thống này càng đầy đủ, 
càng chính xác, rõ ràng là điều kiện quan trọng bảo đảm giải 
quyết có hiệu quả quan hệ giữa nhà nước và cá nhân. Ở nước 
ta, hệ thống pháp luật quy định các quyền và nghĩa vụ này còn 
thiếu, đặc biệt là thiếu các quy định pháp lý về trách nhiệm 
tông vụ của các cơ quan nhà nước, những người có chức vụ 
trong raối quan hệ với cá nhân, công dân. Pháp luật quy định 
các quyên và nghĩa vụ về thủ tục thường thiếu cụ thể, rắc rối, 
gây phiền hà, khó khăn cho công dân. Vì thế, đổi mới và hoàn 
thiện pháp luật quy định các quyền và nghĩa vụ qua lại giữa 
nhà nước và cá nhân, công dân là một trong những phương 


195 


hướng cơ bản của đổi mới và hoàn thiện pháp luật ở nước ta 
hiện nay. 


- Cùng với hệ thống các quy định của pháp luật trong nước 
về tổ chức bộ máy, về hệ thống các quyền và nghĩa vụ về nội 
dung và thủ tục, các bảo đảm pháp lý còn bao gồm các điều 
ước và công ước quốc tế về quyền con người mà nhà nước ta 


. 


tham gia ký kết, hoặc thừa nhận. 

Tất cả các bảo đảm chung, các bảo đảm pháp lý tồn tại 
trong một tổng thể thống nhất, ngày càng được hoàn thiện là 
điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân con người sử dụng và thực 
hiện mối quan hệ của mình với nhà nước. 


186 


Phân thứ hai 


LÝ LUẬN CHUNG VỀ 
PHÁP LUẬT 


Chương XI 


NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT 
CỦA PHÁP LUẬT 


I. NGUỒN GỐC CỦA PHÁP LUẬT 


1. Tính tất yếu khách quan của sự điều chỉnh các 
quan hệ xã hội 


Trong bất kỳ xã hội nào cũng cần phải có một trật tự nhất 
định, cần có sự điều chỉnh nhất định đối với các quan hệ của 
con người. Không có trật tự, khóng có sự điêu chỉnh các mối 
quan hệ này, thì không thể tiến hành sản xuất, phân phối sản 
phẩm, bảo đảm cho những nhu câu của xã hội và nhu cầu của 
cá nhân con người, không thể bảo đâm được những quyền lợi 
của xã hội và của cá nhân con người là thành viên trong xã hội. 
Nói cách khác, sự điều chính là phương tiện cân thiết để bảo 
đẫm tính tổ chức của xã hội. 

Việc điều chỉnh các quan hệ xã hội trong bất kỳ xã hội nào 
cũng được thực hiện bằng một hệ thống các quy phạm xã hội. 
Các quy phạm xã hội là nhứng quy tắc về hành ví của con người, 
Trong xã hội công xã nguyên thủy đã tôn tại các quy phạm về 
tập quán, đạo đức. Các quy phạm này cũng tôn tại trong xã hội 
có giai cấp. Tập quán là nhứng quy tắc vê hành vi điều chỉnh 
mối quan hệ và thái đệ của con người đối với những điều thiện, 


188 


điều ác hoặc về công lý, như sự tôn trọng đối với người già, tôn 
trọng phẩm giá, danh dự của những người khác ... 

Trong xã hội có giai cấp, có nhà nước, ngoài các quy phạm 
tập quán, đạo đức, còn một loạt các quy phạm khác như: các 
quy phạm về tổ chức xã hội, ví dụ điều lệ củả đảng cộng sản, 
đoàn thanh niên .. Những quy phạm này quy định quy tắc về 
hành vi củaxđảng viên, đoàn viên, của các tổ chức đảng, đoàn 
trong xã hội có giai cấp. Nhân tố nổi bật lên hàng đầu trong 
tất cả các quy phạm xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng để 
điều chỉnh các quan hệ xã hội, đó là những quy phạm pháp luật. 


2. Con đường hình thành của pháp luật . 


Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người đã có thời 
kỳ không có pháp luật. Đó là thời kỳ công xã nguyên thủy khi 
đó chỉ có những quy tắc tập quán điều chỉnh quan hệ giữa người 
với nhau, hình thành một cách tự nhiên trở thành phong tục, 
tập quán và được mọi người tuân theo để xử sự một cách tự 
giác. Khi có vi phạm quy tắc tập quán thì hình thức trừng phạt 
nặng nhất là bị cả thị tộc hay bộ lạc' đuổi ra khỏi thị tộc, bộ 
lạc. 

Trong xã hội cộng sản nguyên thủy các quy phạm xã hội 
có một số đạc điểm sau: 

- Chúng thể hiện ý chí của toàn thể thị tộc, bộ lạc, phù hợp 
với lợi ích của cả cộng đồng. 

- Chúng điều chỉnh hành vi cách xử sự của con người liên kết 
với nhau theo tỉnh thần hợp tác tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. 


- Chúng được thực hiện một cách tự nguyện, tự giác theo thói 
quen của các thành viên thị tộc, bộ lạc; tuy nhiên nếu 
không thực hiện vẫn bị cưỡng chế nhưng sự cưỡng chế đó 
không phải do một bộ máy đặc biệt của xã hội thực biện, 
mà do toàn thị tộc tự tổ chức. 


199 


Do sự phát triển của lực lượng sản xuất làm cho năng 
suất lao động tăng lên, xã hội có của cải dư thừa. Đó cũng chính 
là quá trình tan rã của chế độ thị tộc và hình thành giai cấp, 
các tập quán trở nên bất lực trong việc điều chỉnh các quan hệ 
xã hội. Sự hình thành giai cấp và đấu tranh giai cấp không điều 
hòa được thì cùng với nhà nước, pháp luật cũng ra đời. Theo 
Ănghen, chỉ đến một giai đoạn phát triển nhất định của xã hội, 
do sự phát triển của lực lượng sản xuất của phân công lao động 
và năng suất lao động mà đã: “... phát sinh nhu câu phải tập 
hợp, dưới một quy tắc chung những hành vi sản xuất, phân phối 
và trao đổi sản phẩm, nhứng hành vi này cứ tái diễn hàng ngày 
và phải làm thế nào để mọi người phải phục tùng những điều 
kiện chung của sản xuất và trao đổi. Quy tắc đó thoạt tiên là 
thói quen, sau thành pháp luật”, Mặt khác, cũng từ nhứng 
nguyên nhân kinh tế mà sự phát triển của nó đến một trình 
độ nhất định đã phá vỡ những cơ sở tồn tại của chế độ thị tộc, 
làm cho xã hội nguyên thủy từ chỗ không có một mâu thuẫn 
đối kháng nội tại nào, một thủ đoạn cưỡng chế nào dẫn đến 
một xã hội phân chia thành các giai cấp đối kháng. Những quan 
hệ xã hội hoàn toàn bình đẳng của chế độ dân chủ nguyên thủy 
đã bị thay thế bằng các quan hệ xã hội mới chứa đây tính chất 
đối kháng, xung đột về lợi ích. Trong điều kiện đó, những tập 
quán thể hiện ý chí chung của các thành viên trong thị tộc là 
các quy tắc xử sự không còn phù hợp và được thay thế bằng 
một hệ thống quy tắc xử sự mới. Hệ thống quy phạm pháp luật 
do nhà nước xây dựng lên bằng các phương thức khác nhau. 
Một mặt giai cấp thống trị thông qua bộ máy nhà nước sửa 
chứa các quy tắc phong tục, tập quán sẵn có phù hợp với lợi 


(1) C. Mác-Ph.Ăngghen: Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1883, tập 1, tr.327 


200 


ích của chúng trở thành các quy phạm pháp luật. Mặt khác nhà 
nước đặt thêm các quy phạm pháp luật mới, dùng quyền lực 
nhà nước buộc mọi người phải tuân theo để duy trì xã hội trong 
vòng trật tự của giai cấp thống trị, đồng thời bảo vệ lợi ích, 
củng cố sự thống trị cúa chúng đối với xã hội. 

Như vậy pháp luật được hình thành bằng hai con đường: 
thứ nhất đo nhà nước thừa nhận các quy phạm xã hội - phong 
tục tập quán biến chúng thành pháp luật, thứ hai bằng hoạt 
động sáng tạo pháp luật - đặt ra những quy phạm mới. 


II. BẤN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT 


Bản chất của pháp luật cũng giống như bản chất của nhà 
nước là tính giai cấp của nó: Pháp luật, đó là nhân tố điều chỉnh 
uề mới giai cấp các mối quan hệ xõ hội. Về mặt bản chốt, phúp 
luột thể hiện ý chí của giai cốp thống trị được nhà nước thể 
chế hóa. Nội dung của ý chí đó được bảo đảm bằng lực lượng 
Uuật chất của giai cấp thống trị. - 

Pháp luật là sự biểu thị ý chí của giai cấp thống trị, nội 
dung ý chí đó được quy định bằng lực lượng vật chất của giai 
cấp thống trị. Pháp luật là công cụ thống trị về mặt giai cấp 
và chính trị trong xã hội. 

Sự khác biệt giữa pháp luật với các quy phạm xã hội khác 
thể hiện ở chỗ, Pháp luật với tư cách là nhân. tố ‹ điều chỉnh cá chỉnh các 
mối quan hệ xã hội về mặt giai cấp được thể ể hiện trước tiên 
pháp luật chỉ là đặc thù đối với một giai cấn nhất định; ý chí 
của pháp luật thể hiện ý chí của nhà nước, nói cách khác pháp 
luật xuất phát từ nhà nước, pháp luật được. nhà nước bảo đảm 


thực hiện bằng sức mạnh của nhà nước. neo eeoossj.. 
- Pháp luật EBSD Anh nguyện vọng của con người và. nh 


Nguyện vọng, mong muốn đó chính là ý chí c của con ñ Tp, 


201 


ý chí của con người (xét dưới góc độ tâm lý học) luôn luôn 
là sản phẩm của tự duy tích cực. Ý chí thể hiện trong g pháp 
luật là tư duy tích cực của giai cấp được biến n thể, thành ý 
chí nhà nước. Nhà nước luôn mong muốn uốn hành vi của m mọi. 
người phù hợp với ý chí của mình h, tức là phù hợp với ý chỉ 
của giai cấp thống trị. Với ý nghĩa đó, Mác và Ăngghen 
viết: “Những cá nhân thống trị trong điều kiện có những 
quan hệ đó, phải tổ chức lực lượng của mình dưới hình 
thức nhà nước, họ phải mang lại cho ÿý chí của minh - cái 
ý chí do các quan hệ nhất định đó quyết định - một biểu 
hiện chung dưới hình thức ý chí của nhà nước, dưới hình 
thức luật”t”, Quan điểm đó của Mác và Ăngghen cho thấy: 

'* Pháp luật hoàn toàn không phải là sản phẩm thuần túy của 
lý tính hay bản tính tự nhiên phi giai cấp như những người 
theo trường phái pháp luật tự nhiên quan niệm. Bản chất 
của pháp luật chính là ý chí của giai cấp thống trị, ý chí 
đó được “đề” lên thành pháp luật. Nhờ nắm trong tay quyền 
lực nhà nước mà giai cấp thống trị có được khả năng thể 
hiện và cụ thể hóa ý chí của mình thành các quy phạm 
pháp luật, áp đặt lên xã hội, buộc xã hội phải thừa nhận 
và phục tùng. 

- Nội dung ý chí giai cấp được đề lên thành pháp luật được 
quy định khách quan bởi nhứng điều kiện kinh tế - xã hội 
hiện thực, những quan hệ sản xuất, tương quan lực lượng 
giửa các giai cấp và kết quả đấu tranh giai cấp. 

- Trong thời đại ngày nay, trước sức ép đấu tranh của nhứng 
người lao động và các lực lượng tiến bệ, các nhà nước tư 


(1) C.Mác - PhẲngghen: Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1983. Tập II, 
tr.448-480. 


02 


sản có thể ban bố những đạo luật ghi nhận về mặt pháp 
lý một số quyền tự do của nhân dân. Song, điều đó không 
làm thay đổi bản chất giai cấp của pháp luật tư sản. 


- Pháp luật là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng xã hội. 
Với tư cách đó, pháp luật một mặt bị quy định bởi cơ sở 
hạ tầng, đồng thời tác động mạnh mẽ đến cơ sở hạ tầng; 
mặt khác, nó lại chịu ảnh hưởng và tác động đến các bộ 
phận khác của kiến trúc thượng tầng, Những mối quan hệ 
đó thể hiện bản chất, nội dung của pháp luật: 


Bản chất của pháp luật không chỉ phản ánh qua tính giai 
cấp của nó, mà còn thể hiện thông qua tính xã hội của pháp 
luật. Tính xã hội “nhiễm đần” vào pháp luật, đó là khi lợi ích 
của giai cấp thống trị về cơ bản phù hợp với lợi ích của dân 
tộc, của các giai cấp khác. 

Cho nên, trong pháp luật ở nhứng thời điểm lịch sử nhất 
định, có nhiều quy định phù hợp với lợi ích chung của mọi tầng 
lớp trong xã hội. Trong những trường hợp đó, các quy định pháp 
luật đã phản ánh những lợi ích chung, lợi ích phố biến của cả 
xã hội, cộng đồng, 


Ngoài sự thể hiện tính giai cấp, pháp luật còn thể hiện giá 
trị xã hội, nhiều giá trị xã hội được đăng tải, phản ánh vào 
pháp luật. Thực tiễn chỉ ra rằng các quy phạm pháp luật là kết 
quả của sự “chọn lọc tự nhiên” trong xã hội. Trong cuộc sống 
hàng ngày các cá nhân và tổ chức có quan hệ với nhau rất đa 
dạng được thể hiện trong nhứng hành vi xử sự khác nhau. Xã 
hội, thông qua nhà nước, ghỉ nhận những cách xử sự “hợp lý”, 
“khách quan”, nghĩa là những cách xử sự được số đông chấp 
nhận, phù hợp với lợi ích của số đông trong xã hội. Cách xử sự 
này được nhà nước thể chế hóa thành những quy phạm pháp 
luật. Nói cách khác, những hành vi, cách xử sự phổ biến, trải 
qua bao biến cố xã hội, bỏ qua và vượt lên nhứng yếu tố ngẫu 


03 


nhiên, được khái quát hóa thành những quy phạm pháp luật 
mang tính ổn định và chuẩn mực. Do vậy, dưới góc độ này có 
thể nói nhứng quy phạm pháp luật mang tính khách quan phản 
ánh đời sống xã hội, tồn tại khách quan. 

Mặt khác, giá trị xã hội của pháp luật còn thể hiện ở chỗ, 
quy phạm pháp luật vừa là thước đo của hành vi con người, vừa 
là công cụ kiểm nghiệm các quá trình, các hiện tượng xã hội, 
là công cụ để nhận thức xã hội và điều chỉnh các quan hệ xã 
hội, hướng chúng vận động phát triển phù hợp với quy luật phát 
triển khách quan, các quy luật nội tại của đời sống xã hội, đưa 
đến cho con người lượng thông tin nhất định về các giá trị xã 
hội. 

Để nhận thức đầy đủ về bản chất của pháp luật, cần xem 
xét các mối liên hệ của pháp luật với chính trị, nhà nước và 
với các quy phạm xã hội khác kinh tế cũng như các thuộc tính 
và chức năng của pháp luật. 


lII. CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA PHÁP LUẬT VỚI CÁC HIỆN 
TƯỢNG XÃ HỘI KHÁC 
1. Pháp luật và chính trị 


Trong bất kỳ xã hội có giai cấp nào cũng đều có nhứng 
hiện tượng mang đặc điểm chính trị pháp lý. Pháp luật và chính 
trị cũng tôn tại cả trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Các mối quan 
hệ giứa pháp luật và chính trị thể hiện ở một số điểm sau: 


- Sự khác biệt giữa pháp luật và chính trị. 
- Sự thống nhất giửa pháp luật và chính trị. 
- Sự tác động qua lại giữa pháp luật và chính trị. 


Sự khác biệt giữu pháp luật và chính trị 


Chính trị là một lĩnh vực trong đời sống xã hội, biểu thị 


204 


quan hệ giữa các giai cấp, các dân tộc và các quốc gia với nhau. 
Đồng thời, chính trị cũng có nghĩa là sự tham gia của con người 
vào quản lý nhà nước. Chính trị là một hiện tượng xã hội tồn 
tại trong tất cả các xã hội có giai cấp. V.[. Lê-nin viết: chính 
trị là sự tham gia vào các công việc của nhà nước, là phương 
hướng của nhà nước, là sự xác định những hình thức, nhiệm 
vụ và là nội dung hoạt động của nhà nước. Chính trị là hiện 
tượng tư tưởng. Chính trị là biểu thị các mối quan hệ giai cấp. 
Do đó cúng không thể “chụp” lên chính trị một hình thức nào 
đó, chính trị có hình thức biểu thị riêng của nó. Chính trị có 
thể được biểu thị trong các tác phẩm khoa học, trong các cương 
lĩnh, văn kiện của Đảng, trong các văn bản pháp luật của nhà 
nước. Chính trị là các mối quan hệ giữa các giai cấp của các 
dân tộc và các quốc gia, là sự tham gia của nhân dân lao động 
vào công việc của nhà nước, xã hội. 


Pháp luật là hệ thống các quy phạm, các quy tắc xử sự do 
nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và được nhà nước bảo đảm. 
Pháp luật và chính trị là các bộ phận khác nhau của kiến trúc 
thượng,tầng dựa trên cơ sở hạ tâng kinh tế của xã hội. 


Sự thống nhất giữa pháp luật và chính trị 


Pháp luật và chính trị đều là những hiện tượng tư tưởng 
thuộc kiến trúc thượng tâng và do cơ sở hạ tầng kinh tế của 
xã hội quy định. Pháp luật biểu thị nền chính trị của giai cấp 
thống trị xã hội. Như vậy, về bản chất giai cấp, pháp luật và 
chính trị là thống nhất. 


Cần lưu ý rằng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
trong xã hội vẫn còn tàn dư của giai cấp bóc lột nên vẫn còn 
sự đối lập giứa nền chính trị của giai cấp bóc lột và nền chính 
trị của giai cấp công nhân. Chính vì vậy, có thể nói rằng sự 
thống nhất giữa chính trị và pháp luật trong thời kỳ quá độ từ 


205 


chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là không hoàn toàn. Trong 
giai đoạn này chỉ có sự thống nhất giứa chính trị và pháp luật 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Khi không còn 
tàn dư của giai cấp bóc lột, pháp luật và chính trị biểu thị lợi 
ích của toàn dân nên có thể nói, trong thời kỳ này giửa pháp 
luật và chính trị có sự thống nhất hoàn toàn. 


Trong chủ nghĩa xã hội, cả pháp luật và chính trị đều cùng 
chung một hệ tư tưởng, đó là học thuyết Mác-Lê-nin. Còn pháp 
luật và chính trị của giai cấp bóc lột dựa trên cơ sở của hệ tư 
tưởng khác: đó là hệ tư tưởng tiểu tư sản, phong kiến, địa chủ, 
tư sản... 


Trong chủ nghĩa xã hội, pháp luật xã hội chủ nghĩa và nền 
chính trị của giai cấp công nhân đều cùng một mục đích chung; 
đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa pháp luật là một phạm trù chính 
trị, biểu thị nên chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động. Dựa vào pháp luật, giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động thực hiện các chính sách của mình. V.I.Lê-nin đã nói: 
pháp luật là tiêu chuẩn chính trị, là bản thân chính trị. 

Trong giai đoạn quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội, nền chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động đối lập với nền chính trị của giai cấp bóc lột. Không thể 
có sự thống nhất giửa pháp luật và chính trị của tàn dư giai 
cấp bóc lột với chủ nghĩa xã hội và do đó cũng đối lập với pháp 
luật xã hội chủ nghĩa. Pháp luật xã hội chủ nghĩa biểu thị nền 
chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nó loại 
trừ dân đân các quan điểm chính trị của tàn dư giai cấp bóc lột. 


Sự tác động qua lại giữu pháp luật và chính trị 
Sự tác động qua lại trước hết là ảnh hưởng của chính trị 


đến pháp luật. Nền chính trị của giai cấp cầm quyền quy định 


06 


bản chất và nội dung của pháp luật. Những nhu cầu về kinh tế, 
trước khi được biểu thị bằng pháp luật, cần phải tính toán để 
phù hợp với những lợi ích chính trị của giai cấp thống trị xã 
hội. Những điều kiện kinh tế hay nhứng đòi hỏi của nền kinh 
tế đặt ra yêu cầu phải ban hành nhứng quy phạm pháp luật 
thích hợp. Chẳng hạn, do khó khăn trong nền kinh tế, buộc phải 
cho phép phát triển nền kinh tế tư nhân hay thương nghiệp tư 
nhân. Nhưng phát triển nền kinh tế tư nhân hay thương nghiệp 
tư nhân phải nằm trong khuôn khổ nhất định. Bản thân điều 
kiện kinh tế không tự nó quy ra các quy phạm pháp luật, mà 
nội dung các quy phạm pháp luật về những vấn đề này phải 
được các cơ quan nhà nước ban hành phù hợp với đường lối, 
chính sách của Đảng cảm quyền, 

Pháp luật do nền chính trị của giai cấp thống trị trực tiếp 
quy định. Giửa kinh tế và pháp luật có một khâu trung gian, 
còn giữa pháp luật và chính trị không có khâu trung gian nào. 
Vì vậy, pháp luật như một hiện tượng chính trị trực tiếp. Dưới 
chủ nghĩa xâ hội, pháp luật không biểu thị nền chính trị tàn 
dư giai cấp bóc lột, mặt khác, pháp luật cũng không biểu thị 
hết toàn bộ nền chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động. Thí dụ, các chỉ thị của Đảng hay Văn kiện Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ VII của Đảng cộng sản Việt Nam biểu 
thị nền chính trị của giai cấp công nhân, nhưng các chỉ thị và 
các văn kiện đó không phải là pháp luật. 


2. Pháp luật và nhà nước 


y Nhà nước và pháp luật là hai yếu tế thuộc kiến trúc thượng 
tầng có mối liên hệ chặt chê với nhau. Nhà nước và pháp luật 
đều là phương tiện của quyền lực chính trị. Chúng cùng phát 
sinh, tồn tại, phát triển và tiêu vong. Mối liên hệ giứa Nhà nước 
và pháp luật thể hiện thông qua sự thống nhất và mâu thuẫn 
giữa chúng. Về mặt lý luận nhận thức, nhà nước và pháp luật 


207 


là hai “nhân tố” tạo thành khái niệm “nhà nước pháp quyền” đây 
mâu thuẫn, nhưng là mâu thuẫn của một chính thể thống nhất. 


Mẫu thuẫn giửa nhà nước và pháp luật được thể hiện: nhà 
nước là một thiết chế quyền lực ban hành hoặc thừa nhận pháp 
luật, nhưng nhà nước lại phải tôn trọng pháp luật, đặt mình dưới 
pháp luật. Nhưng sự thống nhất giữa chúng thể hiện ở chỗ, chúng 
làm tiền đề cho nhau, không có nhà nước thì không có pháp luật, 
không có pháp luật thì không tổ chức được bộ máy nhà nước, 
không thiết lập được những quan hệ trong bộ máy nhà nước. 


Để làm rõ tính thống nhất và mâu thuẫn của nhà nước với 
pháp luật, cân trả lời câu hỏi pháp luật có trước hay nhà nước 
có trước, cái nào quyết định cái nào; giữa chúng có nhứng mối 
liên hệ gì? : 

Trong khoa học chính trị - pháp lý có ba quan điểm chính 
về vấn đề này: pháp luật có trước nhà nước; nhà nước có trước 
pháp luật; nhà nước và pháp luật là hai biện tượng cùng phát 
sinh, tôn tại, tiêu vong cùng nhứng điều kiện kinh tế, chính trị, 
xã hội, đó là hai mặt của vấn đề thống nhất tác động qua lại. 


Quan điểm pháp luật có trước nhà nước gắn liền với thuyết 
“pháp quyền tự nhiên” (thế kỷ XVI - XVIII), theo đó, pháp luật 
là pháp quyên tự nhiên, có sẵn trong xã hội, không cần có sự 
quy định nào, cũng như con người sinh ra đã có các quyền tự 
nhiên của họ. Những người theo quan niệm này coi pháp luật 
do nhà nước đặt ra là pháp luật thực định, nó phải phù hợp với 
pháp quyên tự nhiên là cái vốn có, cái tối thượng trong xã hội. 
Vì vậy, nhà nước phải tuân theo pháp luật. Pháp luật là cái thứ 
nhất, nhà nước là cái thứ hai, pháp luật có “tính trội” so với 
nhà nước. 


Quan điểm này chứa đựng yếu tố siêu hình và duy tâm, coi 
pháp luật là cái đứng trên xã hội, mà không gắn với quyền lực 
chính trị xã hội. Nhưng, ở khía cạnh xã hội, nó lại thể hiện tư 


208 


tưởng nhân văn ở chỗ: không thể tùy tiện ban hành pháp luật, 
mà phải tuân theo những quy luật tự nhiên của cuộc sống. 
Không thể không tiếp thu điểm này để xây dựng pháp luật. 


Quan điểm coi nhà nước có trước pháp luật, sinh ra pháp 
luật và “đứng trên” pháp luật thì cho rằng “tính trội” thuộc về 
nhà nước, pháp luật chỉ là công cụ để thực hiện quyền thống 
trị của giai cấp thống trị, để quản lý xã hội. 

V.E. Guiiếp một học giả Xô viết đã ủng hộ quan niệm này. 
Ông viết: việc thừa nhận tính trội của nhà nước so với pháp 
luật như là sự thừa nhận một quy luật nội tại nhất định trong 
khuôn khổ thượng tầng kiến trúc chính trị pháp lý nói chungÌ 


Quan niệm nói trên thường gặp trong sách báo khoa học 
pháp lý ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa trước đây khi nói tới 
bản chất giai cấp của pháp luật. 


Quan niệm này - trong mệt chừng mực nào đó - là có lý 
nhưng lại quá nhãn mạnh vai trò của nhà nước đối với pháp 
luật, coi nhà nước là cái thứ nhất, pháp luật là cái thứ hai, coi 
quan hệ giữa chúng là quan hệ nhân quả, có nhân mới có quả, 
mà không thấy mối liên hệ tác động qua lại của pháp luật đối 
với nhà nước, không thấy được mối liên hệ giữa nhà nước, pháp 
luật với những nhân tố nằm ngoài chúng. Nhà nước định ra 
pháp luật, nhưng pháp luật chỉ là “sản phẩm” trực tiếp của nhà 
nước, còn nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự hình thành pháp luật 
lại nằm ngoài nhà nước, vì vậy nhà nước phải thừa nhận pháp 
luật như là một sự kế thừa biện chứng. 


Quan điểm thứ ba khẳng định sự thống nhất và tác động 


()_ V.E. Gu-liép: Đân chủ và chủ nghĩa để quốc đương thời, tr,124-136 (tiếng 
Nga). 


209 


qua lại, chế ước lẫn nhau giứa nhà nước và pháp luật. Đó là 
quan niệm đúng đắn, hợp lý hơn cả. 


Theo quan điểm của C. Mác và Ăngghen giai cấp thống trị 
.. Cân phải tổ chức sức mạnh của mình dưới dạng pháp luật, 
cần tạo cho ý chí của mình... một hình thức biểu hiện ý chí 
nhà nước dưới hình thức các đạo luật. Như vậy, nhà nước thể 
hiện ý chí của mình dưới hình thức pháp luật, thông qua pháp 
luật, còn pháp luật trở thành ý chí của nhà nước. Do vậy, sẽ là 
sai lầm trong lý luận và thực tiễn, nếu ai đặt vấn đề về tính 
trội thuộc về nhà nước hay pháp luật. Chúng hòa quyện với 
nhau tạo thành một thể thống nhất. 

Xuất phát từ vấn đê đây phức tạp, mâu thuẫn và thống 
nhất ấy, cân xem xét mối liên hệ qua lại giữa nhà nước với pháp 
luật ở hai khía cạnh để lý giải tại sao nhà nước phải tuân theo 
pháp luật. 


Thứ nhất, nhà nước là một bộ máy của quyền lực, là hệ thống 
các cơ quan thực hiện sự quản lý và cưỡng chế, là một bộ 
phận xã hội. 


Thứ hai: Pháp luật xét dưới góc độ quy tắc hành vi là tổng 
thể những quy phạm pháp luật trong các văn bản pháp luật 
và là hình thức pháp lý các quan hệ xã hội, là một giá trị 
xã hội. 

Khi xem xét mối liên hệ giữa các hiện tượng nhà nước và 
pháp luật, nếu chỉ nhấn mạnh khía cạnh này hay khác sẽ dẫn 
đến kết luận sai lầm trong lý luận và thực tiễn. Chẳng hạn, coi 
nhà nước chỉ là bộ máy riêng có của giai cấp thống trị, còn 
pháp luật chỉ là sản phẩm do bộ máy đó đặt ra, là công cụ chỉ 
bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị, sẽ đẫn đến tình trạng duy ý 
chí khi ban hành pháp luật hoặc quá nhấn mạnh tính giai cấp 
của pháp luật mà bỏ qua tính xã hội của nó. Trong tổ chức thực 
hiện pháp luật, nhận thức ấy dẫn đến tỉnh trạng không tôn 


2i0 


trọng pháp luật, coi thường pháp luật của nhứng cơ quan nhà 
“nước, những người có chức vụ trong bộ máy nhà nước vì nó do 
mình đặt ra. Trên thực tế, không ít trường hợp đã tuyệt đối 
hóa pháp luật, coi nó là công cụ duy nhất, công cụ “hứu ích” 
để cải tạo, quản lý xã hội, dẫn đến tình trạng ban hành tràn 
lan pháp luật, làm cho các quan hệ xã hội vốn rất đa dạng, 
phong phú bị “đông cứng” bởi pháp luật, làm cho chúng không 
phát triển: 

Nếu chỉ nhấn mạnh khía cạnh xã hội của pháp luật, coi nó 
là hình thức pháp lý các quan hệ xã hội. Nhà nước là bộ máy 
được tổ chức, hoạt động chỉ trên cơ sở pháp luật sẽ dẫn đến 
tình trạng ngôi chờ sự “hướng dẫn” của pháp luật, làm cho bộ 
máy nhà nước hoạt động kém năng động. 

Vì vậy, không nên tuyệt đối hóa nhà nước, tuyệt đối hóa 
pháp luật. 

Nhà nước phải tuân theo pháp luật bởi tính thống nhất giữa 
chúng. Tính thống nhất giữa chúng thể hiện ở tính chính trị, 
tính giai cấp vốn có của nó. Bởi vì nhà nước và pháp luật đều 
là cơ chế quyền lực chính trị của giai cấp thống trị xã hội, đều 
bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. 

Nhà nước và pháp luật còn thống nhất bởi cơ sở vật chất 
xã hội mà chúng tồn tại. 

Tính thống nhất giữa nhà nước và pháp luật còn được quy 
định bởi chúng đều mang tính xã hội, vì nhà nước là tổ chức 
công quản- tổ chức xã hội rộng lớn nhất, còn pháp luật là quy 
tắc xử sự chung, là sự mô hình hóa các quan hệ xã hội phổ biến 
nhất. Đó là lý do giải thích tại sao nhà nước phải tôn trọng, 
tuân theo pháp luật và pháp luật phải đổi mới cùng với sự đổi 
mới của nhà nước. Khi sự thống nhất giứa nhà nước và pháp 
luật bị phá vỡ sẽ dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật từ phía 
nhà nước. 


211 


Sự thống nhất giữa nhà nước và pháp luật không loại trừ 
khả năng “khác biệt” giữa chúng ở những thời điểm, giai đoạn 
nhất định. Vì nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng chịu sự 
tác động, chỉ phối của những nhân tế chính trị, xã hội, kính tế 
ở những mức độ khác nhau, qua những khâu trung gian khác 
nhau, nghĩa là chúng chịu sự tác động của những nhân tố ngoài 
chúng. Đó là quan hệ “nhà nước- chính trị”, “pháp luật- chính 
trị”, “nhà nước- kinh tế”, “pháp luật- kinh tế”. Nhà nước ban 
hành pháp luật phải tính đến các nhân tố khác chỉ phối, không 
thể tùy tiện theo chủ quan của mình. Điều này lý giải cho sự 
phát triển không đều giứa nhà nước và pháp luật, giải thích tại 
sao nhà nước vi phạm pháp luật trong nhứng giai đoạn nhất 
định. 


Trong xã hội, chỉ khi nào pháp luật thể hiện đây đủ tính 
xã hội của mình, nó mới được bảo đấm thực hiện một cách 
nghiêm chỉnh, tự giác của các chủ thể pháp luật. Khi ấy nhà 
nước mới thực sự đặt mình dưới pháp luật và tôn trọng pháp 
luật như là tôn trọng một giá trị xã hội đích thực. Khi ấy mới 
có nhà nước pháp quyên. 


3. Pháp luật và các quy phạm xã hội khác 


Để điều chỉnh các quan hệ xã hội, xã hội loài người đã dùng 
nhiều quy phạm xã hội: quy phạm đạo đức, tập quán, tôn giáo, 
quy phạm của các tổ chức xã hội, quy phạm pháp luật, v.v... 
Như vậy, quy phạm pháp luật chỉ là một trong nhiều loại quy 
phạm xã hội được dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nhưng 
khác với quy phạm xã hội khác, quy phạm pháp luật chỉ tồn tại 
và phát triển gắn liền với nhà nước. Hơn nứa, pháp luật lại có 
những thuộc tính riêng để phân biệt nó với các loại quy phạm 
khác. 


Các quy tắc đạo đức được hình thành trong xã hội trên cơ 


212 


sở những quan niệm, ý niệm của quân chúng nhân dân lao động, 
của giai cấp về những điều thiện, điều ác, sự công bằng. Các 
quy tắc đạo đức này được bảo đảm bằng sức mạnh thuyết phục 
đối với con người. Các quy tắc đạo đức, các quy phạm pháp luật 
và các quy phạm của các tổ chức xã hội kết hợp với nhau để 
tác động lên đời sống xã hội. 


4. Pháp luật và kinh tế 


Nhà nước và pháp luật là nhứng yếu tố thuộc kiến thức 
thượng tầng xã hội, có quan hệ mật thiết với kinh tế. Nhà nước 
và pháp luật phát sinh, tồn tại trên cơ sở hạ tầng và do cơ sở 
hạ tầng quyết định. 


Mối liên hệ giửa pháp luật và kinh tế thể hiện ở chỗ các 
điều kiện kinh tế, các quan hệ kinh tế không chỉ là nguyên 
nhân trực tiếp quyết định sự ra đời của pháp luật, mà còn quyết 
định toàn bộ nội dung hình thức, cơ cấu và sự phát triển của 
nó. Các Mác đã viết: “Trong thời đại nào cũng thế, chính là 
uua chúa phải phục tùng những điều kiện kinh tế, chứ không 
bao giờ uua chúa ra lệnh cho những điều kiện hình tế được. 
Chẳng qua chế độ pháp luật uề chính trị, cũng như uề dân sự 
chỉ là cái uiệc nói lên, ghỉ chép lại quyền lực của những quan 
hệ hình tế”€Ù, 


Như nêu ở trên, pháp luật chịu ảnh hưởng của kinh tế. Sự 
lệ thuộc của pháp luật vào kinh tế thể hiện cả nhứng mặt chủ 
yếu sau đây: 


Thứ nhất - Cơ cấu nền kinh tế, hệ thống kinh tế quyết định 
thành phần cơ cấu hệ thống các ngành luật; 


(lì C. Mác. §ư khốn cùng của miết học. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1971, tr. 93 


213 


Thứ hai - Tính chất nội dung của các quan hệ kinh tế, của cơ 
chế kinh tế quyết định tính chất, nội dung các quan hệ 
pháp luật, tính chất phương pháp điều chỉnh pháp luật; 


Thứ ba - Chế độ kinh tế, thành phần kinh tế tác động quyết 
định tới sự hình thành, tồn tại các cơ quan, tổ chức và 
thiết chế pháp lý, phương thức hoạt động của chúng (các 
cơ quan bảo vệ pháp luật, các thủ tục pháp lý). 


Tuy do nội dung đời sống kinh tế quyết định, nhưng pháp 
luật có tác dụng ngược trở lại đối với kinh tế theo những xu 
hướng tích cực, hoặc tiêu cực khác nhau: 


Một là: Nếu pháp luật được ban hành phù hợp với các quy 
luật kinh tế - xã hội thì nó tác động tích cực đến quá trình 
phát triển của kinh tế, đến cách tổ chức và điều hành của nền 
kinh tế cũng như cơ cấu của nên kinh tế, ở đây, có sự tác động 
cùng chiều giữa pháp luật và các quá trình kinh tế - xã hội 
(chẳng hạn khi pháp luật thừa nhận nền kinh tế nhiều thành 
phân, vận động theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước thì nó tạo điều kiện giải 
phóng mọi năng lực sản xuất xã hội ...) 

Hai là: Khi pháp luật không phù hợp với các quy luật phát 
triển kinh tế - xã hội được ban hành do ý chí chủ quan của con 
người thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển của toàn bộ nền kinh 
tế, hoặc một bộ phận nào đó của nền kinh tế (trong cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp, bằng các mệnh lệnh, quyết định hành 
chính đối với các hoạt động kinh tế, đã làm cho nền kinh tế bị 
trì trệ)}. 


IV. CÁC THUỘC TÍNH CỦA PHÁP LUẬT 
Trong đời sống xã hội tồn tại các quy phạm xã hội gồm: 


- Các quy phạm chính trị. 


214 


- Các quy phạm tổ chức. 

- Các quy phạm văn hóa 

- Các quy phạm thẩm mỹ. 

- Các quy phạm kỹ thuật và các quy phạm khác. 


Các quy phạm chính trị biểu thị nền chính trị của xã hội. 
Trong các quy phạm này biểu thị đường lối chính sách của Đảng 
và Nhà nước, nó quy định hoạt động của các cơ quan nhà nước, 
các tổ chức xã hội cũng như tất cả mọi công dân. 


Các quy phạm tổ chức quy định về cơ cấu, trình tự tổ chức 
và hoạt động của các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội. 


Các quy phạm văn hóa là các quy phạm quy định những 
hành vi văn minh của con người. Chẳng hạn quy định về ăn 
mặc, nói năng, phong cách. 


Các quy phạm thẩm mỹ là những quy tắc hành vi có liên 
quan đến khái niệm về cái đẹp, đó là những quy định về thái 
độ, về tư cách con người. 


Các quy phạm kỹ thuật là nhứng quy định hướng dẫn, bắt 
buộc con người ta phải theo một trình tự nhất định như trong 
các bản hướng dẫn. Các bản thuyết minh kỹ thuật về các loại 
máy móc. Thí dụ, trong bản hướng dẫn sử dụng đài, người ta 
quy định nhứng quy tắc sử dụng đài rađiô như thế nào và các 
máy móc khác cũng tương tự như vậy. 


Hai kiểu phân loại các quy phạm xã hội trên không được 
lẫn lộn nhau. Ở trên là kiểu phân loại dựa vào phương thức 
hình thành và thực hiện nó; còn kiểu phân loại dưới dựa vào 
nội dung các quy phạm. Nếu ta phân tích các quy phạm theo 
kiểu phân loại đầu, ta sẽ thấy quy phạm pháp luật tổ chức, 
trong văn hóa, thẩm mỹ đều mang tính chính trị, tính tổ 
chức, vì nó quy định cơ cấu tổ chức, trình tự thành lập và hoạt 


15 


động của các cơ quan Nhà nước. Cũng có những quy phạm pháp 
luật quy định về nền văn hóa như quy phạm quy định xóa bỏ 
tàn dư nền văn hóa cũ. Trong quy phạm pháp luật có cả những 
quy phạm thẩm mỹ. Đồng thời quy phạm pháp luật cũng chứa 
rất nhiều các quy phạm kỹ thuật như quy định về sử dụng máy 
móc, quy định về tiêu chuẩn chất lượng do Nhà nước quy định, 
đó cũng là quy phạm pháp luật. 


Các quy phạm của các tổ chức xã hội mang rất nhiều tính 
chính trị; thí dụ, điều lệ của Đẳng cộng sản, đó là các quy phạm 
của tổ chức chính trị. 


Các quy phạm của các tổ chức xã hội cũng có những quy 
phạm tổ chức, thí dụ, điều lệ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh, trong đó có chứa đựng nhứng quy phạm tổ chức: quy 
phạm về việc kết nạp đoàn viên mới, về việc nộp đoàn phí, về 
việc thành lập các cơ quan lãnh đạo... 


Các quy phạm văn hóa, thẩm mỹ cũng như quy phạm kỹ 
thuật đều nằm trong các quy phạm của các tổ chức xã hội. Thí 
dụ, luật bóng đá là do các tổ chức xã hội đặt ra, chứ không 
phải do nhà nước quy định. Trong các quy định về bóng đá có 
quy định về kích thước sân cỏ, kích thước của cầu môn, tất cả 
đó là nhứng quy phạm kỹ thuật, nhứng quy phạm này đều do 
các tổ chức xã hội quy định. 


Các quy phạm đạo đức cũng mang tính chất các quy phạm 
chính trị. Chẳng hạn, đạo đức của nhân dân lao động, mang 
tính chất đạo đức cộng sản. Khi phân tích các quy phạm đạo 
đức ta thấy nó mang cả các quy phạm văn hóa, thẩm mỹ, còn 
quy phạm kỹ thuật và các phong tục thì ít thấy hơn. 

Như vậy các quy phạm pháp luật, các quy phạm của các 
tổ chức xã hội, các quy phạm đạo đức, các phong tục về mặt 
nội dung đều có thể là các quy phạm chính trị, tổ chức, văn 
hóa, thẩm mỹ, kỹ thuật, v.v... 


216 


Các quy phạm do nhà nước ban hành có những đặc thù, 
đời sống riêng để phân biệt với các quy phạm do các tổ chức 
chính trị - xã hội ban hành và các quy phạm khác. 


Pháp luật và các quy phạm pháp luật có các thuộc tính sau 
đây: 

- Tính quy phạm phổ biến; 

- Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức; 

- Tính cưỡng chế và được bảo đảm bằng Nhà nước; 

- Pháp luật có tính sáng tạo. 


+ Pháp luật được tạo bởi hệ thống các quy phạm pháp luật, quy 
phạm là tế bào của pháp luật, là khuôn mẫu, mô hình xử sự 
chung. Trong xã hội, dưới tác động của nhiều yếu tố, các bành 
vi xử sự của con người có thể khác nhau, nhưng vẫn có thể đưa 
ta một cách xử sự chung phù hợp với đa số. Con người sống 
được với nhau, hiểu nhau, làm ăn được với nhau chính nhờ những 
quy tắc xử sự chung được xã hội thừa nhận. 


Cũng như quy phạm pháp luật, các quy phạm đạo đức, tập 
quán, tín điều tôn giáo, các quy phạm của các tổ chức xã hội, 
quần chúng đều có chứa những quy tắc xử sự chung. Nhưng 
khác uới đạo đức, tập quán, tín điều tôn giáo, cúc quy phạm 
chính trị, pháp luật có tính quy phạm phổ biển. Tính quy phạm 
phổ biến chính là cái để phân biệt phép luật uới các quy phạm 
xã hội khác. So với các quy phạm xã hội khác, pháp luật có tính 
phổ biến hơn, rộng khắp hơn. Về nguyên tắc, pháp luật có thể 
điều chỉnh bất kỳ quan hệ xã hội nào đó. Ở đây thể hiện ưu thế 
của pháp luật so với các quy phạm xã hội khác. Các quy định 
của điều lệ Đoàn, điều lệ Công đoàn, điều lệ Hội liên hiệp phụ 
nử không thể áp dụng ngoài phạm ví các tổ chức chính trị - xã 
hội đó. Còn quan niệm về cái thiện, cái ác, cái đẹp, cái xấu .. 
thể hiện trong các quy phạm đạo đức của các giai cấp, tầng lớp 


217 


xã hội khác nhau, dân tộc khác nhau, nghề nghiệp khác nhau 
cũng khác nhau. 


Các quy phạm phúp luột được úp dụng nhiều lần trên lãnh 
thổ uè thời gian. Việc úp dụng những quy phạm này chỉ bị đình 
chỉ khi cơ quan nhà nước có thốm quyền bãi bỏ, sửa đối, bổ sung 
hoặc thời hạn các quy phạm đã hết. 


Tính quy pham phổ biến của pháp luật dựa trên ý chí của 
nhà nước “được đề lên thành luật”. Pháp luật làm cho ý chí này 
có tính chất chủ quyền duy nhất trong một quốc gia. Chính quyền 
lực chính trị đem lụi cho pháp luật tính quy phạm đặc biệt - 
tính quy phạm phố biến, đưa nó uào những tầm múc cần thiết 
tùy theo nhu cầu của sự điều chỉnh phóp luột. 


+ Thuộc tính thứ hai của pháp luật là đính xác định chặi chứ 
»ề mặt hình thức. Tính xác định về mặt hình thức là sự thể hiện 
nội dung pháp luật dưới những hình thức nhất định. Có thể nói 
điểm rõ nét nhất của pháp luật chính là ở chỗ nội dung của nó 
được xác định rõ ràng, chặt chẽ do nhà nước quy định. Ở nước 
ta pháp luật chỉ được thể hiện dưới hình thức các văn bản quy 
phạm pháp luật. Tính xác định rõ ràng, chặt chẽ nhằm bảo đảm 
nguyên tắc “hất cứ ai được đặt vào nhứng điêu kiện ấy cũng 
không thể làm khác được”. Nội dưng của phúp luật phải được 
quy định rõ rùng, sóng sủa, chợt chế, khái quát trong cúc khoản 
của mọi điều luật, trong cóc điều luội, trong một uăn bản pháp 
tuậi uà toàn bộ hệ thống pháp luật nói chung. Nếu các quy phạm. 
phóp luật quy định không du, không rõ, không chính xác thì sẽ 
tạo ra những hẽ hủ che sự chuyên quyền, lạm dụng, những hành: 
uí phạm 0ì pháp luật, như tham ð, lãng phí, tham những, phá 
hoại, 0ì phạm nghiêm trọng phóp chế. Như vậy, trong sự điều 
chỉnh bằng pháp luật không những cân đưa ra yêu cầu về tính: 
quy phạm phổ biến của pháp luật, mà còn phải đưa vào sự điều 
chỉnh pháp luật tính xác định cao nhất: nội dung của pháp luật: 


218 


phải được biểu hiện bằng ngôn ngữ pháp luật rõ ràng, chính 
xác dưới hình thức nhất định của pháp luật. V.I:Lênin đã đấu 
tranh kiên quyết cho /ứch xác định chặt chế uề mặt hình thức 
của pháp luật. Người đã từng nói rằng, sẽ không ký vào những 
dự thảo văn bản pháp luật rời rạc, thiếu chính xác, không rõ 
ràng, 


Một quy phạm phóp luật, một uăn bản pháp luật mà có thể 
hiểu theo nghĩa này, cũng có thể hiểu theo nghĩa khóc, trong 
cách viết có sử dụng những từ “vân vân” và các dấu (...) không 
thể gọi là một quy phạm, có tính xác định chặt chẽ về mặt hình 
thức. 


+ Tính cưỡng chế của pháp luật 


Cưỡng chế là thuộc tính thể hiện bản chất của pháp luật. 
Cưỡng chế của pháp luật là cần thiết khách quan của đời sống 
cộng đồng. Cộng đồng quốc gia có nhiều dân tộc, giai cấp, tầng 
lớp và các công dân, họ có các lợi ích khác nhau; pháp luật có 
thể phù hợp với lợi ích của tầng lớp này, nhưng lại không phù 
hợp thậm chí mâu thuẫn với lợi ích của tầng lớp khác. Vì vậy, 
trong xã hội luôn luôn có những người không nghiêm chỉnh, 
thậm chí chống lại việc thi hành pháp luật thống nhất. Việc 
cưỡng chế buộc mọi người phải thì hành nghiêm chỉnh pháp 
luật. 


Hiệu quả việc thực biện các quy phạm pháp luật tùy thuộc 
vào mức độ, đặc tính cưỡng chế của chúng và khả năng cưỡng 
chế của nhà nước đối với việc thi hành pháp luật của các chủ 
thể pháp luật. Điều đó, cũng thể hiện tính chất khác nhau giửa 
các quy phạm pháp luật với các quy phạm xã hội khác. Khi vi 
phạm các quy phạm đạo đức, phong tục, con người không bị 
cưỡng chế của nhà nước, nghĩa là con người không bị truy cứu 
trách nhiệm có tính chất pháp lý. Nếu vi phạm pháp luật con 


219 


người sẽ bị truy cứu trách nhiệm và phải chịu các hình phạt 
của Nhà nước tùy theo mức độ ví phạm. Song tùy theo điều 
kiện xã hội của các kiểu nhà nước và pháp luật, tính chất cưỡng 
chế được thế hiện dưới các hình thức khác nhau. Trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa việc thi hành pháp luật dựa trên cơ sở giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật. Do 
đó chỉ ở đâu pháp luật không được tuân thủ một cách tự giác 
thì ở đó mới cần đến cưỡng chế của nhà nước. Theo Lênin, Nhà 
nước tổ chức việc thực hiện pháp luật trên cơ sở thuyết phục, 
giáo dục ý thức pháp luật. Song nhà nước nào cũng cần phải 
thực hiện cưỡng chế đó là điều rất quan trọng để thực hiện ý 
chí của nhà nước. Cưởng chế chỉ nhằm chống lại những phần 
tử không chịu chấp hành pháp luật, vi phạm pháp luật, gây tội 
ác và các hành vi chếng đối khác. Tính chất cưỡng chế của pháp 
luật luôn tồn tại cùng với sự tồn tại của pháp luật. 


- Khác uới các quy phạm xã hội khúc, pháp luật do nhà 
nước ban hành hoặc thừa nhộn, uò được nhà nước bảo đảm thực 
hiện. Sự bủo đớm bằng nhà nước là thuộc tính của pháp luột, 
Pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, có nghĩa 
là nhà nước trao cho các quy phạm pháp luật tính quyền lực 
bắt buộc đối với mọi cơ quan, tổ chức và công dân. Như vậy, 
pháp luật trở thành quy tắc xử sự có tính chất bắt buộc chung, 
nhờ vào sức mạnh, quyền lực nhà nước. 


Tùy theo mức độ khác nhau mà nhà nước áp dụng các biện 
pháp về tư tưởng, tổ chức, khuyến khích, kích thích... kể eä 
biện pháp cưỡng chế cân thiết để bảo đảmcho pháp luật được 
thực hiện đúng. Đến một trình độ xã hội phát triển khi pháp 
luật thể hiện càng đây đủ nguyện vọng, ý chí, lợi ích của đông 
đảo nhân dân trong xã hội thì khi đó pháp luật sẽ được mọi 
người trong xã hội tôn trọng và tự giác thực hiện, và khi đó 
không phải sử dụng biện pháp cưỡng chế. 


220 


Như uậy, tính dược bảo đảm bằng nhà nước của phúp luột 
được hiểu dưới hai khía cạnh: mộ: là, khả năng tổ chức thực 
hiện của nhà nước cả bằng phương phóp thuyết phục Uuà cưỡng 
chế cũng như tính hợp lý uà uy tín của nội dung quy phạm pháp 
luật, nhờ đó nô có khả năng được thực hiện trong cuộc sống 
một cách thuận lợi. 


Tính quyền lực nhà nước chính là yếu tố không thể thiếu 
để bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và thực hiện. Đây 
cũng là điều khác nhau căn bản giứa pháp luật với các quy phạm 
xã hội khác. Việc tuân theo các quy phạm đạo đức dựa trên tính 
tự giác và lòng tin của mình. Người vi phạm quy tắc đạo đức 
sẽ bị lên án bởi dư luận xã hội. Sự chê trách, phê phán của gia 
đình, bạn bè và sự day dứt trong lương tâm là hình phạt đối 
vổi những người có hành vi vô đạo đức. 


+ Pháp luật mang tính súng tạo 


Khi nghiên cứu về các tính chất của pháp luật, các nhà 
khoa học có hai quan điểm khác nhau, quan điểm ¿bhứ nhất cho 
rằng pháp luật chỉ ghi nhận những điều tồn tại trong xã hội, 
rằng người ta không thể đề ra nhứng cái mà xã hội chưa có. 
Quan điểm thứ hai xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin 
về đánh giá năng lực của con người thì lại cho rằng pháp luật 
là ý chí tích cực của con người, nó không chỉ phản ánh, ghí 
nhận thực tại khách quan của xã hội mà còn có khả năng sáng 
tạo ra xu thế phát triển mới của xã hội. Khả năng thức đẩy 
việc thiết lập các hình thức quan hệ xã hội mới và các mô hình 
tổ chức mới của đời sống xã hội. Điều này, đã và đang trở thành 
hiện thực trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề đổi mới hệ thống 
chính trị, đặc biệt là cải cách bổ máy nhà nước diễn ra trong 
bối cảnh các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, tình hình 
kinh tế xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, ai cũng thấy cần 


221 


phải đổi mới bộ máy nhà nước, nhưng khi đó không ai hình 
dung phải cải cách bộ máy nhà nước như thế nào, mặc dù 
phương hướng biện pháp chung của Đảng đã có. Về lý thuyết, 
người ta đã đưa ra nhiều mô hình khác nhau nhưng nó chưa 
trở thành thực tế của đời sống chính trị-xã hội. Chỉ đến khi 
Hiến pháp 1992 ra đời đã quy định cơ cấu tổ chức và phương 
thức hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp cao trong bộ máy 
nhà nước, thì mô hình tổ chức và phương thức hoạt động mới 
được luật định rõ ràng. Những chế định của Hiến pháp và các 
đạo luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Chính phủ 
đã đi trước một bước thể hiện cụ thể những tư tưởng, quan 
điểm về cải cách bộ máy nhà nước đến với công dân dưới hình 
thức luật. Tìm hiểu pháp luật, thi hành pháp luật, công dân 
hiểu được thiết chế thực hiện quyền lực nhà nước, hiểu được 
mối quan hệ mới xuất hiện trong hoạt động nhà nước. 


Trong sách báo pháp lý còn nêu ra các thuộc tính khác của 
pháp luật như: tính hệ thống, tính ổn định và tính năng động, 
tính dân tộc, tính thời đại 


V. CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHÁP LUẬT 


Chức năng của pháp luật là những phương diện, mũi tác 
động chủ yếu của pháp luột, tác động tới các quan hệ xã hội 
phản ánh bản chốt giai cấp 0à giá trị xã hội của phúp luật. 


Pháp luật có ba chức năng chủ yếu: 
- Chức năng điều chỉnh; 
- Chức năng bảo vệ, 


- Chức năng tác động vào ý thức con người (hay còn gọi 
là chức năng giáo dục của pháp luật). 


Vai trò và giá trị xã hội của pháp luật thể hiện ở chức 
năng điều chỉnh các quan hệ xã hội của pháp luật. Sự điều 


222 


chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ xã hội được thực hiện 
theo hai hướng chính: Một mới, pháp luật ghỉ nhận các quan hệ 
chủ yếu trong xã hội. Mặt khúc, pháp luột phải bảo đảmcho sự 
phát triển của các quan hệ xõ hội. Nói cách khác, phúp luật uừa 
làm nhiệm uụ “trật tự hóa” các quan hệ xã hội, đưa chúng vào 
những phạm vi, khuôn mẫu nhất định, vừa tạo điều kiện cho 
các quan hệ xã hội phát triển theo chiều hướng nhất định phù 
hợp với ý chí giai cấp thống trị, phù hợp với quy luật vận động 
khách quan của các quan hệ xã hội. Chức năng điều chỉnh của 
pháp luật được thực hiện thông qua các hình thức quy định, 
cho phép, ngăn cấm, gợi ý, quy định quyền và nghĩa vụ qua lại 
giữa các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật. 


Bên cạnh chức năng điều chỉnh, pháp luật còn có chức 
năng bảo vệ. Pháp luật- công cụ bảo vệ các quan hệ xã hội do 
nó điều chỉnh. Khi có hành ví vi phạm pháp luật, xâm phạm 
tới quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh thì sẽ bị cơ quan, 
cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế ghi 
trong phần chế tài của quy phạm pháp luật, nhằm phục hồi lại 
các quan hệ xã hội đã bị xâm phạm. 


Chức năng giáo dục của pháp luật được thực hiện thông 
qua sự tác động của pháp luật vào ý thức con người, làm cho 
con người hành động phù hợp với cách xử sự ghi trong quy 
phạm pháp luật. Cách xử sự theo pháp luật là cách xử sự phổ 
hiến đã được lựa chọn, phù hợp với đạo đức tiến bộ xã hội. Vì 
vậy, việc ban hành, tuyên truyền, phổ biến, giáo dực pháp luật, 
tác động đến sự nhận thức của con người, làm cho con người 
nhận thức được rằng: cân phải xử sự như thế nào &hi ở bào 
hoàn cảnh mà pháp luật mô tả uà nếu không xử sự như thế thì 
Phải chịu những hệu quả bất lợi như thế nào. Nhận thức này 
hướng con người đến những hành vi, những cách xử sự phù hợp 
VỚI lợi ích của xã hội, nhà nước, tâp thể và của bản thân. 


223 


Từ những vấn đề về nguồn gốc, bản chất, các mối quan 
hệ, chức năng của pháp luật, có thể đưa ra định nghĩa: pháp 
luật là hệ thống cóc quy phạm (quy tắc hành uí hay quy tắc xử 
sự) có tính bắt buộc chung uà được thực hiện lâu dài, nhằm điều 
chỉnh cóc quan hệ xã hội, do nhà nước ban hành (hoặc thừa 
nhận) thể hiện ý chí nhà nước nè được nhà nước bảo đảm thực 
hiện bằng cúc biện pháp tổ chức, giáo dục, thuyết phục, cưỡng 
chế bằng bộ máy nhà nước. Pháp luột là công cụ để thực hiện 
quyền lực nhờ nước 0ù là cơ sở pháp lý cho đời sống xã hội có 
nhà nước. ' 


224 


Chương XII 


KIỂU PHÁP LUẬT VÀ 
HÌNH THỨC PHÁP LUẬT 


I. KIỂU PHÁP LUẬT 


Chủ nghĩa Mác - Lênin xem xét lịch sử xã hội như là một 
quá trình lịch sử tự nhiên của sự thay đổi một hình thái kinh 
tế xã hội này bằng một hình thái kinh tế xã hội khác. Mỗi một 
hình thái kinh tế - xã hội, đó là một kiểu lịch sử của xã hội 
được thiết lập trên một phương thức sản xuất này hay một 
phương thức sản xuất khác. 

Pháp luật là một bộ phận quan trọng của thượng tầng kiến 
trúc. Bản chất, nội dung của pháp luật suy cho cùng là do cơ 
sở kinh tế quyết định. Vì vậy, muốn phân loại các pháp luật đã 
tôn tại trong lịch sử cân dựa vào hai tiêu chuẩn: 

- Thứ nhất: pháp luật ấy ra đời tồn tại trên cơ sở kinh tế nào, 
do quan hệ sản xuất nào quyết định ? 

- Thứ hai: pháp luật ấy thể hiện tập trung ý chí của giai cấp 
nào và để bảo vệ, củng cố lợi ích của giai cấp nào ? 

Là một bộ phận kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở kinh 
tế của một xã hội nhất định, vì thế đặc trưng của mỗi kiểu pháp 
luật là do chế độ kính tế - xã hội đã sản sinh ra nó quy định. 


^25 


Tương ứng với ba hình thái kinh tế - xã hội có đối kháng 
giai cấp, có ba kiểu pháp luật của ba giai cấp khác nhau: 


- Kiểu pháp luật chủ nô. 
- Kiểu pháp luật phong kiến. 
- Riểu pháp luật tư sản. 


- Kiếu pháp luật xã hội chủ nghĩa - một kiểu pháp luật mới 
đang được xây dựng và phát triển ở các nước xã hội chủ nghĩa 


Kiểu pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản tuy có đặc trưng 
riêng. Song chúng vẫn có đặc điểm chung là: đều thể hiện ý 
chí của giai cấp bóc lột trong xã hội; củng cố và bảo vệ chế độ 
- tư hữu về tư liệu sản xuất; bảo đảm về mặt pháp lý sự áp bức, 
bóc lột của giai cấp thống trị đối với nhân dân lao động, duy 
trì tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. 


Còn kiểu pháp luật xã hội chủ nghĩa đang hình thành, phát 
triển từng bước có mục đích xây dựng một chế độ sở hửu công 
cộng về nhứng tư liệu sản xuất chủ yếu, hạn chế dần và đi đến 
xóa bỏ bóc lột, xây dựng một xã hội công bằng, tự do, bình đẳng 
bảo đảmcho mọi công dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, danh 
dự, nhân phẩm được tôn trọng. 


Sự thay thế giữa các kiểu pháp luật, kiểu pháp luật sau 
tiến bộ hơn kiểu pháp luật trước đó là một quy luật tất yếu. Cø 
sở của sự thay thế đó là sự vận động phát triển khách quan 
của các quy luật kinh tế - xã hội, trong đó quy luật quan hệ 
sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng 
sản xuất có tính quyết định. Sự thay thế hình thái kinh tế xế 
hệi dẫn tới sự thay thế của các kiểu nhà nước và pháp luật 
tương ứng. Cách mạng và những cuộc cải cách triệt để là nhứng 
mốc quan trọng của quá trình thay thế đó. Các cuộc cách mạný£ 
xã hội khác nhau diễn ra trong lịch sử đã đem lại kết quả: phá 
luật phong kiến thay thế pháp luật chủ nô, pháp luật tư sản 


226 


thay thế pháp luật phong kiến, pháp luật xã hội chủ nghĩa thay 
thế cho pháp luật tư sản, thậm chí pháp luật phong kiến. 


Sự thay thế giữa kiểu pháp luật này bằng kiểu pháp luật 
khác tiến bộ hơn là một quy luật tất yếu khách quan, nhưng do 
điều kiện, bối cảnh lịch sử khác nhau ở mỗi nước. Vì vậy, sự 
thay thế các kiểu pháp luật ở các nước diễn ra cũng rất khác 
nhau. Sự thay thế các kiểu pháp luật không phải ở đâu cũng 
diễn ra theo trình tự: pháp luật phong kiến thay thế pháp luật 
chủ nô, pháp luật tư sản thay thế pháp luật phong kiến. Nước 
ta cũng như nhiều nước trên thế giới đã không trải qua chế độ 
chiếm hứu nô lệ nên cũng không trải qua kiểu pháp luật chủ 
nô. Còn Hoa Kỳ thì lại không trải qua kiểu pháp luật phong 
kiến. 

Như vậy, kiểu pháp luật là hình thái pháp luật được xác 
định bởi tập hợp các dấu hiệu, đặc trưng cơ bản của pháp luật, 
thể hiện bản chất giai cấp và điều kiện tồn tại và phát triển 
của pháp luật trong một hình thái kinh tế - xã hội xác định. 


II. HÌNH THỨC CỦA PHÁP LUẬT 
1. Khái niệm hình thức của pháp luật 


Pháp luật cũng giống như mọi hiện tượng xã hội, có hình 
thức thể hiện và hình thức tồn tại riêng của nó. Trong khoa 
học pháp lý, thường quan niệm: hình thức của pháp luật là khái 
niệm dùng để chỉ ranh giới (giới hạn) tồn tại của pháp luật 
trong hệ thống các quy phạm xã hội, là hình thức biểu hiện của 
pháp luật, đồng thời đó cũng là phương thức tồn tại, dạng tồn 
tại thực tế của pháp luật. 

Hình thức của pháp luật chỉ có giá trị thực tiến khi nó có 
khả năng thể hiện, phản ánh được nội dung và các thuộc tính 
của pháp luật, “bản chất bên trong” của pháp luật. Tùy thuộc 
vào điều kiện lịch sứ cụ thể của mỗi thời đại, của mỗi quốc gia 


227 


mà Nhà nước tiếp thu và thừa nhận hình thức pháp luật này 
hay hình thức pháp luật khác. Hình thức pháp luật phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau Õo đó, 
không có các hình thức pháp luật thống nhất cho mọi quốc gia. 


Hình thức pháp luật gồm: hình thức bên ngoài (nguồn của 
pháp luật); hình thức bên trong của pháp luật (cấu trúc của 
pháp luật). 


1. Hình thức bên ngoài của pháp luật (hay còn gọi là nguồn của 
pháp luật) 


Khi nói đến hình thức bên ngoài của pháp luật là nói đến 
sự biểu hiện ra bên ngoài của pháp luật. 


Hình thức pháp luật quan hệ chặt chẽ với hoạt động của 
nhà nước trong việc đưa ý chí của mình thành pháp luật. Hoạt 
động này được chia làm hai dạng: dạng thứ nhất là hoạt động 
sáng tạo các quy phạm pháp luật của nhà nước, và dạng thứ 
hai là thừa nhận hiệu lực pháp lý của các quy phạm xã hội như 
quy phạm tập quán chẳng hạn. 


Dựa vào phương thức thể hiện ý chí của nhà nước thành 
pháp luật, có 3 hình thức cơ bản của pháp luật là: tập quán 
pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật, những nguyên 
tác của pháp luật tôn giáo (chẳng hạn, pháp luật Hôi giáo). Có 
nước còn quan niệm cả tư tưởng, học thuyết khoa học pháp lý 
cũng có giá trị và được áp dụng như pháp luật. 


- Tập quán phúp là những tập quán hình thành và lưu 
truyền trong xã hội, phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị 
và được nhà nước thừa nhận, chúng trở thành những quy tắc 
xử sự chung và được nhà nước bảo đảmthực hiện. Đây là hình 
thức pháp luật xuất hiện sớm nhất và được sử dụng phổ biến 
trong nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến. Trong nhà nước 


228 


tư sản hình thức này vẫn được sử dụng, đặc biệt ở những nước 
có chế độ quân chủ, nhưng ở phạm vi hẹp hơn so với các thời 
đại trước. 


- Tiền lệ pháp là các quyết định của cơ quan hành chính 
hoặc bản án của cơ quan xét xử được nhà nước thừa nhận là 
khuôn mẫu để giải quyết những vụ tương tự. Hình thức này đã 
được sử dụng trong các nước chủ nô, được sử dụng rộng rãi 
trong các nước phong kiến và hiện nay vẫn chiếm vị trí quan 
trọng trong pháp luật tư sản, nhất là ở Anh, Mỹ. Ở không ít 
quốc gia, các quyết định, các văn bản của tòa án tối cao về 
những vụ việc mà sự áp dụng pháp luật gặp khó khăn (do không 
có quy định pháp luật hoặc các quy định pháp luật đã quá lạc 
hậu) đã trở thành khuôn mẫu để các tòa án giải quyết các vụ 
việc tương tự và sau đó, các quyết định, các bản án đó chính 
là án lệ. Đây là một nguồn quan trọng của pháp luật. 


Các học giả tư sản cho rằng tiền lệ pháp là “nguồn” hình 
thành nên ngành luật hành chính. 


- Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản quy phạm pháp 
luật là văn bản do cơ quan nhà nước người có thẩm quyền ban 
hành, trong đó quy định những quy tắc xử sự chung. Có nhiều 
loại văn bản quy phạm pháp lưật. Ở mỗi quốc gia, trong những 
điều kiện cụ thể, căn cứ vào truyền thống có những quy định 
riêng về tên gọi và hiệu lực pháp lý của các loại văn bản quy 
phạm pháp luật. Nhưng nhìn chung các văn bản quy phạm pháp 
luật bao gồm hai loại: văn bản luật và văn bản dưới luật. Khi 
hiến pháp tư sản ra đời thì nó trở thành văn bản pháp luật cơ 
bản nhất của một nước. Sau hiến pháp thì đến các văn bản luật 
và các văn bản dưới luật. Các văn bản quy phạm pháp luật đều 
được xây dựng, ban hành, hủy bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung theo 
một trình tự nhất định và trở thành nguồn chủ yếu của pháp 
luật biện đại. 


229 


Mỗi hệ thống pháp luật trên thế giới người ta có quan niệm 
riêng của mình về nguồn của pháp luật và về giá trị của từng 
loại nguồn. 


Hệ thống pháp luật lớn trên thế giới. Đó là hệ ¿hống pháp 
luật Chêu Âu lục địa, hệ thống pháp luột Anh - Mỹ (hệ thống 
luật comrmmon lau), hệ thống phúp luật tôn giáo. Ở những nước 
theo hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, nguồn pháp luật chủ 
yếu và có giá trị nhất là các văn bản quy phạm pháp luật: các 
bộ luật, đạo luật, nghị định... Còn đối với nhứng nước theo hệ 
thống luật Anh - Mỹ thì loại nguồn quan trọng nhất và có giá 
trị nhất là án lệ. Là “luật án lệ” nên các quy phạm trong luật 
Anh - Mỹ là một phần cơ bản của bản án hay quyết định của 
tòa án cấp trên. Đây chính là điểm khác biệt căn bản giữa hai 
hệ thống pháp luật lớn của thế giới. Quy phạm theo luật châu 
Âu lục địa chính những quy tắc xử sự chung có tính khái quát 
và trừu tượng cao, chứa đựng trong các văn bản pháp luật do 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trong hệ thống 
thông luật Anh - Mỹ, quy phạm được gắn liền với các tình tiết 
của một vụ án cụ thể đưa ra áp dụng tương tự cho các vụ án 
sau này. Ở Anh, Mỹ người ta chỉ quan tâm đến một văn bản 
luật thực định của Nhà nước khi có liên quan đến một vụ, việc 
cụ thể, lấy vụ, việc đó ra để giải thích luật thực định. 


Ở một số nước theo đạo Hồi kinh Coran được coi như nrột 
loại nguồn chủ yếu của pháp luật. Tòa án khi xét xử có thể sử 
dụng kinh Coran như pháp luật, có thể sử dụng kinh Coran 
hoặc pháp luật để xét xử, tùy theo thể chế chính trị, chế độ tôn 
giáo ở mỗi nước. Hệ thống pháp luật này còn chứa đựng nhiều 
tàn dư, tập tục lạc hậu, khắc nghiệt. Đây chính là một loại của 
hệ thống pháp luật tôn giáo. 


Ở nước ta, nhìn chung về nhận thức lý luận và trong pháp 
luật không coi “tập quán pháp” là nguồn của pháp luật và không 


230 


được nhà nước thừa nhận. Tuy vậy, thực tiễn đã chỉ ra rằng 
nếu không sử dụng tập quán pháp thì một số quyết định, bản 
án của tòa án hoặc không phát huy được hiệu lực pháp lý, hoặc 
bị phản ứng mạnh từ phía nhân dân địa phương, hoặc nói chung 
là không được thi hành đầy đủ. Điều này đặt ra cho các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phải nghiên cứu thấu đáo vấn đề “tập 
quán pháp” để từ đó đề ra được những giải pháp chính sách, 
pháp luật phù hợp. 


Hiện nay, theo quy định của Bộ luật dân sự 1995 nước ta 
cho phép sử dụng "tập quán pháp" để giải quyết nhứng tranh 
chấp trong đời sống dân cư ở những vùng đồng bào dân tộc ít 
người, nhưng không được trái với các quy định của Bộ luật dân 
sự và nhứng nguyên tắc chung của pháp luật. 


Trong thời gian mới giành chính quyền ở nước ta, bên cạnh 
các văn bản của chính phủ, án lệ cũng được coi là một loại 
ngưồn quan trọng của pháp luật. Khi Hiến pháp ghi nhận nguyên 
tác: “Khi xét xử thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và 
chỉ tuân theo pháp luật” thì có nghĩa án lệ không được coi là 
nguồn của pháp luật về mặt nhận thức luận. Tuy nhiên, trong 
thực tế ở nước ta vẫn có án lệ theo kiểu khác nhưng dưới hình 
thức khác. Tòa án nhân dân tối cao vẫn thường tổng kết việc 
giải quyết một số loại vụ, việc, từ đó đề ra đường lối, hướng 
dẫn cách giải quyết những vụ việc tương tự hoặc ban hành 
những văn bản “hướng dẫn xét xử” cho các tòa án địa phương. 
Có thể coi đây là một biến dạng của ún lệ. 


Một thực tiên khách quan, nếu không có “văn bản hướng 
dẫn” của Tòa án tối cao trong nhiều trường hợp không thê xét 
xử được. Vì vậy, cũng cần phải coi đây là nguồn của pháp luật. 


231 


1. Hình thức bên trong của pháp luật (cấu trúc bên trong của pháp 
luật) 


Pháp luật, cũng giống mọi hiện tượng xã hội có hình thức 
biểu hiện, tôn tại riêng của nó. Hình thức bên trong là hình 
thức cấu trúc của pháp luật. Pháp luật thể hiện thông qua các 
bộ phận cơ cấu gồm: quy phạm pháp luật, chế định pháp luật 
và ngành luật. 


- Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc 
chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh một 
quan hệ xá hội nhất định. Quy phạm pháp luật là “tế bào” - 
đơn vị nhỏ nhất của toàn bộ hệ thống pháp luật của quốc gia. Quy 
phạm pháp luật gồm ba bộ phận: giả định, quy định và chế tài. 


- Chế định pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật 
điều chỉnh một nhóm các quan hệ xã hội cùng loại, đồng tính 
chất trong cùng một ngành luật. Chẳng hạn, luật hành chính 
có các chế định: địa vị pháp lý hành chính của các cơ quan 
hành chính Nhà nước; công vụ, công chức, xử lý vi phạm hành 
chính v.v... 


Ngành luật là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh 
một lĩnh vực quan hệ xã hội (các quan hệ xã hội phát sinh trong 
một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội) bằng những phương 
pháp điều chỉnh đặc thù riêng. Các ngành luật phân biệt nhau 
bởi đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh, trong đó 
yếu tố đối tượng điều chỉnh giữ vai trò chủ đạo. Việc phân chia 
hệ thống pháp luật thành các bộ phận cấu thành tùy thuộc vào 
những trường phái khoa học pháp lý khác nhau. Ở các nước tư 
bản, pháp luật thường chia thành: luật công và luật tư; ở các 
nước xã hội chủ nghĩa cũng như ở nước ta, hệ thống pháp luật 
được chia thành các ngành luật (phân ngành luật), chế định 
pháp luật. 


232 


Chương XII! 


PHÁP LUẬT CHỦ NÔ VÀ 
PHÁP LUẬT PHONG KIẾN 


I. PHÁP LUẬT CHỦ NÔ 
1. Bản chất của pháp luật chủ nô 


Pháp luật chủ nô là kiểu pháp luật đầu tiên trong lịch sử, 
ra đời cùng với nhà nước chủ nô. 

Cơ sở kinh tế của xã hội chiếm hứu nô lệ là quan hệ sản 
xuất chiếm hứu nô lệ, trong đó chủ nô là chủ sở hữu đối với 
tư liệu sản xuất và cả nô lệ. Xã hội có hai giai cấp cơ bản: chủ 
nô (giai cấp thống trị), và nô lệ (giai cấp bị trị) có lợi ích và 
mâu thuẫn đối kháng. Chúng thường xuyên đấu tranh gay gắt 
với nhau. 

Với cơ sở kinh tế và xã hội đó, pháp luật chủ nô về mặt 
bản chất chỉ là ý chí của giai cấp chủ nô được “đề lên thành 
luật”. Pháp luật chủ nô là công cụ để thiết lập, bảo vệ một trật 
tự xã hội có lợi, phù hợp với lợi ích của giai cấp chủ nô. Nó 
củng cố cơ sở kinh tế - xã hội của xã hội chiếm hứu nô lệ, và 
địa vị thống trị của giai cấp chủ nô. 

Tuy vậy, cần thấy rằng đạt vào điều kiện lịch sử cụ thể sự 
ra đời của nhà nước và pháp luật chủ nô là một tiến bộ lịch sử 


233 


so với thời kỳ chưa có nhà nước và pháp luật. Với tính cách là 
nhứng quy tắc, chuẩn mực khái quát hóa, “mô hình hóa” các 
hành vi xử sự cúa con người trong đời sống, pháp luật chủ nô 
có vai trò điều chỉnh, tạo lập và góp phần thúc đẩy phát triển 
một hình thái kinh tế - xã hội cao hơn so với hình thái kinh tế 
- xã hội cộng sản nguyên thủy. Mặt khác, nhà nước chủ nô với 
tính cách là đại diện chính thức cho toàn xã hội, dựa vào pháp 
luật là công cụ chủ yếu để thực hiện những công việc chung 
như xây dựng đường xá, công trình trị thủy, v.v... 


Với cách nhìn biện chứng và lịch sử cũng cần nhận thấy 
rằng, pháp luật chủ nô không chỉ phản ánh những điều kiện: 
kinh tế xã hội đương thời mà còn ghi nhận, phản ánh nhứng 
tư tưởng chính trị pháp lý trong xã hội có giai cấp đầu tiên đó. 


2. Các đặc điểm cơ bản của pháp luật chiếm hữu nô lệ 


- Pháp luật chiếm hữu nô lệ củng cố cơ sở kinh tế của xã 
hội chiếm hứu nô lệ - sở hứu tư nhân về tư liệu sản xuất mà 
chủ yếu là đối với người nô lệ. Nô lệ không được pháp luật thừa 
nhận là chủ thể của pháp luật mà như là khách thể của quyền 
sở hữu tư nhân. Trong nhà nước chiếm hứu nô lệ La mã, nô lệ 
được gọi là “lnstrumental vocall” (công cụ biết nói). Chủ nô 
hoàn toàn có quyền đổi, bán, mua, cho tặng, hoặc giết chết các 
nô lệ, 


- Pháp luật chiếm hữu nô lệ đã chính thức hóa sự thống 
trị về mặt chính trị của giai cấp chủ nô. Một mặt chính thức 
hóa quyền lực không hạn chế của các vua chứa và mặt khác 
chính thức hóa sự cai trị không cần kiểm tra, kiểm sát của các 
cá nhân có trách nhiệm. Nó củng cố tính bất bình đẳng đối với 
những người tự do. Các đạo luật Xôlông ở Nhà nước cổ đại 
Hylạp đã xác định các quyền của những người tự do trong sử 
phụ thuộc vào tài sản. Đặc biệt là người dân tự do không có 


234 


quyền về mặt chính trị. Luật Khăm-my-ra-bi quy định tình trạng 
vô quyền của người phụ nữ. Người đàn ông có quyền bán, mua, 
tặng cho vợ hoặc con mình. 


- Pháp luật La mã cổ đại trong thời kỳ đế quốc là hệ thống 
pháp luật phát triển nhất của kiểu pháp luật chiếm hứu nô lệ. 
Thời kỳ này được đặc trưng bởi sự phát triển của kinh tế hàng 
hóa, của quan hệ sở hứu tư nhân. Do đó có thể nói pháp luật 
La Mã thời ấy là hình thức cổ điển của pháp luật dựa trên sở 
hứu tư nhân. Các quy định hết sức chỉ tiết về sở hữu tư nhân 
trong quan hệ gia đình, thừa kế - đã được hình thành. Trình 
độ kỹ thuật lập pháp trên lĩnh vực sở hứu tư nhân với sự phát 
triển của quan hệ hàng hóa đạt đến độ khá hoàn mỹ. Vì thế 
trong nhiều bệ luật của nhà nước tư sản phương Tây đã kế thừa 
pháp luật cổ đại La Mã trên lĩnh vực này. 


- Các tập quán pháp thường là nguồn pháp luật của một 
sẽ nhà nước chiếm hứu nô lệ - tập quán pháp là pháp luật không 
thành văn. Các tập quán được thu thập dần đần mới phát triển 
thành văn bản. Nhà nước chiếm hứu nô lệ càng phát triển thì 
pháp luật thành văn mới đần đần chiếm ưu thế. Có thể nêu một 
số bộ luật thành văn điển hình của nhà nước chiếm hữu nô lệ 
là: Luật 12 bảng của La Mã, Luật Khămmyrabi ở Babilon, Luật 
Manu ở Ấn Độ và Luật Đracon ở Aten. 


Trong lịch sử loài người đã tồn tại nhiều hệ thống pháp 
luật của chế độ chiếm hữu nô lệ, điển hình nhất là ở các nước 
Bắc phi và Trung cận Đông như pháp luật Babilon, Ai Cập cổ 
đại và pháp luật của nhiều dân tộc khác ở khu vực lưỡng hà. 
Pháp luật chiếm hứu nô lệ phát triển nhất ở các nước Hy Lạp 
cổ đại và La Mã cổ đại. 

- Các nhà nước chiếm hữu nô lệ phương đông có nhứng 
đặc điểm khác với các nhà nước chiếm hứu nô lệ phương Tây. 
Ở các nhà nước chiếm hứu nô lệ phương Đông vẫn còn mang 


235 


nhiều tính chất thị tộc, phụ hệ của chế độ cộng sản nguyên 
thủy, Vì thế, các quy tắc xã hội vẫn còn đóng vai trò rất lđn, 
các công xã nhiều khi không chấp hành các quy tắc pháp luật 
nhà nước. Điều đó, có ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn thiện 
hệ thống pháp luật ở các nhà nước nô lệ phương Đông cổ đại. 
Tuy vậy, sự pháp điển hóa ở các nước phương Đông cổ đại cũng 
đã phát triển, tiêu biểu là bộ luật Hãmmurabi. Bộ luật được 
soạn thảo dưới vua Hămmurabi của vương quốc Babilon (vùng 
lưỡng Hà cổ đại). Bộ luật gồm 282 điều, tuy chưa đây đu, hoàn ¡ 
chỉnh nhưng đã đề cập nhiều vấn đề, và được phân chia thành 
từng nhóm riêng theo nội dung của nó. 


- Các nhà nước chiếm hứu nô lệ phương Tây cổ đại, pháp 
luật tương đối phát triển, pháp luật chiếm hứu nô lệ thời La 
Mã cổ đại đã phân chia thành pháp luật công và pháp luật tư 
nhân. Luật La Mã cổ đại là một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh 
nhất, nó điều chỉnh một cách chính xác, cụ thể tỉ mỉ và lính 
hoạt của mối quan hệ xã hội về tài sản giữa công dân với nhau: 
nó quy định rất rõ quyền hạn và nghĩa vụ công dân. 


Ở thời kỳ đầu của nền cộng hòa, “luật 12 bảng” được coi 
là cơ sở chủ yếu của công pháp và tư pháp La Mã cổ đại, đề 
cập nhiều đến quyền sở hứu tài sản và quy định hợp đồng mua 
bán các loại tài sản. Các chế định vay nợ khá cụ thể, chặt chế 
và khắc nghiệt. Tất cả đều nhằm bảo vệ quyền tư hữu tài sản 
của giai cấp chủ nô, phù hợp với yêu cầu của chế độ tư hứu 
mới xuất hiện. 

Ở thời kỳ cộng hòa hậu kỳ và giai đoạn đầu của chế độ độc 
tài là thời kỳ thịnh vượng nhất của pháp luật La mã cổ đại. 
Chủ nghĩa hình thức của “luật 12 bảng” trở nên lạc hậu. Nguyên 
tắc công bằng, bình đẳng trước pháp luật đều được chấp nhận. 

Ăngghen đã nhận xét, pháp luật La Mã trong các hình thức 
pháp luật mà ta biết được là pháp luật của quyên chiếm hữu tư 


236 


nhân, pháp luật này chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn, pháp luật 
chiếm hứu nô lệ đã đào sâu thêm các mâu thuẫn giữa người 
dân tự do và nô lệ. Những người dân tự do ở chế độ chiếm hứu 
nô lệ cũng đần dần phân hóa thành các đẳng cấp khác nhau. 
Xuất hiện kẻ giàu người nghèo, tầng lớp thượng lưu giàu được 
hình thành. Chính những điều đó làm cho luật La Mã đi đến 
chỗ suy tàn. 


Sự suy sụp của luật La Mã đã phản ánh cuộc khủng hoảng 
toàn diện của cuộc sống xã hội trong chế độ chiếm hứu nô lệ. 
Bởi vậy, số phận của pháp luật cũng hoàn toàn giống số phận 
của nhà nước, điều đó đã dẫn đến việc thay thế nhà nước và 
pháp luật của chế độ chiếm hứu nô lệ bằng nhà nước và pháp 
luật phong kiến. 


lI. PHÁP LUẬT PHONG KIẾN 
1. Bản chất của pháp luật phong kiến 


Cùng với sự ra đời của nhà nước phong kiến, pháp luật 
phong kiến được hình thành. Đó là kiểu pháp luật thứ hai trong 
lịch sử thay thế cho kiểu pháp luật chủ nô, chứa đựng nhứng 
yếu tố tiến bộ hơn pháp luật chủ nô. 

Về mặt bản chất giai cấp, pháp luật phong kiến thể hiện ý 
chí của giai cấp địa chủ phong kiến, là phương tiện để bảo vệ 
trật tự xã hội phong kiến, trước hết là quan hệ sản xuất phong 
kiến. Nội dung của pháp luật phong kiến do cơ sở kinh tế - điều 
kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp phong kiến quyết định. 


Về phương diện xã hội, pháp luật phong kiến cũng có vai 
trò xã hội nhất định. Nó là một phương tiện chủ yếu để xác 
lập, ghi nhận và phát triển các quan hệ xã hội của hình thái 
kinh tế - xã hội phong kiến cao hơn so với hình thái kinh tế - 
xã hội chiếm hữu nô lệ. Đồng thời pháp luật phong kiến còn là 
phương tiện để nhà nước phong kiến thực hiện những công việc 


237 


chung, những chức năng xã hội. Trong những điều kiện, hoàn 
cảnh lịch sử pháp luật phong kiến không chỉ thể hiện ý chí của 
giai cấp địa chủ phong kiến mà còn phản ánh ý chí chung của 
toàn xã hội. Ở nước ta, vào thế kỷ XV, hoạt động lập pháp của 
nhà nước Lê sơ vừa thể hiện ý chí của giai cấp phong kiến thống 
trị, vừa phát huy được cơ sở dân tộc và nhân dân. Quá trình 
xây dựng hệ thống pháp luật được bắt đầu từ đời Vua Lê Thái 
Tổ đến đời Vua Lê Cung Hoàng (1526 - 1727) nhưng đỉnh cao 
là dưới thời Vua Lê Thánh Tông. 


Trong niên hiệu Thuận Thiên (1428 - 1433), Lê Thái Tổ 
đã ban hành pháp luật quy định thể lệ chia ruộng đất; quy định 
hệ thống hình phạt... ban hành lệnh cấm cờ bạc, kẻ đánh bạc 
bị chặt bàn tay 5 phân, đánh cờ chặt bàn tay hai phân. Đồng 
thời ban hành lệnh cấm tụ họp uống rượu, (nếu không vì công 
việc), kẻ vi phạm bị phạt 100 trượng. ˆ 


2. Các đặc trưng cơ bản của kiểu pháp luật phong kiến 


- Pháp luật phong kiến là pháp luật đẳng cấp, pháp luật 
đặc quyền đặc lợi Nó khám phá và củng cố địa vị bất bình 
đẳng của các thành viên xã hội trong sự phụ thuộc vào đẳng 
cấp của mình trong xã hội. Đẳng cấp phong kiến có các đặc 
quyền khác nhau đối với quyền lực và ruộng đất. Nông dân 
thường là đẳng cấp cuối cùng không có các đặc quyền này. Pháp 
luật phong kiến huộc chặt nông dân đối với ruộng đât của địa 
chủ phong kiến. Đặc trưng giai cấp của pháp luật phong kiến 
thể hiện ở việc bảo vệ trạng thái bất bình đẳng giứa các đẳng 
cấp. Sự bất bình đẳng ngay cả trong một tội phạm giết người. 
Giết chết nông dân xử nhẹ hơn đối với việc giết chết người 
thuộc đẳng cấp khác. 


- Pháp luật phong kiến là pháp luật sức mạnh, pháp luật 
“quả đấm”. Nó xem sức mạnh là phương thức hợp pháp của 


238 


việc thực hiện lợi ích hoặc giải quyết tranh chấp. 


- Pháp luật phong kiến cho đến tận thời kỳ của chủ nghĩa 
quân chủ tuyệt đối vẫn chưa hình thành một hệ thống thống 
nhất. Các tập quán của các địa phương khác nhau chiếm ưu thế 
trong pháp luật. Ví dụ ở Pháp, thời phong kiến có hơn 300 hệ 
thống tập quán pháp của địa phương. 


Vai trò to lớn thuộc về pháp luật tôn giáo, pháp luật do 
giáo hội đặt ra. Các Tòa án giáo hội đã giải quyết một khối 
lượng rất lớn các việc từ hôn nhân gia đình đến các tội phạm. 
Pháp luật đạo Hồi là ví dụ điển hình về pháp luật tôn giáo. Đó 
là bộ luật kinh thánh Coran. Trong bộ kinh luật này các quy 
phạm pháp luật, quy phạm tôn giáo và quy phạm đạo đức thống 
nhất với nhau làm một. Các tội phạm chống lại tôn giáo được 
xem như là tội phạm chống lại nhà nước và ngược lại. 


Pháp luật phong kiến là pháp luật cực kỳ tàn bạo. Hình 
phạt hết sức dã man, độc ác như voi dày, ngựa xé, chu di tam 
tộc... Vua quan phong kiến trong đại bộ phận các trường bợp 
không chịu trách nhiệm với hành vi tội phạm của mình. 

Tập quán và lệ làng cho đến khi có nhà nước phong kiến 
trung ương tập quyên vẫn là nguồn cơ bản của pháp luật phong 
kiến. Tùy theo mức độ tập trung hóa quyền lực nhà nước mà 
dẫn đến nhu câu thống nhất pháp luật và vai trò của các văn 
bản quy phạm pháp luật của chính quyền nhà nước trung ương 
ngày một lớn lên. Chỉ ở những nơi nào mà nhà nước trung ương 
tập quyên mạnh thì ở đó các bộ luật mới có điều kiện ra đời. 

Pháp luật phong kiến kiểu Á Đông và Châu Âu có đặc điểm 
riêng của nó. 


- Pháp luật phong kiến Trung Quốc 


Đặc trưng của pháp luật phong kiến Trung Quốc thể hiện 


239 


tư tưởng pháp lý của giai cấp thống trị đại Hán. Đó là nội dung 
cơ bản trong giáo lý của đạo Nho và thuyết pháp trị là xây dựng 
một nhà nước quân chủ chuyên chế và bành trướng xâm lược: 

+ Pháp luật phong kiến Trung Quốc tuyệt đối hóa quyền 
lực của Hoàng đế và coi thường, gạt bỏ tự do của con người, 
làm cho dân vô học, ngu muội. 


+ Tự đề cao dân tộc Trung Hoa, khinh miệt các dân tộc 
khác, tự cho mình quyền “bình thiên hạ”, đồng nhất chủ quyền 
lãnh thổ quốc gia, quyền bình đẳng dân tộc với quyền lực tuyệt 
đối của Hoàng đế Trung Quốc. 

+ Tư tưởng pháp lý truyền thống đại Hán, phản động trên 
là cương lĩnh hành động của lực lượng cầm quyền ở Trung Quốc 
trong một thời kỳ trung thế kỷ và mãi về sau. 


- Pháp luật phong kiến các nước Tây Âu 


Pháp luật phong kiến Tây Âu bao gồm tập quán pháp; các 
luật lệ của triều đình, chiếu chỉ mệnh lệnh của vua, án lệ xét 
xử, quyết định của tòa án, luật lệ nhà thờ. 


Luật lệ phong kiến Tây Âu còn chịu ảnh hưởng nhiều của 
luật La Mã vì luật La Mã là bộ luật xã hội đựa trên sự phát 
triển của hàng hóa và tư hứu, là sản phẩm của một nền văn 
hóa pháp lý cao. 

Pháp luật phong kiến Tây Âu cũng phụ thuộc vào đặc điểm 
của từng nước, từng địa phương, chẳng hạn ở miền Bắc nước 
Pháp, kinh tế phong kiến mới hình thành nên pháp luật chủ 
yếu là tập quán pháp, còn ở miền Nam nước Pháp kinh tế hàng 
hóa phát triển hơn ở miền Bắc, nên pháp luật thành văn sớm 
phát triển. Ở Anh trong thời gian khá dài tuy đã có pháp luật 
thành văn nhưng tập quán pháp vẫn được áp dụng. 


+ Những quan hệ pháp lý về tài sản. Đối với quyền sở hữu 


240 


ruộng đất, thời kỳ phong kiến sơ kỳ các bộ luật còn thừa nhận 
sở hữu chung và sở hữu riêng. Ở thời kỳ phát triển cực thịnh, 
pháp luật chỉ thừa nhận quyên sở hữu ruộng đất thuộc về lãnh 
chúa phong kiến. 

Về chế định thừa kế: những bệ luật của thời kỳ phong kiến 
sơ kỳ đều cho phép con trai và con gái quyên thừa kế tài sản. 
Khi quyền sở hữu phong kiến được xác lập vứng chắc, xuất hiện 
chế định thừa kế ruộng đất cho con trai trưởng. Mục đích nhằm 
củng cố chế độ sở hứu tư nhân phong kiến về ruộng đất. 

Khi các thành phố xuất hiện và ngày càng phát triển thì 
việc trao đổi hàng hóa và các quan hệ tư bản cũng hình thành. 
Luật La Mã được sử dụng rộng rãi ở các thành phố ngày càng 
làm phức tạp thêm quan hệ hợp đồng kinh tế. Bên cạnh các 
hợp đồng đã có như mua bán, đổi chác, trao tặng, xuất hiện loại 
hợp đồng thuê mướn hợp tác. 

Cùng với sự ra đời của chế độ phong kiến, luật gia đình, 
chế định về trái vụ, luật hình sự... làm cho pháp luật phong 
kiến ngày càng phát triển hoàn thiện hơn. 


241 


Chương XIV 


PHÁP LUẬT TƯ SẢN 


Cùng với sự ra đời của nhà nước tư sản, pháp luật tư sản 
đần hinh thành và phát triển. Pháp luật tư sản - kiểu pháp luật 
bóc lột cuối cùng trong lịch sử. Về nội dung và hình thức, pháp 
luật tư sản có nhiều tiến bộ so với pháp luật chủ nô và phong 
kiến. 


|. BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT TƯ SẲN 


Cũng như pháp luật chủ nô và phong kiến, pháp luật tư 
sản là thể hiện ý chí giai cấp tư sản thống trị. Trong Tuyên 
ngôn Đảng cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ bản chất 
giai cấp của pháp luật tư sản: “Phóp luật của các ông chỉ là ý 
chí của giai cấp cóc ông được đề lên thành luật, cái ý chí mà 
nội dung là do các điều kiện sinh hoạt uật chất cua giai cấp cúc 
ông quyết định ” €Ủ_ Như vậy, pháp luật tư sản một mặt là công 
cụ của nhà nước tư sản để củng cố và bảo vệ các trật tự phủ 
hợp, có lợi cho giai cấp tư sản, là công cụ của chuyên chính tư 
sản nhằm củng cế và bảo vệ các lợi ích kinh tế, chính trị, tư 


(1) C Mác - Ph. Ảngghen: Triển rập, NXB Sự thật Hà Nội, 1980, tập 1tr. 262 
- 363. 


242 


tưởng v.v... của giai cấp tư sản. Mặt khác, bản chất giai cấp, 
nội dung của pháp luật tư sản do điều kiện tồn tại của giai cấp 
tư sản - chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, quyết định. 


Bản chất của pháp luật tư sản thể hiện thông qua một số 
đặc điểm về nội dung và hình thức của nó: 


Một là, pháp luật tư sản ghi nhận và bảo vệ sở hứu tư nhân 
- cơ sở kinh tế của xã hội bóc lột và bảo vệ chế độ người bóc 
lột người và lao động làm thuê. Vì vậy, chế định sở hứu tư nhân 
tư bản chủ nghĩa là chế định cơ bản và phát triển nhất của 
pháp luật tư sản. Nó điều chỉnh quan hệ sở hữu tư nhân - yếu 
tố cốt lõi trong nền tảng, kinh tế của chế độ tư bản. 

Tuy vậy, chế định sở hứu của pháp luật tư sản cũng thay 
đổi theo các giai đoạn phát triển lịch sử của xã hội tư sản, tùy 
thuộc vào bản chất giai cấp của nhà nước tư sản. 

Hiến pháp và pháp luật tuyên bố quyền tư hứu các nước 
tư bản đều là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, bảo vệ quyền 
tư hữu của tất cả mọi người - quyên tư hữu chung, tư hứu “tuyệt 
đối”. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyên của cách mạng 
tư sản Pháp 1789 đã long trọng tuyên bố: không ai có thể mất 
sở hữu là một quyên thiêng liêng bất khả xâm phạm trừ trường 
hợp có sự cần thiết của xã hội mà luật đã quy định với điều 
kiện là bôi thường trước và công bằng. Pháp luật tư sản, cũng 
giống các kiểu pháp luật bóc lột trước đó trừng trị nặng các 
tội xâm phạm đến quyền tư hữu - cơ sở của chế độ bóc lột; đồng 
thời hạn chế áp dụng các biện pháp tịch thu, trưng mua, trung 
dụng, hoặc không cho phép tịch thu, hoặc chỉ cho phép tịch thu 
một phần tài sản. 

Nhưng bất luận được tuyên bố và ghí nhận như thế nào thì 
thực chất pháp luật tư sản vẫn là công cụ chủ yếu bảo vệ chế 
độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, bảo vệ tài sản của số Ít 
những người giàu có, chiếm tới 80% tài sản xã hội. Còn giai cấp 


43 


vô sản thì không có gì để mà tư hữu ngoài hai bàn tay trắng 
và sức lao động của mình. C.Mác đã nói: “Lao động làm thuê, 
¡ao động của người uô sản liệu có tạo ra sở hữu cho người uô 
sản không? Tuyệt đối không. Nó tạo ra tư bản, tức là tạo ra cái 
sở hữu bóc lột lao động làm thuê”, Nhận xét này của Mác vẫn 
còn đúng về xã hội tư sản cả ở ngày hôm nay. 


Khi chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc 
quyền - nhà nước, thì chế định tư hứu thay đổi, bên cạnh sẻ 
hứu tư nhân có sở hứu nhà nước. Nhà nước can thiệp sâu 
vào quá trình kinh tế, nắm những ngành kinh tế then chốt, 
tiến hành quốc hữu hóa và nhà nước trở thành “tư bản tập thể”, 
khống lồ, bóc lột càng nhiều công nhân làm thuê. Do vậy, chế 
độ sở hứu nhà nước cũng vẫn là bảo vệ sở hứu của các nhóm 
tư bản lũng đoạn nhà nước. 


Vào thời kỳ chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước quyền tí 
hữu tuyệt đối, không hạn chế bắt đầu bị hạn chế: Nhà nước tư 
sản bắt đầu ban hành các đạo luật chống độc quyền- sản phẩm 
của nền binh tế thị trường phót triển, quyền tịch thu tài sản... 
Luật lao động hình thành và phát triển bên cạnh luật dân sự, 
lao động không còn là một loại hàng hóa bình thường, mà l 
một loại hàng hóa đặc biệt, hợp đồng lao động đã phát triển 
bên cạnh hợp đồng dân sự, nhà nước bắt đầu can thiệp vào lĩnh 
vực lao động với những điều kiện pháp lý nhất định. 


Như uậy, hoạt động hinh tế không còn là lĩnh uực riêng 
cua các nhà tư sản, bằng pháp luật, nhà nước tư san đã cứn 
thiệp uào lĩnh 0uực kinh tế, cả uào lĩnh uực sở hữu từ nhân - 
cơ sở tồn tại uà phát triển của xã hội tư sản. Trong những hoàn 


(1) .Mác - PhĂngghen, Tuyển tập, Nxb Sự thật Hà Nội. 1980, tập 1, tr 55 


244 


cảnh cụ thể pháp luật tư sản có thể mâu thuẫn với lợi ích riêng 
lẻ của từng nhà tư sản hoặc từng nhóm tự bản độc quyền, bảo 
vệ lợi ích chung của xã hội, quyền tư hữu chung. Tuy vậy, mục 
đích cuối cùng vẫn là bảo vệ chế độ sở hứu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa và chế độ bóc lật lao động làm thuê. 


Thứ hai, pháp luật tư sản ghi nhận và bảo vệ sự thống trị 
về chính trị của giai cấp tư sản. 

Hằng những quy định khác nhau, pháp luật tư bản bảo vệ 
quyền thống trị về chính trị của giai cấp tư sản, đồng thời nhằm 
loại trừ hoặc hạn chế sự tham gia của quần chúng lao động vào 
đời sống chính trị. Pháp luật hình sự, dân sự, luật bầu cử, v.v... 
thể hiện rõ đạc điểm này. Thí dụ, pháp luật hình sự các nước 
tư sản đều quy định hình phạt tịch thu tài sản thường áp dụng 
đối với các tội phạm chính trị và ít áp dụng đối với các tội 
phạm khác. Khi quyền lực chính trị của cấp tư sản bị đe dọa 
trước phong trào đấu tranh cúa giai cấp công nhân và những 
người lao động thì nhà nước tư sản ban hành các đạo luật chứa 
đựng cả biện pháp khủng bố, nhằm loại trừ đảng cộng sản khỏi 
vũ đài chính trị. 

Thư ba, pháp luật tư sản ghi nhận và bảo vệ sự thống trị 
của tư sản về mặt tư tưởng. 


Về mặt hình thức, pháp luật tư sản thừa nhận tự do tín 
ngưỡng, tự do tư tưởng, chính kiến, v.v... nhưng thực tế có 
những quy định hạn chế nhứng tư tưởng tiến bộ không phù hợp 
với đời sống xã hội tư sản. Có nhứng quy định nhằm giám sát 
hoạt động của các tổ chức và cá nhân có khuynh hướng chống 
tư sản; thí dụ, Luật chống cộng ở Mỹ năm 1953. 

Những đặc điểm chung trên của pháp luật tư sản là những 
đặc điểm xuất phát từ bản chất chung của các kiểu pháp luật 
bóc lột, chúng thể hiện tập trung nhất bản chất và vai trò của 
pháp luật tư sản với tư cách là công cụ ghi nhận và bảo vệ sự 


345 


thống trị của giai cấp tư sản về kinh tế, chính trị và tư tưởng. 


Ngoài những đặc điểm chung của các kiểu pháp luật bóc 
lột, pháp luật tư sản có những đặc điểm riêng: 


Một là, chế định công dân trong pháp luật tư sản rất phát 
triển. Lần đầu tiên trong lịch sử, pháp luật tư sản đã tuyên bố, 
quyên tự đo dân chủ của cá nhân trong tất cả các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, tự do cá nhân. 


Về mặt xã hội, đây là điểm tiến bộ của pháp luật tư sản 
so với các kiểu pháp luật trước đó. Khác với chế định “thần 
dân” trong xã hội phong kiến, chế định “công dân” trong pháp 
luật tư sản thể hiện vị trí bình đẳng của các thành viên trong 
xã hội trước pháp luật, người công dân có một tổng thể các 
quyên được pháp luật ghỉ nhận và bảo vệ. Việc tuyên bố quyền 
bình đẳng các quyền đân chủ và tự do của công dân trước hết 
xuất phát từ lợi ích chính trị của giai cấp tư sản; kinh tế của 
cá nhân các nhà tư bản chống lại chế độ đặc quyền phong kiến 
về kinh tế nhằm lôi kéo nhân dân lao động đứng về phía giai 
cấp tư sản, đấu tranh chống lại chế độ phong kiến. Sự tiến bộ 
của pháp luật tư sản ở chế định công dân thể hiện rõ ở thời kỳ 
đâu của xã hội tư sản. Xét tổng thể cả quá trình phát triển của 
nhân loại thì đây vẫn là chế định tiến bộ - một thành tựu chung 
của nên văn minh nhân loại mà con người mang lại cho mình 
qua các cuộc đấu tranh đẫm máu. 


Nhưng đa phần các quyền tự do, dân chủ tư sản mang tính 
hình thức. Chúng chỉ được tuyên bố mà không có những tiền 
đề, điều kiện bảo đảm để thực hiện. Thậm chí, những quyền 
bình đẳng mang tính hình thức thuần túy cũng không được thực 
hiện. Một mặt pháp luật tư sản tuyên bố quyên phổ thông đâu 
phiếu, mặt khác lại đề ra vô số những tiêu chuẩn về tài sản, trinh 
độ văn hóa, thời gian cư trú. đối với cử tri, ứng cử viên: thực 
chất nhằm loại bỏ, hạn chế quyên này của những người lao động. 


246 


Chế độ tư hứu tư sản và bóc lột lao động làm thuê quyết 
định tính hình thức của pháp luật tư sản. Khi không có sự binh 
đẳng trong lĩnh vực kinh tế thì không thể có tự do, bình đẳng, 
dân chủ thực sự trong mọi lĩnh vực khác của đời sống xã hội. 
V.ILênin đã viết: “Nếu làm thinh trước vấn đề đó, trước quyền 
tư hửu về tư liệu sản xuất thì chỉ là sự đối trá, giả nhân, giả 
nghĩa của xã hội tư sản, một xã hội dùng cách thừa nhận một 
cách hình thức quyên tự do, bình đẳng để che đậy sự nỗ lực và 
bất bình đẳng thực tế về kinh tế đối với công nhân và tất cả 
nhứng người lao động và nhứng người bị tư sản bóc lột, tức là 
đối với tuyệt đại đa số nhân đân trong các nước tư bản”. 


Hai là, chế định “tự do hợp đồng” trong pháp luật tư sản. 


Luật dân sự là ngành luật trung tâm của pháp luật tư sản 
trong đó chế định trung tâm của nó là chế định hợp đồng (khế 
ước). Chế định hợp đồng là một chế định mới và tiến bộ của 
pháp luật tư sản so với pháp luật phong kiến và chủ nô, nó hình 
thành và phát triển dựa trên nguyên tắc tự do hợp đồng, thể 
hiện sự tự do ý chí, bình đẳng trong quan hệ dân sự, chống lại 
đặc quyền phong kiến. Quan hệ hợp đồng dân sự phát triển 
mạnh mẽ trong thời kỳ tự do cạnh tranh. 


Trong thời kỳ tư bản độc quyền và tư bản độc quyền Nhà 
nước, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân với giới chủ, 
buộc nhà nước tư sản phải đưa ra những quy định thừa nhận 
từng bước quyền về lao động, thời gian lao động, nghỉ ngơi, vê 
bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, về lương tối thiểu, chống thất 
nghiệp v.v... một ngành luật mới ra đời, đó là luật lao động với 
chế định cơ bản là hợp đồng lao động- một bước tiến bộ của 
pháp luật tư sản. Ở đây, nguyên tắc “tự do hợp đông” vẫn được 


(l)  VILê-nin. Toản tập, Nxb Tiến bộ, Matxcova, 1979tập 31,tr.205. 


247 


thừa nhận. Nhưng “tự do hợp đồng” chỉ là hiện thực với các 
nhà tư sản tự do bóc lột lao động làm thuê, còn đối với giai cấp 
công nhân chỉ là “tự do bán sức lao động”. 


Vào thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, khi những tập đoàn tư bản 
độc quyền trở thành lực lượng hùng mạnh, chỉ phối toàn bộ nên 
kinh tế đất nước đã áp đặt điều kiện hợp đồng không chỉ đấi 
với những người lao động riêng lẻ, mà đối với cả với những tư 
sản vừa và nhỏ thì “tự do hợp đồng” chỉ còn là ý niệm, mang 
tính hình thức. Một loại hợp đồng mới xuất hiện, được gọi là 
“hợp đồng sáp nhập”. Điều kiện của những hợp đông đó do các 
công ty tư bản độc quyên ấn định trước. Còn phía bên kia, muốn 
tham gia vào quan hệ hợp đồng với công ty độc quyền, thì chỉ 
còn việc chấp nhận các điều kiện hợp đồng đã được áp đặt, tức 
là “sáp nhập vào hợp đồng”. Do đó, không có sự tự do binh 
đẳng về ý chí của các bên trong quan hệ hợp đông trên thực 
tế theo nghĩa vốn có của hợp đồng, mà chỉ có sự tự do dưới 
hình thức pháp lý. Tự do dưới hình thức pháp lý và tự do thực 
sự trong thế giới tư bản vẫn luôn có khoảng cách rất lớn. 

II. NGUỒN (HÌNH THỨC) CỦA PHÁP LUẬT TƯ SẲN 

Bản chất, đặc điểm của pháp luật tư sản còn được thể hiện 
qua các nguồn (hình thức biểu hiện bên ngoài) và các hệ thống 
pháp luật tư sản. 

Nguồn chủ yếu của pháp luật tư sản là văn bản quy phạm 
pháp luật, tiền lệ pháp và tập quán pháp. 

- Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức phổ biến 
của pháp luật tư sản. Văn bản quy phạm của pháp luật tư sản 
phát triển và hoàn thiện hơn rất nhiều về mặt nội dung cũng 
như hình thức so với pháp luật phong kiến và chủ nô. 

Hiến pháp là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc, có hiệu lực pháp 
lý cao nhất trong pháp luật tư sản. 


248 


Thuật ngứ “Hiến pháp” xuất hiện khá sớm trong lịch sử 
tư tưởng chính trị pháp lý. Nhà nước cổ La Mã dùng thuật ngữ 
này để gọi các văn bản quy định của nhà nước. Nhưng, với ý 
nghĩa là một đạo luật cơ bản, đạo luật gốc có hiệu lực pháp lý 
cao nhất so với các đạo luật khác thì “Hiến pháp” chỉ được dùng 
trong cách mạng tư sản, trong cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư 
sản đang lên đã nắm quyền thống trị trong lĩnh vực kinh tế, 
muốn giành quyền thống trị chính trị với giai cấp phong kiến 
đang suy tàn vẫn còn cố giứ vị trí thống trị của mình, từ thế 
kỷ 13, 14 đến thế kỷ 18, 19. Hiến pháp tư sản thành văn đầu 
tiên là Hiến pháp hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1766. 


Sự ra đời của Hiến pháp tư sản đánh đấu một bước tiến 
trọng đại của nên văn minh nhân loại nói chung và của lịch sử 
phát triển pháp luật nói riêng, nó như là bản cáo chung cho xã 
hội phong kiến, là thành quả của cuộc cách mạng tư sản triệt 
để (như ở Pháp) hoặc như là sản phẩm của sự thỏa hiệp, giứa 
giai cấp tư sản với giai cấp phong kiến (như ở Ảnh, tuy ở đó 
chỉ có Hiến pháp không thành văn). Tựu chung lại Hiến pháp 
tư sản như là biên bản ghi nhận kết quả của cách mạng tư sản, 
phản ánh tương quan lực lượng giai cấp trong xã hội. 


Với quan niệm Hiến pháp chỉ là “Văn bản phản ánh tổ chức 
chính trị của quốc gia” nên các Hiến pháp tư sản đầu tiên 
thường chỉ quy định những vấn đề liên quan tới quyền lực nhà 
nước, mà ít quan tâm quy định chế độ kinh tế, văn hóa - xã 
hội, quyền công dân, như Hiến pháp xã hội chủ nghĩa. Về sau 
này các chế định đó đàn được bổ sung, tu chỉnh thêm. 


Pháp luật tư sản có đặc điểm chung quan trọng là tính đa 
ngưồn của nó. Luật là loại nguồn phổ biến của pháp luật tư sản, 
ngoài ra còn thường gặp các bộ luật và tổng tập pháp luật. Bộ 
luật và tổng tập pháp luật là loại văn bản luật mang tính pháp 
điển hóa cao, phạm vi điều chỉnh rộng lớn hơn các đạo luật. 


249 


Ngoài các văn bản trên thì sắc lệnh, nghị định và nhứng 
văn bản dưới luật khác cũng được sử dụng trong hệ thống pháp 
luật tư sản. Vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, ở các nước tư bản 
hình thành xu hướng: Chính phủ đòi quyền sáng kiến lập pháp, 
quyên ban hành văn bản pháp quy. Vì vậy, buộc nghị viện tư 
sản phải áp dụng cơ chế “Ủy quyền lập pháp”. Đó là hiện tượng 
nghị viện trao quyền cho chính phủ ban hành các văn bản mang 
tính luật. Sế lượng văn bản này rất nhiều, do đó, làm cho vai 
trò của luật bị hạ thấp, nền dân chủ tư sản, pháp chế tư sản 
bị vi phạm, quyền tự do của công dân được ghi trong Hiến pháp 
bị hạn chế. 


- Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật được áp dụng chủ 
yếu ở nước Mỹ, Anh và các nước nằm trong hệ thống thuộc địa 
của Anh trước đây. Ở Anh, Mỹ toàn bộ các tiền lệ pháp hợp 
thành một bộ phận quan trọng của pháp luật dưới tên gọi là 
thông luật (common law). 


Tiần lệ pháp có đặc điểm là không ổn định, không xác định 
về mặt hình thức, mâu thuẫn và rắc rối, dễ dẫn đến tình trạng 
lạm dụng, sử dụng vào mục đích vụ lợi, phục vụ cho lợi ích 
riêng của tư bản độc quyền. 


Nhưng mặt khác, cũng cân nhận thấy rằng sự tồn tại tiền 
lệ pháp là một nhu cầu khách quan, vì quan hệ xã hội là đối 
tượng điều chỉnh của pháp luật, luôn thay đổi, còn pháp luật 
luôn bị lạc hậu. Do đó, trong bất kỳ hệ thống pháp luật nào 
cũng đều có “khoảng trống” nhất định. 


Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra ở khoảng trống đó, 
tòa án hoặc cơ quan hành chính buộc phải giải quyết, theo 
nguyên tắc áp dụng tương tự pháp luật hoặc tương tự quy phạm 
pháp luật. Những quyết định của cơ quan hành chính, tòa án 
cao nhất trong trường hợp đó có thể trở thành án lệ cho việc 
giải quyết các vụ việc tương tự. Nhưng không được lạm dụng. 


250 


- Tập quán pháp được áp dụng chủ yếu ở một số nước có 
chính thể quân chú lập hiến, nhưng vai trò cũng không còn 
đáng kể. Sự tôn tại của tập quán pháp là do ảnh hưởng tàn dư 
của pháp luật phong kiến. 


Mỗi nhà nước tư sản có một hệ thống pháp luật riêng với 
những đặc thù riêng về nội dung và hình thức, phù hợp với cơ 
sở kinh tế, chế độ chính trị, hình thức cấu trúc nhà nước, đặc 
điểm lịch sử, đân tộc, trình độ văn hóa, v.v... của nước mình. 
Nhưng pháp luật của các nhóm nước tư sản có những nét chung 
nhất định. Do đó có thể phân chia pháp luật tư sản thành: hệ 
thống Ănglo-xácxông và hệ thống Continental. 


Hệ thống Ănglo-xắcxông bao gồm hệ thống pháp luật Anh, 
Mỹ và các nước chịu ảnh hưởng nhiều của Anh như Canada, 
Ôtrâylia, v.v... có đặc điểm là không chặt chẽ về mặt hình thức 
(sử dụng nhiều án lệ), tiếp thu khá nhiều hệ thống tố tụng tư 
pháp của pháp luật phong kiến và thích nghi nó với quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa Các nước trong hệ thống 
Ảnglo-xắcxông đều lấy luật đân sự Anh làm hình mẫu. 


Hệ thống Continental bao gồm hệ thống pháp luật của phần 
lớn các nước châu Âu lục địa (Pháp, Đức Italia) và một số nước 
Châu Mỹ la tỉnh (Brazil, Vênêduêla, v.v...). Hệ thống pháp luật 
Contiental có đặc điểm là mang tính hệ thống chặt chẽ (có nhiều 
bộ luật và đạo luật có cấu trúc khá hoàn chỉnh vê nội dung và 
hình thức ít sử dụng án lệ chịu ảnh hưởng sâu sắc của luật La 
Mã cổ đại. Sự tồn tại của hệ thống pháp luật này là bằng chứng 
về sự xóa bỏ cơ bản hệ thống pháp luật phong kiến và thay vào 
đó một hệ thống pháp luật mới hoàn chỉnh hơn. Tiêu biểu cho 
hệ thống Continental là pháp luật Pháp với bộ đân luật 
Napôlêong 1804- xương sống của pháp luật tư sản và xã hội tư 
bản. 


Pháp luật tư sản được phân chia thành công pháp và tư 


251 


pháp. Công pháp là bộ phận pháp luật liên quan đến quyên lực 
nhà nước (như luật nhà nước, luật hành chính, luật hình sự...) 
có mục đích bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, của xã hội 
một cách trực tiếp. Phương pháp điều chỉnh đặc trưng của công 
pháp là mệnh lệnh, quyền lực. Tư pháp là lĩnh vực bao gồm các 
ngành luật có mục đích bảo vệ lợi ích của các cá nhân (như 
luật dân sự, luật hôn nhân gia đình, luật thương mại v.v..). 
Phương pháp điều chỉnh đặc trưng của tư pháp là sự bình đẳng. 

Vào thời kỳ chủ nghĩa tư bản độc quyên Nhà nước, sự phân 
chia pháp luật tư sản thành công pháp và tư pháp chỉ còn mang 
tính chất tương đối, vì phương pháp mệnh lệnh quyền lực từng 
bước thâm nhập vào lĩnh vực tư pháp, do nhà nước tư sản tăng 
cường can thiệp vào lĩnh vực lợi ích tư nhân, Hoạt động kinh 
tế không còn là công việc riêng của cá nhân. 


252 


Chương XV 


PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Pháp luật là nhân tố gắn liền với sự nghiệp đổi mới mọi 
mặt của đời sống nhà nước và xã hội ở nước ta. Vì vậy, nhận 
thức đứng đắn về bản chất, vai trò, giá trị xã hội và hiệu quả 
của pháp luật là một yêu cầu cấp bách, không chỉ có ý nghĩa 
về mặt lý luận, mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. 

I. BẲN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

1- Bản chất giai cấp của pháp luật xã hội chủ nghĩa 

Khi tìm hiểu bản chất giai cấp của pháp luật, khoa học 
pháp lý xã hội chủ nghĩa căn cứ vào nhận xét của C.Mác và 
Ph.Ăngghen viết trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản về pháp luật 
tư sản: “pháp luật của các ông chỉ là ý chí mà nội dung là do 
những điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp các ông quyết 
định”, Trong nhận xét này C.Mác và Ph.Ăngghen đưa ra hai 
tư tưởng lớn mà trước đó chưa được khám phá. Đó là: 


- Thứ nhất, pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị; 


(1) € Mác - Ph.Ảngghen: /uyển ráp, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980, tập ltr. 362 
- 583, 


253 


- Thứ hai, nội dung của ý chí đó do quan hệ vật chất quy 
định. 


Ngoài ra, trong nhận xét trên của C.Mác và Ph.Ăngghen 
còn chỉ ra một dấu hiệu làm cho pháp luật khác biệt với các 
hiện tượng ý chí của giai cấp thống trị là ở chỗ ý chí đó “đưa 
lên thành luật”. Nói cách khác ý chí của giai cấp thống trị muốn 
trở thành pháp luật phải được thể hiện trong hình thức bắt buộc 
là luật. Đông thời trong nhận xét của C.Mác và Ph.Ăngghen còn 
chỉ ra sự hạn chế lịch sử của pháp luật tư sản, đó là quan hệ 
chiếmhữu tư nhân “quyết định ý chí ấy”. Vì thế, pháp luật tư 
sản chỉ phù hợp và báo vệ cho lợi ích của giai cấp tư sản. Đồi 
hỏi tất yếu của sự tiến bộ xã hội là phải xây dựng một kiểu 
pháp luật mới - kiểu pháp luật xã hội chủ nghĩa, mà trong đó 
thể hiện ý chí của nhân dân lao động, một phạm vi bằng nhau 
và xác định của tự do đổi với tất cả mọi thành viên trong xã 
hội. 


Từ nhận xét nói trên của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác 
Lênin, pháp luật là một bộ phận của thượng tầng kiến trúc 
mà suy cho cùng là do cơ sở kinh tế quyết định. Điều đó có 
nghĩa là việc tìm kiếm nguồn gốc bản chất của pháp luật không 
phải từ trong đầu của con người mà ở trong mối quan hệ kinh 
tế mà con người tồn tại và hoạt động. C.Mác đã viết rằng quan 
hệ pháp luật “bắt nguồn trong các quan hệ vật chất”. Quan 
niệm duy vật này đã bác bỏ những luận điểm duy tâm và siêu 
hình cho rằng pháp luật đứng trên kinh tế hoặc là sự bày tô ý 
chí tự do của người làm luật. Nó khẳng định bản chất giai cấp 
của mỗi kiểu pháp luật trong lịch sử. Lịch sử xuất hiện, tồn tại 
và phát triển của các kiểu pháp luật như là một quá trình tất 
yếu khách quan hợp quy luật của sự thay đổi các phương thức 
sản xuất. Pháp luật xã hội chủ nghĩa tất yếu phải thay thế kiểu 
pháp luật tư sản. Do vậy, nó phải thể hiện ý chí của giai cấp 


254 


công nhân, nông dân và các tâng lớp trí thức và nhân dân lao 
động của các Đảng cộng sản chân chính, phù hợp với quan hệ kinh 
tế nhiều thành phần trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ.! 


Về phương diện giai cấp từ quan điểm của chủ nghĩa Mác 
- Lênin có thể rút ra định nghĩa về pháp luật xã hội chủ nghĩa 
một cách ngắn gọn như sau: pháp luật xã hội chủ nghĩa là tổng 
hợp những quy tắc xử sự thể hiện ý chí của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động, phù hợp với nền kinh tế thị trường nhiều 
thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội dưới sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản. 


2. Các thuộc tính của pháp luật xã hội chủ nghĩa 


Tìm hiểu bản chất của pháp luật không chỉ dừng lại ở việc 
khám phá bản chất giai cấp. Tức là chỉ tìm hiểu mối quan hệ 
giữa nó với giai cấp nắm quyền lực Nhà nước. Những năm gần 
đây dưới ánh sáng của tư duy pháp lý mới, bản chất của pháp 
luật xã hội chủ nghĩa dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lênin đã có một bước phát triển với những nhận thức sâu sắc 
hơn. Khuynh hướng chung của việc tìm hiểu bản chất của pháp 
luật nói chung và pháp luật xã hội chủ nghĩa nói riêng phải 
xuất phát từ nhiều phương diện và nhiều góc độ khác nhau, 
trong mối quan hệ nhiều hiện tượng phong phú của đời sống xã 
hội. Từ đó khám phá các thuộc tính thể biện bản chất vốn có 
của pháp luật. 


a) Trước hết cần phải khám phá bản chất của pháp luật xã hội 
chủ nghĩa trong mỗi quan hệ với xã hội 


Như đã viết ở trên, pháp luật được quy định bởi yếu tố 


(Ủ C.Mác - Ph.Ảngghen. Tuyển tập, tập 13, tr6. 


255 


khách quan là quan hệ vật chất. Cố nhiên đây là yếu tố khách 
quan quyết định đó, pháp luật còn có một “khoảng trống” dành 
cho yếu tố chủ quan như hoạt động sáng tạo pháp luật của cơ 
quan lập pháp. “Khoảng trống” dành cho yếu tố chú quan củng 
được thể hiện trong pháp luật làm cho con người có cảm giác 
dường như Nhà nước đẻ ra pháp luật. Ví dụ trong lĩnh vực luật 
hình sự với nguyên tắc không có tội nếu luật định không quy 
định, làm cho người ta nghĩ rằng là làm luật đẻ ra tội phạm. 
Điều đó chứng tỏ rằng suy đến cùng thì pháp luật do các nhu 
cầu kinh tế - xã hội khách quan quy định, nhưng các nhu cầu 
ấy lại thông qua sự đánh giá chủ quan của người làm luật. 5ự 
đánh giá chủ quan này không đơn thuân là một dạng ý thức tư 
tưởng phản ảnh hiện thực mà còn là sự mong muốn có ý chí 
tích cực của Đảng và Nhà nước nhằm tác động vào trật tự của 
các quan hệ xã hội. 


Như vậy, một mặt pháp luật xã hội chủ nghĩa là hình thức 
phản ánh về mặt pháp lý các quan hệ sản xuất tương ứng để 
&ủng cố quan hệ sở hữu, phân phối trao đổi sản phẩm làm ra 
và chống lại những hành vi lộng quyền của những người tham 
gia vào các quan hệ ấy. Mặt khác, pháp luật còn thể hiện mong 
muốn chủ quan nhằm hoàn thiện và phát triển quan hệ sản 
xuất đẻ ra nó. Chính vì trong pháp luật có một “khoảng trống” 
dành cho yếu tố chủ quan, nên chúng ta dễ dàng nhận thấy 
pháp luật trong chủ nghĩa xã hội trong cơ chế hành chính quan 
liêu bao cấp chứa đựng yếu tố duy ý chí, bên cạnh các đạo luật 
tết còn không ít các đạo luật chưa tốt, chưa đúng thậm chí có 
cả đạo luật sai cân phải sửa đổi hoặc hủy bỏ. 


Dưới ánh sáng đổi mới cần nhận thức sâu sắc rằng pháp 
luật do nhà nước đặt ra là để điều chỉnh các quản hệ xã hội 
bao gồm không chỉ các thành viên của giai cấp nắm quyền lực 
Nhà nước mà còn tất cả các thành viên thuộc các giai cấp khác. 


255 


Do đó “khoảng trống” chủ quan thể hiện trong pháp luật xã hội 
chủ nghĩa đòi hỏi phải phản ánh đây đủ nhu cầu của mọi thành 
viên trong xã hội, tức là phải xác định đúng đắn, chính xác thì 
pháp luật sẽ trở thành phương tiện điều chỉnh có hiệu quả các 
quan hệ xâ hội. Để đạt được điều đó, pháp luật xã hội chủ nghĩa 
không những thể hiện ý chí của giai cấp công nhân mà còn 
đăng tải trong mình nó các thuộc tính nội tại của con người, 
của các tầng lớp xã hội khác nhau tức là không những “nhiễm” 
tính giai cấp mà còn phải “nhiễm” tính xã hội, tính cộng đồng 
dân tộc. Nhấn mạnh một chiều ý chí giai cấp thống trị mà xem 
thường ý chí và lợi ích của các giai cấp khác, pháp luật không 
thể trở thành phương tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội - thuộc 
tính quan trọng hàng đâu của pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Như vậy, chỉ trong mối quan hệ với xã hội, thuộc tính điều 
chỉnh các quan hệ xã hội của pháp luật mới thực sự trở thành 
phương tiện tốt của giai cấp và nhà nước. 


b) Thuộc tính của pháp luật xã hội chủ nghĩa trong mối quan hệ 
với nhà nước xã hội chủ nghĩa. 


Trong mối quan hệ với nhà nước, pháp luật có nhứng thuộc 
tính khác biệt với các hiện tượng khác của đời sống xã hội. 
C.Mác và Ph.Ăngghen trong tác phẩm “Hệ tư tưởng Đức” đã 
viết các giai cấp thống trị về kinh tế, ngoài việc xây dựng các 
thiết chế nhà nước, cần phải làm cho ý chí của minh, ý chí do 
phương thức sản xuất này và hình thức quan hệ đó quyết định 
“có khả năng biểu thị phổ biến dưới dạng ý chí quốc gia, đưới 
dạng pháp luật”. Lênin trong tác phẩm “Quan điểm mâu thuần” 
cũng đã khẳng định rằng “ý chí, nếu nó là ý chí của nhà nước 
cần phải được thể hiện bằng pháp luật, được thiết lập bởi chính 
quyền, nếu làm khác từ ngữ ”ý chí" chỉ là một sự rung động trong 


257 


không khí bởi một âm thanh trống rỗng", Như vậy pháp luật 
có mối quan hệ chặt chẽ với nhà nước. Từ mối quan hệ này làm 
cho pháp luật, có các thuộc tính đặc biệt. Đó là sự điều chỉnh 
các quan hệ xã hội bằng pháp luật được xem như là sự tác động 
đặc biệt. Bởi vì sự điều chỉnh này thông qua nhà nước quy định 
thành hệ thống quyên và nghĩa vụ pháp lý giữa các bên tham 
gia quan hệ. Bằng cách đó cố định các khả năng và các phương 
án cần thiết của hành vi con người, làm cho các hành vi này 
mang tính ổn định, tính xác định và tính giá trị chung. Các: 
thuộc tính này được bảo đảm thực hiện không chỉ bằng nhu câu, 
đòi hỏi của chính các quan hệ xã hội khách quan mà còn được 
bảo đảm bằng biện pháp cưỡng chế của nhà nước. Bằng sự thừa 
nhận chính thức của nhà nước, làm cho sự điều chỉnh pháp luật 
dựa trên sức mạnh của quyền lực nhà nước. Pháp luật xã hội 
chủ nghĩa điều chỉnh các quan hệ xã hội không chỉ bằng cấm 
đoán và bắt buộc mà còn trao cho con người một số quyên xác. 
định, cũng có nghĩa là một phạm vi tự do của hoạt động. Như. 
vậy có thể nói rằng pháp luật xã hội chủ nghĩa như là một phạm 
vi bằng nhau của tự do trong khuôn khổ của trật tự xã hội phù 
hợp với quan hệ xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Như vậy, thuộc tính điều chỉnh các quan hệ xã hội đặc biệt 
của pháp luật tồn tại trong mối quan hệ không tách rời với nhà 
nước, với sự thừa nhận chính thức của nhà nước. Sự thừa nhận 
chính thức các quy tắc chung của hành vi (hành vi nào là hợp 
pháp, hành vi nào là không hợp pháp, hành vi nào thì áp dụng 
biện pháp cưỡng chế của nhà nước ...) làm cho pháp luật có khả 
năng loại bỏ được các yếu tố chủ quan, lộng quyền trong việc 
áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Điều đó cũng có nghĩa pháp 


(1) Lênin: Toản tập Nxb Tiến bộ, 11.1979, tập 32, tr.340 


58 


luật xã hội chủ nghĩa là phương tiện phủ nhận bạo lực trực tiếp 
không có tổ chức đối với con người. Chính vì vậy trong mối 
quan hệ với Nhà nước, pháp luật có thuộc tính điêu chỉnh các 
quan hệ xã hội đặc biệt. 


c) Thuậc tính của pháp luật xã hội chỉ nghĩa trong mỗi quan hệ 
với các quy phạm xứ hội khúc 


Pháp luật xã hội chủ nghĩa với tư cách là một hệ thống 
các quy phạm pháp luật, cùng với các quy phạm xã hội khác 
như quy phạm đạo đức, quy phạm tập quán, quy phạm chính 
trị - xã hội và quy phạm tôn giáo cùng có mục đích chung là 
điều chỉnh các quan hệ xã hội. Vì vậy khi xem xét bản chất của 
pháp luật cần phải đặt nó trong hệ thống quy phạm của xã hội. 
Chỉ trong mối quan hệ tổng thể có tính hệ thống mới đánh giá. 
đúng đắn bản chất, hiệu quả của pháp luật. 


Nói đến quy phạm pháp luật cũng như các loại quy phạm 
xã hội khác là nói đến tính quy phạm, tính khuôn thước, mẫu 
mực, quy tắc xử sự của hành vi. Do vậy nó cũng giống như các 
quy phạm xã hội khác. Sự giống nhau giữa quy phạm pháp luật 
với các quy phạm xã hội khác ở tính quy phạm. Thừa nhận tính 
quy phạm của tất cả các quy phạm xã hội trong đó có quy phạm 
pháp luật là thừa nhận thuộc tính phổ biến, ổn định. Bởi vì tính 
quy phạm tức là tính tất yếu đã được hình thành qua vô số sự 
ngẫu nhiên. Với thưộc tính quy phạm làm cho pháp luật có giá 
trị to lớn, làm cơ sở cho sự tồn tại các kết cấu và tổ chức xã 
hội trong đó có cả Nhà nước. Đồng thời với tính quy phạm, pháp 
luật giúp cho xã hội tránh được các yếu tố ngấu nhiên tự phát, 
là phương tiện đảm bảo sự ổn định xã hội. Do vậy muốn phát 
huy vai trò của quy phạm pháp luật, không được tách rời với 
hệ thống các quy phạm xã hội. Chỉ trong sự tác động hệ thống, 
phối hợp của các loại quy phạm, pháp luật mới trở thành phương 


258 


tiện điều chỉnh có hiệu quả các quan hệ xã hội. 


Tuy nhiên, tính quy phạm của pháp luật xã hội chủ nghĩa 
khác với tính quy phạm của các quy phạm xã hội khác ở tính 
bắt buộc chung. Tính quy phạm của pháp luật có tính “trội” 
hơn so với tính quy phạm của các quy phạm xã hội là vì pháp 
luật do nhà nước đặt ra, được nhà nước chính thức thừa nhận. 
Ý chí thể hiện trong quy phạm pháp luật nhờ đó mà được khách 
quan hóa, làm cho nó độc lập với các thành viên riêng lẻ của 
xã hội, có tính bắt buộc chung đối với mọi thành viên trong xã ' 
hội. 


Từ sự phân tích bản chất giai cấp và các thuộc tính của 
pháp luật xã hội chủ nghĩa trong mối quan hệ với các hiện tượng 
khác nói ở trên, có thể rút ra một số kết luận cơ bản về bản 
chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

- Thứ nhất, ý chí thể hiện trong pháp luật xã hội chủ nghĩa 
là ý chung của giai cấp công nhân, nông dân và của các tầng 
lớp nhân dân lao động khác do đội tiên phong của giai cấp công 
nhân và người đại biểu trung thành lợi ích của cả dân tôc là 
Đảng cộng sản lãnh đạo. Pháp luật xã hội chủ nghĩa hoàn toàn 
đối lập với sự tự ý chí của các cá nhân riêng lễ hay của một 
nhóm người nắm quyên lực nhà nước tối cao. Chỉ có ý chí giai 
cấp chung mới có khả năng trong một mức độ hoàn toàn phản 
ánh được lợi ích và nhụ cầu của toàn bộ giai cấp và của các 
tâng lớp nhân dân lao động. 

- Thứ hai, pháp luật xã hội chủ nghĩa với tư cách là một 
hệ thống quy phạm có tính bắt buộc chung, ghi nhận không chỉ 
các nghĩa vụ mà còn là các quyền của nhứng người tham gia 
vào các quan hệ xã hội, tức là thiết lập một phạm vi tương ứng 
của tự do. 

- Thứ ba pháp luật xã hội chủ nghĩa là hình thức thừa 
nhận, phản ánh, củng cố dưới dạng các công thức, khuôn mẫu 


260 


chính xác nhứng đòi hỏi khách quan của xã hội. Trong mối quan 
hệ với Nhà nước làm cho các quy tắc, khuôn mẫu được thừa 
. nhận chính thức, làm cho nó trỏ thành phương tiện điều chỉnh 
đặc biệt các quan hệ xã hội. 


Tóm lại, việc tìm hiểu bản chất của pháp luật nói chung 
và pháp luật xã hội chủ nghĩa nói riêng phải sử dụng nhiều 
phương pháp tiếp cận, phải đặt nó dưới nhiều góc độ và bình 
diện khác nhau. Pháp luật là một hiện tượng xã hội phức tạp, 
việc tìm hiểu bản chất của nó cũng không giản đơn một chiều. 


II. VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Trước hết cần phải khẳng định rằng bất kỳ một sự đánh 
giá thấp nào về vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa đều 
không những đối lập với kinh nghiệm lịch sử mà còn không phù 
hợp với luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và quan điểm của 
Đáng ta. Dự báo khoa học về vai trò của pháp luật xã hội chủ 
nghĩa đã được C.Mác đề cập trong tác phẩm “Phè phán cương 
linh Gôta”. Sau đó V.I.Lênin trong tác phẩm “Nhà nước và cách 
mạng” đã chứng minh rằng dưới chủ nghĩa xã hội đòi hỏi khách 
quan của pháp luật bắt ngưồn trước hết trong chính đặc điểm 
của kinh tế, Người viết: “Nếu không muốn rơi vào không tưởng 
thì không nên nghĩ rằng, sau khi lật đổ chủ nghĩa tư bản, người 
ta có thể tức khắc làm việc cho xã hội mà không cần phải có 
tiêu chuẩn pháp lý nào cả; và chăng việc xóa bỏ chủ nghĩa tư 
bản không thể đem lại ngay lập tức được nhứng tiền đề kinh 
tế cho một sự thay đối như vậy”! Pháp luật dưới chủ nghĩa 
xã hội “với tư cách là người điều chỉnh việc phân phối sản phẩm 


——— BS 


(ÙD VI, Lânin: Toàn rập NXB Tiến bệ Matxcdva 1979 T. 33, tr. 9ã. 


281 


và phân phối lao động giữa các thành viên của xã hội”, Nhự 
vậy, theo V.I. Lênin, sự tồn tại của pháp luật xã hội chủ nghĩa 
là do tính chất của lao động và phân phối sản phân phối sản 
phẩm. Chính vì thế V.ILênin viết tiếp: “ở giai đoạn đầu của 
mình, chủ nghĩa cộng sản chưa thể chín muồi về mặt kinh tế " 
do đó còn phải “giữ lại chân trời hẹp của pháp luật tư sản"? 
Pháp luật trong chủ nghĩa xã hội trước hết tồn tại vì đòi hỏi 
của kinh tế, đến lượt mình nó mới trở thành phương tiện quản 
lý của nhà nước. Do đó, pháp luật là của nhà nước, chỉ khi nhà 
nước nhận thức được nhu cầu phải điều chỉnh bằng pháp luật, 
và ban hành pháp luật một cách khách quan phù hợp với nhu 
cầu phát triển tiến bộ của xã hội. Hoàn toàn không được quan 
niệm một cách giản đơn, thuần túy pháp luật là phương tiện 
của nhà nước trong tay nhà nước, nhà nước có quyền ban hành 
theo ý muốn chủ quan của mình. 


Thực tiễn xây dựng chú nghĩa xã hội hơn 70 năm qua đã 
ngày càng làm sáng rõ luận điểm trên của các nhà kinh điển 
của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đảng ta cũng từng bước khắc phục 
những nhận thức thiếu sót và sai lầm về việc xây dựng và thực 
hiện pháp luật và khẳng định “quản lý đất nước bằng pháp luật 
chứ không chỉ bằng đạo lý”. 


Trong điều kiện đổi mới, Đảng và Nhà nước ta khẳng định 
vai trò hàng đầu của quản lý nhà nước nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần theo pháp luật. Chiến lược ổn định và phát 
triển nền kinh tế - xã hội đến năm 2000 viết: “Nền kinh tế vận 
động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước bằng 


(1) V.I. lânin: Toàn iập NXB Tiến bộ Matxcdva 1979 tập. 33, tr. 94. 
(2) V.I. Lênin: Toàn ¡áp . NXB Tiến bộ Matxcda tập. 33, tr. 98 - 99. 


262 


pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ khác”tÙ, Cùng 
với kinh tế, pháp luật còn có vai trò với các lĩnh vực khác của 
đời sống xã hội. Vai trò của pháp luật trong một số lĩnh vực cơ 
bản của đời sống xã hội: 


+ Vai trò của pháp luật đối với kinh tế . 


Trong mối quan hệ với kinh tế vai trò chung nhất của pháp 
luật là sự biểu hiện về mặt pháp lý các quan hệ sản xuất thành 
một hệ thống các quan hệ pháp luật tạo nên trật tự pháp luật 
về kinh tế cho một nhà nước. Nhìn lại pháp luật trong cơ chế 
hành chính quan liêu bao cấp, có thể thấy rằng sự tồn tại của 
pháp luật đường như là một nhu cầu chủ quan bắt nguồn trực 
tiếp từ nhứng đòi hỏi của các quan hệ kinh tế. Pháp luật lúc 
đó được quan niệm như là phương tiện trong tay nhà nước nhằm 
để “đẩy nhanh” hay “kìm hãm” “xóa bỏ” một quan hệ kinh tế 
nào đó một cách duy ý chí. Ngược lại, trong cơ chế thị trường 
có sự quản lý của nhà nước, pháp luật trước hết tồn tại vì kinh 
"tế, sinh ra trực tiếp từ những đòi hỏi của các quan hệ kinh tế. 
Chỉ trong mối quan hệ không tách rời với các đòi hỏi và nhu 
cầu của kinh tế, pháp luật đến lượt mình, mới trở thành phương 
tiện quản lý của nhà nước. Là phương tiện hàng đầu trong quản 
lý nhà nước về kinh tế, pháp luật trước hết tạo lập các “khung” 
hay còn gọi là các “hành lang” pháp lý để cho người sản xuất 
kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trong cách 
“chơi”, đồng thời nhà nước là chủ thể quản lý cũng dựa vào 
chuẩn mực đó mà điều khiển cách “chơi”. Các quan hệ kinh tế 
thị trường rất đa dạng phong phú, năng động và phức tạp nhưng 
trong điều kiện nước ta lại phải định hướng xã hội chủ nghĩa . 


m=—......... 


i Chiến lược ổn định... NXE Sự thật, HN. 1991, t. 8. 


683 


Điều đó lại càng nảy sinh nhu cầu điều chỉnh để loại bỏ các yếu 
tố ngẫu nhiên, tùy tiện, ngăn ngừa rối loạn, khủng hoảng, thiết 
lập trật tự ổn định. Chính vì thế C.Mác đã viết: “Tinh được 
điều chỉnh và trật tự chính là hình thức củng cố về mặt xã hội 
một phương thức sản xuất nhất định và do đó của sự giải phóng 
tương đối phương thức sản xuất đó khỏi sự ngẫu nhiên và tùy 
tiện thuần túy”, Một trong những phương tiện điều chỉnh hữu 
hiệu là pháp luật. Bằng sự điều chỉnh pháp luật mà tạo ra môi 
trường thuận lợi tin cậy và chính thức cho sự tồn tại và phát 
triển các quan hệ kinh tế. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, khi mà của cải vật chất chưa thật sự đồi dào, pháp luật 
chính là phương tiện thực hiện tốt nhất nguyên tắc “làm theo 
năng lực hưởng theo lao động”. Cùng với điều đó, pháp luật là 
phương tiện thể chế hóa các quan hệ tiền-hàng, hạch toán kinh 
tế, hợp đồng kinh tế, các quan hệ về lợi ích và đặc biệt là thể 
chế hóa và hoàn thiện cơ chế quản lý về mặt tổ chức và hoạt 
động, làm cho nó có hiệu lực thực thi trong quy mô toàn xã 
hội. 


+ Vai trò của pháp luật đối với xã hội 


Là phương tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội, pháp luật 
là một trong những nhân tố bảo đảm và bảo vệ sự ổn định của 
xã hội. Một mặt pháp luật ghi nhận và thể chế hóa các quyền 
đó được thực hiện. Mặt khác, bằng sự ghi nhận một cách chính 
thức các giá trị mà con người có, con người cần và con người 
ủng hệ, mà các thành viên của xã hội bằng phương tiện pháp 
luật có điều kiện bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. 


Các vấn đề xã hội như lợi ích xã hội, an toàn tính mạn 


(1) C.Mác-Ph.Ängghen: Tuyển tập, tập 25, tr. 256-267. 


284 


tài sản, danh dự và nhân phẩm, tự, do, bình đẳng và công bằng 
.. đều gắn liền với sự điều chỉnh của pháp luật. Chính vì vậy 
pháp luật là phương tiện không thể thiếu cho sự tồn tại và ổn 
định của một xã hội. 


+ Vai trò của pháp luật đối với hệ thống chính trị - 
xã hội 


Trước hết đối với Đảng lãnh đạo, pháp luật là phương tiện 
thể chế hóa đường lối lãnh đạo của Đảng, làm cho đường lối đó 
có hiệu lực thực thi và bất buộc chung trên quy mô toàn xã 
hội. Đông thời là phương tiện để Đảng kiểm tra đường lối của 
mình trong thực tiễn. Vì vai trò quan trọng như vậy, đòi hỏi 
chất lượng cao của việc thể chế. Do vậy sai lầm về đường lối 
và cả sai lâm trong việc thể chế hóa đường lối đều là những sai 
lầm cả xã hội phải gánh chịu. 


Đối với nhà nước, pháp luật là phương tiện tổ chức và hoạt 
động của chính mình, là sự ghi nhận về mặt pháp lý trách nhiệm 
của nhà nước đối với xã hội và cá nhân công dân, là phương 
tiện quản lý có hiệu lực đối với mọi mặt của đời sống xã hội, 
Hơn bất kỳ phương tiện nào, pháp luật là phương tiện chứa 
đựng trong mình nó sự kết hợp giữa năng động sáng tạo với kỷ 
cương và kỷ luật. Ðo đó khi thực hiện các chức năng của mình 
nhà nước không thể không sử dụng phương tiện pháp luật. 


Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, pháp luật là phương 
tiện bảo đảm cho quần chúng nhân dân lao động tham gia vào 
quản lý nhà nước, quản lý xã hội thông qua các tổ chức chính 
trị xã hội của mình. Pháp luật nhân tố thể chế và phát triển 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho tất cả quyền lực nhà 
nước thuộc về nhân dân. Nhân dân dựa vào pháp luật làm 
phương tiện chống lại các hành vi lộng quyền, bạo lực trực tiếp 
không có tổ chức. 


285 


Đối với toàn bộ hệ thống chính trị - xã hội, có thể xem 
pháp luật là phương tiện thiết lập các nguyên tắc quan trọng 
nhất về tổ chức và bảo đầm cho hệ thống hoạt động nhịp nhàng, 
ăn khớp, là thước đo vê tính hợp pháp, hợp chính trị, hợp đạo 
lý của mọi yếu tố tạo nên hệ thống và của cả các thành viên 
hoạt động trong hệ thống đó. 


+ Vai trò của pháp luật đối với đạo đức 


Pháp luật xã hội chủ nghĩa đóng vai trò là chỗ dựa và là 
cơ sở của việc hình thành đạo đức xã hội chủ nghĩa. Các nguyên 
tắc căn bản của đạo đức mới được thể chế hóa thành các quy 
pham pháp luật, hay nói cách khác giứa đạo đức xã hội chủ 
nghĩa và pháp luật có sự đan xen về mặt nội dung. Do vậy, pháp 
luật xã hội chủ nghĩa bảo vệ và phát triển đạo đức xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ tính công bằng, chủ nghĩa nhân đạo, tự do, lòng 
tin và lương tâm con người. 


Ciứa pháp luật xã hội chủ nghĩa và đạo đức không có sự 
đối lập về quan niệm công bằng, thiện ác, nhân đạo, tự do... Sự 
củng cố bằng pháp luật các nghĩa vụ đạo đức trước xã hội, củng 
cố quan hệ không thể dung thứ với các biểu hiện chống đối xã 
hội, bảo vệ hạnh phúc gia đình, giáo dục thế hệ trẻ, kích thích 
sự giúp đỡ đồng chí, tính lương thiện, thật thà.... là vai trò của 
pháp luật. 


+ Vai trò của pháp luật đối với tư tưởng 


Có thể nói pháp luật xã hội chủ nghĩa là phương tiện phản 
ánh thế giới quan khoa học, các tư tương và các giá trị của loài 
người tiến bộ. Vì thế, pháp luật xã hội chủ nghĩa có vai trò quan. 
trọng trong việc củng cố và nâng cao nhận thức tư tưởng cho 
con người dưới chủ nghĩa xã hội. 


266 


III. GIÁ TRỊ XÃ HỘI CỦA PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
1. Khái niệm giá trị xã hội của pháp luật 


Giá trị xã hội của pháp luật do chính nhứng thuộc tính cơ 
bản của nó quy định. Đặc biệt cần phải chú ý thuộc tính điều 
chỉnh các quan hệ xã hội và thuộc tính quy phạm. Như vậy, giá 
trị xã hội của pháp luật đó là ích lợi của pháp luật đối với xã 
hội do các thuộc tính cơ bản của nó quy định. 


Ích lợi của pháp luật, trước hết do tính quy phạm quy định. 
Bởi vì tính quy phạm là kết quả của “sự chọn lọc tự nhiên” 
trong xã hội. Các quá trình xã hội đều phải trải qua biết bao 
biến cố xã hội, bỏ qua và vượt lên trên những yếu tố ngẫu nhiên 
để còn lại những đặc tính ổn định, chuẩn mực. Do đó tính chuẩn 
mực là đặc điểm chính phản ánh chân lý khách quan. Chính vì 
vậy, các quy phạm pháp luật vừa là thước đo để kiểm tra các 
quá trình xã hội, vừa là phương tiện chứa đựng các giá trị xã 
hội đưa đến cho con người những lượng thông tin nhất định về 
các yêu cầu, các giá trị mà xã hội có, xã hội cần và xã hội sẽ 
ứng hộ. 

Ích lợi của pháp luật, không phải là phương tiện thức đẩy 
hay là kìm hãm một quá trình xã hội nào đó một cách duy ý 
chí. Ích lợi của pháp luật chính là ở chỗ nó không sáng tạo ra 
các quan hệ xã hội mà là phương tiện để điều chỉnh các quan 
hệ xã hội, đảm bảo cho các quan hệ xã hội tồn tại và phát triển 
đứng quy luật, phù hợp quy luật. Vì vậy một hệ thống các quy 
phạm pháp luật được ban hành đúng đắn, kịp thời sẽ là một hệ 
thống các “máy điều chỉnh” hành vi ứng xử hợp quy luật của 
tòn người. 


2. Các giá trị xã hội cơ bản của pháp luật 


Pháp luật với thuộc tính cơ bản của nó là tính quy phạm 


267 


với tính chất là giá trị xã hội đã được điển hình hóa, chuẩn mực 
hóa, với ý nghĩa là “chân lý” đã được nhận thức sau khi đã vượt 
lên và bẻ đi tất cả những yếu tố ngẫu nhiên, giả tạo, nhất thời. 
Với tư cách ấy, giá trị xã hội của pháp luật đó là “một đại lượng 
bằng nhau đối với những người khác nhau”. 


Pháp luật đó là sự cô đọng trong mình nó các giá trị xã 
hội. Vì vậy pháp luật có giá trị đăng tải các thông tin. Một mặt 
giá trị thông tin của pháp luật bắt nguồn từ tính chính thức 
của pháp luật. Bằng sự công bố chính thức của nhà nước mà 
các quan điểm chính thống của nhà nước và xã hội được thông 
báo. Đấy là những thông báo chính thức về mô hình của hành 
vi, về cách thức tác động và phương pháp giải quyết các quan 
hệ xã hội mà pháp luật điều chỉnh. Mặt khác giá trị thông tin 
của pháp luật còn phải kể đến vai trò thông tin của quá trình 
áp dụng pháp luật. Bằng việc áp dụng pháp luật để giải quyết 
các vụ việc cụ thể xảy ra trong đời sống hàng ngày mà thông 
báo chính thức của nhà nước về các mô hình của hành vi đọng 
lại một cách đậm nét trong ý thức của con người. 


Nói chung giá trị thông tin của pháp luật thường thông 
qua các kênh sau đây để đi đến với con người và xã hội: thông 
qua các văn bản chính thức đăng trên sách báo và các phương 
tiện thông tin đại chúng; thông qua hoạt động của các cơ quan : 
bảo vệ pháp luật; thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến,. 
giáo dục pháp luật; thông qua sự hiểu biết và hành vi hợp pháp ' 
của những người xung quanh như gia đình, bạn bè, cơ quan, 
đoàn thể, khu dân cư... Các kênh nói trên có những mức độ 
thông tin khác nhau về số lượng, độ chính xác... Vì vậy, sử 
dụng tổng hợp tất cá các kênh trong việc phát huy giá trị thông 
tin của pháp luật là nhu cầu của xã hội. 


268 


IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


1. Khái niệm và phân loại các nguyên tắc của pháp 
luật 


Các nguyên tắc của pháp luật xã hội chủ nghĩa là những 
tư tưởng chủ đạo, cơ bản, cấu thành một bộ phận quan trọng 
nhất của pháp luật, phản ánh quy luật và cấu trúc của hình 
thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa và liên hệ mật thiết với bản 
chất pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Các nguyên tắc của pháp luật có vai trò chỉ đạo định hướng 
cho hoạt động sáng tạo pháp luật và áp dụng pháp luật và cho 
toàn bộ cơ chế điều chỉnh pháp luật các quan hệ pháp luật xã 
hội chủ nghĩa, là những tiêu chuẩn cơ bản của pháp chế và tính 
hợp pháp trong xử sự của các công dân, nhà chức trách, của 
bộ máy hành chính và cơ quan tư pháp các tổ chức xã hội, tổ 
chức quân chúng, gây ảnh hưởng to lớn đối với ý thức pháp luật 
và trật tự pháp luật, văn hóa pháp lý xã hội chủ nghĩa. 

Các nguyên tắc của pháp luật là câu nối giửa quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa với các yếu tố thuộc thượng tầng kiến 
trúc pháp lý và thâm nhập vào tất cá các yếu tố của thượng 
tầng kiến trúc pháp lý. 

Các nguyên tắc của pháp luật xã hội chủ nghĩa có thể ghi 
nhận trong các văn bản quy phạm pháp luật đặc biệt là trong 
Hiến pháp (ở những quy phạm pháp luật riêng biệt hoặc nhóm 
quy phạm), có thể được thể hiện trong tập quán và thực tiễn 
xét xử. Có những nguyên tắc tuy không được ghỉ nhận trong 
pháp luật thực định nhưng được ghỉ nhận trong văn kiện của 
Đảng hoặc được thế hiện trong hệ tư tưởng pháp luật xã hội 
chủ nghĩa, 


Các nguyên tắc của pháp luật xã hội chủ nghĩa rất đa dạng, 
Phong phú. Có thể dựa vào các căn cứ khác nhau để phân loại. 


89 


Gắn uới cóc lĩnh uực của đời sống xã hội các nguyên tắc 
phúứp luật được chia ra 

+ Các nguyên tắc xã hội của pháp luật, thí dụ như: nguyên 
tác đảm bảo khả năng thực tế cho sự phát triển toàn diện của 
cá nhân; | 

+ Các nguyên tắc chính trị của pháp luật, thí dụ: nguyên 
tắc tất cả quyên lực thuộc về nhân dân; 

+ Các nguyên tắc tư tưởng của pháp luật, như: nguyên tắc, 
thể hiện trong pháp luật và hoạt động xét xử những tư tưởng 
tiến bộ của loài người 

+ Các nguyên tắc kinh tế của pháp luật, thí dụ: nguyên 
tắc phản ánh tối ưu trong pháp luật các quy luật của nên kinh 
tế thị trường. 

+ Các nguyên tắc mang tính chất pháp lý của pháp luật, 
thí dụ như nguyên tắc bảo đảm về mặt pháp lý sự bình đẳng 
của công dân. Nhóm nguyên tắc đối với hệ thống pháp luật, có: 

+ Các nguyên tắc chung của pháp luật; 

+ Các nguyên tắc liên ngành; 

+ Các nguyên tắc ngành của pháp luật. 

Những nguyên tác chung của pháp luật là những tư tưởn§ 
chủ đạo xác định các đặc trưng cơ bản của toàn bộ hệ thống 
pháp luật, chúng được quán triệt trong toàn bộ hệ thống pháp 
luật. 

Những nguyên tắc liên ngành là những tư tưởng chủ ởạ0 
liên quan tới hai hoặc một số ngành luật; thí dụ: nguyên tắc 
khi xét xử các thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ: 
tuân theo pháp luật được quán triệt trong các ngành luật tổ 
tụng hình sự và tế tụng dân sự, tố tụng hành chính và pháp 
luật về tổ chức tòa án. 


270 


Những nguyên tắc ngành là những tứ tưởng chủ đạo liên 
quơn tới một ngành luật nhất định: thí dụ: nguyên tắc một uợ 
một chồng, nguyên tắc tự do kết hôn chỉ tồn tại trong ngành 
luật hôn nhôn uà gia đình. 


2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa 


a) Nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc về nhân dân bắt 
nguồn từ bản chất của nhà nước ta là nhà nước của dân, do 
dân và vì dân, nó đòi hỏi nội dung của pháp luật cũng như trong 
hoạt động tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật phải thể hiện 
tính toàn quyền của nhân dân, quán triệt tư tưởng nhân dân là 
nguồn gốc quyền lực. Ở nước ta, nguyên tắc tất cả quyền lực 
thuộc về nhân đân là nguyên tắc hiến định, được trực tiếp ghi 
nhận trong hiến pháp và hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật 
khác. Điều 2 Hiến pháp năn 1992 ghi nhận: “Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về 
nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và tầng lớp trí thức”. 


b) Nguyên tắc dân chú xã hội chủ nghĩa. Pháp luật xã hội 
chủ nghĩa phải thể hiện phản ánh các mặt của nền dân chủ 
như: mở rộng các quyền tự do, dân chủ cho công dân; định ra 
những hình thức và biện pháp hứu hiệu để nhân dân tham gia 
quản lý các công việc của nhà nước xã hội, trừng trị nghiêm 
khắc những hành vi ví phạm các quyền tự do, dân chủ của công 
dân. Mặt khác, pháp luật cần quy định chặt chế địa vị pháp lý 
của các bộ phận trong hệ thống chính trị, đặc biệt là nhà nước, 
xác lập mối quan hệ đúng đắn giứa các hộ phận đó, tạo điều 
kiện để chúng thực sự trở thành những thể chế của nền dân 
chủ, 


œ) Nguyên tắc nhân đạo đòi hỏi tất cả hệ thống pháp luật 


271 


phải thấm nhuần quan điểm tất cả phục vụ cho con người. Con 
người là trung tâm của xã hội, mọi đường lối, chính sách và 
pháp luật đều phải hướng tới phục vụ cho con người. Chúng 
không chỉ là phương tiện bảo đảm tính mạng và sức khỏe của 
con người, mà còn tạo ra mọi điều kiện để phát triển tự do của 
con người. Khi quy định trách nhiệm pháp lý, pháp luật không 
có mục đích hành hạ về mặt thể xác hoặc hạ thấp danh dự nhân 
phẩm của cá nhân, mà nhằm giáo dục cải tạo họ trở thành người 
lương thiện. Phương pháp tác động của pháp luật lên đời sống 
xã hội là lấy giáo dục, thuyết phục là chủ yếu, còn cưỡng chế 
được áp dụng khi giáo dục, thuyết phục không đem lại hiệu quả. 


dì) Nguyên tắc sự thống nhất giữa các quyền và nghĩa vụ. 
Nguyên tắc này có nguồn gốc sâu xa là trong xã hội ta không 
thừa nhận đặc quyền đặc lợi của bất kỳ người nào, không ai có 
thể được hưởng nhiều quyền mà lại không phải thực hiện nghĩa 
vụ. Mặt khác, cũng không có ai chỉ có thực hiện nghĩa vụ mà 
không được hưởng quyền. Điều 51 Hiến pháp 1992 quy định: 
“quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân”. 
Trong xây dựng pháp luật, khi xác định địa vị pháp lý của các 
chủ thể pháp luật, cần quán triệt tư tưởng: quyền phải đi đôi 
với nghĩa vụ, có quyền phải có nghĩa vụ và ngược lại, quyên và 
nghĩa vụ phải tương ứng, phù hợp với nhau. Trong quan hệ pháp 
luật quyên của bên này là nghĩa vụ của bên kia. 


e) Nguyên tắc công bằng bao trùm toàn bộ nội dung của 
pháp luật vì rằng pháp luật xã hội chú nghĩa là công lý, là 
những đại lượng biếu thị sự công bằng. Pháp luật thực định 
cần phải là sự công bằng được củng cố về mặt quy phạm nói 
cách khác sự công bằng trong pháp luật phải tiến tới sự công 
bằng xã hội theo nhận thức, ý nguyện của con người. Công bằng 
xã hội là sự công bằng trong quan hệ của các thành viên xã hội 
mà tiêu chuẩn cơ bản của nó là lợi ích của con người. Tronÿ 


272 


phân phối sản phẩm, công bằng có nghĩa là tương quan hợp lý 
giữa một bên là sự đóng góp sức lao động của cá nhân công 
dân cho xã hội và một bên là thái độ, sự đối xử của xã hội. 
Trong xã hội các thành viên xã hội trao đổi lao động cho nhau, 
họ cống hiến cho xã hội một lao động thì cũng nhận được từ 
xã hội một. lao động tương ứng dưới nhiều hình thức khác nhau. 
Trong hoạt động quản lý nhà nước, công bằng đòi hỏi sự xác 
lập phạm vi tối thiểu nhất của công quyền và xác định đầy đủ 
những bảo đảm cho người bị quản lý nhằm chống các hiện tượng 
lạm dụng quyền lực, vi phạm các quyền tự do, đân chủ của công 
dân. Trong cưỡng chế Nhà nước, công bằng có nghĩa là chỉ phải 
chịu trách nhiệm pháp lý khi có lỗi mức độ vi phạm và mức 
độ trách nhiệm phải tương xứng với nhau. Nguyên tắc này còn 
có nghĩa là bất kỳ ai, không kể giữ chức vụ nào, khi vi phạm 
pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. 


V. HIỆU QUÁ CỦA PHÁP LUẬT 
1. Khái niệm hiệu quả của pháp luật 


Như đã biết, pháp luật được quy định bởi các quan hệ xã 
hội và quay trở lại tác động điều chỉnh các quan hệ xã hội. Do 
đó, khả năng tác động vào các quan hệ xã hội mà pháp luật 
hướng vào điều chỉnh phải được xem là hiệu quả của pháp luật. 
Điều đó có nghĩa là từ trạng thái “ban đầu” chưa được pháp 
luật điều chỉnh đi đến trạng thái sau khi pháp luật đã tác động 
vào các quan hệ xã hội. Tức là trạng thái A' so với A ban đầu 
của quan hệ pháp luật. Đó chính là số đo về hiệu quả của pháp 
luật. 


Pháp luật tác động vào các quan hệ xã hội một mặt hướng 
dẫn, điều chỉnh hành vi phù hợp với nhu cầu xã hội, mặt khác 
hướng đến ý thức tình cảm làm cho mê bình hành vi đọng lại 
trong ý thức của con người. Vì vậy, khi nói đến hiệu quả của 


273 


pháp luật với tư cách là kết quả tác động đến các quan hệ xã 
hội, thì phải hiểu đó là trạng thái của hành vi và cả của ý thức 
pháp luật. Một quy phạm pháp luật chỉ có thể coi là có hiệu 
quả khi các quan hệ xã hội được điều chỉnh phát triển theo 
chiều hướng tiến bộ, mang lại hiệu quả xã hội, đồng thời tác 
động đến ý thức con người, làm cho con người nhận thức được 
rằng pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội là nhu câu bên 
trong của chính họ, phù hợp với họ. 


Như vậy, trạng thái của hành vi và trạng thái của ý thức 
pháp luật sau khi có sự tác động điều chỉnh của pháp luật là 
hai chỉ số quan trọng nhất về hiệu quả của pháp luật. Ngoài ra 
còn phải tính đến các chỉ số khác như tiêu hao vật chất cho 
quá trình điều chỉnh. Từ đó có thể định nghĩa hiệu quả của 
phóp luật đó là khả năng của phóp luột có thể tác động được 
Đào cóc quan hệ xã hội để điều chỉnh các quan hệ đó uới những 
tổn thất uột chế! uà tỉnh thần ít nhất mà mong lại trạng thái 
hành u¡ uà trạng thái ý thức phóp luật theo hướng cần điều 
chính đã được xác định. 


2. Các chỉ số đánh giá hiệu quả của pháp luật 


Để biết được hiệu quả của pháp luật cân phải có những chỉ 
số đánh giá. Nếu như hiệu quả là khả năng của pháp luật tác 
động vào các quan hệ xã hội theo những hướng đã được xác 
định thì chỉ số để đánh giá hiệu quả là cái đùng làm thước đo 
khả năng đó. 


Các chỉ số đánh giá phải là những yếu tố khách quan hoặc 
chủ quan nói lên trạng thái của quan hệ xã hội trước và sau 
khi điều chỉnh khác nhau thế nào. Nó chỉ rõ những kết quả 
thực tế của sự điều chỉnh của việc áp dụng pháp luật. Như vậy 
những chỉ số đánh giá chỉ có thể nằm trong phạm vi các qua? 
hệ xã hội được điều chỉnh và ở ngay trong bản thân quy phạm 


274 


pháp luật được áp dụng. Đó là các chỉ số sau đây: 

- Nhứng dự kiến cụ thể nói về trạng thái của đối tượng 
điều chỉnh trước khi điều chỉnh. 

- Những dự kiến cụ thể nói lên kết quả cụ thể của việc 
điều chỉnh thông qua các đổi thay của đối tượng điều chỉnh. 

- Những dự kiến cụ thể về những mục đích đã đạt được 
và chưa đạt được của việc điều chỉnh. 

- Những dự kiến nói lên kết quả và khiếm khuyết xảy ra 
trong dối tượng điều chỉnh và trong quy phạm pháp luật. 

Ngoài những chỉ tiêu nói trên, hiệu quả của pháp luật cũng 
được đánh giá trên cơ sở những phí tổn của quá trình điều 
chỉnh. 


275 


Chương XVI 


QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT 
VỚI CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


I. QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VỚI CHÍNH TRỊ TRONG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
1. Chính trị và các quy phạm chính trị 


Trong bất kỳ xã hội có giai cấp nào đều tồn tại nhứng hiện 
tượng mang tính chất chính trị, pháp lý. Là nhân tố điều chỉnh 
các quan hệ xã hội, chính trị đứng ngang hàng với những nhân 
tố chính khác-pháp luật và đạo đức. 

Chính trị là một lĩnh vực của đời sống xã hội, biểu thị quan 
hệ giửa các tâng lớp, giai cấp, liên minh giai cấp, các dân tộc 
và các quốc gia với nhau. VILênin đã khẳng định: Chính trị 
là lĩnh vực quan hệ qua lại giữa các giai cấp, giửa các dân tộc, 
giữa các nhóm người với nhau. Đó là lĩnh vực mà các tập đoàn 
người được phân biệt nhau bởi quan hệ của họ đối với tư liệu 
sản xuất, đem lại lợi ích cho mình. Mỗi giai cấp đều có mục 
tiêu, lợi ích riêng, đều mong muốn mang lại cho mình những 
lợi ích nhất định vì thế nó động chạm tới các giai cấp khác. 
Mâu thuẫn giai cấp dẫn đến nhứng xung đột và đấu tranh giai 


278 


cấp, đó chính là nội dung của chính trị. Trong quan hệ chính 
trị mỗi giai cấp đều cố gắng đấu tranh, bảo đảm lợi ích của 
mình. Có lúc họ liên minh thỏa hiệp với những giai cấp khác, 
có khi bỏ mặc giai cấp khác. Vi vậy chính trị chính là sự tương 
quan lực lượng giữa nhứng giai cấp, tập đoàn giai cấp. 


Trong xã hội bóc lột luôn có những biến động chính trị, 
những đối địch và thỏa hiệp chính trị. 


Trong chủ nghĩa xã hội, khi lợi ích cơ bản của các giai cấp 
phù hợp nhau, mâu thuẫn giữa chúng vẫn tồn tại, nhưng yếu 
tố đối kháng mất đi, thì tính chất của chính trị cũng thay đổi. 
Đấu tranh giai cấp, sự thống trị của giai cấp này đối với giai 
cấp khác, việc giai cấp này đặt lợi ích của minh lên trên lợi ích 
giai cấp khác, ưu thế của giai cấp này đối với giai cấp khác, 
việc bắt giai cấp này phục vụ cho giai cấp mình sẽ hoàn toàn 
mất đi trong nội dung chính trị của chủ nghĩa xã hội. Như vậy, 
trong chủ nghĩa xã hội vẫn tồn tại các giai cấp, các quan hệ 
giai cấp, những vấn đề phát sinh từ quan hệ giai cấp cần được 
giải quyết. Khi nào còn tồn tại giai cấp thì quan hệ xã hội còn 
mang tính chính trị. 

Ngoài ra một nội dung chính trị là quan hệ giữa các dân 
tộc trong một quốc gia, ở nhứng quốc gia riêng biệt, vấn đề dân 
tộc là một trong những vấn đề rất phức tạp trong đời sống xã 
hội của một quốc gia, trong quan hệ quốc tế. Trong đời sống 
chính trị, thế giới hiện nay quan hệ giửa các dân tộc diễn ra 
theo những chiều hướng khác nhau. Dân tộc các quốc gia có xu 
hướng xịch lại gần nhau hơn, nhưng các dân tộc ở một quốc gia 
trong nhiều nước có xu hướng ly khai dân tộc. Vì vậy khi xã 
hội còn mang tính chất chính trị thì vẫn có thể xuất hiện các 
mâu thuẫn dân tộc. Ở những nước tồn tại chế độ xã hội phi xã 
hội chủ nghĩa, mâu thuẫn dân tộc nhiều khi trở nên gay 8Št, 
không ít trường hợp chúng được giải quyết bằng vũ lực. 


277 


Trong chủ nghĩa xã hội khi các dân tộc xích lại gân nhau, 
các mâu thuẫn dân tộc không mang tính đối kháng và sẽ được 
giải quyết bằng con đường hòa bình, con đường chính trị. 


Thêm vào đó, khi nói tới chính trị V.I. Lênin còn coi: chính 
trị là sự tham gia vào các công việc của nhà nước, là khuynh 
hướng của nhà nước, là sự xác định nhứng hình thức, nhiệm 
vụ và nội dung hoạt động của nhà nước. 


Như vậy nhà nước chiếm vị trí trung tâm trong đời sống 
chính trị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, nhà nước thúc 
đẩy quá trình xích lại gần nhau giửa các giai cấp nhằm xây 
dựng hoàn thiện sự đồng nhất cơ sở xã hội. Đó là toàn bộ nhiệm 
vụ của chính trị xã hội chủ nghĩa. 


Trong quan hệ quốc tế, nếu nhìn nhận dưới góc độ quan 
hệ giai cấp, quan hệ dân tộc, khi nào nhà nước xã hội chủ nghĩa 
còn quan hệ giai cấp, dân tộc và các quốc gia, là sự tham gia 
của nhân dân vào quản lý các công việc nhà nước. 


Chính trị cũng như bất kỳ hiện tượng xã hội nào, có hình 
thức biểu hiện riêng của mình. Bởi vậy không thể khoác lên, 
chụp lên chính trị bất kỳ bình thức nào. Chính trị có thể được 
thể hiện trong những ấn phẩm khoa học, trong các cương lĩnh 
chính trị, văn kiện của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội khác, 
trong các văn bản pháp luật của nhà nước. 


Các quan hệ chính trị cũng được hình thành trên cơ sở các 
quy phạm chính trị. Các quy phạm chính trị chỉ đạo hành vi 
của các thành viên giai cấp, của giai cấp hay của xã hội. Các 
quy phạm chính trị được thể hiện thông qua hành động của 
nhứng chủ thể quan hệ chính trị khác nhau. Các quy phạm 
chính trị chỉ đạo hoạt động của nhà nước, của Đảng và các tổ 
chức xã hội, các tập thể lao động, từng công dân. 


278 


ø. Mối quan hệ giữa quy phạm pháp luật với quy 
phạm chính trị trong xã hội xã hội chủ nghĩa 


Pháp luật là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội, nhưng 
không là duy nhất. Bên cạnh pháp luật còn có những nhân tố 
khác như các quy phạm đạo đức, các phong tục tập quán, các 
quy phạm chính trị, xã hội. Như vậy quy phạm pháp luật và 
quy phạm chính trị đều là những dạng cụ thể của quy phạm xã 
hội, chúng đều là nhứng quy tắc hành vi, do chế độ kinh tế, xã 
hội quy định, đều là kết quả hoạt động ý chí có ý chí có ý thức 
của con người. 

Nếu nhìn nhận từ khía cạnh giai cấp, pháp luật là ý chí 
của giai cấp được đề lên thành luật, còn quy phạm chính trị là 
những quy phạm có liên quan trực tiếp với việc tổ chức lợi ích 
giai cấp. Do đó các quy phạm pháp luật (pháp luật) chịu sự ảnh 
hưởng trực tiếp của các quy phạm chính trị (chính trị). Trong 
điều kiện chủ nghĩa xã hội, nền chính trị của giai cấp công nhân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản quy định bản chất, nội 
dung giai cấp của pháp luật. Vì vậy trong nhiều trường hợp quy 
phạm pháp luật trùng với quy phạm chính trị vì bản thân pháp 
luật mang tính chính trị sâu sắc, là hình thức biểu hiện chính 
trị, là phương tiện thực biện của chính trị. 

Các quy phạm pháp luật do rền chính trị của giai cấp thống 
trị ảnh hưởng trực tiếp không qua khâu trung gian hay bước quá 
độ nào, Vì vậy pháp luật như là hiện tượng chính trị trực tiếp. 
Mối quan hệ giữa chính trị với pháp luật khác với quan hệ giữa 
kinh tế với pháp luật. Bản thân kinh tế không tự quy định ra các 
quy phạm pháp luật mà những quy phạm pháp luật lại do các cơ 
quan nhà nước ban hành hay thừa nhận. Nói cách khác quan hệ 
giửa kinh tế với pháp luật phải thông qua lăng kính chính trị. 


Nhưng điều đó không có nghĩa là đông nhất giứa các quy 
phạm pháp luật với quy phạm chính trị “nó còn nhiễm tính xã 


279 


hội”. Nó còn thể hiện giá trị xã hội chung. Nên nếu “gạt bỏ 
tính giai cấp thì mọi pháp luật đều có những điểm ”®chung" dù 
ở mức độ nhất định nào đó. 


Trong các văn bản pháp luật có vô số những quy phạm 
chính trị. Chẳng hạn như trong Hiến pháp. Mặt khác các quy 
phạm chính trị không phải lúc nào cũng biểu hiện dưới hình 
thức quy phạm pháp luật, vì bản thân chính trị được biểu hiện 
đưới nhiều hình thức khác nhau. Các quy phạm chính trị được 
biểu hiện dưới dạng các nghị quyết, chỉ thị, văn kiện, điều lệ 
của Đảng, trong lời tuyên bố, kêu gọi của Đảng, dưới dạng nghị 
quyết, nhiệm vụ, lời tuyên bố, kêu gọi của nhà nước. 


Trong thực tế hoạt động của nhà nước ta, có nhứng chỉ thị 
của Đảng mang tính chất định hướng pháp luật tuy không phải 
là pháp luật. Vì vậy, trước yêu câu thực tế đòi hỏi trong một số 
trường hợp cần thiết cần phải có văn bản liên tịch. 


Ngược lại, đến lượt mình, pháp luật xã hội chủ nghĩa có 
anh hưởng tác động lớn tới chính trị, pháp luật là hình thức và 
phương tiện biểu thị nền chính trị của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Nhờ 
có pháp luật, nhà nước thực hiện được đường lối chính sách của 
giai cấp công nhân trong cuộc sống, có nghĩa đưa chính trị vào 
đời sống xã hội. Ở đây pháp luật có tư cách như công cụ, sự 
truyền tải thông tin chính trị vào cuộc sống. 


Như vậy pháp luật và chính trị - những hiện tượng xã hội 
có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, tạo 
điều kiện cho nhau cùng phát triển, hoặc là kim hãm nhau 
(trong trường hợp chính trị đã vươn lên phía trước, còn pháp 
luật ở lại phía sau). Các quy phạm chính trị định hướng đi cho 
các quy phạm pháp luật, còn các quy phạm pháp luật như là 
hình thức biểu hiện nội dung - là chính trị. Song chúng cũng 
nó sự “độc lập” tương đối. _ 


280 


I. QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VỚI ĐẠO ĐỨC TRONG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


1. Bản chất của đạo đức xã hội chủ nghĩa 


Các quy tác đạo đức được hình thành trên cơ sở những 
quan niệm, ý niệm của người về điều thiện, điều ác, lòng trung 
thực, ý thức, nghĩa vụ của họ. 


Trong đời sống xã hội, đạo đức có vai trò to lớn trong việc 
điều chỉnh các quan hệ xã hội. Bản chất của sự điều chỉnh này 
thể hiện ở chỗ, trên cơ sở các quy tắc đạo đức cho phép phân 
biệt nhứng hành vi xấu, tốt, hợp đạo lý, không hợp đạo lý, phân 
biệt được hành vi nào cần phải lên án, hành vi nào cần được 
khuyến khích. Các quy tắc đạo đức được sử dụng trong xã hội 
như là nhứng tiêu chuẩn của hành vi. Các tư tưởng, tiêu chuẩn, 
quan niệm đạo đức được hình thành trên cơ sở tình cảm, niềm 
tin của con người vào con người. Do đó chính đạo đức đã ngăn 
cản người ta làm những điều ác, điều xấu, nhứng hành vi gây 
thiệt hại cho xã hội, cho người khác, thúc đẩy con người vươn 
tới cái chân, cái thực, cái mỹ, cái rất con người. Vì vậy con 
người gắn bó với nhau bằng nhứng hành vi đạo đức rất sâu sắc, 
và đạo đức là tác nhân điều chỉnh bên trong con người. Đạo 
đức là hiện tượng mang tính ý chí, nó phản ánh sự mong muốn, 
khát vọng của con người. 


Với tư cách là hiện tượng xã hội, đạo đức không phải là chân 
lý ngẫu nhiên và vĩnh cửu. Trong mỗi xã hội đều có hệ thống 
các tiêu chuẩn nhận thức về đạo đức. Các tiêu chuẩn đạo đức trong 
xã hội nông nô, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa đều không 
giống nhau, chúng được hình thành trân cơ sở chế độ kinh tế, xã 
hội rất khác nhau (ở đây muốn đề cập tới các tiêu chuẩn đạo đức 
chính thống trong xã hội). Trong xã hội tồn tại nhiều giai cấp khác 
nhau, mỗi giai cấp có tiêu chuẩn đạo đức khác nhau. 


281 


Trong chủ nghĩa xã hội tôn tại những tiêu chuẩn đạo đức 
riêng của mình, hoàn toàn đối lập với những tiêu chuẩn đạo đức 
trong các xã hội người bóc lột người. Đạo đức trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa xuất phát từ con người và trở lại phục vụ chính 
con người, phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng con người 
khỏi mọi sự áp bức về tỉnh thân và bóc lột về vật chất. Nó 
chống lại những hành vi trái với lợi ích xã hội, lợi ích của mỗi 
con người, chống thói tham lam, vị kỷ, biểu thị lợi ích của tất 
cả mọi tầng lớp nhân dân lao động, không của riêng bất kỳ giai 
cấp nào. V.]. Lênin cho rằng đạo đức xã hội chủ nghĩa là cái 
dùng để phá hủy xã hội bóc lột củ, đoàn kết tất cả nhân dân 
lao động xung quanh giai cấp vô sản để thiết lập nên xã hội 
mới - xã hội cộng sản chử nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh cứng 
dạy rằng người cách mạng cần phải dựa vào đạo đức cách mạng, 
lấy đạo đức cách mạng đó làm nền tảng. Theo lời của Người, 
đạo đức cách mạng đó là lòng trung thành với Đảng, với nhân 
dân, là cân kiệm liêm chính, chí công vô tư, là tình đồng chí, 
đồng bào... Tất cả những khái niệm, phạm trù này được đạo 
đức học nghiên cứu. 


Để làm sáng rõ bản chất của đạo đức xã hội chủ nghĩa cần 
phải đề cập tới đạo đức trong những xã hội khác. 


Trong xã hội cộng sản nguyên thủy tôn tại một nên đạo 
đức có thể nói là thuần nhất, ở đó những tiêu chuẩn đạo đức 
tồn tại với tư cách là quy tắc xã hội có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong điều chỉnh các quan hệ xã hội trong cộng đồng, nó 
chưa bị chỉ phối bởi yếu tố chính trị, giai cấp. Nó thuần nhất 
bởi chế độ của xã hội, bởi lợi ích thuần nhất của các thành viên. 

Khi xuất hiện giai cấp, đấu tranh giai cấp, nhà nước ra đời 
có nghĩa là trong xã hội đã hình thành những tập đoàn người 
có vị trí khác nhau trong xã hội, đối với tư liệu sản xuất, với 
sản phẩm xã hội do vậy đã tồn tại những lợi ích kinh tế khác 


282 


nhau giửa các giai cấp. Chính vì vậy trong xã hội người bóc lột 
người với sự tồn tại nhiêu giai cấp có lợi ích khác nhau đã phá 
vỡ sự thống nhất về đạo đức trong xã hội. Mỗi giai cấp đều có 
nhứng quan niệm điều chỉnh đạo đức của mình, thông thường 
là quan niệm của giai cấp này đối lập với quan niệm của giai 
cấp khác. Ví dụ quan niệm đạo đức của giai cấp tư sản khác 
với đạo đức của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 


Đạo đức tư sản cũng có nhứng nét đặc thù của nó, nó là 
con đẻ của chế độ tư hứu về tư liệu sản xuất vì vậy mang nặng 
tính chất cá nhân, luôn đặt cái “tôi” lên trên hết, đạo đức tư 
sản là hệ thống đạo đức lời nói không gắn với việc làm". 


Như vậy, đạo đức thể hiện ý chí giai cấp, ý chí xã hội và 
tồn tại dưới hai hình thức cơ bản: 


1) Đạo đức tồn tại dưới dạng quan niệm, tư tưởng, ý niệm 
về điều tốt, xấu, thiện, ác, đúng, sai, chân lý và không chân lý. 


2) Đạo đức tồn tại dưới dạng các tiêu chuẩn đối với hành 
VỈ CON HgƯỜI. 

Trong lĩnh vực đạo đức các quan niệm, tư tưởng, ý niệm 
. về đạo đức gắn bó chặt chẽ và hòa nhập vào các tiêu chuẩn 
đạo đức. Các tiêu chuẩn đạo đức được hình thành trên cơ sở 
những quan niệm tự tưởng, nó tác động tới hành vi con người. 


9. Mối quan hệ giữa quy phạm pháp luật và quy phạm 
đạo đức xã hội chủ nghĩa 


Mối quan hệ giứa các quy phạm pháp luật và các quy phạm 
đạo đức xã hội chủ nghĩa cần phải được xem xét trong mối quan 
hệ giữa pháp luật và tức là phải thấy sự khác nhau gia các 
quy phạm pháp luật và quy phạm đạo đức, cần phải thấy sự 
thống nhất giữa chúng, cũng như cần thấy rõ sự tác động qua 
lại của các quy phạm này. 


283 


Sự thống nhất giữa đạo đức và pháp luật cũng tương tự 
như sự thống nhất giữa chính trị và pháp luật. 


Sự khác nhau giứa các quy phạm đạo đức và các quy phạm 
pháp luật trước hết được phân biệt theo dấu hiệu về mối lên 
quan của chúng với nhà nước. Các quy phạm pháp luật có mối 
liên hệ trực tiếp với nhà nước, còn các quy phạm đạo đức xã 
hội chủ nghĩa không có mối liên hệ này. Các quy phạm pháp 
luật do nhà nước quy định và được nhà nước bảo đảm, còn các 
quy phạm đạo đức được hình thành trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. Các quy phạm đạo đức xã hội chủ nghĩa được bảo đảm bởi 
sức mạnh của dư luận xã hội, bởi uy tín và sức mạnh thuyết phục 
đối với con người. 

Các quy phạm pháp luật và quy phạm đạo đức còn có sự 
khác nhau về phạm vi tác động của chúng. 

Có rất nhiêu quy phạm pháp luật phản ánh các quy phạm 
đạo đức. Về mặt này, các quy phạm pháp luật thống nhất với 
quy phạm đạo đức. Tất nhiên là không thể có sự thống nhất 
toàn bộ giữa các quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức, 
thậm chí trong xã hội còn tồn tại đạo đức của các tàn dư giai 
cấp bóc lột. Mối quan hệ giửa các quy phạm đạo đức và quy 
phạm pháp luật có thể biểu thị như sau: 


Vòng tròn (A) biểu thị các quy phạm pháp luật, còn vòng 
tròn (H) biếu thị quy phạm đạo đức, phần giao nhau (C) biểu 


284 


thị sự thống nhất giữa một số quy phạm pháp luật và một số 
quy phạm đạo đức. 


Nếu xem chương “Quyền và nghĩa vụ của công dân” trong 
Hiến pháp năm 1992, ta sẽ thấy các quy phạm vê quyền và 
nghĩa vụ này là các quy phạm cũng thể hiện nội dung đạo đức. 
Trong quy phạm pháp luật về nghĩa vụ, bố mẹ phải chăm sóc, 
giáo dục con cải, đây rõ ràng là đạo đức con người. Những quy 
phạm đạo đức này cũng được ghi trong luật hôn nhân và gia 
đình. 


Phần còn lại của vòng tròn (A) biểu thị các quy phạm pháp 
luật, biểu thị sự không thống nhất với các quy phạm đạo đức. 
Điều này có nghĩa là có những quy phạm pháp luật không mang 
nội dung, đặc điểm của quy phạm đạo đức, ở đây bao gôm các 
quy phạm pháp luật không đánh giá những hành vi đạo đức của 
con người. Thí dụ, quy phạm quy định về kiểm tra tính chính 
xác trong công tác tài vụ, về phương diện đạo đức thì không 
có nghĩa gì dù trong sổ kế toán có ghỉ rõ các tài khoản. 


Phần còn lại của vòng tròn (B) biểu thị các quy phạm đạo 
đức không nằm trong nội dung các quy phạm pháp luật, tức là 
nó không được thể chế hóa bằng các quy phạm pháp luật. Thậm 
chí khi loại trừ đạo đức của giai cấp bóc lột, chỉ nói đến đạo 
đức xã hội chủ nghĩa và củng có những quy phạm đạo đức xã 
hội chủ nghĩa mà pháp luật không quy định. Thí dụ, pháp luật 
không quy định tình bằng hứu giữa người với người, tình yêu 
nam nữ... Rõ ràng trong lĩnh vực này, pháp luật không quy 
định. Đối với quy phạm pháp luật, điều đặc trưng là nó chỉ điều 
chỉnh các mối quan hệ mà có thể kiểm tra được từ bên ngoài. 
Kiểm tra việc thực hiện, nếu có sự vi phạm thì pháp luật buộc 
phải thực hiện. Còn những mối quan bệ mà không thể điều 
chỉnh được, đó thường là nhứng quy phạm đạo đức được thực 
hiện bởi sự giác ngộ của mọi người. Nếu như trong thời kỳ quá 


285 


độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, vẫn còn tàn dư của giai cấp bóc 
lột, tồn tại quan điểm đạo đức của phong kiến, tư sẳn và của 
thực dân thì càng có nhiều quy phạm đạo đức không trùng với 
quy phạm pháp luật. 


3. Sự tác động qua lại giữa các quy phạm pháp luật 
và quy phạm đạo đức xã hội chủ nghĩa 


Pháp luật xã hội chủ nghĩa là pháp luật mang tỉnh thần 
đạo đức cao, đáp ứng mọi yêu câu của đạo đức và công lý. Trong 
pháp luật xã hội chủ nghĩa biểu thị những quan điểm đạo đức 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Ở trên đã nêu 
quy phạm pháp luật quy định về quy tắc đời sống xã hội chủ 
nghĩa. Như vậy, khi thực hiện các quy phạm pháp luật xã hội 
chủ nghĩa thì đồng thời ta đã thực hiện các quy phạm đạo đức 
trong cuộc sống. 


Khi đấu tranh chếng tính vô tổ chức, vô kỷ luật, nghĩa là 
đấu tranh để cúng cố pháp chế và dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
dựa vào pháp luật để đấu tranh loại trừ những hành vi vi phạm 
đạo đức tiến bộ xã hội và những quan điểm đạo đức lệch lạc. 
Mặt khác khi thực hiện các quy phạm đạo đức trong đời sống 
xã hội có nghĩa là đã thực hiện các quy phạm pháp luật. Nói 
cách khác, đó là sự tác động qua lại giữa các quy phạm pháp 
luật và quy phạm đạo đức xã hội chủ nghĩa. 


Trong Văn kiện Đại hội lần thứ VII của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và các nghị quyết Trung ương Đảng cũng đã nêu lên 
vấn đề tiếp tục củng cố đạo đức cách mạng. Đại hội cũng nhấn 
mạnh rằng một số cán bộ không nhận rõ vai trò và trách nhiệm 
của mình trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thoái hóa, 
biến chất, có những hành vi gây ảnh hưởng không tốt tới xã 
hội. Cách sống của một số thanh, thiếu niên đã bị ảnh hưởng 
tàn dư đạo đức cũ, bị ảnh hưởng văn hóa phẩm đồi trụy, làm 


286 


xói mòn đạo đức, truyền thống dân tộc, con đường đó dễ dẫn 
họ tới vi phạm pháp luật. Vì vậy, củng cố các quy tắc đạo đức 
truyền thống làm tiền đề cho pháp chế và trật tự pháp luật. 

Đến lượt mình pháp luật là công cụ để thể chế hóa, bảo vệ 
các quy tắc đạo đức xã hội chủ nghĩa. Đạo đức và pháp luật xã 
hội chủ nghĩa quyện hòa với nhau tạo thành thể thống nhất, 
sức mạnh tổng hợp trong công cuộc xây dựng con người mới, 
xã hội mới, xã hội chủ nghĩa. 


287 


Chương XVII 


Ý THỨC PHÁP LUẬT 


Ì. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA Ý THỨC PHÁP LUẬT 
1. Khái niệm ý thức pháp luật 


. Ý thức pháp luật là một hình thức của ý thức xã hội, biểu 
thị các quan hệ của con người đối pháp luật~ 
Ý thức pháp luật là ý chí đã được biểu thị _trong pháp luật, 
cũng tương tự như chính trị, không thể chụp. lên nó một hình 
thức nào cả. Cũng như ý thức của con người nói chung, ý thức 
pháp luật là một yếu tố rất quan trọng; không có ý thức thì sẽ 
không có hoạt động sáng tạo của con người. Tương tự như vậy, 
nếu không có ý thức pháp luật thì sẽ không có hành động tự 
giác tuân theo pháp luật. Vì vậy, việc nghiên cứu ý thức pháp 
luật và cơ cấu của nó không chỉ có mục đích nghiên cứu, mã 
còn có mục đích thực tiễn. Trong điều kiện nước ta hiện nay, 
việc nghiên cứu ý thức pháp luật rất cần thiết cho việc giáo 
dục ý thức, hành động của con người; hình thành tư tưởng cách 
mạng, tư tưởng giai cấp công nhân; giáo dục giai cấp bóc lột 
còn tồn tại trong xã hội, giáo dục các phần tử trong giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động còn bấp bênh. 


Các tư tưởng, quan điểm, học thuyết và tình cảm pháp lý 
là hình thức thể hiện đặc thù của ý thức xã hội, chúng có vai 


88 


trò đặc biệt trong hoạt động sáng tạo pháp luật, áp dụng pháp 
luật và củng cố pháp chế, trật tự pháp luật. Là một bộ phận, 


một hình thái ý thức xã hội, ý thức pháp luật có quan hệ mật 


thiết và tác động qua lại với các hình thái ý thức khác - ý Phưếp 
chính trị, ý thức đạo đức v.v.. 


Trong cơ cấu hình thái ý thức xã hội, ý thức pháp luật như 
một bộ phận “trung tâm”, nó như là “cầu nối” giữa các bộ phận 
ý thức xã hội còn lại với đời sống pháp luật, thông qua ý thức 
pháp luật mà các yêu tố khác của đời sống xã hội tác động ảnh 
hưởng đối với pháp luật. 

Nhờ có nhận thức, hiểu biết về pháp luật, trong mỗi con 
người đần hình thành tâm tư, tình cảm, niềm tin của mình đối 
với pháp luật. 


Vậy ý thức pháp luật - một hình thái ý thức xã hội, là tổng 
thể những quan điểm, khái niệm, học thuyết pháp lý, tình cảm 
của con người (cá nhân, giai cấp, tầng lớp) thể hiện thái độ của 
họ đối với pháp luật hiện hành, trật tự pháp luật, sự đánh giá 
về tính công bằng, hay không công bằng, đúng đắn hay không 
đúng đắn của pháp luật hiện hành, pháp luật đã qua và pháp 
luật trong tương lai, về hành vi hợp pháp, hành vi không hợp 
pháp của cá nhân, các cơ quan nhà nước, tổ chức. 

Là một hình thái của ý thức xã hội, ý thức pháp luật có 
những đặc điểm của ý thức xã hội nói chung và đặc thù vốn có 
của nó gồm: 


Thứ nhất, ý thúc phúp luật chịu sự quy định của tần tại (cơ sở 
kinh tế hạ tầng, các quan hệ kinh tế), đầng thời nó có tính 
độc lập tương đối 


Sự lệ thuộc của ý thức pháp luật vào tồn tại thể hiện ở 
khía cạnh là: cũng như mọi hình thái ý thức xã hội, ÿ thức pháp 


89 


luật phản ánh tồn tại xã hội của một thời đại nào đó. Các quan 
hệ kinh tế xã hội quyết định nội dung, hình thức, cơ cấu pháp 
luật thông qua ý thức pháp luật, nói cách khác thông qua tri 
thức, nhận thức của con người đối với pháp luật. Có nghĩa cái 
quan hệ của tồn tại xã hội quyết định ý thức pháp luật. 


Tính độc lập tương đối của ý thức pháp luật với tồn tại xã 
hội thể hiện ở một số khía cạnh sau: 


+ Ý thức pháp luật thường lạc hậu so với tồn tại xã hội. Đời 
sống xã hội đã chỉ ra rằng, cái quan hệ kinh tế luôn vận 
động, phát triển năng động, một cách khách quan, còn ý 
thức con người nó mang tính ý chí, “tính bảo thủ”, trì trệ. 
Tôn tại xã hội cú có thể đã mất, nhưng ý thức pháp luật 
do nó sinh ra vẫn tồn tại dai dẳng trong một thời gian dài, 
đặc biệt trong lĩnh vực tâm lý pháp luật. Thí dụ, chế độ 
phong kiến ở nước ta đã mất, nhưng tâm lý pháp luật phong 
kiến vẫn tồn tại, đó là sự thờ ơ, coi thường kỷ cương, phép 
nước, đứng lên trên pháp luật. 


+ v thức pháp luật trong những điều kiện nhất định (hệ tư 
tưởng pháp luật, đặc biệt là nhứng quan điểm, tự tưởng 
pháp luật khoa học) có tính vượt trước so với sự phát triển 
của tồn tại xã hội. Hệ tư tưởng pháp luật mới có thể sinh 
ra trong lòng xã hội cú. Ví dụ, những tư tưởng, quan điểm 
cách mạng, khoa học của C.Mác về pháp luật vượt lên trước 
thời đại mà ông đã sống. Những luận điểm của ông về pháp 
luật là dự báo khoa học về một kiểu pháp luật mới - pháp 
luật xã hội chủ nghĩa, 


+ Cũng như các hình thái ý thức xã hội khác - ý thức chính 
trị ý thức đạo đức v.v... và các yếu tố khác thuộc kiến 
trúc thượng tâng như nhà nước, pháp luật, chính trị v.v.. 
Ý thức pháp luật tác động trở lại đối với tồn tại xã hội. 
Sự tác động của ý thức pháp luật đối với tồn tại xã hội 


290 


theo hai xu hướng đối lập. Ý thức pháp luật tiến bộ, phù 
hợp với quy luật phát triển khách quan của tồn tại xã hội, 
nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của tồn tại xã hội, ngược lại 
nếu là ý thức lạc hậu, nó sẽ kìm hãm sự phát triển của 
tồn tại xã hội. 


Thứ hai. - Ý thức pháp luật xuất hiện và phát triển như một hiện 
tượng mang tính giai cấp. Ý thức pháp luật của các giai cấp, 
tập đoàn người, tầng lớp tùy thuộc vào vị trí chính trị, kinh 
tế của họ trong xã hậi. 


Trong xã hội có giai cấp chỉ tôn tại một hệ thống pháp luật 
phản ánh ý chí của giai cấp thống trị xã hội. Nhưng trong xã 
hội tôn tại nhiều hệ ý thức pháp luật như: hệ ý thức pháp luật 
của giai cấp thống trị, hệ ý thức của các giai cấp bị trị, của 
các tầng lớp khác trong xã hội. 


Về nguyên tắc, chỉ ý thức pháp luật của giai cấp thống trị 
mới được phản ánh vào trong pháp luật. Ý thức pháp luật của 
các giai cấp bị trị mâu thuẫn với ý thức pháp luật của giai cấp 
thống trị trong xã hội. Trong xã hội có đối kháng giai cấp, do 
xu hướng phát triển tiến bộ của xã hội, trong những hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể, ý thức pháp luật của giai cấp thống trị tuy không 
thay đổi về bản chất giai cấp, nhưng để bảo vệ lợi ích lâu dài 
của mình, giai cấp thống trị vẫn có những nhượng bộ nào đó 
khi ban hành pháp luật. 

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta vẫn tồn tại 
nhứng hệ ý thức pháp luật khác nhau của các giai cấp, tầng lớp 
khác nhau. Giữa giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức 
và các tầng lớp lao động xã hội khác có lợi ích cơ bản thống 
nhất với nhau, do đó hệ ý thức pháp luật của họ về căn bản là 
thống nhất. 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa đích thực, chân chính, hệ 


281 


tư tưởng pháp luật đó tiến tới sự đồng nhất, nó là kết quả của 
sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và kinh tế. 


2. Chức năng của ý thức pháp luật 


Trong khoa học pháp lý thường quan niệm ý thức pháp luật 
có ba chức năng: chức năng nhận thức, chức năng mô hình hóa 
pháp lý, chức năng điều chỉnh. 


Để hình thành các tư tưởng, quan điểm, quan niệm, niềm 
tin vào các quy phạm pháp luật hiện hành, cần phải phân tích 
hiện thực khách quan và nhận thức được hiện thức đó. Như 
vậy, ý thức pháp luật thực hiện chức nỡng nhận thúc, tức nhận 
thức các quá trình kinh tế - xã hội, các giá trị đạo đức được 
thể chế hóa hoặc sẽ được thể chế hóa thành pháp luật. Nói cách 
khác thông qua nội dung của pháp luật có thể nhận thức được 
các giá trị xá hội đã, sẽ được phản ảnh vào pháp luật. 

Thông qua quá trình nhận thức đó mà hình thành nên các 
mô hình hành vi nhất định (các quy tắc xử sự) nhờ có ý thức 
pháp luật mà đánh giá được các mô hình nào là cân thiết và 
tất yếu để hướng các quan hệ xã hội phát triển có kết quả. Đó 
là chức năng mô hình hóa pháp lý của ý thức pháp luật. 


Ý thức pháp luật định hướng cho hành vi của con người 
phù hợp với yêu cầu của pháp luật hiện hành, hoặc làm cho 
hành vi của con người trở nên sai lệch không phủ hợp với các 
yêu cầu đó. Như vậy ý thức pháp luật có chức năng điều chỉnh. 


Các chức năng của ý thức pháp luật liên hệ chặt chế với 
nhau và tác động qua lại trong một hệ thống thống nhất. bi 
thức pháp luật luôn chứa đựng sự đánh giá hiện thực khách 
quan, đánh giá hành vi xử sự của con người, các cơ quan, tổ 
chức dưới lăng kính pháp lý. Đồng thời, cùng với việc đưa ra 
các nguyên tắc, mô hình pháp lý cũng như trong thực hiện pháp 
luật, ý thức pháp luật dự báo và hình dung trước sự phát triển 


292 


của các quan hệ xã hội, các hiện tượng pháp lý và kết quả tác 
động của các quy phạm pháp luật... Yếu tố dự báo của ý thức 
pháp luật liên hệ chặt chẽ với yếu tố đánh giá các hiện tượng 
pháp lý cúa phạm trù được xem xét. 


| - CƠ CẤU CỦA Ý THỨC PHÁP LUẬT 


Ý thức pháp luật là một hiện tượng chính trị - pháp lý có 
cơ cấu phức tạp. Dưa trên những cơ sở khác nhau có thể chia 
ý thức pháp luật ra những bộ phận cấu thành khác nhau. Mỗi 
cách phân chia như thế có ý nghĩa nhất định trong nhận thức 
bản chất, đạc điểm và vai trò của ý thức pháp luật. 


Trong khoa học pháp lý tôn tại những quan điểm khác nhau 
về ý thức pháp luật. Loại quan điểm thứ nhất cho rằng ý thức 
pháp luật cấu thành từ hai yếu tố: hệ tư tưởng pháp luật và 
tâm lý pháp luật. Loại quan điểm thứ hai coi ý thức pháp luật 
gồm 3 yếu tố: hệ tư tưởng pháp luật, tâm lý pháp luật và yếu 
tố hành vi. Theo quan điểm của chúng tôi, loại quan điểm thứ 
nhất có phần đúng đắn hơn, bởi vì xuất phát từ quan điểm triết 
học, thì ý thức bao giờ cũng là cái đối lập với tôn tại, ý thức 
phân ánh tồn tại và ý thức của con người được biểu hiện thông 
qua hành vi cụ thể của con người. Do vậy hành vi là hình thức 
thể hiện của ý thức, là kết quả của ý thức, hơn nữa ý thức 
mang tính ý chí. Do vậy, không thể đồng nhất giữa hình thức 
thể hiện hay kết quả của ý thức với nội dung của ý thức, rằng 
chỉ có thể đánh giá được ý thức của con người thông qua những 
hành vi của hạ. 

“Khi nói tới cơ cấu của ý thức pháp luật có nghĩa là xác 
định các bộ phận cấu thành của ý thức pháp luật. 


Như đã nêu ở trên, ý thức pháp luật là tổng thể các quan 
điểm, các khái niệm, tư tưởng về pháp luật, tâm tư tình cảm, 
cảm xúc đối với pháp luật. Như vậy ý thức pháp luật bao gồm 


283 


hai bộ phận cấu thành là tư tưởng pháp luật và tâm lý pháp 
luật. 


a) Hệ tư tưởng pháp luật là những quan điểm, các khái 
niệm, ý niệm về pháp luật, phản ánh ý chí, quyền lợi và nguyện 
vọng của con người, giai cấp (trong chủ nghĩa xã hội nó phản 
ánh ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động) trong lĩnh vực pháp lý. Đó chính là sự hiểu 
biết về pháp luật, trình độ pháp luật. Tư tưởng pháp luật xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta được hình thành trên cơ sở học thuyết 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối chính 
sách của Đảng và nhà nước ta về pháp luật, vai trò của nó trong 
đời sống xã hội, khoa học pháp lý trong, và ngoài nước. Hoạt 
động thực tiễn của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực thực 
hiện pháp luật, bảo vệ pháp luật có ý nghĩa quan trọng tạo ra 
nhứng khả năng điều kiện cần thiết cho sự hình thành ý thức 
pháp luật. 


b) Tâm lý pháp luật. Yếu tế tâm lý pháp luật bao gồm 
những rung cảm pháp luật, tình cảm pháp luật và những thói 
quen pháp luật gắn bó con người với pháp luật. Nếu yếu tố tư 
tưởng của ý thức pháp luật gồm các yếu tố thuộc phạm vỉ ý 
thức hệ, thì yếu tố tâm lý thuộc lĩnh vực tình cảm pháp luật. 
Ở đây đối tượng mang tâm lý pháp luật là con người với tư cách 
là một cá nhân, một thành viên tập thể, thành viên cộng đồng 
đân tộc, một công dân của một quốc gia. Vì vậy, có thể nói tâm 
lý pháp luật là một bệ phận của tâm lý xá hội, khái niệm tâm 
lý pháp luật nằm trong khái niệm tâm lý xã hội. 

Tâm lý pháp luật, cũng như tâm lý xã hội là một quá trình 
tâm lý xuất hiện, phát triển một cách tự nhiên. Điều đó không 
có nghĩa loại trừ khả năng tác động tới quá trình hình thành 
tâm lý pháp luật theo một hướng nhất định. Sự tác động đó 
được thực hiện bằng những hình thức và phương pháp khác 


284 


nhau. Có thể là sự tuyên truyền, giải thích, giáo dục pháp luật 
hoặc xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm pháp luật. Ở 
đây không được coi nhẹ bất kỳ một hình thức, phương pháp 
nào, chỉ khi đó mới có thể tạo ra được tâm lý, tình cảm thực 
sự tôn trọng pháp luật. 


Trong tâm lý pháp luật, thói quen pháp luật được coi là 
yếu tố rất quan trọng. Thói quen của con người đối với pháp 
luật được hình thành trên cơ sở những tình cảm của con người 
đối với pháp luật. Thói quen pháp luật là những hành vi tôn 
trọng pháp luật được lặp ởi lặp lại rất nhiều lần, mà con người 
không cân thiết phải nhận ra nó bằng lý trí; ví dụ: ra đường 
chúng ta đi về bên phải, khi tới ngã ba, ngã tư... gặp đèn đỏ là 
dừng lại. Nhờ có thói quen mà con người hành động một cách 
rất rõ ràng, đứt khoát. Khi chưa có những kinh nghiệm và thói 
quen con người phải suy nghĩ lựa chọn phương án hành động 
trong nhứng hoàn cảnh nhất định. 

S5ạ với tư tưởng pháp luật, tâm lý pháp luật là bộ phận bèn 
vững hơn, bảo thủ hơn. Tâm lý pháp luật gắn bó chặt chẽ với 
những truyền thống, tập quán, thói quen của con người. Nó được 
hình thành chậm chạp và ít biến đổi. 

Giữa tâm lý pháp luật và tư tưởng pháp luật tồn tại mỗi 
quan hệ biện chứng. Mức độ xúc cảm, tình cảm pháp luật của 
cá nhân phụ thuộc vào đặc điểm và trình độ tư tưởng pháp luật 
của cá nhân đó. Ngược lại, sự phát triển của tư tưởng pháp luật 
cũng chịu ảnh hưởng của tâm lý pháp luật. Tâm lý pháp luật 
của cá nhân là tiền đề của những tư tưởng pháp luật mà cá 
nhân đó có thể đạt tới. 

* Dựa vào mức độ nhận thức, có thể chia ý thức pháp luật 
thành: ý thức pháp luật thông thường, ý thức pháp luật mang 
tính lý luận và ý thức pháp luật mang tính nghề nghiệp. 

- Ý thức pháp luật thông thường được hình thành một cách 


295 


tự phát dưới tác động trực tiếp của điều kiện và kinh nghiệm 
cuộc sống cá nhân. Trong cơ cấu ý thức pháp luật thông thường, 
thì yếu tố tâm lý pháp luật có vai trò rất quan trọng. Ở mức 
độ này, ý thức pháp luật được thừa nhận và tiếp thụ một cách 
trực tiếp, tức là quy phạm pháp luật được thể hiện thế nào thì 
hành vi của con người thể hiện như thế. Người có ý thức pháp 
luật thông thường nghĩa là người đó chưa có kiến thức sâu sắc 
có tính khoa học, lý luận, tính hệ thống về pháp luật, tuy nhiên 
người đó có hiểu biết nhất định về quy định của pháp luật, có 
những kinh nghiệm nhất định trong xử lý các vụ việc pháp lý 
cụ thể. 


- Ý thức pháp luật mang tính lý luận được thể hiện đưới 
đạng các quan điểm, khái niệm, học thuyết về pháp luật. Khác 
với ý thức pháp luật ở mức độ khoa học (ý thức pháp luật mang 
tính lý luận) hình thành trên cơ sở nghiên cứu và tổng hợp sâu 
sắc kiến thức pháp luật. Ý thức pháp luật mang tính lý luận là 
cơ sở để hoạt động sáng tạo pháp luật, đồng thời nó cũng là cơ 
sở khoa học cho hoạt động pháp lý thực tế. Như vậy, nếu ý thức 
pháp luật thông thường mới chỉ phản ánh mối liên hệ bên ngoài, 
chưa đi vào bản chất bên trong của pháp luật thì ý thức pháp 
luật mang tính lý luận phản ánh những vấn đè “bản chất” nhất 
của pháp luật như: sự xuất hiện của pháp luật, bản chất, mỗi 
liên hệ của nó với các hiện tượng khác - chính trị, đạo đức, 
kinh tế... 


- Ý thức phóp luật mang tính nghề nghiệp là ý thức pháp 
luật của các luật gia, của các nhà chức trách mà tfông hoại 
động của mình thường xuyên vận dụng sáng tạo pháp luật. Cho 
nên, ý thức pháp luật mang tính nghề nghiệp không chỉ có riêng 
ở thẩm phán, cán bộ kiểm sát, điều tra, thanh tra mà còn có ở 
cả cán bộ quản lý nhà nước. Š5o với ý thức pháp luật thông 
thường và ý thức mang tính lý luận, ý thức pháp luật mang 


2968 


tính nghề nghiệp đặc trưng bởi sự kết hợp hài hòa giửa yếu tố 
tư tưởng và yếu tố tâm lý. Ý thức pháp luật ở mức độ nghề 
nghiệp không chỉ đặc trưng bởi trình độ hiểu biết cao về pháp 
luật, mà còn được đặc trưng bởi khả năng thực tế cao như thành 
thói quen trong việc vận dụng và áp dụng pháp luật trong thực 
tế. 


* Dựa vào chủ thể, ý thức pháp luật có: ý thức pháp luật 
cá nhân, ý thức pháp luật nhóm và ý thức pháp luật xã hội. 


Ý thức pháp luột cá nhân là những khái niệm, quan điểm, 
tâm trạng, tình cảm pháp lý của mỗi con người cụ thể, Không 
phải ý thức pháp luật của mọi cá nhân đều đạt tới ý thức pháp 
luật xã hội. Trình độ ý thức pháp luật cá nhân ở các công dân 
có sự khác nhau. Do đó, nhiệm vụ cơ bản của công tác giáo dục 
pháp luật là nâng trình độ của ý thức pháp luật cá nhân lên 
ngang bằng với trình độ của ý thức pháp luật xã hội. 


Ý thức pháp luột nhóm phân ánh những đặc điểm của các 
nhóm xã hội tương ứng. Đó là nhứng quan điểm, nhận thức tư 
tưởng, tình cảm pháp luật của một nhóm người nhất định trong 
xã hội. Sự giống nhau về điều kiện đời sống và lợi ích đã tạo 
cho những thành viên của nhóm đó nhứng khái niệm, nhận 
thức, thái độ tương đối giống nhau đối với pháp luật. 


Ý thức pháp luật xã hội là ý thức pháp luật của bộ phận 
tiên tiến đại diện cho xã hội. Ý thức pháp luật xã hội có cơ sở 
khoa học cao. Nó chứa đựng những khái niệm khoa học về bản 
chất, vai trò, các đặc trưng, chức năng, nguyên tắc của pháp 
luật và được hình thành dưới tác động trực tiếp của khoa học 
pháp lý. Ý thức pháp luật của các nhóm xã hội và tất cả các 
thành viên trong xã hội chịu ảnh hưởng rất lớn của ý thức pháp 
luật xã hội. 


297 


II. QUAN HỆ GIỮA Ý THỨC PHÁP LUẬT VỚI PHÁP LUẬT 


Giữa ý thức pháp luật và pháp luật có mối liên hệ chặt chẽ 
- mỗi quan hệ giữa những hiện tượng thuộc kiến trúc thượng 
tầng. Như đã trình bày ở phần trên, ý thức pháp luật là sự 
nhận thức về pháp luật, như vậy đối tượng nhận thức ở đây là 
pháp luật. Đối với mỗi con người, giai cấp, tập đoàn người, pháp 
luật tồn tại như là một nhân tế khách quan, được phản ánh 
thông qua yếu tố chủ quan đó là con người. Do đó pháp luật có 
sự tác động tới ý thức pháp luật và ý thức pháp luật có tác 
động nhất định tới pháp luật. 


Ý thức pháp luật là nhân tế quan trọng của hoạt động sáng 
tạo pháp luật, hoàn thiện, thực hiện pháp luật của hoạt động 
bảo vệ pháp luật, ngăn chặn vi phạm pháp luật và củng cố pháp 
chế. Ở đây ý thức pháp luật tác động tới pháp luật qua cầu nối 
là những hoạt động trên, nói cách khác pháp luật tùy thuộc vào 
ý thức pháp luật của chủ thể mang ý thức. Muốn có được pháp 
luật tốt phù hợp với cuộc sống thì chủ thể sáng tạo pháp luật 
phải có ý thức pháp luật cao. Pháp luật thực định muốn trở 
thành pháp luật hành động - pháp luật trong cuộc sống nó tùy 
thuộc vào ý thức pháp luật của con người, cơ quan thực hiện 
pháp luật. 


Pháp luật xã hội chủ nghĩa được hình thành thông qua hoạt 
động sáng tạo pháp luật của nhà nước, thì ý thức pháp luật là 
nhân tố quan trọng của hoạt động sáng tạo pháp luật ấy. 

Ý thức pháp luật tác động tới hoạt động sáng tạo pháp luật 
thông qua hoạt động của quần chúng nhân dân lao động trong 
việc thảo luận các dự thảo luật quan trọng, cũng như dự thảo 
quyết định có ý nghĩa toàn quốc. 

Pháp luật như là sản phẩm trực tiếp của hoạt động sáng 
tạo pháp luật, do đó nó phản ánh ý thức pháp luật của cơ quan 


298 


làm luật, của nhân dân và được hình thành trên cơ sở của ý 
thức pháp luật. 


Như vậy ý ý thức pháp luậ luật xã hội chủ nghĩa là tiền đề của 

in anEbcubitnierbolfikc- iatsufLneciscsstsGhei2iuiSi/ 
pháp luật, nó là nguồn gốc. tư tưởng, trực tiếp của pháp luật, 
vì trước khi ban hành. một. văn bản. pháp luậ luật thì cần phải có 


nhận th thức, suy nghĩ. nghĩ trước về nội c về nội dung của văn bản đó, có nghĩa 


phải xác định trước những quạn hệ xã hội nào cần được điều 
chỉnh và điều chỉnh như thế nào. Mặt khác, ý thức pháp luật 


bảo đảm cho pháp luật được thực hiện trong thực tế, khi công 
dân, các cán bộ, công chức có nhận thức đầy đủ vê quy phạm 
pháp luật, thì sẽ tôn trọng hơn và sử dụng một cách có hiệu 
quả. Vì vậy đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật 
giải thích pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật có tác 
dụng loại trừ đần những vi phạm pháp luật. 


IV. VĂN HÓA PHÁP LÝ VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 


Văn hóa pháp lý là sự hiểu biết và nhận thức sâu sắc pháp 
luật cũng như thực hiện đây đủ những đòi hỏi của pháp luật 
với ý thức cao. 

Văn hóa pháp lý có liên quan tới ý thức pháp luật và dựa 
vào ý thức pháp luật. Tuy nhiên, giửa chúng củng có những 
điểm khác biệt. Nếu ý thức pháp luật bao gồm nhứng yếu tố tư 
tưởng xã hội và tâm lý, ngoài những yếu tố này, văn hóa pháp 
lý còn bao gồm cả hành vi thực tế thực hiện pháp luật dưới tác 
động của pháp luật và ý thức pháp luật. 

Văn hóa pháp lý một khái niệm rộng bao gồm ý thức pháp 
luật, khả năng hiểu biết và nhứng thói quen sử dụng pháp luật 
có hiệu quả trong đời sống xã hội, cũng như tính tích cực pháp 
luật của công dân. 

Văn hóa pháp lý có ý nghia rất quan trọng trong công tác 
của các luật gia và các nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước, các 


299 


cán bộ, công chức. Để làm việc có hiệu quả trong thực tế, để 
thực hiện được những chức năng và nhiệm vụ của mình, bản 
thân mỗi cán bộ, công chức cân phải mẫu mực về văn hóa pháp 
lý. Trước hết, mỗi cán bộ, công chức phải tự mình tôn trọng 
và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, đấu tranh thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng pháp luật, phải trở 
thành mẫu mực về văn hóa pháp luật ở mọi nơi, ở nhà củng 
như ở nơi làm việc, trong quan hệ với cấp trên cũng như với 
cấp dưới, trong quan hệ với người thân, bạn bè cũng như đổi 
với nhứng người vỉ phạm pháp luật. Văn hóa pháp lý đòi hỏi 
các cán bộ, công chức phải biết kiêm chế tình cảm cá nhân 
trong mọi tình huống, luôn sắn sàng đấu tranh bảo đảm pháp 
chế xã hội chủ nghĩa, trật tự pháp luật, bảo vệ công lý. 


Để nâng cao văn hóa pháp lý, trước hết cân giáo dục pháp 
luật. Giáo dục pháp luật là hoạt động có mục đích, có hệ thống 
và có định hướng của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội 
và các tập thể lao động để hình thành và nâng cao ý thức pháp 
luật và văn hóa pháp lý cho mọi công dân và những người có 
chức vụ. 


Hiến pháp Việt Nam quy định nghĩa vụ của nhà nước và 
các tổ chức xã hội trong việc giáo dục chính trị cho nhân dân. 
Đương nhiên một trong phần giáo dục chính trị này đó là giáo 
dục pháp luật. 


Giáo dục pháp luật là một công tác phức tạp không phải 
lúc nào những người làm công tác giáo dục cũng đạt được những 
mong muốn. Công tác giáo dục pháp luật cũng thường xảy ra 
những thiếu sót, những sai lầm. Hơn nứa công tác giáo dục 
pháp luật còn bị cần trở bởi những khó khăn trong xây dựng 
văn hóa xã hội và kinh tế. Kẻ thù của giai cấp công nhân cúng 
tìm mọi cách để chống đối lại việc giáo dục chính trị, giáo dục 
pháp luật và giáo dục đạo đức cho nhân dân. 


300 


Quá trình giáo dục pháp luật được chia thành các giai đoạn: 

- Dạy pháp luật. 

- Tuyên truyền pháp luật. 

- Hoạt động thực tế về pháp lý. 

- Tự giáo dục của nhân dân lao động. 

Trong những năm gần đây ở nước ta, Đảng và Nhà nước 
rất quan tâm đến công tác giáo dục pháp luật. Những vấn đề 
cơ bản về nhà nước và pháp luật được học tập trong các trường 
phổ thông, các trường trung học chuyên nghiệp, các trường đại 
học và cao đẳng. 

Xây dựng và phát triển nền văn hóa pháp lý là công việc 
có tâm quan trọng đặc biệt trong điều kiện xây dựng nhà nước 
pháp quyền. Để xây dựng nền văn hóa pháp lý phải đẩy mạnh 
công tác giáo dục pháp luật cho mọi thành viên xã hội. 

Khi tiến hành công tác giáo dục pháp luật cần tính đến 
một số vấn đề sau: 

- Phải tính toán khả năng lĩnh hội kiến thức pháp lý của 
các tầng lớp dân cư, các loại đối tượng, từ đó lựa chọn nhứng 
biện nháp và hình thức giáo dục thích hợp. 

- Kết hợp giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức và giáo dục 
chính trị làm sáng tỏ tâm quan trọng giá trị xã hội và giả trị 
đạo đức của pháp luật, mối liên hệ của pháp luật với đạo đức 
và chính trị. 

- Rích thích tính tích cực pháp lý của các công chức, những 
người có chức vụ, hình thành ở họ tâm lý tôn trọng pháp luật, 
đấu tranh không khoan nhượng với nhứng vi phạm pháp luật, 
trật tự xã hội. : 

Để thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật cần tiến hành 
đồng bộ những biện pháp: 


- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giải thích 
pháp luật làm cho mọi thành viên trong xã hội nắm được nội 


301 


dung, yêu cầu của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 


- Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ pháp 
lý, công chức, cán bộ hành chính - nhà nước. Xây dựng đội ngủ 
cán bệ nhà nước, cán bộ của Đảng, tổ chức xã hội có ý thức 
pháp luật cao là nhân tố có ý nghĩa to lớn đối với chất lượng 
của công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật 
và bảo vệ pháp luật, góp phân giáo dục, nâng cao ý thức pháp 
luật trong nhân dân. Trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp lý, 
công chức, cán bộ hành chính - nhà nước, cán bộ của Đảng, cần : 
quan tâm đến nội dung, chất lượng, tránh xu hướng đào tạo, 
bồi dưỡng tràn lan, hình thức, không hiệu quả. 


- Đưa giảng dạy pháp luật vào các trường của Đảng, của - 
Nhà nước (kể cả phổ thông và đại học) đặc biệt là những cơ sở 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, của các tổ chức xã hội,. 
coi là một môn học bắt buộc. 


- Mở rộng tính công khai, dân chủ trong hoạt động của bộ ' 
máy nhà nước, thu hút nhân dân tham gia xây dựng các dự án 
pháp luật. Đây là biện pháp có tác dụng rất tích cực nhằm nâng . 
cao ý thức pháp luật cho nhân dân. 


- Tăng cường đấu tranh với những vi phạm pháp luật chống 
tham nhúng trong các cơ quan công quyền. Trong công cuộc 
đấu tranh này, cần có sự kết hợp của các cơ quan của nhà nước, 
của Đảng, tổ chức xã hội và sức mạnh của dư luận quần chúng. 
Quá trình đấu tranh loại trừ những vi phạm pháp luật, chống 
tham nhũng, bảo vệ trật tự pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp 
của công dân cũng tác động mạnh mẽ tới sự phát triển và nâng 
cao ý thức pháp luật cho toàn xã hội. 


Công tác giáo dục pháp luật cần được đặt trong sự nghiệp 
giáo dục, xây dựng nền văn hóa nói chung, giáo dục pháp luật 
là một bộ phận của nền giáo dục xã hội. 


302 


Chương XVIII 


XÂY ĐỰNG PHÁP LUẬT, 
HÌNH THỨC (NGUỒN) CỦA 
PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


I. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC CỦA HOẠT ĐỘNG 
XÂY DỰNG PHÁP LUẬT 


1. Khái niệm xây dựng pháp luật 


Xây dựng pháp luật là một trong những hình thức cơ bản 
nhất của hoạt động nhà nước. Việc tạo ra các văn bản quy phạm 
pháp luật phản ánh được những nhu cầu phát triển khách quan 
của xã hội là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối vải chất lượng 
và hiệu quả của quản lý nhà nước. 

Hoạt động xây dựng pháp luật là hoạt động của những cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội được trao 
quyên nhằm soạn thảo và ban hành các đạo luật và nhứng văn 
bản quy phạm pháp luật khác. 

Xây dựng pháp luật là hoạt động của những cơ quan nhà 
nước để thực hiện quyền lập pháp và quyền lập quy. 

Quyền lập pháp là quyền ban hành các văn bản luật. Theo 
Hiến pháp 1992, Quốc hội là cơ quan có quyền làm hiến pháp, 


303 


sửa đổi hiến pháp, làm luật, sửa đổi luật; nghĩa là cơ quan duy 
nhất Quốc hội có quyền lập pháp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
ban hành pháp lệnh do Quốc hội giao và kế hoạch ban hành các 
pháp lệnh được ghi vào chương trình làm luật của Quốc hội. 
Như thế, Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
ban hành pháp lệnh và pháp lệnh là văn bản quy phạm pháp 
luật điều chỉnh các vấn đề mnà luật chưa điều chỉnh. 


Quyên lập quy là quyền ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật có hiệu lực dưới luật của các cơ quan hành chính nhà 
nước. Việc ban hành các văn bản pháp quy phải trên cơ sở luật 
và để thi hành pháp luật. Lập quy là hoạt động quan trọng của 
đuyền hành pháp; nhờ đó mà hệ thống hành chính nhà nước 
thực hiện quản lý hành chính đối với các quá trình xã hội. 


Việc phân biệt quyền lập pháp và lập quy có ý nghĩa lý 
luận và thực tiễn. Sự phân biệt này, một mặt, bảo đảm hiệu lực 
pháp lý cao nhất của luật; mặt khác, nhờ có quyên lập quy mà 
hệ thống hành chính nhà nước có đú quyền lực để quản lý xã 
hội một cách có hiệu lực và hiệu quả. Vì vậy, Nghị quyết Trung 
ương 8, khóa VII của Đảng đề ra định hướng về hoạt động lập 
pháp, lập quy: “Đẩy mạnh hoạt động lập pháp của Quốc hội, 
phấn đấu trong những năm tới đần đần có đủ các đạo luật điều 
chỉnh các lĩnh vực của đời sống xã hội theo đứng đường lối quan 
điểm của Đảng, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; dựa trên 
cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn Việt Nam, có nghiên cứu 
tham khảo, có chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài nhưng không sao 
chép, rập khuôn. Trong khi chưa đủ luật, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội tiếp tục ban hành pháp lệnh và Chính phủ ban hành văn bản 
pháp quy để đáp ứng kịp thời yêu câu phát triển của đất nước". 

Xây dựng pháp luật là hoạt động mang tính sáng tạo. Đó 
là quá trình nhận thức các quy luật xã hội, đặc biệt là quy luật 
lợi ích trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xá 
hội chủ nghĩa, xác định tầm quan trọng pháp lý của các quan 


304 


hệ xã hội từ đó tạo ra việc thể chế hóa pháp lý đúng đắn đối 
với chúng. Thông qua việc sử dụng những quy tắc đặc thù của 
kỹ thuật lập pháp, Nhà nước ta để ý chí của nhân đân lao động 
lên thành các chuẩn mực mang tính bắt buộc chung. Các chuẩn 
mực đó được chứa đựng trong các hình thức văn bản luật hoặc 
văn bản quy phạm dưới luật. Do đó hoạt động xây dựng pháp. 
luật còn được gọi là hoạt động sáng tạo pháp luật. 

Xây dựng pháp luật được coi là một quá trình vì nó diễn 
ra trong một độ dài thời gian nhất định và bao gồm hàng loạt 
các động tác, thủ tục cần thiết để tạo ra các-#&n bản quy phạm 
pháp luật mới. Khoa học pháp lý coi xây dựng pháp luật không 
đơn thuân là những thủ tục để thông qua các văn bản quy phạm 
pháp luật mà còn bao gồm việc đê xuất dự án pháp luật, soạn 
thảo, thảo luận... 

Trong quá trình xây dựng luật, giai đoạn đầu tiến là việc 
đê xuất yêu cầu ban hành một đạo luật mới hoặc sửa đổi đạo 
luật hiện hành và thông qua quyết định về soạn thảo dự án luật 
liên quan đến yêu cầu đã đề xuất. Trong quyết định soạn thảo dự 
án luật chỉ rõ cơ quan có trách nhiệm soạn thảo văn bản đó. 

Giới doạn thứ hai là soạn thảo dự án luật. Việc soạn thảo 
dự án luật bao gôm soạn thảo văn bản, thảo luận sơ bộ và lấy 
ý kiến các cơ quan và cá nhân cần thiết vê văn bản đó. Sau đó 
dự án đã soạn thảo cùng những luận chứng cần thiết về nó 
được chính thức trình ra Quốc hội xem xét. 

Giai đoạn thứ ba là thảo luận và thông qua dự án luật ở 
Quốc hội. Đây là giai đoạn quan trọng nhất và là giai đoạn trung 
tâm của quá trình xây dựng pháp luật. 

Giai đoạn thứ tư là giai đoạn cuối cùng của quá trình xây 
dựng pháp luật là công bế luật. Giai đoạn này cúng đòi hỏi phải 
tuân theo những trinh tự, thủ tục được quy định chặt chẽ bởi 
pháp luật. 

Quá trình xây dựng luật là một dạng cơ bản của hoạt động 


305 


xây dựng pháp luật. Nhìn chung, quá trình xây dựng những văn 
bản quy phạm dưới luật cũng có trình tự và nội dung tương tự. 


2. Các nguyên tắc xây dựng pháp luật 


Với tính cách là một hình thức của hoạt động nhà nước, 
quá trình xây dựng pháp luật phải tuân thủ những nguyên tắc 
nhất định. Có thể đưa ra những nguyên tắc quan trọng nhất 
của quá trình xây dựng pháp luật là: 


+ Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng: Đảng Cộng sản 
Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. 
Hoạt động xây dựng pháp luật là kênh quan trọng nhất mà 
thông qua đó, đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng 
được nhà nước đưa vào cuộc sống. 


+ Nguyên tắc khách quan: Hoạt động xây dựng pháp luật chỉ 
mang tính khách quan khi văn bản quy phạm pháp luật đã thông 
qua phản ảnh được các nhu cầu và điều kiện khách quan của 
sự phát triển xã hội. Bởi thế, cần quan tâm tới yếu tố khoa học, 
thu hút các nhà khoa học vào hoạt động xây dựng pháp luật. 
Đặc biệt cần đề cao vai trò của khoa học pháp lý, nâng cao trách 
nhiệm của các luật gia trước chất lượng, hiệu quả của văn bản 
được thông qua. 


+ Nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa: Nguyên tắc này thể 
hiện ở sự tham gia của nhân dân lao động và các tổ chức xã 
hội vào hoạt động xây dựng pháp luật. Phải đề cao vai trò của 
các tầng lớp nhân dân lao động và các tổ chức của họ trong 
hoạt động xây dựng pháp luật và giải quyết những vấn đề của 
hoạt động đó. 


+ Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa: Các cơ quan có thẩm 
quyền xây dựng pháp luật không được ban hành những văn bản 
không đúng thẩm quyền của mình. Khi thực hiện hoạt động xây 


306 


dựng pháp luật phải tuân thủ nghiêm chỉnh trình tự, thủ tục 
do pháp luật quy định. Các văn bản của cơ quan nhà nước cấp 
dưới phải phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, 
văn bản dưới luật phải phù hợp với Hiến pháp và các văn bản 
luật, bảo đảm tính thứ bậc của hệ thống văn bản, 


Hiện nay, cùng với quá trình xây dựng nền kinh tế thị 
trường, đổi mới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chúng ta tiến 
hành xây dựng và hoàn thiện nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính 
nhà nước. Tình hình mới đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hơn nửa sự điều chỉnh 
pháp luật đối với các quan hệ xã hội. Hoạt động xây dựng pháp 
luật đang được đẩy mạnh, càng phải tuân thủ các nguyên tắc 
của quá trình sáng tạo pháp luật. 


`. KHÁI NIỆM HÌNH THỨC (NGUỒN) PHÁP LUẬT 


Pháp luật có hình thức“thể hiện ra bên ngoài đặc thù cửa 
mình, đó là những nguôn của pháp luật. Hình thức (nguồn) cơ 
bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa là vàợ†. hản quy phạm pháp 
luật. 


Tập quán phóp về nguyên tắc không phù hợp với bản chất 
của pháp luật xã hội chủ nghĩa vì nó ít biến đổi và mang tính 
cục bộ. Đối với những tập quán, truyền thống tiến bộ, nhà nước 
xã hội chủ nghĩa vẫn thừa nhận nhưng sự thừa nhận đó được 
thể hiện bằng cách thể chế hóa chúng trong các văn bản quy 
phạm pháp luật. 


Tiền lệ pháp được hình thành không phải do hoạt động của 

_ ®đ quan lập pháp mà do hoạt động của cơ quan xét xử và hành 
chính. Hình thức này dễ tạo ra sự tùy tiện, không phù hợp với 
nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế, do hệ thống 
pháp luật chưa hoàn chỉnh, trước yêu cầu giải quyết các vụ việc 


307 


để bảo vệ trật tự xã hội, các cơ quan xét xử và hành chính có 
sử dụng hình thức này. Đó là sự vận dụng linh hoạt trên cơ sở 
nhứng nguyên tắc của pháp luật xã hội chủ nghĩa và đường lối 
chính sách của Đảng. Khi hệ thống pháp luật đã phát triển thì 
hình thức này được thu hẹp đần phạm vi sử dụng. 


Văn bản quy phạm pháp luật - sản phẩm của quá trình 
sáng tạo pháp luật - là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ban hành theo thủ tục và trình tự luật định, trong đó có 
những quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện 
nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Văn bản quy phạm pháp luật có một số đặc điểm: 

1) Đó là văn bản do chủ thể là cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ban hành; 

2) Văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng những quy tắc xử 
sự mang tính bắt buộc; 

3) Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong 
đời sống đối với những trường hợp khi có sự kiện pháp lý 
xây ra; 

4) Sự thực hiện văn bản không làm châm dứt hiệu lực của nó; 

5) Tên gọi, nội dung và trình tự ban hành các loại văn bản 
quy phạm pháp luật được quy định cụ thể trong pháp luật. 
Không phải tất cả những văn bản do nhà nước ban hành 

là văn bản quy phạm pháp luật. Những tuyên bố, lời hiệu triệu 
nhằm giải thích nhứng chính sách đối nội, đối ngoại của nhà 
nước hoặc động viên nhân dân thực hiện chính sách đó tuy 
mang ý nghĩa pháp lý song không phải là những.văn bản quy 
phạm pháp luật. 

Cũng cần phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với những 


308 


văn bản pháp luật không có tính quy phạm. Rhi giải quyết các 
vụ việc cụ thể, trên cơ sở những văn bản quy phạm pháp luật, 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản áp 
dụng pháp luật làm xuất hiện ở các công dân, tổ chức nhứng 
quyên và nghĩa vụ pháp lý cụ thể. Thí dụ: quyết định đề bạt, 
bổ nhiệm cán bộ, quyết định cho cán bộ nghỉ hưu, những bản 
án của tòa án luôn gắn với những chủ thể cụ thể về nhứng 
quyền, nghĩa vụ cụ thể. Những văn bản này gọi là văn bản cá 
biệt vì chúng chỉ có hiệu lực một lân và chỉ trong quan hệ đối 
với những cá nhân, tổ chức cụ thể được ghỉ: đích danh trong 
văn bản, 


Văn bản quy phạm pháp luật có vai trò rất quan trọng 
trong quản lý nhà nước. Xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh 
đồng bộ các hình thức văn bản quy phạm sẽ tạo ra cơ sở pháp 
lý cho sự bảo đảm và tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu lực 
quản lý nhà nước, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân. 


II. CÁC LOẠI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 


Kế thừa và phát triển các quy định của Hiến pháp 1980, 
Hiến pháp năm 1992 đã xác định một cách tương đối chặt chẽ 
hệ thống các văn bản pháp luật của nhà nước ta. Căn cứ vào 
hiệu lực pháp lý và trình tự ban hành, các văn bản quy phạm 
pháp luật được chia ra văn bản luật và văn bản dưới luật. 


1- Văn bản luật: gồm các đạo luật, bộ luật là nhứng văn 
bản do Quốc hội cơ quan quyền lực nhà nước ban hành. Đó là 
những văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất. Điều 84 Hiến pháp 
1992 quy định Quốc hội có thẩm quyền làm Hiến pháp và sửa 
đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật; quyết định chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh. Giửa các đạo luật và bộ luật, Hiến 
pháp (luật cơ bản) chiếm một vị trí đặc biệt, nó có hiệu lực 


309 


pháp lý tối cao. Hiến pháp quy định các vấn đề cơ bản của một 
nhà nước như chế độ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xác 
định cơ chế quyền lực và quản lý nhà nước, quyên và nghĩa vụ 
cơ bản của công đân. Hiến pháp là cơ sở pháp lý cho tất cả hệ 
thống pháp luật. 

Các đạo luật, bộ luật và các văn bản quy phạm pháp luật 
khác phải được ban hành trên cơ sở Hiến pháp và không được 
trái với Hiến pháp. Trình tự và thủ tục thông qua Hiến pháp 
cũng khác so với sự thông qua các đạo luật thông thường. 


Nhứng đạo luật vê chế độ bầu cử và tổ chức bộ máy nhà 
nước như: Luật bầu cử và đại biểu quốc hội, luật bâu cử đại 
biểu hội đồng nhân dân, luật tổ chức quốc hội, luật tổ chức 
chính phủ, luật tổ chức tòa án và viện kiểm sát, luật tổ chức 
hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân và các bộ luật hình sự, 
dân sự, lao động, hôn nhân gia đình... cũng có vị trí quan trọng 
trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra còn 
những đạo luật khác điều chỉnh những vấn đê hẹp hoặc ít quan 
trọng hơn của đời sống nhà nước và xã hội, 


Các đạo luật, bộ luật có hiệu lực pháp lý cao nhất vì: 
- Chỉ Quốc hội mới có quyền thông qua, sửa đổi hoặc hủy bỏ. 


- Tất cả những văn bản pháp luật khác đều phải được ban 
hành trong sự phù hợp nghiêm ngặt với luật. 

- Các văn bản dưới luật trái với các đạo luật đều không có 
hiệu lực pháp lý và bị bãi bỏ. 

- Các đạo luật không chịu sự kiểm tra, phê chuẩn và đình 
chỉ của bất kỳ cơ quan nào ngoài Quốc hội. 


Ngoài ra, Quốc hội còn có quyền ban hành các nghị quyết 
theo quy định của Hiến pháp 1992. 


2 - Văn bản dưới luật: do Ủy ban thường vụ Quốc hội, 


310 


Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ trưởng, Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân... ban hành trên cd sở và trong 
khuôn khổ luật, nghị quyết của Quốc hội, để chấp hành các luật 
và nghị quyết đó. 


Theo quy định của Hiến pháp 1992, ở nước ta hiện nay có 
những văn bản dưới luật sau: 


~ Pháp lệnh và Nghị quyết của Ủy bạn thường vụ Quốc hội: khoản 
4 Điều 91 Hiến pháp 1999 trao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội 
thẩm quyền ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao. 
Quyền ra nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội được đề 
cập tới trong khoản ö Điều 91 Hiến pháp 1992. Các pháp lệnh 
và nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực pháp 
lý thấp hơn Hiến pháp, các đạo luật, nghị quyết của Quốc hội, 
nhưng lại có giá trị pháp lý cao nhất trong các văn bản dưới 
luật. Trên thực tế, có những pháp lệnh mang tính chất của luật 
khi Quốc hội trao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội (trước đây 
là Hội đồng Nhà nước) ban hành pháp lệnh điều chỉnh các vấn 
đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, ví dụ như việc quy định các 
loại thuế, 


~ Lệnh và quyết định của Chủ tịch nước: Thẩm quyền ban hành 
lệnh và quyết định của Chủ tịch nước được quy định trong Điều 
103 Hiến pháp 1992. Các văn bản do Chủ tịch nước ban hành 
phải phù hợp với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 
không mâu thuẫn với các pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội. 


— Nghị quyết, nghị định của Chính phú, quyết định, chỉ thị của 
Thủ tướng Chính phù. Điều 115 Hiến pháp 1992 quy định: “Căn 
cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 
nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định 
của Chủ tịch nước, Chính phủ ra nghị quyết, nghị định, Thủ 


Jđ11 


tướng Chính phủ ra quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thi 
hành các văn bản đó”. Các văn bản của Chính phủ và Thú tướng 
Chính phủ có hiệu lực pháp lý thấp hơn Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội cũng như các văn ban của Ủy ban thường 
vụ Quốc hội và không được trái với các văn bản đó. 


Các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định chỉ 
thị của Thủ tướng Chính phủ tuy là văn bản dưới luật nhưng 
rất quan trọng và ban hành phổ biến. Chúng là những phương 
tiện để Chính phủ thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của 
mình trong lĩnh vực quản lý nhà nước. 


- Quyết định, thông tư, chỉ thị của các Bộ, Ủy ban nhà nước và 
các cơ quan khác thuộc Chính phủ. Các Bộ, Ủy ban nhà nước, các 
cơ quan khác thuộc Chính phủ là những cơ quan quản lý ngành 
hoặc chức năng. Khi thực hiện chức năng quản lý, trong khuôn 
khổ thẩm quyền của mình, các cơ quan này được ban hành quyết 
định, thông tư, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành các văn bản 
đó đối với tất cả các ngành, các địa phương và cơ sở (Điều I16 
Hiến pháp 1992). Các quyết định, thông tư, chỉ thị của các cơ 
quan trên phải phù hợp với Hiến pháp, luật của Quốc hội cũng 
như các văn bản của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chú tịch nước, 
Chính phủ và Thú tướng. Trong thực tiên quản lý cũng có nhứng 
văn bản có tính chất liên ngành. Thí dụ: các thông tư do các 
Bộ và Ủy ban nhà nước phối hợp ban hành nhằm hướng dẫn 
thực hiện thống nhất văn bản của cấp trên. Hiệu lực quản lý 
của các văn bản có tính chất liên ngành nhìn chung cũng tương 
tự như những văn bản ngành. 


- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng nhân 
dân là cơ quan quyên lực nhà nước ở địa phương đại diện cho 
ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Điều 120 Hiến 
pháp 1992 quy định: Hội đồng nhân dân ra nghị quyết vê các 
biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp 


312 


luật ở địa phương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân 
sách; về quốc phòng và an ninh ở địa phương về biện pháp ổn 
định và nâng cao đời sống của nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm 
vụ được giao, làm tròn nghĩa vụ đối với cả nước. Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân không được trái với Hiến pháp, luật, 
pháp lệnh, các văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ 
tướng và các văn bản của các cơ quan quyền lực và quản lý nhà 
nước cấp trên. 


- Quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp. Ủy ban nhân 
dân là cơ quan do Hội đồng nhân dân bầu ra, là cơ quan chấp 
hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở 
địa phương, Ủy ban nhân dân trong phạm vi thẩm quyền của 
mình ra quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành các quyết 
định, chỉ thị đó. (Điều 124 Hiến pháp 1982). Các quyết định 
chỉ thị của Ủy ban nhân dân phải phù bợp với Hiến pháp, luật 
cũng như tất cả các văn bản pháp luật của các cơ quan nhà 
nước cấp trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có quyền đình chỉ 
việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản sai trải của các cơ 
quan thuộc Ủy ban nhân dân, của Ủy ban nhân dân cấp đưới, 
đình chỉ thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới, 
đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân cấp mình bãi bỏ nghị quyết 
đá. 


Trong thực tiễn xây dựng pháp luật, các cơ quan hành chính 
nhà nước còn -ban hành kèm theo các văn bản chính thức những 
văn bản như: điều lệ, quy chế, quy định... để điều chỉnh nhứng 
vấn đề mới nảy sinh trong quản lý. Các văn bản đó cũng chứa 
đựng Eác quy phạm pháp luật. 

Ngoài các văn bản pháp luật trên, phải nói đến những văn 
bản liên tịch gia cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội. Các văn 
bản này vừa mang tính chất là văn bản nhà nước vừa mang 
tính chất là văn bản của tổ chức xã hội nên có uy tín cao và 


313 


tác dụng tích cực trong đời sống. Cùng với sự phát triển của 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, các tổ chức xã hội ngày càng 
tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng pháp luật. Song theo 
xu hướng chung thì loại văn bản này đần dân ít được ban hành 
và ở Việt Nam, trong thực tế xây dựng pháp luật rất ít gặp. 


iV. HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHAM PHÁP LUẬT 


Nghiên cứu hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật tức 
là xem xét giới hạn tác động của nó theo thời gian, theo không 
gian và phạm vi đối tượng thi hành. Xác định chính xác giái 
hạn của văn bản quy phạm pháp luật là điều kiện quan trọng 
và cần thiết để thực hiện đúng pháp luật. 


1- Hiệu lực theo thời gian: là giới hạn xác định thời 
điểm phát sinh và chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm 
pháp luật. 


Như mọi hiện tượng của thực tại khách quan, nhứng văn 
bản quy phạm pháp luật luôn tồn tại trong thời gian. Chúng có 
thời điểm bắt đầu có hiệu lực và thời điểm hết hiệu lực. Một 
văn bản quy phạm pháp luật và thời điểm bắt đầu có hiệu lực, 
tức là từ thời điểm đó các chủ thể pháp luật có liên quan phải 
chịu sự điều chỉnh của nó phải tiến hành nó một cách bắt buộc. 
Trong pháp luật có ba phương thức xác định thời điểm bát đầu 
có hiệu lực: thứ nhất, văn bản quy phạm pháp luật bắt đâu có 
hiệu lực từ thời điểm thông qua hoặc công bố nó; thứ hai, thời 
điểm bắt đầu có hiệu lực được xác định là sau một khoảng thời 
gian nhất định kế từ khi công bố văn bản; thứ ba, văn bản quỹ 
phạm bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm được chỉ Ya trong bản 
thân văn bản hoặc bằng một đạo luật khác phê chuẩn văn bản 
ấy. 

Thời hạn hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được 
xác định từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực tới thời điểm hết hiệu 


314 


lực của nó. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trong ba 
trường hợp: thứ nhất, trong văn bản mới được thông qua hoặc 
trong văn bản của cơ quan được ủy quyền có sự chỉ dẫn trực 
tiếp về điều đó; thứ hai, sự ban hành một văn bản mới thay thế 
văn bản trên, thứ ba, thời hạn hiệu lực được chỉ ra trong bản 
thân văn bản và thời hạn đó đã hết. 


Khi xem xét hiệu lực theo thời gian, cân đề cập đến vấn 
đề hiệu lực vê trước (còn gọi là hiệu lực hồi tố). Nhìn chung, 
pháp luật nước ta không có hiệu lực trở về trước. Điều đó có 
nghĩa là một văn bản quy phạm pháp luật mới được thông qua 
chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội xuất hiện sau khi văn bản 
đó bắt đầu có hiệu lực. Trong một số rất ít trường hợp ngoại 
lệ văn bản quy phạm quy định hiệu lực trở về trước nếu việc quy 
định đó phù hợp với lợi ích của xã hội thì ngay trong văn bản ấy 
quy định trực tiếp có hiệu lực hồi tố. 

2 - Hiệu lực theo không gian: giới hạn tác động về không 
gian của văn bản quy phạm pháp luật được xác định bằng lãnh 
thổ quốc gia hay địa phương hoặc một vùng nhất định. Nhiều 
văn bản không chỉ ra hiệu lực theo không gian mà điều đó được 
mặc nhiên xác định theo giới hạn thẩm quyên của cơ quan ban 
hành văn bản ấy. 

Những văn bản chung nào chỉ có hiệu lực trong một vùng 
nhất định thì giới hạn luôn chỉ rõ trong văn bản đó. Phần lớn 
cắác văn bản do các cơ quan quyền lực và quản lý nhà nước 
trung ương có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các văn 
bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành có 
hiệu lực trên địa bàn thuộc thẩm quyền của các cơ quan ấy. 

3 - Hiệu lực theo phạm vi đối tượng thi hành: iliệu 
lực theo không gian của văn bản quy phạm pháp luật gắn liền 
với tác động của nó đối với các nhóm người cụ thể. 


Thông thường văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 


đị5 


trong một lãnh thổ nhất định cũng có hiệu lực với mọi cá nhân 
tổ chức thuộc lãnh thổ đó. Tuy nhiên có những văn bản chỉ tác. 
động tới những nhóm đối tượng nhất định, chẳng hạn Pháp lệnh. 
cán bộ, công chức năm 1998 chỉ tác động tới cán bộ, công chức.. 
Cũng có văn bản chỉ liên quan đến người nước ngoài và người: 
không có quốc tịch v.v...Trong những trường hp này, các văn 
bản quy phạm pháp luật luôn xác định rõ đối tượng tác động, 
nghĩa là những người phải tuân theo chấp hành hay được hướng 
nhứng quyền thực hiện những nghĩa vụ nhất định. 


V. HỆ THỐNG HÓA PHÁP LUẬT 


Hệ thống hóa pháp luật là hoạt động nhằm hoàn thiện pháp 
luật, đưa chúng vào một hệ thống nhất định. 


Công tác hệ thống hóa pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng, 
cho phép các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự nhìn nhận 
tổng quan đối với pháp luật hiện hành, phát hiện những điểm 
không phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo, từ đó có biện pháp khắc 
phục, hoàn thiện về nội dung, hình thức của pháp luật. 


Hệ thống hóa pháp luật cũng phục vụ trực tiếp cho việc 
nằng cao ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý, thực hiện nghiêm 
chỉnh pháp luật của mọi chú thể pháp luật. Đối với hoạt động 
bảo vệ pháp luật thì điều đó càng quan trọng. Sự sắp xếp có 
trình tự và hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước có thấm quyền 
tìm kiếm nhứng quy phạm cân thiết, làm sáng tổ tư tưởng của 
chúng và áp dụng đúng đắn. 


Hệ thống hóa pháp luật nhằm: tạo ra một hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật cân đối, hoàn chỉnh, thống nhất trong 
đó các văn bản pháp luật ngày càng điều chỉnh các quan hệ xã 
hội; khắc phục tình trạng lỗi thời, mâu thuẫn, chồng chéo của 
hệ thống pháp luật; làm cho nội dung pháp luật phù hợp với 


316 


những yêu câu của đời sống xã hội luôn thay đổi, có hình thức 
rõ ràng, dễ hiểu thuận lợi cho việc sử dụng. 


Lý thuyết về hệ thống pháp luật là cơ sở cho công tác hệ 
thống hóa pháp luật. Sự lựa chọn phương hướng hệ thống hóa, 
tập hợp các quy phạm pháp luật theo nhóm, trình bày chúng 
trong văn bản quy phạm pháp luật nào đó phụ thuộc vào những 
vấn đề lý luận vê hệ thống pháp luật. Những kiến thức về hệ 
thống pháp luật cho khả năng tiến hành có cơ sở khoa học công 
tác hệ thống hóa nhằm hoàn thiện pháp luật. 


Khoa học pháp lý xã hội chú nghĩa phân biệt hai hình thức 
hệ thống hóa pháp luật, đó là: tập hợp hóa và pháp điển hóa. 


Tập hợp hóa là sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật 
hoặc các quy phạm pháp luật riêng biệt theo một trình tự nhất 
định, hoặc theo cơ quan ban hành hoặc lĩnh vực hoạt động của 
nhà nước, ngành, cấp độ hiệu lực pháp lý, v.v..Hình thức hệ 
thống hóa này không làm thay đổi nội dung văn bản, không bố 
sung những quy định mới mà chỉ loại bỏ những quy phạm đã 
hết hiệu lực hoặc rõ ràng ià mâu thuẫn với văn bản của cấp 
trên. 


Pháp điển hóa là hoạt động của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền trong đó không những tập hợp các văn bản đã có 
theo một trình tự nhất định, loại bỏ những quy phạm lỗi thời, 
mâu thuẫn, mà còn chế định thêm những quy phạm mới để thay 
thế cho các quy phạm đã bị loại bỏ và khắc phục những chế 
trống được phát hiện trong quá trình tập hợp văn bản, sửa đổi 
các quy phạm hiện hành, nâng cao hiệu lực pháp lý của chúng 
v.v...Kết quả của công việc pháp điển là một văn bản quy phạm 
Pháp luật mới ra đời. Đó là một bộ luật tương ứng với một 
ngành luật nhất định hay một bản điều lệ tập bợp các quy phạm 
cho một lĩnh vực nhất định, trong đó các quy phạm pháp luật 
được sắp xếp lôgic, chặt chẽ và nhất quán. Nói chung, kết quả 


đ17 


của nó là một văn bản pháp luật mới, hoặc có hiệu lực pháp lý 
cao hơn, hoặc rộng hơn, tổng quát hơn về phạm vi điều chỉnh, 
hoàn chỉnh hơn về kỹ thuật lập pháp, hoặc đồng thời đạt được 
tất cả các yêu câu đó. Như vậy, khái niệm pháp điển hóa rất 
gần với khái niệm sáng tạo pháp luật (hay hoạt động xây dựng 
pháp luật). 


Hai hình thức hệ thống hóa pháp luật trên là những công 
việc phức tạp, tỉ mi, đòi hỏi phải tiến hành phù hợp với nhứng 
yêu câu của kỹ thuật lập pháp, lập quy. Ký thuật lập pháp, lập 
quy là toàn bộ các quy tắc tổ chức và hoạt động của các œ 
quan, tổ chức, viên chức nhà nước trong việc chuẩn bị, xây 
dựng, biên soạn, thông qua, công bố chính thức các văn bản 
quy phạm pháp luật hoặc xử lý, hoàn chỉnh các văn bản quy 
phạm pháp luật. Những quy tắc đó nhầm làm ra các văn bản 
quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cho 
pháp luật thể hiện được mục tiêu, đường lối chính trị, làm công 
cụ cho quản lý nhà nước và cơ sở pháp lý cho tổ chức, hoạt 
động của đời sống dân sự. 


Trong điều kiện xây dựng, hoàn thiện nhà nước trọng tâm 
là cải cách một bước nền hành chính quốc gia. Vị trí, vai trồ 
của pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật ngày càng tăng. 
Để có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, trước hết, phải hoàn 
thiện kỹ thuật lập pháp, lập quy, trong đó việc phân biệt, phổi 
hợp hoạt động lập pháp, lập quy có vai trò rất quan trọng. Phâ? 
biệt, phối hợp lập pháp, lập quy là xác định rõ thẩm quyền ba? 
hành văn bản quy phạm pháp luật và phối hợp giữa các hoạt 
động đó nhằm bảo đảm xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, 
phù hợp với quá trình đổi mới và thực hiện quản lý bằng phát 
luật, theo pháp luật 


318 


VI. PHÂN BIỆT VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP, 
LẬP QUY TRONG ĐIỀU KIỆN CẢI CÁCH NỀN HÀNH 
CHÍNH NHÀ NƯỚC 


1. Những căn cứ để phân biệt lập pháp, lập quy 


Nếu quan niệm pháp luật từ góc nhìn quy phạm học, nghĩa 
là pháp luật là hệ thống các quy phạm pháp luật có trong các 
văn bản nhà nước, thì quyền ban hành pháp luật có phạm vỉ rộng: 
nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan ra quy phạm pháp luật. 


Giá trị xã hội của những quy phạm nhà nước thể hiện ở 
tính chất bắt buộc cấm đoán, cho phép, bắt buộc hành vi, định 
khuôn khổ hành vi... Nhờ quyền cưỡng chế bằng hộ máy quyền 
lực nên các quy phạm đó được đảm bảo thực hiện. Đồng thời, 
các quy phạm nhà nước có quan hệ hệ thống đồng bộ, làm tiền 
đề cho nhau; kế tiếp nhau để điều chỉnh hành vi con người. Vì 
thế, hệ quả tác động của quy phạm không phụ thuộc vào quy 
phạmđó nằm ở văn bản luật hay dưới luật. Đã là quy phạm nhà 
nước thì khó có thể lẩn tránh hoặc vi phạm, bởi nó có sự bảo 
đảm bằng sức mạnh nhà nước. 


Quy phạm pháp luật lệ thuộc vào nhau bởi tính hiệu lực 
pháp lý của hệ thống văn bản của nhà nước. Quy tắc chung về 
hiệu lực pháp lý là: văn bản dưới luật (lập quy) được ban hành 
trên cơ sở luật và để thực hiện luật; các quy phạm pháp luật 
phải đông bộ, không mâu thuẫn, phủ định nhau. Đó là đặc trưng 
tơ bản để tạo ra hệ thống quy phạm thống nhất. 


Cần phải nhấn mạnh rằng trong hệ thống văn bản của nhà 
nước dân chủ và pháp quyền thì sau Hiến pháp, luật là văn bản 
SỐ vị trí cao nhất, có tính tối cao, chứ không phải luật là chuẩn 
mực tối thượng của đời sống xã hội; vì rằng, còn có nhiều chuẩn 
"Mực cao hơn luật như là chân lý, lẽ công bằng, quy luật khách 
quan... Nhưng trong xã hội hiện tại nếu không lấy luật làm 


3đi98 


chuẩn mực chung nhất của đời sống xã hội thì sẽ không thiết 
lập được trật tự công cộng, không điều hòa được lợi ích. Để làm 
được điều đó thì sự quy định của luật phải dựa trên cơ sở công 
lý và quyền lực. Trật tự xã hội chỉ được thiết lập trên cơ số 
công lý (lẽ công bằng); nhưng hiện tại pháp luật không thể ly 
khai khỏi quyên lực, vẫn phải dựa vào quyên lực để được tôn 
trọng. Nhưng quyền lực chỉ là lợi khí làm công lý được sáng tỏ, 
chứ không phải dùng quyền lực để giành lấy công lý hay công 
lý thuộc về kẻ mạnh. Công lý không dựa vào quyền lực thì bất 
lực, quyền lực không đi đôi với công lý thì tàn bạo. Vì vậy, phải 
kết hợp công lý với quyền lực, và nhằm mục đích này, phải làm 
thế nào cho nhứng điều hợp công lý được có đủ quyền lực, hay 
những điều dựa vào quyền lực phái kết hợp công lý. 


Từ quan niệm trên, việc định chế các quy tắc công lý của 
các cơ quan quyền lực nhà nước là vấn đề hệ trọng, cần nhất 
quán những căn cứ chung mang tính chất khoa học và thực tiễn 
trong việc ra các quy phạm pháp luật. 


Căn cứ thứ nhất, quan hệ giữu nhà nước và phúp luật 


Nhà nước là một tổ chức có hệ thống bộ máy và hệ thống 
nhân sự được thiết lập và hoạt động theo một trật tự pháp lý. 
Trật tự pháp lý là một đặc trưng cơ bản, quán xuyến toàn Bộ 
hoạt động nhà nước. Thiếu trật tự pháp lý thì nhà nước sẽ biến 
dạng, không còn là nhà nước theo nguyên nghĩa nửa. Vì vậy, có 
thể nói nhà nước là một cơ cấu của pháp luật; đồng thời, nhà 
nước với tư cách là trung tâm của quyền lực chính trị có quyê? 
hạn ban hành các quy phạm pháp luật. 

Quyền làm ra quy phạm pháp luật ở rỗi nhà nước có khác 
nhau. Ở nhà nước quân chủ, ý vua là pháp luật; nhưng ở nhà 
nước dân chủ, khi quyền lực bắt nguồn từ nhân dân, thuộc vỀ 
nhân dân, thì việc làm luật thuộc về cơ quan đại diện quyên 


320 


lực nhân dân hoặc thông qua trưng cầu ý dân. 


Ở nhiều nhà nước có cấu trúc nhà nước đơn nhất như nhà 
nước ta đầu thành lập cơ quan đại diện quyền lực nhân dân cao 
nhất và các cơ quan đại diện ý chí nhân dân theo các đơn vị 
hành chính - lãnh thổ. Quyền làm luật và sửa đổi luật chỉ thuộc 
về cơ quan đại diện quyền lực nhân dân cao nhất, hay nói theo 
ngôn ngữ khác hiện nay thì nó là cơ quan duy nhất lập pháp. 
Như vậy, lập pháp được tập quyền rất cao. Nhưng sự tập quyền 
lập pháp đó còn chịu ảnh hưởng bởi chế độ đại diện. Nếu cơ 
quan đại điện quyền lực nhân dân được tổ chức theo chế độ đại 
nghị (nghị viện) thì chỉ có nghị viện làm luật; còn nếu ở đó là 
chế độ đại biểu không tách khỏi hoạt động nghề nghiệp, công 
chức và hình thức hoạt động là hội đồng theo kỳ họp thì quyền 
lập pháp có những đặc trưng riêng. 


Đặc trưng cơ bản của chế độ đại biểu lập pháp là ủy quyền 
lận pháp cho cơ quan thường trực của cơ quan quyền lực cao 
nhất. Ở nước ta, Hiến pháp 1992 quy định: Ủy ban thường vụ 
Quốc hội ra pháp lệnh do Quốc hội giao và các pháp lệnh được 
ghi vào chương trình làm luật của Quốc hội. Như vậy, xuất hiện 
trên thực tế một loại văn bản không có tên gọi là đạo luật 
nhưng có tính chất như một đạo luật. Sự tồn tại của sự ủy 
quyền lập pháp này là khách quan chừng nào Quốc hội còn chưa 
đủ lượng đại biểu chuyên trách và bộ máy “làm luật” chuyên 
nghiệp. Vì vậy, việc khẳng định: trong khi chưa làm đủ luật thì 
Ủy ban.thường vụ Quốc hội vẫn tiếp tục ra pháp lệnh là cần 
thiết. 


Mặt khác, quyền ra các quy phạm pháp luật còn bị chỉ phối 
bởi nguyên tắc phân công và phối hợp thực hiện ba quyền: lập 
Pháp, hành pháp và tư pháp trong nhà nước đơn nhất. Nói ngắn 
Bọn là lập pháp là làm luật, tư pháp là xét xử theo luật, hành 
pháp là thị hành luật. 


321 


kÃ 


Nhiều tác giả nghiên cứu hành chính học ở nước ta cho 
rằng hành pháp gồm có quyền lập quy và quyền hành chính. 
Quyền lập quy là quyền ra các quy phạm dưới luật. Quyền hành 
chính là quyền áp dụng quy phạm pháp luật, tổ chức đời sống 
xã hội theo pháp luật nhằm cai trị và phục vụ xã hội. 


Vấn đề đặt ra là tại sao cần có quyền lập quy. Lý luận pháp 
luật xã hội chủ nghĩa trước đây cho rằng pháp luật là hệ thống 
các quy phạm pháp luật được ban hành trên cơ sở luật và để 
thực hiện luật, gồm các quy phạm luật và quy phạm dưới luật. 
Nhưng các tác giả của trường phái này không phân biệt theo 
tên gọi thông lệ để chỉ hoạt động làm ra quy phạm là lập pháp 
(đàm luật) và lập quy (làm quy phạm dưới luật). Vì thế, không 
xác định rõ nguyên tắc lập quy và phân định rành mạch cơ 
quan, cá nhân nào được quyền lập quy. 


Nguyên tắc phân định quyền lập pháp và quyền lập quy 
bằng phương pháp loại trừ; nghĩa là quy định nhứng lĩnh vực 
bắt buộc lập pháp; lập pháp về tổ chức các cơ quan nhà nước 
gồm tổ chức cơ quan đại diện quyền lực nhân dân, tổ chức hệ 
thống hành pháp, tổ chức cơ quan xét xử và hỗ trợ tư pháp; 
lập pháp về ngân sách, thuế và các hoạt động tài chính quan 
trọng; lập pháp về các lĩnh vực quan trọng liên quan đến quyền, 
nghĩa vụ cơ bản của công đân. Ngoài những vấn đề được quy 
định cụ thể trên là thuộc quyền lập quy; tức là xuất hiện sự 
phân quyền ra các quy phạm pháp luật, và trong hoạt động lập 
quy nguyên tắc luật có hiệu lực pháp lý cao nhất được tôn trọng 
nghiêm ngặt và được bảo đảm bởi các cơ chế kiểm soát đối với 
hành chính lập quy, như bảo hiểm, giám sát, thanh tra, kiểm 
tra, kiểm sát và tài phán hành chính. Thêm vào đó là xác định 
thẩm quyên lập quy. 


Nguyên tắc chung để xác định thẩm quyền lập quy là: quyề? 
lập quy thuộc về Chính phủ, các Bộ và trong các trường hợp 


322 


cần thiết có thể ủy quyền lập quy cho cấp tỉnh. Ngoài Chính 
phủ, Bộ và sự ủy quyền trên không cấp chính quyền hoặc cơ 
quan, cá nhân nào khác được thực hiện quyền này. 


Căn cứ thứ hai, tuy vậy, căn cứ thứ nhất chưa thể bao quát 
được hết các vấn đề thực tiễn ra các quy tắc phổ biến cho quốc 
gia và cộng đồng. Hay nói cách khác, để giải quyết vấn đề quy 
tắc xã hội cân có quan niệm đúng đắn, khách quan về mối quan 
hệ giữa quy phạm pháp luật với quy tắc của cộng đồng. 

Phân chia nước thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ 
đương nhiên sẽ hình thành các cộng đồng lãnh thổ. Các cộng 
đồng đó là bộ phận không thể tách rời lãnh thổ quốc gia, nhưng 
nó cũng có tính độc lập tương đối trong quốc gia. Mối quan hệ 
gia quốc gia và cộng đồng lãnh thổ được giải quyết khi nào 
xác định rõ: 

1. Việc riêng do cộng đồng lãnh thổ tự quyết, 

2. Việc do cộng đồng thực hiện dưới sự bảo hộ, phê chuẩn 
của cơ quan có thẩm quyền, 

3. Việc không được làm ở cấp này nhưng được làm ở cấp 
khác, nghĩa là có sự cấm làm cụ thể, việc xác định như vậy có 
nội dung phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hay 
nói cụ thể hơn là sự phân công quyền lực. 

Nếu cộng đồng địa phương có quyền tự quyết nhứng việc 
ting của mình, không phải hỏi hoặc chờ đợi sự đồng ý của bất 
cứ cơ quan, cấp nào sẽ dẫn đến quyền ra quy tắc cộng đồng, mà 
tính chất của loại quy tắc này là tự quản. Có thể gọi đây là quy 
tẮp. tự, 


Nguyên tắc hợp pháp của nhà nước pháp quyền đòi hỏi quy 
tắc tự quản không được trái uới pháp luột uù làm phương họi 
lối thành uiên cộng đồng hoặc lợi ích của cộng đồng khác. 


Để bảo đảm nguyên tắc này trong đời sống nhà nước cần 


323 


phải tác động vào xã hội với hai cách tư cách: 


Trước hết, thừa nhận những quy tắc tự quản của cộng đồng 
bằng cách mặc nhiên thừa nhận hay thỏa thuận với tập thể cộng. 
đồng để đưa ra những quy chế, quy ước. Cần nhấn mạnh rằng 
việc ban hành các loại quy chế, quy ước này phải thật sự bảo 
đảm sự thỏa thuận ý chí, không được bắt buộc bay tìm cách ép 
buộc cộng đồng từ phía nhà nước. 


Thứ hai, điều chỉnh, tác động để quy tắc tự quản phù hợp 
với pháp luật và lợi ích công - hoạt động này mang tính quyên 
lực. Nhưng đây là vấn đề nhạy cảm và tế nhị, sẽ gây ra tổn 
thương, tự ái của cộng đồng, nên phải dùng các biện pháp thu 
phục, giải thích nâng cao sự hiểu biết chung để loại bỏ sự mâu 
thuẫn của quy tắc tự quản với quy phạm pháp luật. 


Việc “phi chính phủ” sự thừa nhận và tổ chức thực biện 
quy tắc tự quản là cần thiết. Hay nói cách khác là các tổ chức, 
đoàn thể xã hội thỏa thuận đưa ra quy tắc và tổ chức thực hiện 
các quy tắc. Như vậy, sự quản lý xã hội không nên tất cả từ 
phía nhà nước. 


Quy tắc tự quản có vai trò độc lập tương đối với quy phạm 
pháp luật, không do quyên lập quy đưa ra, nhưng chính quyền 
nhà nước tại các cộng đồng có trách nhiệm bảo đảm để các quy 
tác ấy hợp pháp, hợp lý. 


Căn cứ thứ ba, việc hạn chế quyền công dân ghi trong Hiến 
pháp và luật. Hiến pháp, luật, bộ luật quy định các quyền cơ 
bản của công dân. Nhưng thực tế quản lý cho thấy cần thiết 
phải có sự bạn chế quyền công dân ấy trong những trường hợp 
nhất định. Thí dụ: quy định nhập bộ khẩu vào Hà Nội có nhiều 
tiêu chuẩn nhằm hạn chế quyền tự do cư trú của công dân; quy 
định xuất, nhập cảnh có nhứng tiêu chuẩn hạn chế quyên tự do 
đi lại của công dân v.v..Như vậy, sự hạn chế quyền công dân 


324 


là có thật và là yêu cầu khách quan. 


Những vấn đề đặt ra ở đây là hạn chế quyền công đân 
thuộc quyền lập pháp hay quyền lập quy? Để trả lời câu hỏi này 
cân xuất phát từ quan niệm thẩm quyền mặc nhiên; có nghĩa 
là ai đưa ra quy định về quyên công dân thì đương nhiên người 
đó có quyền hạn chế quyền công dân, nhưng phải thực hiện 
quyên này trong khuôn khổ của nguyên tắc hợp pháp. Do vậy, 
quyên cơ bản của công dân được ghỉ trong Hiến pháp chỉ có 
thể hạn chế chúng bằng các đạo luật, 


Việc cụ thể hóa các quyền công dân ghi trong Hiến pháp 
không được trái hoặc mâu thuẫn với Hiến pháp. Như vậy, hoạt 
động lập quy có thể quy định cụ thể các quyền, mở rộng phạm 
vi các quyền phù hợp với sự phát triển của điều kiện kinh tế -_ 
xã hội. Nhưng nếu nó đưa ra các quy định hạn chế quyền công 
dân ghi trong Hiến pháp thì đó là hoạt động trái nguyên tắc 
hợp pháp và quyết định đó bị đình chỉ hoặc bãi bỏ. Sự hạn chế 
đó cần được xem xét bởi cơ quan lập pháp. 

Đó là những yêu cầu lý tưởng để bảo đảm nguyên tắc hợp 
pháp. Nhưng thực tiễn quản lý còn khá nhiều vấn đề cần phải 
giải quyết, chỉ nêu một số trường hợp: 

Thứ nhấi, việc hạn chế quyền công dân trong hoàn cảnh 
cấp thiết. Các quyết định cấp thiết của hệ thống hành chính có 
thể hạn chế quyền chủ thể của cá nhân, tổ chức. Đó là quyết 
định cá biệt, chứ không phải là quy phạm. Ở đây cần lưu ý 
phạm vi và thời hạn của quyết định. Nếu phạm vi áp dụng là 
quá rộng lớn, thời hạn áp dụng là quá mức cần thiết thì tính 
chất cá biệt của quyết định lu mờ và nó trở thành quyết định 
quy phạm. 

Thứ hơi, việc hạn chế quyền chủ thể của công dân mang 
tính cưỡng chế. Hoạt động hành pháp có thể áp dụng các biện 
pháp thi hành quyết định có tính mệnh lệnh, trưng dụng hoặc 


325 


trưng mua tài sản. Nếu biến các biện pháp trên thành một chủ 
trương, thành một hoạt động thường xuyên cho những đối tượng 
rộng thì những biện pháp có tính cá biệt đó mang tính phổ biến, 
bắt buộc chung, và do đó, nó trở thành quy phạm lập quy. 


Thứ ba, phân định rõ thẩm quyền thực hiện các quy định 
hạn chế quyền công dân và ban hành thủ tục hành chính cho 
. từng loại hoạt động hạn chế quyền công dân. 


Thứ tư, từ lý thuyết về phân ngành hệ thống quy phạm 
pháp luật, có thể phân loại các quy phạm pháp luật: 


1. Pháp luật cấm hành vi (hình sự, xử lý hành chính, kỹ luật 
nội bộ nhà nước). 


2. Pháp luật bát buộc hành vi (luật hành chính, tài chính, luật 
tố tụng, thủ tục) 


3. Pháp luật tạo khuôn khổ, khung cho hành vi (luật dân sự, 
kinh doanh...) 


4. Ngoài ra, có thể phân ngành luật đặc thù như luật lao động, 
luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình, nhưng các ngành 
luật đó có tính chất hỗn hợp giửa luật khuôn khổ hành vị, 
luật bắt buộc hành vi hoặc luật cấm hành vi. 


Tất nhiên, sự phân ngành pháp luật luôn là phạm trù có 
tính tương đối, xuất phát từ quan niệm về phân ngành. Nhưng 
sự phân ngành theo tính chất của quan hệ xã hội (quan hệ bình 
đẳng và quan hệ quyền lực - phục tùng) kể trên có phần hợp 
lý hơn cả trong điều kiện hiện nay. 


Từ sự phân ngành đó có thể phân định được thẩm quyền 

lập pháp, lập quy. Nguyên tắc phân định chung là: 
- Nhứng quy định đụng chạm tới quyền, tự do, lợi ích hợp 
pháp của công dân, nhất là nhứng quy định cấm đoán, chủ 
yếu thuộc quyền lập pháp, một số lĩnh vực có thể do chính 


326 


phủ quy định. 

- Những quy định bắt buộc hành vi do quyền lập pháp quy 
định về nguyên tắc và được quyền lập quy cụ thể hóa; 
nhưng tập trung chủ yếu ở cấn chính phủ, bộ, 


- Những quy định khung, khuôn khổ cho bành vi dân sự được 
quyên lập pháp quy định càng tì mỉ càng tốt, trong điều 
kiện không làm được như vậy thì quyền lập pháp quy định 
nguyên tắc và được quyền lập quy cụ thể hóa. 


Việc ban hành các quy phạm pháp luật về nguyên tắc thuộc 
vào quyên lực thống nhất của nhà nước, hay cụ thể hơn thuộc 
vào các cơ quan cao nhất về lập pháp của nhà nước. Sự ủy quyền 
cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và ở địa phương 
chỉ xuất hiện trong nhứng điều kiện nhất định. Hưởng tới xây 
dựng nhà nước pháp quyền là tập trung quyên lập pháp, lập quy 
vào cấp trung ương và đồng thời phân định phạm vi, thẩm quyền 
lập pháp với lập quy. Tóm lại, căn cứ để phân định thẩm quyền 
lập pháp và lập quy là những lĩnh vực, những vấn đề mà các 
quyền trên hướng tới trong việc điều chỉnh pháp luật. 


2. Những lĩnh vực bắt buộc phải được điều chỉnh 
bằng hình thức văn bản luật là đối tượng của hoạt 
động lập pháp, gồm: 


- Tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp cao 
và cơ quan nhà nước ở địa phương; 
~ Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; 


- Những vấn đề chủ yếu, quan trọng của hoạt động công 
Yụ, công chức; 


- Những vấn đề quản lý ngành hoặc lĩnh vực thuộc thẩm 
quyên Chính phủ; 


~ Những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến cụ thể hoặc 


327 


hạn chế quyền tự do, lợi ích, nghĩa vụ của công dân được ghi 
trong Hiến pháp; 


~ Định ra các loại thuế, ngân sách; 
- Quy định về tội phạm, hình phạt và tố tụng hình sự; 
- Quy định những vấn đề chủ yếu về quyền sở hửu; 


- Quy định về các tổ chức chính trị - xã hôi, đoàn thể 
nhân dân; 


- Quy định về chủ quyền quốc gia, bảo vệ lãnh thổ và quan 
hệ quốc tế; 


~ Ngoài những lĩnh vực chủ yếu trên, còn có một số vấn 
đề được giao cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận 
xét, đánh giá và quyết định có thể ban hành bằng hình thức 
văn bản đưới luật. 


3. Thẩm quyền lập quy 


- Thẩm quyền lập quy hướng tới những lĩnh vực, vấn đề 
không thuộc quyền lập pháp, chủ yếu do các cơ quan hành chính 
nhà nước có thẩm quyên thực hiện bằng hoạt động ban hành 
các văn bản quy phạm dưới luật (văn bản pháp quy). 


- Thẩm quyền lập quy chủ yếu do Chính phủ thực hiện. 
Tuy nhiên hoạt động hành chính nhà nước bao quát nhiều lĩnh 
vực của đời sống xã hội và là công việc thường xuyên, liên tục 
nên Chính phủ chỉ thực hiện quyên lập quy về nhứng vấn đề 
chung và nhứng vấn đề quan trọng. Còn những vấn đề có tính 
chất chuyên ngành, lĩnh vực hoặc thuộc quyền tự chủ địa phương 
thì thuộc thẩm quyền lập quy của bộ hoặc chính quyên địa 
phương. 


Các lĩnh vực thuộc quyền lập quy của Chính phủ gồm: 
+ Quy định các lĩnh vực hay quá trình không thuộc quyền 


328 


lập pháp đã được Hiến pháp ấn định. Trong trường hợp 
này, Chính phủ căn cứ vào thẩm quyên (chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn) để ban hành các văn bản quy phạm pháp 
luật bằng các hình thức văn bản do Hiến pháp quy định. 


Ra những quy định cụ thể hóa các luật, pháp lệnh, đặt ra 
các biện pháp, thủ tục hành chính để thi bành văn bản 
luật. 


- Các bộ trưởng thực hiện quyền lập quy liên quan đến 


những vấn đề thuộc phạm vi quản lý có tính chất nội bộ ngành, 
lĩnh vực hoặc những vấn đề được Chính phủ ủy quyền. 


- Quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của 


chính quyền địa phương có tính chất tổng hợp, là quyền ấn định 
chính sách, quy tắc địa phương. 


~ Thẩm quyền lập quy của chính quyền cấp tỉnh, thành phố 


trực thuộc Trung ương được xác định dựa vào các căn cứ sau: 


+ 


Những căn cứ hiến định có tính chất nguyên tắc về vị trí 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân. 


Những căn cứ luật định về tổ chức Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân. 


Những căn cứ luật định, quy định của Chính phủ về quản 
lý trong các lĩnh vực: đất đai, kinh doanh, thuế, trật tự xã 
hội, giáo dục, y tế, văn hóa... 


Những căn cứ pháp lý ấn định phân cấp quản lý giửa Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với chính quyền 
cấp tỉnh trong các nghị định của Chính phủ và thông tư 
của Bộ, 


+ Ngoài ra, thẩm quyền lập quy của chính quyền cấp tỉnh còn 


được xác định dựa vào sự phân định các ngành luật trong 


329 


hệ thống pháp luật. 


Trong phạm vi thẩm quyền, chính quyền cấp tỉnh có quyền 
ta các văn bản quy phạm pháp luật của một số ngành luật như 
luật hành chính, luật đất đai, quy định lệ phí, cước phí có tính 
chất địa phương thuộc luật tài chính và một số quy định dân 
sự khác.. 


Chính quyên cấp tỉnh không có quyền quy định về hình sự, 
tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, thương mại, hôn nhân và gia 
đình, thuế, ngân sách. 


Phân biệt thẩm quyên lập quy giữa các cơ quan chính quyền 
địa phương còn dựa vào vị trí, chức năng, quyền hạn của các 
cơ quan đó. 


Phân biệt thẩm quyền lập quy giữa hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cân dựa vào quan niệm: Hội đồng 
nhân dân là cơ quan đại diện cho nhân dân địa phương, chịu 
trách nhiệm tổ chức và quản lý đời sống dân cư địa phương 
theo luật định. Ủy ban nhân dân thực hiện quyền hành pháp 
của Chính phủ tại địa phương và các nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân; vì thế, Ủy ban nhân dân phải tập trung vào lợi ích 
cả nước, lợi ích đúng đắn của địa phương và tuân theo các quyết 
dịnh của Chính phủ. Đó chính là nguyên tắc căn bản giải quyết 
mối quan hệ giứa Trung ương và địa phương hiện nay. 

Căn cứ vào quan niệm trên, thẩm quyền lập quy của chính 
quyền cấp tỉnh có thể ấn định theo hướng sau: 

- Hội đồng nhân dân thực hiện quyên lập quy được pháp 
luật trao và ban hành các quy định về tổ chức và quản lý đời 
sống nhân dân trong các lĩnh vực với nguyên tắc không được 
trái pháp luật và không quy định những gì mà cơ quan cấp trên 
đã quy định; 

- Ủy ban nhân dân ra các quy định chủ yếu về thủ tục 


330 


hành chính để bảo đảm thực hiện có hiệu quả pháp luật; 


Các sở, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân ra các quyết 
định có tính chất quản lý ngành tại địa phương tuân theo pháp 
luật và các quy định quản lý của cấp trên. 


Lập pháp, lập quy là hoạt động sáng tạo pháp luật, phải 
dựa trên cơ sở khoa học có kết hợp chặt chẽ với kinh nghiệm 
thực tiễn và kỹ thuật thành thạo của các chuyên gia. 


Lập pháp, lập quy là hoạt động dựa vào khoa học lập pháp, 
lập quy là ngành khoa học ứng dụng. Khoa học lập pháp, lập 
quy nghiên cứu các vấn đề: sáng kiến lập pháp, lập chương trình 
làm luật; biên soạn các dự án văn bản pháp luật; thẩm tra đự 
án văn bản; thông qua dự án, công bố văn bản pháp luật... 


Khoa học lập pháp, lập quy là khoa học làm luật, liên quan 
một cách tổng hợp các vấn đề của đời sống nhà nước, chính trị, 
xã hội. 

Trước hết, lập pháp, lập quy liên quan đến thẩm quyền của 
các cơ quan nhà nước. Thẩm quyền là một vấn đề của khoa học 
tổ chức nhà nước, khoa học pháp lý. 


Thư hai, lập pháp, lập quy liên quan đến sự lãnh đạo của 
Đảng. Vấn đê Đảng cảm quyền, mối quan hệ giữa Đảng và nhà 
nước thuộc về khoa học chính trị, khoa học pháp lý. 


Thứ ba, lập pháp, lập quy liên quan đến quyền, tự do, lợi 
ích và nghĩa vụ của nhân dân, phản ảnh địa vị của công dân 
trong xã hội. 


Thư tư, lập pháp, lập quy có các quy tắc riêng dựa trên cơ 
sở khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và sự thành thạo nghề 
nghiệp. Toàn bộ các quy tắc lập pháp, lập quy đó tạo thành kỹ 
thuật lập pháp, lập quy; kỹ thuật lập pháp, lập quy là một bộ 
Phận của khoa học lập pháp, lập quy. 


331 


Chương XIX 


HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 


I. KHÁI NIỆM VÀ CẤU THÀNH HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 
1. Khái niệm hệ thống pháp luật 


Các nhà nước trong quá trình thực hiện quyên lực quản lý 
xã hội đêu ban hành một số lượng lớn các văn bản quy phạm 
pháp luật làm chuẩn mực chung để điều chỉnh các quan hệ xã 
hội trong các lĩnh vực của đời sống quốc gia. Toàn bộ các quy 
phạm trong các văn bản đó không tồn tại một cách rời rạc mà 
có quan hệ gắn bó hứu cơ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, 
tạo thành một chính thể thống nhất ~ một hệ thống. Với tư 
cách là một hệ thống pháp luật ở mỗi quốc gia không phải được 
sắp xếp một cách ngẫu nhiên, tùy tiện mà theo một trật tự rất 
chặt chẽ do nhứng yếu tố khách quan quy định. 

Tính thống nhất của các quy phạm pháp luật quy định hệ 
thống pháp luật có các đặc điểm: 

- Các quan hệ xã hội diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống 
xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh luôn có 
tính thống nhất, hài hòa. Bởi lẽ, bản thân đời sống xã hội 
của quốc gia có tính thống nhất, có sự gắn bó, quan hệ 
tương tác giữa các lĩnh vực hoạt động. Tính chất đó sẽ quy 


332 


định sự điều chỉnh pháp luật phải bảo đảm tính thống nhất, 
khách quan. 


- Tính thống nhất của hệ thống pháp luật phụ thuộc vào sự 
phân cấp giữa các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan 
nhà nước các cấp ban hành văn bản luật có hiệu lực pháp 
lý cao nhất, các văn bản khác được ban hành trên cơ sở 
luật và để thi hành luật. Tính thống nhất của hệ thống 
pháp luật còn thể hiện trong việc cụ thể hóa các văn bản 
chung. Chẳng hạn, Hiến pháp chỉ đưa ra các quy định 
chung, bao quát toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội. Để 
các quy định chung được đưa vào cuộc sống thực tế có hiệu 
lực, phải cụ thế hóa, chi tiết hóa Hiến pháp bằng các đạo 
luật và bằng các văn bản pháp quy khác, làm cho việc áp 
dụng những quy định chung được dễ dàng. Tuy nhiên trong 
thực tế tình trạng hiểu và thực hiện Hiến pháp vẫn còn 
tùy tiện, đã gây ra sự không thống nhất giữa các quy phạm 

_pháp luật trong hệ thống pháp luật. Đông thời, các quy 
phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trên những 
lĩnh vực khác nhau cũng không mâu thuẫn mà có sự phù 
hợp với nhau vì chúng là sự thể hiện ý chí thống nhất của 
nhà nước, là phương tiện để giải quyết những mục tiêu, 
nhiệm vụ của nhà nước. 


- Với tư cách là một hệ thống, cũng như mọi hệ thống nói 
chung, pháp luật được tạo bởi các yếu tố cấu thành là các 
ngành luật, chế định pháp luật. Đặc điểm này là tất yếu 
bởi vì: tổng thể các quan hệ xã hội được pháp luật điều 
chỉnh bao gồm nhiều lĩnh vực. Trong mỗi lĩnh vực như thế 
lại có những nhóm quan hệ xã hội có tính độc lập tương 
đối với nhau. Chính sự hình thành những lĩnh vực và nhóm 
quan hệ xã hội đã quy định sự phân chia hệ thống pháp 
luật ra các bộ phận cấu thành. 


333 


Sự hình thành các bộ phận cấu thành của nó được tồn tại 
trong thực tế khách quan. Không thể đặt ra, sắp xếp các quy 
phạm pháp luật, các chế định pháp luật, ngành luật một cách 
chủ quan, không tính đến hoặc không nghiên cứu đầy đủ cơ cấu 
và sự pháp triển của các quan hệ xã hội đang tồn tại trên thực 
tế, bởi các quan hệ xã hội là đối tượng điều chỉnh của pháp luật. 
Tuy nhiên, ở đây các cơ quan nha nước ban hành văn bản pháp 
luật cũng có vai trò quan trọng, nghĩa là yếu tố chủ quan củng 
có ảnh hưởng nhất định đến việc hình thành nên các bộ phận 
cấu thành của hệ thống pháp luật. Thí dụ: do sự quan tâm xây 
dựng pháp luật hình sự mà ngành luật hình sự nước ta được 
hình thành sớm và sớm được pháp điển hóa ở cấp độ bộ luật; 
đo ít quan tâm hơn và do nghiên cứu chưa đầy đủ, mà ngành 
luật kinh tế chậm được xây dựng và pháp điển hóa. Tuy nhiên, 
ngay cả trong các trường hợp nói trên thì yếu tố khách quan 
vẫn là quyết định trong quá trình hình thành các ngành luật 
và chế định pháp luật. Bởi vì, khi đặt ra một quy phạm pháp 
luật nào đó, thì đương nhiên quy phạm đó được đưa vào ngành 
luật hình sự, chứ không thể muốn ghép nó cho ngành luật nào 
cũng được. Hơn nửa sự quan tâm đó là do nhu cầu khách quan 
của đời sống xã hội đòi hỏi. 

Dựa trên cơ sở khoa học và lịch sử phát triển của pháp 
luật các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã viết: “Trong một 
quốc gia hiện đại, pháp luật không những phải là sự biểu hiện 
các điều kiện kinh tế đó, mà còn phải là sự biểu hiện hài hòa 
bên trong. Sự biểu hiện này không vì những mâu thuẫn nội tại 
mà tự phủ định. 


Từ sự phân tích trên muốn trở thành nhân tố điều chỉnh 


(1) C.Mác-Ph.Ảngghen Tuyển tập tập II NXB Sự thật Hà nội. 1971. Tr.501 


334 


các quan hệ xã hội thì các quy phạm không xuất hiện một cách 
ngẫu nhiên, biệt lập nhau, mà phải xây dựng chúng thành một 
hệ thống, có kết cấu bên trong chặt chẽ, hợp lý thống nhất và 
phối hợp. 

Tóm lại, hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp 
luật được quy định một cách khách quan bởi các điều hiện kinh 
tế - xã hội, được phân chia thành các bộ phận cếu thành khác 
nhau, các ngành luột, chế định pháp luật, phù hợp uới đặc điểm, 
tính chất của các quan hệ xã hội mù nó điều chỉnh, nhưng cúc 
bộ phận khóc nhau ấy có mối quan hệ qua lại chợt chẽ oò thống 
nhất uới nhm., 


2. Cấu thành của hệ thống pháp luật 


Theo lý thuyết hệ thống thì hệ thống pháp luật cúng như 
bất cứ hệ thống nào khác đều có những yếu tế cấu thành. Căn 
cứ vào đâu để phân chia hệ thống pháp luật ra các bộ phận cấu 
thành là vấn đề đã được các luật gia nghiên cứu từ lâu. 


Các luật gia La Mã cổ đại đưa ra tư tưởng phân chia pháp 
luật thành công pháp và tư pháp. Hệ thống pháp luật La Mã 
cổ đại đã rất phát triển, đặc biệt là luật dân sự với tư cách một 
ngành thuộc tư pháp, để điều chỉnh các hành vi con người. 


Từ thế kỷ XII tới thế kỳ XVI-XVII cho đến khi bộ luật 
Napôléon ra đời, ở châu Âu lục địa đã diễn ra quá trình tiếp 
nhận luật La Mã cực kỳ mạnh mẽ và hệ quả sau này của nó là 
sự hình thành hệ thống luật lục địa (còn gọi là hệ thống luật 
La Mã - Giécmanh). Trong quá trình tiếp nhận pháp luật đó, 
ủi nhiên vấn đề phân chia hệ thống pháp luật thành công pháp 
và tư pháp cũng được kế thừa. 


Các luật gia tư sản cũng đã khẳng định sự phân chia hệ 
thống pháp luật thành công pháp và tư pháp là tất nhiên của 
đời sống xã hội, điều đó do chính bản chất của con người quyết 


335 


định. Theo họ, bản chất con người sống trong xã hội vừa có lợi 
ích chung cộng đồng vừa có lợi ích riêng của mỗi người với tư 
cách là một thành viên của cộng đồng. Hay nói cách khác là 
đời sống xã hội được chia thành hai lĩnh vực: 


1. lĩnh vực liên quan đến lợi ích công; 


2. lĩnh vực quan hệ nhằm thỏa mãn những lợi ích riêng tư 
giữa các cá nhân, tổ chức của xã hội công dân. 


Bộ phận pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thuộc lĩnh 
vực thứ nhất được gọi là công pháp. Bộ phận pháp luật điều 
chỉnh các quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực thứ hai là tư pháp. Tuy 
nhiên, cả luật công và luật tư lại được chia ra các ngành luật 
nhất định. Việc chia hệ thống pháp luật ra công pháp và tư 
pháp là đặc điểm riêng của hệ thống luật châu Âu lục địa. Ỏ 
hệ thống luật Ănglôxắc xông, hệ thống luật của thế giới đạo Hồi 
không có đặc điểm này. 


Khoa học pháp lý các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có 
Việt Nam đã không chia pháp luật thành công pháp và tư pháp. 
Ở các nước xã hội chủ nghĩa hệ thống pháp luật được chia thành 
các ngành luật. Các ngành luật được chia ra các phân ngành 
luật và các chế định pháp luật. Các phân ngành luật và các chế 
định pháp luật bao gồm các quy phạm pháp luật. 


- Quy phạm phóp luột là phần tử cấu thành nhỏ nhất của 
hệ thống pháp luật. Tất cả các bộ phận cấu thành khác của hệ 
thống pháp luật đều được hình thành do sự. kết hợp của những 
quy phạm pháp luật. Mỗi quy phạm pháp luật thực hiện vai trò 
điều chỉnh đối với một quan hệ xã hội nhất định. Sự khác nhau 
của các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ sự khác nhau của 
những quan hệ xã hội mà chúng điều chỉnh. 


Những quan hệ xã hội có đặc thù, nhưng chúng tồn tại 
không tách biệt, mà có mối liên hệ mật thiết. Quan hệ giữa vớ 


336 


và chồng, cha mẹ và con cái phát sinh do việc ly hôn tạo nên 
nhóm quan hệ xã hội tương đối độc lập trong quan hệ hôn nhân 
và gia đình. Nhóm những quy phạm pháp luật điều chỉnh một 
nhóm những quan hệ xã hội như thế được gọi là chế định pháp 
luật. Như vậy, chế định pháp luật là nhóm nhứng quy phạm 
pháp luật điều chỉnh một nhóm các quan hệ xã hội cùng loại 
có liên hệ mật thiết với nhau. Từ thí dụ trên thì những quy 
phạm pháp luật điều chỉnh nhóm nhứng quan hệ xã hội giửa vợ 
chồng, cha mẹ và con cái phát sinh do việc ly hôn tạo nên chế 
định về ly hôn trong luật hôn nhân ~ gia đình. 


- Ngành luật là một tập hợp những quy phạm pháp luật điều 
chỉnh một lĩnh vực quan hệ xã hội nhất định. Trong toàn bộ 
những quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh có những quan 
hệ xã hội liên quan đến kết hôn và ly hôn; nhứng quan hệ tội 
phạm và tòa án nhân dân -- cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
xét xử, những quan hệ mang tính chấp hành và điều hành phát 
sinh trong quá trình quản lý nhà nước,v.v... Đó là những lĩnh 
vực quan hệ xã hội có tính đặc thù mà mỗi lĩnh vực đó được 
điều chỉnh bởi một tổng thể các quy phạm pháp luật có mối 
liên kết chặt chẽ với nhau được gọi là ngành luật. 

Như thế, ngành luật là một tổng thể các quy phạm pháp 
luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực nhất định 
của đời sống xã hội. 

Tóm lại, hệ thống pháp luật là một cơ cấu thống nhất gồm 
các bộ phận cấu thành: ngành luật, chế định pháp luật. Phần 
tử cấu tạo nên các bộ phận trên của hệ thống pháp luật là quy 
phạm pháp luật. 

Hệ thống pháp luật là hình thức bên trong của pháp luật. 
Šự nghiên cứu này không chỉ có ý nghĩa nhận thức lý luận mà 
Còn có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong công tác xây dựng và hệ 
thống hóa pháp luật cũng như hoạt động áp dụng pháp luật. 


337 


Khoa học pháp lý xã hội chủ nghĩa đã hình thành nhứng 
căn cứ để phân định hệ thống pháp luật ra các ngành luật được 
giải quyết tương đối triệt để. Tuy vậy, biện nay trước nhứng 
biến đổi của tình hình chính trị thế giới, trong quá trình cải 
cách chính trị, kinh tế, mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư của 
nước ngoài, ở nước ta có quan điểm cho rằng pháp luật Việt 
Nam cần phải hòa nhập với pháp luật các nước trên thế giới 
mà một trong nhứng yêu cầu là hệ thống pháp luật cần hình 
thành hai bộ phận là luật công và luật tư. 


Xuất phát từ quan điểm duy vật lịch sử, khoa học pháp lý 
xã hội chủ nghĩa quan niệm rằng sự khác biệt của các lĩnh vực 
quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh là căn cứ để phân 
định ngành luật. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật là những 
quan hệ xã hội mà pháp luật hướng tới, tác động tới. 


_ Mỗi ngành luật chỉ điều chỉnh một lĩnh vực quan hệ xã hội. 
Các quan hệ xã hội trong mỗi lĩnh vực có tính đặc thù. Nhứng 
quan hệ phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân - gia đình khác với 
những quan hệ mang tính chất chấp hành và điều hành trong 
quản lý nhà nước. Nhứng quy phạm điều chỉnh các quan hệ 
trong lĩnh vực hôn nhân - gia đình hợp thành ngành luật hôn 
nhân và gia đình, còn nhứng quy phạm điều chỉnh những quan 
hệ có tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong quá 
trình quản lý nhà nước hợp thành luật hành chính, Như vậy, 
đối tượng điều chỉnh là căn cứ cơ bản để phân định hệ thống 
pháp luật ra các ngành luật. 


Nhưng trên thực tế, có nhứng quan hệ xã hội không phải 
là đối tượng điều chỉnh của một ngành luật, mà là đối tượng 
điều chỉnh của hai hoặc nhiều ngành luật. Trong trường hợp đó 
nếu chỉ căn cứ vào đối tượng điều chỉnh thì rất khó xác định 
những quy phạm pháp luật là của ngành luật này hay ngành 
luật khác. Gặp những trường hợp như thế, người ta đã sử dụnế 


338 


căn cứ thứ hai có tính chất hỗ trợ cho căn cứ thứ nhất để phân 
định các ngành luật, đó là phương pháp điều chỉnh. 


Phương pháp điều chỉnh là cách thức mà nhà nước sử dụng 
pháp luật để tác động lên cách xử sự của nhứng người tham 
gia các quan hệ xã hội. 


Khi điều chỉnh các quan hệ xã hội, mỗi ngành luật có 
phương pháp điều chỉnh không giống nhau. Thí dụ, cùng điều 
chỉnh các quan hệ về quyền sở hứu, nhưng luật hành chính điều 
chỉnh bằng phương pháp quyền lực, phục tùng, còn luật dân sự 
sử dụng phương pháp bình đẳng, tự thỏa thuận, tự định đoạt. 
Như thế, để phân định các ngành luật, người ta căn cứ vào đối 
tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh. Trong đó, đối 
tượng điều chỉnh là căn cứ cơ bản, phương pháp điều chỉnh là 
căn cứ có tính chất hỗ trợ. 


Việc phân chia các quy phạm pháp luật theo ngành luật 
không phủ nhận sự phân loại khác. Vì vậy, còn có ý kiến cho 
rằng hệ thống các quy phạm được phân nhóm theo tính chất 
của quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh. Toàn bộ các quy phạm 
điều chỉnh các quan hệ xã hội có tính bình đẳng -- thỏa thuận 
là khuôn khổ, khung pháp lý của đời sống dân sự. Các quy phạm 
cấm đoán hành vi bao gồm pháp luật hình sự, xử lý hành chính, 
xử lý kỷ luật. Các quy phạm bắt buộc hành quy là nhóm các vi 
phạm của pháp luật hành chính và pháp luật tài chính nhà nước. 
Các quy phạm hình thức tạo thành pháp luật tố tụng tư pháp 
và thủ tục hành chính. Từ sự phân tích trên có thể cho rằng 
hệ thống pháp luật gồm các ngành luật cơ bản: luật dân Sự, 
luật hành chính - tài chính, luật hình sự và luật tố tụng tư 
pháp. 


3398 


II. CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 
VIỆT NAM 


1. Sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam 


Nghiên cứu về hệ thống pháp luật nhà nước ta cần phải 
khái quát quá trình phát triển và các đặc điểm của hệ thống 
pháp luật từ Cách mạng tháng Tám đến nay. 


Sự phân kỳ phát triển của hệ thống pháp luật căn cứ vào 
các mốc ban hành Hiến pháp là cách thức có sức thuyết phục. 
Đối với lịch sử phát triển của hệ thống pháp luật nước ta, ứng 
với mỗi bản Hiến pháp là một giai đoạn phát triển của hệ thống 
pháp luật. 


Theo quan điểm trên, hệ thống pháp luật Việt Nam kể từ 
khi có nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được phân đoạn 
thành từ 1945 - 1959, có nhiệm vụ củng cố và xây dựng chính 
quyền nhân dân. Trọng tâm của giai đoạn này bắt đầu từ việc 
thông qua Hiến Pháp 1946 và kết thúc vào việc thông qua Hiến 
pháp 1959. Giai đoạn thứ hai từ năm 1959 - 1980, giai đoạn 
này pháp luật phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và đấu tranh giải phóng miên Nam thống nhất đất nước. 


Giai đoạn 1980 đến 1992 là giai đoạn phục vụ cho việc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước; giai đoạn từ 1982 
là thời kỳ pháp luật làm cơ sở pháp lý cho sự nghiệp đổi mới 
toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tuy vậy, việc phân kỳ pháp luật theo các mốc thông qua 
hiến pháp chưa đi sâu vào nội dung của hệ thống pháp luật. Do 
đó, còn cách phân kỳ theo mục đích, nội dung của các văn bản 
pháp luật thành các giai đoạn: từ 1945 đến 1954, từ 1954 đến 
1986 và từ 1986 đến nay. 


Giai đoạn từ 1945 đến 1954 là giai đoạn đặt nền móng cho 


340 


hệ thống pháp luật kiểu mới - pháp luật thể hiện ý chí nhân 
dân. 


Trước hết ở giai đoạn này, pháp luật có nhiệm vụ chính 
thức hóa chính quyền nhân dân, xóa bỏ hệ thống pháp luật cũ, 
xây dựng hệ thống pháp luật mới, phục vụ cho công cuộc xây 
dựng và củng cố chính quyền cách mạng, đồng thời giải quyết 
nhứng khó khăn trước mắt về kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhiệm 
vụ đầu tiên, rất quan trọng của pháp luật cách mạng của ta là 
thủ tiêu những đặc quyền đặc lợi của thực dân, trừng trị nhứng 
hoạt động phá hoại tiếp tay cho địch. 


Trong nhứng ngày đầu giành chính quyền, chưa thể ban 
hành ngay một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, nhưng không 
thể để đất nước một ngày không có luật. Nhà nước ta đã tạm 
thời sử dụng một số luật lệ củ, với điều kiện nhứng luật lệ này 
“không trái với nguyên tắc độc lập của nước Việt Nam và chính 
thể dân chủ cộng hòa”. Đồng thời, nhà nước khẩn trương ban 
hành những luật lệ mới để đáp ứng yêu cầu của cách mạng và 
từng bước thu hẹp phạm vi sử dụng luật lệ cũ. 


Sau Cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa là một nước độc lập, có chủ quyền. Vì vậy, phải nhanh chóng 
xóa bỏ những hiệp ước bất bình đẳng, nhứng đặc quyền, đặc lợi 
của thực dân Pháp trên đất nước ta. Tiếp theo Tuyên ngôn độc 
lập, nhà nước ta đã ban hành các Sắc lệnh ngày 22-9-1945, 
ngày 20-5-1946 v.v... xóa bỏ mọi hiệp ước bất bình đẳng, mọi 
đặc quyên đặc lợi và chế độ chiếm đoạt ruộng đất, hầm mỏ, tài 
nguyên, của thực dân, đế quốc trên đất nước ta, thu hồi về tay 
nhân dân những đồn điền, hầm mỏ, bị chứng chiếm đoạt. Sắc 
lệnh ngày 3-10-1945 bái bỏ các sở thuộc phủ Toàn quyền Đông 
Dương. Để làm thất bại. âm mưu của thực đân “dùng người Việt 
đánh người Việt”, “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”, hoặc lợi 
dụng quyền tự do dân chủ để phá hoại cách mạng. Chính phủ 


341 


đã ban hành Sắc lệnh ngày ð-9-1945. Để giử gìn an níỉnh trật 
tự, Chính phủ ban hành nhiều văn bản pháp luật khác nhằm 
trấn áp, trừng trị các tội bắt cóc, tống tiền, ám sát, bắt giứ, 
tra tấn người trái phép, phá hoại tài sản công, làm bạc giả v.v... 

Bân cạnh những văn bản trên, chính quyền cách mạng đã 
ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm khác phục những khó 
khăn trước mắt, từng bước tổ chức và xảy dựng xã hội mới, 
chống nạn đói, nạn mù chứ. Nhà nước đã ban hành nhiều văn 
bản thành lập Ủy ban cứu tế ở trung ương, và địa phương, và 
sắc lệnh thanh toán nạn mù chứ. 


Do hoàn cảnh lịch sử, hệ thống pháp luật thời kỳ 1945 - 
1854 còn mang nhiều hạn chế chưa phải là hệ thống pháp luật 
hoàn chỉnh, chưa hình thành hệ thống các ngành luật và các 
chế định một cách rõ ràng. 


Thành công nhất của giai đoạn này là thông qua Hiến pháp 
1946. Nội dung cơ bản của Hiến pháp thể hiện sự sáng tạo của 
Chủ tịch Hô Chí Minh, lựa chọn cho nhà nước một mô hình 
phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước, không phải là 
thể chế đại nghị, cũng chẳng phải là tổng thống cộng hòa mà 
là dân chủ nhân dân, khác hắn với các thể chế dân chủ tư sản 
của các nhà nước tư bản phát triển, cũng như của các nhà nước 
Xô viết đang hiện hành lúc bấy giờ. Hiến pháp quy định nhiều 
vấn đề như chính thể, bản chất nhà nước, các quyền và nghĩa 
vụ của công dân, về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước. Nhửng 
quy định trong Hiến pháp 1946, về cơ bản vẫn còn giá trị cho 
đến ngày hôm nay. Dưới giác độ này, Hiến pháp 1959, 1980 và 
kể cả Hiến pháp 1992 hiện hành là sự phát triển của Hiến pháp 
1946. 


Giai đoạn từ 1954 đến 1986 có các nhiệm vụ cơ bản: xây dựng 


chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước, 
thống nhất về mặt nhà nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 


342 


phạm vi cả nước. 


Sự phát triển của hệ thống pháp luật trong giai đoạn này 
có thể chia thành một số thời kỳ: từ 1954 _ 1975 và từ năm 
1975 đến năm 1986 


Từ năm 1954 - 1975, hệ thống pháp luật có nhiệm vụ một 
mặt phải loại bỏ những quy định không còn phù hợp; mặt khác 
phải từng bước xây dựng hệ thống các văn bản mới để phục vụ 
cho việc giải quyết những vấn đề trước mắt theo các kế hoạch 
ba năm (1955 - 1957), tập trung khôi phục kinh tế, hàn gắn 
vết thương chiến tranh 1958 - 1960; cải tạo và bước đầu phát 
triển kinh tế ở miền Bắc, và phục vụ cuộc đấu tranh giải phóng 
miền Nam. 


Từ năm 1975 đến năm 1986, hệ thống pháp luật phục vụ 
nhiệm vụ thống nhất đất nước, phải tiến hành nhứng biện pháp 
pháp lý để khắc phục sự khác nhau và từng bước xây dựng hệ 
thống pháp luật thống nhất cho cả nước. Nghị quyết 76-CP 
ngày 25-3-1977 của Hội đồng Chính phủ đã vạch ra phương 
hướng xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất. Thực hiện 
nhiệm vụ này, Hội đồng Chính phú đã thông qua danh mục gồm 
421 văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc 
hội, Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và 
Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam 
đã ban hành từ trước đến lúc đó để thi hành. Đồng thời phải 
xây: dựng hê thống pháp luật mới. 


Hệ thống pháp luật của giai đoạn này có những đặc điểm: 


~ Về căn bản đã là hệ thống pháp luật mang tính chất xá hội 
chủ nghĩa, có bản chất dân chủ, thể hiện ý chí của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
- Tính toàn diện của pháp luật được mở rộng hơn. Sau khi 
hòa bình lập lại, nhà nước ban hành nhiều văn bản quan 


343 


trọng để bổ sung cho các khoảng trống của pháp luật. Ví 
dụ, Sắc lệnh 229/SL ngày 29-5_19ð5 về chính sách dân tộc, 
sắc lệnh 234/SL ngày 14-5-1955 về chính sách tôn giáo; 
Luật Công đoàn ban hành ngày ð-11-1957; Luật Hôn nhân 
và Gia đình ban hành ngày 9-06-2000. 


- Tính đông bộ của hệ thống pháp luật đã bước đầu được củng 
cố. Các ngành luật đã từng bước có những chấn chỉnh, đặc 
biệt là luật nhà nước và luật hành chính. Các ngành luật 
khác như luật dân sự, luật lao động, luật hình sự bước đầu 
được chú ý xây dựng. 


- Tính phù hợp của hệ thống các văn bản quy phạm mới ban 
hành thể hiện ở mức độ khá cao. Vì vậy đã phát huy tác 
dụng nhanh chóng, kịp thời điều chỉnh và các quan hệ mới 
phát sinh. Nhiều văn bản pháp luật mới ra đời thể hiện 
bản chất dân chủ của xã hội đã được đông đảo quần chúng 
tự giác tôn trọng và thực hiện, như Luật số 100 §L/L002 
ngày 20-5-1957 về chế độ báo chí, Luật 101 SL/L003 ngày 
20-5-1957 về quyền tự do hội họp; Luật 102-SL/L005 ngày 
20-5-1957 về quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm 
phạm đối với nhà ở, đô vật, thư tín của công dân. 


- Các quyên và nghĩa vụ của công dân được quy định đây đủ 
hơn và có nhứng bảo đảm cần thiết để nhân dân phát huy 
khả năng thực hiện quyền lực, thực hiện quyền và nghĩa 
vụ của mình. Ví dụ Luật bầu cử Quếc hội (13-1-1960), 
Pháp lệnh về thể lệ bầu cử Hội đông nhân dân các cấp 
(23-1-1864) đã tạo ra những điều kiện bảo đảm để nhân 
dân phát huy quyền dân chủ của mình. 

- Trong thời gian này, hệ thống văn bản pháp luật đã được 
sửa đổi bổ sung bởi một số lượng lớn các văn bản. Ở miền 
Bắc từ 1960 - 1975 đã có 3857 văn bản được ban hành 
gồm 9 đạo luật, lỗ pháp lệnh, 1702 nghị định, nghị quyết, 


344 


quyết định, thông tư, chỉ thị của Hội đồng Chính phú, 2131 
các văn bản pháp quy của các bộ, ngành. 


Đặc biệt trong giai đoạn này các chế định pháp luật cũ tạm 
thời sử dụng trong thời kỳ trước, nay không tồn tại trong hệ 
thống pháp luật. 


Hệ thống quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước 
đã được xác lập đầy đủ hơn, chặt chẽ hơn, và bằng những văn 
bản có tính pháp lý cao hơn: Luật tổ chức Quốc hội (14-7-1960), 
Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ (14-7-1960), Luật tổ chức 
Tòa án nhân dân (14-7-1960), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân 
dân (15-7-1960), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
hành chính các cấp (27-10-1962). Sau khi thông qua Hiến pháp 
1980, những đạo luật trên đây được thay thế bằng nhứng đạo 
luật phù hợp với tỉnh thần của Hiến pháp mới. Đó là các Luật 
Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước (1981), Luật Bầu cử 
đại biểu Quốc hội (1980), Luật Tổ chức. Hội đồng Bộ trưởng 
(1981), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
(1983), Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (19837, Luật 
Tổ chức Tòa án nhân dân (1985) và Luật Tổ chức Viện kiểm 
sát nhân dân (1985). 


Cùng với những ưu điểm, hệ thống pháp luật còn bộc lộ 
những hạn chế: 


- Đó là hệ thống pháp luật của cơ chế tập trung, bao cấp, kế 
hoạch hóa từ bên trên. Hệ thống pháp luật phát triển không 
đều chỉ tập trung vào mảng luật hiến pháp; thiếu nhiều 
văn bản có hiệu lực pháp lý cao trong nhiều lĩnh vực khác 
của đời sống xã hội như dân sự, thương mại, tài chính, tín 
dụng... phần lớn các quan hệ kinh tế xã hội không được 
điều chỉnh bằng quy phạm của luật, mà chủ yếu do các văn 
bản pháp quy dưới luật của các cơ quan hành chính điều 
chỉnh. 


345 


- Bau khi ban hành Hiến pháp 1980, việc xây đựng pháp luật 
đã được tiến hành nhanh hơn, có hiệu quả hơn và việc xây 
dựng pháp luật được kế hoạch hóa. Hội đồng nhà nước đã 
thông qua danh mục các luật, pháp lệnh cân được ban hành 
trong năm năm (1981 - 1985). Nhờ vậy, hệ thống pháp 
luật đã điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực quan trọng. Nhưng 
trong hệ thống pháp luật vẫn còn nhiều “khoảng trống”, 
còn thiếu pháp luật trong một số lĩnh vực như luật dân sự, 
luật thuế, luật đầu tư... 


- Hoạt động lập pháp trong thời kỳ này vẫn không vượt ra 
khỏi tư duy pháp lý được xác định bởi cơ chế kinh tế tập 
trung, bao cấp. Nhìn vào hệ thống pháp luật dễ dàng nhận 
thấy sự phát triển mất cân đối, phần nhiều các văn bản 
luật quan trọng thường tập trung vào lĩnh vực nhà nước, 
luật hình sự, các lĩnh vực khác như dân sự, đầu tư, thương 
mại, du lịch đều kém phát triển và phần nhiều chỉ được 
điều chỉnh bằng các văn bản dưới luật. 


- Hệ thống pháp luật thời kỳ 1981-1986 còn chứa đựng một 
khối lượng đáng kể các văn bản quy phạm không phù hợp 
với trình độ phát triển kinh tế - xã hội, không phù hợp 
với các quy luật khách quan của đời sống xã hội. Tình trạng 
này làm cho pháp luật của ta vừa “thiếu” lại vừa “thừa”, 
vừa không đồng bộ, vừa “cao quá” lại vừa “lạc hậu”. 

Nói tóm lại các đặc điểm lớn nhất của giai đoạn 1954 đến 
1986, pháp luật thể hiện cơ chế tập trung, bao cấp, kế hoạch. 
Đặc điểm này tuy nó không có tác dụng trong thời điểm xây 
dựng và phát triển kinh tế hiện nay. Nhưng nó lại có tác dụng 
rất lớn phục vụ tốt cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. 


Giai đoạn từ 1986 đến nay được đánh dấu bằng sự kiện 
chính trị quan trọng là Đại hội Đảng lần thứ VI. Với đường lối 
đổi mới toàn diện đất nước, hệ thống pháp luật đã từng bước 


346 


được đổi mới. Trong năm năm (1987—1991), nhà nước ta đã ban 
hành mới 909 văn bản cấp trung ương, trong đó có 27 đạo luật 
(bộ luật), 44 pháp lệnh, 575 văn bản của Hội đồng Bộ trưởng, 
283 văn bản của các bộ và cơ quan ngang bộ. 


8o với tất cả các thời kỳ trước đây, hệ thống pháp luật thời 
kỳ này có tính toàn diện, bước đầu khắc phục sự phiến diện. 
Phạm vi điều chỉnh của hệ thống pháp luật đã đần đần được 
mở rộng, vươn tới các lĩnh vực quan trọng của xã hội như đất 
đai, tài nguyên, môi trường, tài chính, ngân hàng, thuế, đầu tư 
nước ngoài, công ty, doanh nghiệp tư nhân, chuyển giao công 
nghệ, chất lượng hàng hóa... 


Cùng với sự mở rộng phạm vi điều chỉnh, hệ thống pháp 
luật nước ta từ 1987 trở lại đây đang từng bước khắc phục tính 
thiếu đồng bộ, thu hẹp đần những “khoảng trống”. Nhiều lĩnh 
vực hoạt động kinh tế trước đây chỉ được điều chỉnh bằng các 
văn bản của cơ quan điều hành và chấp hành của Hội đồng Bộ 
trưởng, các Bộ, Ủy ban nhân dân, nay đã biến đổi và có những 
văn bản luật có hiệu lực pháp lý cao hơn, do Quốc hội ban hành 
và dần bớt đi tính thiên lệch giữa các ngành luật với nhau. Tuy 
nhiên, hệ thống pháp luật vẫn không khắc phục được tình trạng 
mâu thuẫn. Nhìn chung, các ngành luật vẫn chưa phát triển 
đồng đều, nhiều luật về tổ chức bộ máy nhà nước, về quyền 
công dân cần được sửa đổi, ban hành mới. 


Để điều chỉnh kịp thời các quan hệ xã hội xuất hiện trong 
tơ chế thị trường, Quốc hội trong những năm gần đây đã ban 
hành, sửa đổi nhiều luật, Bộ luật như: Luật Doanh nghiệp; Luật 
Thuế giá trị gia tăng, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật 
Lao động... Nhờ đó, hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn 
chỉnh, bảo đảm điều chỉnh một cách toàn diện hơn các lĩnh vực 
quan hệ của đời sống xã hội. 


Vấn đề xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đông 


347 


bộ để điều chỉnh các quan hệ xã hội là một tư tưởng nhất quán 
của Đảng và nhà nước ta với chủ trương tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện nhà nước, trọng tâm là cải cách một bước nền hành 
chính, Đảng ta đã khẳng định: đẩy mạnh hoạt động lập pháp 
của Quốc hội để đân đàn có đủ các đạo luật điều chỉnh các lĩnh 
vực của đời sống xã hội; đồng thời, tiếp tục ban hành pháp lệnh 
và các văn bản pháp quy để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển 
của đất nước. 


2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật 


Tuy mức độ phát triển của các ngành luật khác nhau, công 
tác hệ thống hóa nói chung và pháp điển hóa nói riêng đối với 
một số ngành luật đã được quan tâm thực hiện, nhìn chung hệ 
thống pháp luật Việt Nam hiện nay gồm các ngành luật cơ bản 
sau: 


- Luật hiến pháp (luật nhà nước) là tổng thể các quy phạm 
pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản và nền tảng 
trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; quan hệ 
cơ bản giữa quyền lực nhà nước với cá nhân; vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; các 
nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước. 
Hay nói cách khác, bằng nguồn cơ bản là biến các luật nhà nước 
quy định về tổ chức quyền lực nhà nước, quyền và nghĩa vụ cơ 
bản của công dân và mối liên hệ giữa quyền lực nhà nước với 
xã hội dân sự trong mọi lnh vực của đời sống xã hội. Với nội 
dung như thế luật hiến pháp là ngành luật chủ đạo làm cơ sở 
pháp lý cao nhất trong quốc gia, đề ra những quy tắc căn bản 
nhất, ban hành các loại quy phạm pháp luật cho các ngành luật 
khác. 


- Luật hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật điều 
chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quản lý nhà nước, tức 


348 


là trong hoạt động chấp hành và điều hành của nhà nước, mà 
hoạt động đó chú yếu được thực hiện bởi hệ thống các cơ quan 
hành chính nhà nước. Vì thế, có thể nhận định: luật hành chính 
là ngành luật về quản lý hành chính nhà nước. 


Luật hành chính quy định nhứng vấn đề cơ bản sau: 

- Các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước, tức là các 
nguyên tắc thực hiện quyền hành pháp trong quyền lực nhà 
nước; 

- Tổ chức hệ thống quản lý hành chính nhà nước; 

- Hoạt động quản lý hành chính nhà nước; 


- Riểm sát (giám sát, kiểm tra, thanh tra, tài phán) đối 
với hành chính nhà nước. 


Luật hành chính sử dụng phương pháp mệnh lệnh thể hiện 
tính quyên lực phục tùng trong quan hệ quản lý nhà nước là 
chủ yếu. Đồng thời, nó còn dùng phương pháp hợp đồng hành 
chính để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực dịch vụ 
công và phối hợp thực hiện quyền hành pháp. 


- Luật tài chính là tổng thể các quy phạm pháp luật điều 
chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong tổ chức và hoạt động 
tài chính nhà nước, bao gồm: lập, phê chuẩn và sử dụng ngân 
sách nhà nước; định và thu các loại thuế, phí, lệ phí nhà nước, 
hoạt động tín dụng; thanh quyết toán qua ngân hàng; các tổ 
chức tài chính và kiểm tra, kiểm toán nhà nước. Nội dung chủ 
yếu của luật tài chính là thu và chỉ tài chính nhà nước. Nói 
tách khác, luật tài chính là toàn bộ các quy phạm pháp luật 
quy định việc thu tài chính từ dân và chỉ tài chính do dân đóng 
góp bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện 
việc quản lý và phục vụ lợi ích công cho xã hội. 

Luật tài chính có phương pháp điều chỉnh mệnh lệnh các 
quan hệ tài chính nhà nước. Vì thế nó rất gân gúi với luật hành 


349 


chính. Sự phân biệt giữa luật tài chính với luật hành chính thể 
hiện chủ yếu ở chỗ luật tài chính là quy phạm có tính chất hành 
chính trong quan hệ tài chính. 


- Luật dân sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh 
các quan hệ tài sản (quan hệ sở hứu, quan hệ thừa kế, quan hệ 
nghĩa vụ dân sự) và các quan hệ nhân thân (quyền tác giả, phát 
minh, sáng chế, sở hứu công nghiệp, quan hệ danh dự, nhân 
phẩm, tên gọi...) 


Luật dân sự điều chỉnh các quan hệ xã hội kể trên theo 
phương pháp: tự nguyện - chủ thể quan hệ tự quyết định việc 
tham gia và cách tham gia quan hệ; bình đẳng - không được lợi 
dụng tình thế khó khăn hoặc ép buộc sự tham gia quan hệ dân 
sự; tự thỏa thuận, tự chịu trách nhiệm với nhau, và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật. 


Nội dung của Luật dân sự rất phong phú, bao gồm các chế 
định: sở hứu, thừa kế, hợp đồng dân sự và trách nhiệm ngoài 
hợp đồng, quyền tác giả, phát minh, sáng chế, quyền sở hứữu 
công nghiệp, quyền người tiêu dùng và các chế định liên quan 
đến nhân thân của các cá nhân. 


- Luật tố tụng đân sự là tổng thể các quy phạm pháp luật 
điều chỉnh các quan hệ hình thành trong quá trình xét xử các 
tranh chấp dân sự và quá trình thực hiện các quyết định của 
Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự. Nhà nước ta chưa có Luật 
tố tụng dân sự. Các quy phạm tố tụng dân sự có ở các pháp 
lệnh của Hội đông Nhà nước (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), các 
văn bản pháp quy của Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao. 


- Luật hình sự là tổng thể các quy phạm pháp luật quy định 
về tội phạm và hình phạt, Ÿmức hình phạt cụ thể tương ứng với 
từng hành vi phạm tội). 


Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự là quan hệ giữa nhà 


đ50 


nước và người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được coi 
là tội phạm. 


- Luật tố tụng hình sự là tổng thể các quy phạm pháp luật 
điều chỉnh các quan hệ trong điều tra, xét xử và kiểm sát việc 
điều tra, xét xử các vụ án hình sự. Nó quy định những nguyên 
tắc, thủ tục, điều kiện điều tra, xét xử và kiểm sát, quyền và 
nghĩa vụ những người tham gia tố tụng hình sự. 


- Luật hôn nhân và gia đình là tổng thể các quy phạm pháp 
luật điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình. Đó là các 
quy phạm quy định các điều kiện, thủ tục kết hôn, ly hôn, nhận 
nuôi con nuôi, các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản, quyền 
và nghĩa vụ của vợ chông, bố mẹ và con do sự kiện kết hôn và 
ly hôn... Luật hôn nhân và gia đình nhằm mục đích bảo đảm hôn 
nhân tự do, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng nam nứ, xây 
dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ lợi ích của bà mẹ và trẻ em. 


- Luật đất đai là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh 
các quan hệ xã hội hình thành trong việc sử dụng và bảo vệ 
đất đai. Nhà nước thống nhất quản lý đất đai, có thẩm quyền 
cấp đất, trưng dụng và thu hồi đất. Người được cấp đất chỉ được 
giao quyền sử dụng theo đúng quy định của nhà nước. Cùng với 
luật đất đai, nhà nước ta đã ban hành các văn bản dưới luật về 
tài nguyên, môi trường, nguồn nước. Nó quy định về quyền sở 
hữu đặc biệt của nhà nước với các đối tượng trên, đồng thời 
quy định quyền sử dụng và bảo vệ chúng. 

- Luật lao động là tổng thể các quy phạm pháp luật điều 
chỉnh các quan hệ lao động giữa người lao động và người sử 
dụng lao động, và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với 
quan hệ lao động. 

Các quan hệ xã hội kể trên rất đa dạng, nên nội dung của 
Luật lao động rất phong phú, bao gồm: hợp đồng lao động, thỏa 


351 


ước lao động, việc làm, học nghề, thời gian lao động và thời gian 
nghỉ ngơi, trách nhiệm và ky luật lao động, an toàn lao động, 
quy định về lao động chưa thành niên và một số loại lao động 
khác, bảo hiểm xã hội, quyền và nghĩa vụ công đoàn, giải quyết 
tranh chấp lao động, quản lý và thanh tra nhà nước về lao ông, 
xử phạt vi phạm pháp luật lao động. 


Các quan hệ lao động được điều chỉnh bàng phương pháp 
thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động thông 
qua hợp đồng, thỏa ước lao động. Các quan hệ xã hội liền quan 
đến lao động được điều chỉnh bằng cách nhà nước quy định bắt 
buộc đối với người sử đụng lao động và người lao động. 


- Luật kinh doanh hay gọi là Luật thương mại, là tổng thể 
các quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt 
động của các thành phần kinh tế quốc doanh và ngoài key 
doanh. 


Luật kinh doanh sử dụng cả phương pháp của Luật hành 
chính là xác lập quan hệ quản lý nhà nước với quản lý sản xuất 
- kinh doanh và phương pháp của Luật dân sự là thỏa thuận 
trong các hợp đồng kinh tế giữa các đơn vị sản xuất - kinh 
doanh. 


Ngoài những ngành luật của hệ thống pháp luật nhà nước 
ta, còn một bộ phận pháp luật quốc tế có vị trí hết sức quan trọng. 
Luật quốc tế bao gồm công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế. 


- Công pháp quốc fế là những nguyên tắc, chế định, quy phạm 
được các nhà nước thỏa thuận ban hành hoặc công nhận. Công 
pháp quốc tế điều chỉnh các quan hệ giửa các quốc gia và các 
tổ chức quốc tế trong lĩnh vực điều ước quốc tế, ngoại giao và 
lãnh sự, dân sự, biển và đại dương, lãnh thổ quốc gia và quốc 
tế, ngăn ngừa và loại trừ vũ trang trong trường hợp có xuñ§ 
đột vũ trang, biệp tác kinh tế giữa các quốc gia. 


352 


- Tư pháp quốc tế là một ngành luật có quan hệ chặt chẽ 
với pháp luật trong nước. Tư pháp quốc tế là tổng thể các quy 
phạm điều chỉnh các quan hệ tài sản và nhân thân phi tài sản, 
có tính chất quốc tế phát sinh trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, 
hôn nhân và gia đình, tố tụng dân sự. Đó là các quan hệ: về 
địa vị pháp lý người nước ngoài, về quan hệ tài sản có nhân tố 
quốc tế, về nghĩa vụ theo các hợp đồng dân sự quốc tế, về quyền 
tác giả, phát minh, sáng chế có nhân tố quốc tế, về lao động 
quốc tế và về tố tụng dân sự quốc tế. 


II. QUAN HỆ GIỮA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ HỆ THỐNG 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 


1. Phân biệt hệ thống pháp luật với hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật 


Hệ thống pháp luật là thể toàn vẹn có tính thống nhất và 
được phân chia thành các bộ phận cấu thành của các quy phạm 
pháp luật. Vì thế, hệ thống pháp luật là khái niệm để chỉ cấu 
trúc bên trong của pháp luật, trong cấu trúc đó các quy phạm 
có mối liên hệ thống nhất, đồng bộ, không mâu thuẫn, phủ định 
nhau hoặc tự phủ định mình và chúng được tập hợp với nhau 
theo tính chất, lĩnh vực quan hệ xã bội mà nó điều chỉnh thành 
các bộ phận quy phạm trong hệ thống đó. 


Việc phân nhóm các quy phạm pháp luật là vấn đề khoa 
học, do đó, có nhiều quan niệm khác nhau, nhưng đều có căn 
cứ khoa học và thực tế. Phân chia pháp luật thành công pháp 
và tư pháp là dựa vào quan hệ lợi ích của từng cá nhân và của 
toàn bộ cộng đồng, quốc gia - lợi ích công. Phân chia pháp luật 
theo ngành là căn cứ vào lĩnh vực quan hệ xã hội và phương 
pháp điều chỉnh đối với lĩnh vực quan hệ đó. Phân chia pháp 
luật thành bộ phận pháp luật khung, khuôn khổ cho đời sống 
dân sự, bộ phận pháp lưật cấm hành vi và bộ phận pháp luật 


353 


bắt buộc hành vi là căn cứ vào tính chất, cách thức điều chỉnh 
của các nhóm quy phạm. 


Sự kết hợp các quan niệm trên để tìm ra quan niệm thích 
hợp về sự phân chia các quy phạm pháp luật trong hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể là điều cần thiết hiện nay. Trong quá trình tìm 
tòi ấy, chỉ thừa nhận một quan niệm và phủ nhận các quan 
niệm khác là dẫn đến phiến diện. Bởi lẽ, một hiện tượng xã hội 
phức tạp, phong phú như pháp luật không nên chỉ tiếp cận từ 
một góc độ. 


Hệ thống văn bản pháp luật là khái niệm liên quan tới pháp 
luật thực định, phản ảnh thực trạng các ngưồn của pháp luật, 
là sự thể hiện ra bên ngoài của pháp luật dưới hình thức văn bản 
và mối liên hệ giữa các văn bản trong một chỉnh thể toàn vẹn. 


Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các nhà nước 
hiện đại lấy hiến pháp, các đạo luật, bộ luật làm cơ sở pháp lý 
có hiệu lực cao. Mọi văn bản quy phạm pháp luật khác được 
.ban hành phải trên cơ sở luật và để thi hành luật. Hay nói cách 
khác, các văn bản quy phạm pháp luật tạo thành một hệ thống 
theo thứ bậc hiệu lực. 


Một nước có hệ thông văn bản pháp luật hoàn chỉnh khỉ 
hệ thống đó có các đặc điểm sau: 


- Cơ cấu hoàn chỉnh, thống nhất và ổn định, Đó là hệ thống 
mà trong đó các văn bản pháp luật được sắp xếp theo thứ bậc 
cao thấp khác nhau về hiệu lực pháp lý một cách hợp lý mà cao 
nhất là các bộ luật, đạo luật có tính pháp điển hóa cao của từng 
ngành luật. Đồng thời, mọi lĩnh vực quan hệ xã hội quan trọng 
và cơ bản đêu được điều chỉnh, không có khoảng trống cũng 
như không có mâu thuẫn, hài hòa không những trong từng văn 
bản mà đổi với cả ngành luật và giữa các ngành luật với nhau. 
Các văn bản quy phạm pháp luật thường có hiệu lực lâu dài, 


354 


bị sửa đổi hay bãi bỏ, mặc đầu nó không cứng nhắc, bất biến. 

- Trong hệ thống pháp luật đó vai trò các đạo luật ngày 
càng được đề cao, ngày càng “lấn chiếm” nhưng lĩnh vực quan 
hệ xã hội quan trọng vẫn do các văn bản đơn hành có hiệu lực 
pháp lý thấp hơn điều chỉnh. 

- Các văn bản pháp luật phải thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu 
hợp pháp và hợp lý đề ra đối với nội dung, hình thức của nó 
(cả hình thức pháp lý và hình thức cơ cấu - kỹ thuật) và trình 
độ ban hành văn bản pháp luật. 


Khác với hệ thống pháp luật, hệ thống các văn bản quy 
phạm pháp luật chịu ảnh hưởng nhiều hơn của yếu tố chủ quan 
- ý chí của nhà làm luật. Các quy phạm pháp luật phát sinh 
trên cơ sở nhu cầu điều chỉnh những quan hệ xã hội tồn tại 
một cách khác quan. Nhưng phụ thuộc vào các yếu tố chủ quan 
như trình độ kỹ thuật lập pháp, sự đánh giá tầm quan trọng 
của từng loại quy phạm pháp luật mà nhà làm luật có thể ban 
hành quy phạm đó trong văn bản dưới luật hay luật, trong văn 
bản đơn hành hay bộ luật có tính chất pháp điển hóa cao,v.v... 

Giữa hệ thống pháp luật và hệ thống các văn bản pháp luật 
có mối tương quan chặt chẽ. Hệ thống pháp luật là cơ sở cho 
công tác hệ thống hóa các văn bản pháp luật. Bởi vì, hệ thống 
pháp luật là yếu tố quyết định việc hệ thống hóa các nguồn của 
pháp luật theo dấu hiệu ngành, tập trung các quy phạm pháp 
luật hay các chế định pháp luật trong các văn bản pháp điển 
hóa hay các tuyển tập luật lệ. 


2. Những yêu cầu đối với pháp luật 


Muốn có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh cần đáp ứng 
các yêu cầu đổi mới pháp luật theo định hướng sau: 


Tư duy pháp lý cú chỉ thấy tính chất bắt buộc và quyền 
lực của pháp luật với mục đích tạo ra một khuôn mẫu cứng 


355 


nhắc, chật hẹp và thiếu rõ ràng. Tư duy pháp lý mới đòi hỏi 
pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, thúc đẩy sản 
xuất kinh doanh, giải phóng mọi tiềm năng của con người trong 
tất ca các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mục đích của pháp luật 
là phục vụ cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách 
bộ máy nhà nước, nhất là bộ máy hành chính và tư pháp; nâng 
cao văn hóa pháp lý trong lập pháp, lập quy và trong quản lý, 
điều hành hoạt động xã hội; thống nhất quan hệ giữa pháp luật 
và quyền con người, quyền công dân và bảo đảm trong thực tế, 
Để xây dựng nhà nước pháp quyền, nhà nước quản lý xã hội 
bằng pháp luật trên cơ sở Hiến pháp năm 1992, trước hết phải 
khẩn trương hoàn chỉnh và bổ sung hệ thống pháp luật thực sự 
là công cụ chủ yếu cho nhà nước quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội, đáp ứng được yêu cầu làm ăn với cộng đồng quốc tế. 


Muốn có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh phải hoàn chỉnh cả 
ba mặt nội dung, hình thức và cơ cấu của hệ thống pháp luật. 


- Về nội dung, pháp luật phải thể hiện được đường lối, 
chính sách của Đảng, thể hiện ý chí, nguyện vọng, lợi ích của 
nhân dân lao động và phù hợp với yêu cầu của công cuộc đổi 
mới, chủ yếu là củng cố và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. 


- Về hình thức phải bảo đảm việc ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật đúng trình tự thẩm quyền, thể thức và phù hợp 
với hệ thống pháp luật và đáp ứng nhu cầu điều chỉnh trong 
từng giai đoạn cụ thể của toàn xã hội. 


- Vệ cơ cấu, trên cơ sở luật hiến pháp phải từng bước xây 
dựng và hoàn thiện các ngành luật dựa vào những quan niệm 
khoa học và thực tiễn đời sống của đất nước; làm cho ngày càng 
có đủ luật để điều chỉnh các lĩnh vực quan hệ xã hội. 


356 


Chương XX 


SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT 
VÀ CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT 


I. KHÁI NIỆM SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT() 


Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự, quy tắc hành vi 
nhằm diều chỉnh các quan hệ xã hội khách quan. Điều này có 
nghĩa là pháp luật tác động lên các quan hệ xã hội bằng cách 
ghỉ nhận, củng cố bảo vệ chúng, cũng như tạo khả năng, điều 
kiện, khuôn khổ cho những quan hệ xã hội phát sinh phù hợp 
với dự kiến của các cơ quan làm luật. 


Pháp luật tác động lên các quan hệ xã hội theo hai hướng: 
Thứ nhất, đối với những quan hệ xã hội đáp ứng nhu cầu phát 
triển theo hướng tiến bộ của xã hội thì pháp luật bảo vệ và định 
hướng cho sự phát triển của chúng. Thư hai, đối với những quan 
hệ mâu thuẫn với các yêu cầu khách quan của xã hội và lợi ích 
của nhân dân thì pháp luật tạo ra nhứng biện pháp ngăn cản, 
hạn chế sự phát triển của chúng. 

Pháp luật không thể trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm 


—— _— _SÖỐ 


( Thường nói tắt là điều chỉnh pháp luật 


357 


dứt sự tồn tại của các quan hệ xã hội bởi các quan hệ xã hội 
tồn tại một cách khách quan. Pháp luật chỉ có thể đưa các quan 
hệ xã hội vào trật tự, có thể gây ảnh hưởng đến ý thức của 
nhứng người tham gia các quan hệ xã hội và quy định cho họ 
những hành vi xử sự nhất định, định hướng cho sự phát triển 
của các quan hệ xã hội. Những con người cụ thể tham gia vào 
hoạt động xã hội bằng hành vì có lý trí, có ý thức. Các quy tắc 
xử sự do pháp luật định ra có thể ảnh hưởng đến nhửng người 
tham gia vào các quan hệ xã hội. Các quy tắc xử sự đã làm 
chức năng điều chỉnh hành vi của các chủ thể pháp luật. 


Mặt khác, để có thể tồn tại được, mọi thiết chế nhà nước 
và của xã hội phải được tồn tại trên nền tảng có tính chuẩn 
mực và ổn định, thể hiện lợi ích tiến bộ của xã hội. Nèn tảng 
chuẩn mực đó chính là pháp luật. Điều 12 Hiến pháp năm 1992 
của nước ta có ghi: “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật 
và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”. ở đây, 
ta thấy rõ pháp luật chính là hình thức tổ chức, là nền tảng tổ 
chức của xã hội và của nhà nước. Pháp luật là phương thức hoạt 
động cơ bản, phương thức tồn tại của chính nhà nước. Nhà nước 
dựa vào pháp luật, ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện 
pháp luật để thông qua đó mà thực hiện các chức năng, nhiệm 
vụ của mình. 

Không thể nói đến hoạt động tổ chức của nhà nước nếu 


không có pháp luật. Hoạt động tổ chức của nhà nước gắn liền 
với việc điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng pháp luật. 

Pháp luật hướng tới những quan hệ xã hội bằng các hình 
thức: tác động có tính tư tưởng, giáo dục mang đến cho con 
người thông tín và nâng cao ý thức của họ đối với pháp luật và 
điều chỉnh có tính quy phạm và bắt buộc chung. 

Như vậy, điều chỉnh pháp luật cúng là sự tác động của 
pháp luật lên các quan hệ xã hội. Nhưng khác với khái niệm 


358 


tác động pháp luật theo nghĩa rộng, điều chỉnh pháp luật là việc 
dùng pháp luật với tính cách là yếu tố có tính quy phạm và tính 
bắt buộc chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Có thể nói, điều 
chỉnh pháp luật là tác động pháp luật được hiểu theo nghĩa hẹp. 
Sự điều chỉnh của pháp luật có những đặc điểm sau đây: 


1, Điều chỉnh pháp luật là một trong những loại hình của điều 
chỉnh xã hội; 

2. Điều chỉnh pháp luật là điều chỉnh có tính định hướng, tính 
tổ chức và tính hiệu quả; 


3. Điều chỉnh pháp luật là sự điều chỉnh được thực hiện thông 
_ qua một hệ thống các phương tiện pháp lý cơ bản, đặc thù 
quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật mang tính 
cá biệt - cụ thể, quan hệ pháp luật, hành vi thực hiện 
quyền và nghĩa vụ). Điều chỉnh pháp luật là sự điều chỉnh 
có tính cá biệt cụ thể. 

Sự điều chỉnh pháp luật và sự tác động pháp luật đến các 
quan hệ xã hội có sự khác nhau. Sự tác động pháp luật là quá 
trình ảnh hưởng của pháp luật đến đời sống xã hội, đến ý thức 
và hành vi của con người. Khác với sự tác động pháp luật, sự 
điều chỉnh pháp luật lại là sự tác động pháp luật có kết quả lên 
các quan hệ xã hội được thực hiện thông qua hệ thống các 
phương tiện pháp lý. 

Sự tác động pháp luật và sự điều chỉnh pháp luật khác 
nhau ở các điểm cơ bản sau: 

- Thứ nhất, khác nhau theo đối tượng điều chỉnh. Đối tượng 
của sự tác động pháp luật rộng hơn đối tượng của sự điều 
chỉnh pháp luật. Các quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội đều 
là đối tượng của sự tác động pháp luật. Nhưng sự điều 
chỉnh pháp luật không bao quát toàn bộ các quan hệ đó. 


- Thứ hai, khác nhau theo cơ chế. Sự điều chỉnh pháp luật 


359 


được thực hiện thông qua hệ thống các phương tiện pháp 
lý - gọi là cơ chế điều chỉnh pháp luật. Còn sự tác động 
pháp luật lại được thực hiện nhờ cơ chế xã hội, tư tưởng, 
tâm lý, thông tin rất đa dạng. 


Chính nhờ cơ chế điều chỉnh pháp luật mà các mục tiêu do 
nhà lập pháp đề ra được thực hiện trong cuộc sống. 


Tóm lại, sự điều chỉnh của pháp luật được hiểu là uiệc nhà 
nước dựa uùo phóớp luột, sử dụng một loại cúc phương tiện phúp 
lý đặc thù tquy phạm phúp luột, uăn bản úp dụng pháp luật 
quan hệ pháp luột, hành ủi thực hiện quyền uà nghĩa uụ pháp 
!ý) để điều chỉnh các quan hệ xã hội, tác động đến cóc quan hệ 
xã hội theo phương hướng nhất định, nhằm đạt mục tiêu đề ra 


II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA 
PHÁP LUẬT 


1 ~ Đối tượng điều chỉnh của pháp luật 


Đối tượng điều chỉnh của pháp luật đó là các quan hệ xã 
hội. Các biện pháp pháp lý chính xác được quy định trong pháp 
luật tùy thuộc vào đối tượng điều chỉnh. Š5ự vượt quá của các 
biện pháp pháp lý là sự can thiệp không có căn cứ pháp luật 
vào các lĩnh vực đạo đức, tập quán và các quy phạm xã hội 
khác và suy cho cùng là gây thiệt hại cho sự phát triển. Do đó, 
đối tượng điều chỉnh đó không chỉ là quan hệ xã hội được điều 
chỉnh bằng pháp luật mà còn là đòi hỏi khách quan của sự điều 
chỉnh các quan hệ xã hội đó. 


Xác định đúng đắn đối tượng điều chỉnh của pháp luật là 
nhiệm vụ khoa học và thực tiễn phức tạp đang diễn ra. Bởi vì, 
giới hạn sự điều chỉnh của pháp luật diễn ra ở chiều sâu của 
đời sống xã hội trong sự đan xen phong phú của các mỗi quan 
hệ xã hội mà trong số đó có yếu tố được thế chế hóa, có yếu tố 


350 


không cần thể chế hóa. Vậy những nét đặc trưng nào của quan 
hệ xã hội tạo thành đối tượng điều chỉnh của pháp luật. 


- Thứ nhất, pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội. Do đó các 
quá trình tự nhiên như sinh vật, hóa bọc, vật lý không đưa vào 
đối tượng điều chỉnh pháp luật. Tất cả các điều đó đều xảy ra 
theo quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, một số hiện tượng tự nhiên 
cũng được pháp luật tính toán đến với tư cách là các sự kiện 
pháp lý chứ không phải là đối tượng điều chỉnh. 


- Thứ hai, pháp luật điều chỉnh các quan hệ xa hội thông qua ý 
chí và ý thức của con người. Quy phạm pháp luật không thể điều 
chỉnh hành vi thực hiện trong trạng thái bị bệnh tâm thần hoặc 
bị cưỡng bức thân thể. Ví dụ hành vi gây thiệt hại của người 
điên không thể xem là hành vi vi phạm pháp luật. 


- Thứ bu, pháp luật điều chỉnh các quan hệ rã hội cụ thể. Điều 
đó có nghĩa là các quá trình xã hội, mà diễn ra do các quy luật 
khách quan của đời sống xã hội trực tiếp tác động, thì không 
thuộc đối tượng điều chỉnh pháp luật. Song không nên hiểu một 
cách giản đơn luận điểm này. Mặc dù không điều chỉnh các quá 
trình xã hội nói trên, nhưng pháp luật lại tác động một cách 
tích cực đến quá trình ấy theo hướng kìm hãm hoặc tạo điều 
kiện thuận lợi đến quá trình ấy phát triển. Hơn nửa, Yiữa các 
quan hệ cụ thể và các quá trình xã hội khách quan không tồn 
tại ranh giới tuyệt đối. Xã hội ngày nay vận động đến phía trước 
nên nhận thức tính quy luật của đời sống xã hội để điều chỉnh 
pháp luật càng ngày càng sâu sắc và chính xác. 

- Thứ ít, pháp luật không điều chỉnh tất cả các quan hệ xã hội 
cụ thể mà chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội quan trọng nhất liên quan 
trực tiếp đến lợi ích của nhà nước, xã hội và cá nhân can người. Linh 
VỰC các quan hệ ấy không phải là không đổi. Nó được xác định 
Phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội vào tình. 


361 


hình trong và ngoài nước. 


- Thứ năm, pháp luật chỉ điều chỉnh quan hệ xử hội nào mà chịu 
sự thể chế pháp luật một cách khách quan. Tình yêu, tình bạn, quan 
hệ bên trong gia đình, việc sử dụng thời gian nhàn rỗi, các 
mốt..không thuộc đối tượng điều chỉnh pháp luật. Bởi vì các 
lĩnh vực này về mặt khách quan không cho phép thể chế hóa. 
Các lĩnh vực này được điều chỉnh bằng các quy phạm xã hội 
khác như quy phạm đạo đức, tập quán. 


Khuynh hướng chính trong sự phát triển đối tượng điều 
chỉnh pháp luật là mở rộng và làm sâu sắc nó. Mở rộng vì phải 
tính đến các quan hệ xã hội mà trước đây chưa hướng đến điều 
chỉnh như quan hệ bảo vệ môi trường, kỹ thuật hạt nhân. Làm 
sâu sắc có nghĩa là thay đổi chất lượng của đối tượng điều chỉnh 
pháp luật bằng việc thể chế một cách chính xác, đứng đắn các 
quan hệ xã hội vốn có. 


Điều chỉnh pháp luật được phân biệt với điều chỉnh của văn 
bản pháp luật. Phạm vi điều chỉnh của một văn bản pháp luật 
là các quan hệ xã hội được lựa chọn để các quy phạm trong văn 
bản đó điều chỉnh. Sự lựa chọn đó tùy thuộc vào hoàn cảnh, 
điều kiện khách quan đang diễn ra và ý chí chủ quan của người 
ban hành. 

Đối tượng điều chỉnh mà pháp luật phụ thuộc vào quan hệ 
kinh tế, quan hệ chính trị, hay quan hệ cá nhân.v.v... Quan hệ 
xã hội khi ở trạng thái này đòi hỏi một mức độ điều chỉnh này. 
phưng ở một trạng thái khác lại đòi hỏi một mức độ điều chỉnh 
khác. Cần lưu ý rằng, pháp luật chỉ có thể “can thiệp” hay vạch 
đường cho sự phát triển của các đối tượng điều chỉnh khi chính 
nó chứa đựng trong mình nhiều khả năng cho chủ thể lựa chẹn 
hành vi thích hợp của mình. Nếu nó đang ở trạng thái chỉ có 
một khả năng hành vi thì sự điều chỉnh đó cũng rất ít hiệu 
quả. Vì vậy, hệ thống và cơ chế quản lý tập trung quan liêu cÀn 


382 


nhiều những mệnh lệnh hành chính, mà ít cần đến pháp luật. 


Cuối cùng, đối tượng và mức độ điều chỉnh pháp luật còn 
phụ thuộc vào yếu tố nhận thức của con người. Sử dụng pháp 
luật là để điều chỉnh hành vi của con người cụ thể có ý thức, 
chứ không thể là hành vi trừu tượng, chung chung nào đó. Muốn 
cho quy phạm đó có hiệu lực, đạt được mục đích đặt ra thì ngay 
từ khi quy định nó đã cần tìm hiểu kỹ khả năng tiếp nhận của 
chủ thể hành vi. 


Xác định phạm vi đối tượng điều chỉnh pháp luật là xác 
định ranh giới của việc sử dụng pháp luật vào việc điều chỉnh 
các quan hệ xã hội, xác định ranh giới của sự “can thiệp công 
khai” của nhà nước thông qua pháp luật vào sự phát triển của 
các quan hệ xã hội. 


2. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật 


Phương pháp điều chỉnh của pháp luật là phương thức, cách 
thức tác động của pháp luật vào các quan hệ xã hội. Nội dung 
của phương pháp điều chỉnh pháp luật được quy định bởi đặc 
điểm nội dung, tính chất của các quan hệ xã hội (tức đối tượng 
điều chỉnh) và bởi vai trò của chủ thể điều chỉnh. Có nghĩa đối 
tượng điều chỉnh của pháp luật quy định phương pháp điều chỉnh 
của pháp luật. 


Trong xã hội tồn tại hai nhóm lớn quan hệ xã hội: quan hệ 
trực thuộc, phục tùng và quan hệ bình đẳng, tự nguyện. Do vậy, 
cũng hình thành hai phương pháp điều chỉnh của pháp luật 
chính: điều chỉnh phương thức tập trung thể hiện quan hệ quyền 
lực phục tùng và điều chỉnh bằng phương thức phi tập trung 
có tính chất tự nguyện, bình đẳng, tự chịu trách nhiệm và cùng 
chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong những trường hợp cần 
thiết có sự kết hợp hai phương thức điều chỉnh trên, tạo ra 
phương thức hỗn hợp nhằm bảo đảm sự vận động khách quan 


363 


của quan hệ và ý chí của nhà nước định hướng sự phát triển 
các quan hệ đó. 


Từ đó, một số ngành luật có phương pháp điều chỉnh riêng 
của mình, như luật hành chính, luật hình sự, luật dân sự. Các 
ngành luật này có phương pháp điều chỉnh riêng vì các quan hệ 
xã hội mà các quy phạm của các ngành luật này điều chỉnh có 
tính đặc thù rõ rệt. Còn những ngành luật khác như luật lao 
động, luật kinh -tế, luật bảo vệ môi trường, v.v...thì các quan hệ 
xã hội mà chúng điều chỉnh có tính chất tổng hợp, kết hợp, đan 
xen nên không thể chỉ dùng một loại phương pháp điều chỉnh, 
mà phải dùng kết hợp các phương pháp khác nhau để điều chỉnh. 


Tiêu chuẩn phân định một ngành luật căn cứ hai yếu tổ 
chính: Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh. Nhưng 
không phải đối với mọi ngành luật đều có thể dùng tiêu chuẩn 
thứ hai - phương pháp điều chỉnh để phân định, bởi lẽ có nhiều 
ngành luật không dùng một loại phương pháp điều chỉnh. Do 
vậy, có thể khẳng định: tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân 
định các ngành luật chính là đối tượng điều chỉnh - tức là những 
quan hệ xã hội cần sự điều chỉnh của pháp luật. 


Ngoài ra, khi xác định phương pháp điều chỉnh, không 
những cần tìm hiểu nhụ cầu xã hội về việc điều chỉnh pháp 
luật, tính chất của quan hệ xã hội, mà còn phải tính đến cả như 
cầu của chủ thể - các chủ thể đã sắn sàng điều chỉnh theo một 
phương pháp nào đó hay chưa. 


Ill. CÁC GIAI ĐOẠN VÀ CÁC YẾU TỐ ĐIỀU CHỈNH CỦA 
PHÁP LUẬT 


1. Các giai đoạn điều chỉnh của pháp luật 
Sự điêu chỉnh của pháp luật là quá trình phản ánh sự kế 
tiếp nhau của sự điều chỉnh pháp luật được thể hiện trong đó. 


364 


Đặc điểm tác động của pháp luật lên các quan hệ xã hội 
được thể hiện ở các giai đoạn khác nhau. Các giai đoạn trong 
quá trình điều chỉnh của pháp luật là cơ sở để phân chia nó 
thành các yếu tố của quá trình điều chỉnh đó. 


Có ba giai đoạn trong quá trình điều chỉnh của pháp luật, 
thể hiện tính lôgic của quá trình đó. 


Giai đoạn thứ nhất, quá trình điều chỉnh của pháp luật, bắt 
đầu từ việc đưa ra các quy phạm pháp luật. Các quy phạm đó 
buộc con người phải hành động phù hợp với lợi ích của sự phát 
triển xã hội. Đó là giai đoạn quy định, hay nói cách khác là giai 
đoạn sáng tạo, hình thành các quy phạm pháp luật. 


Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tác động của các quy phạm 
pháp luật. Đây là giai đoạn áp dụng quy phạm pháp luật. Trong 
giai đoạn áp dụng các quy phạm pháp luật xuất hiện quyền và 
nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật. Sự kiện pháp 
lý liên kết quy phạm pháp luật với hậu quả pháp lý xảy ra là 
điều kiện cân thiết của giai đoạn này. 


Giai đoạn thứ ba là giai đoạn thực hiện quyền chủ thể và 
nghĩa vụ pháp lý. Nghĩa là các quyền và nghĩa vụ được thực 
hiện trong đời sống xã hội. 

Áp dụng các quy phạm pháp luật là giai đoạn có thể xảy 
ta của sự điều chỉnh pháp luật. Thực chất của giai đoạn này là 
ử chỗ ra các quyết định mang tính chất quyền lực nhà nước 
đảm bảo cho sự xuất hiện, thay đổi hay chấm dứt các quan hệ 
pháp luật. Nhờ giai đoạn áp dụng pháp luật mà nhà nước đưa 
vào quá trình điều chỉnh pháp luật các quan hệ cụ thể kiếm tra 
Šự xuất hiện và thực hiện nó. 


Các giai đoạn nói trên là mô hình lý thuyết của quá trình 
điều chỉnh pháp luật. Tuy nhiên thực tiễn điều chỉnh pháp luật 
tố lúc còn phức tạp hơn, nhưng sơ đồ lý thuyết nói trên phản 


365 


ảnh lôgíc nội tại, tính liên tục của sự thực biện các quy phạm 
pháp luật. 

Quá trình điều chỉnh của pháp luật nói trên có thể diễn tả 
dưới dạng của sơ đồ sau: 


Xuất hiện quyền và 
nghĩa vụ pháp lý Thực hiện quyền ˆ 


Sự thể chế quy hà hi và nghĩa vụ 
h áp luật h l 
phạm pháp luậ Áp dụng quy phạm pháp lý 
pháp luật 


2. Các yếu tố của điều chỉnh pháp luật 


Tương ứng với ba giai đoạn điều chỉnh pháp luật có ba yếu 
tố của cơ chế đó. 

Yếu tố thứ nhất, quy chế hóa các quan hệ xã hội các quy 
phạm pháp luật, từ đó có yếu tố quy phạm pháp luật. 

Yếu tố thứ hai, do tác động của quy phạm pháp luật, các 
quyền và nghĩa vụ được nảy sinh và có yếu tố tương ứng là các 
quan hệ pháp luật. 

Yếu tố thứ ba, tương ứng với giai đoạn ba là yếu tố hành 
vi thực tế để thực hiện các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý 
của các bên tham gia mối quan hệ pháp luật. 

Quyết định áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền có tính cá biệt, cụ thể, nhằm bảo đảm đưa các 
yêu cầu của quy phạm pháp luật vào cuộc sống boặc là bảo đảm 
sự xuất hiện các quan hệ pháp luật hoặc là bảo đảm sự thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ là yếu tố tương ứng với giai đoạn 
áp dụng pháp luật. 

Ở đây chỉ xem xét một số vấn đề chủ yếu trong hệ thống 
các yếu tế điều chỉnh pháp luật. 


386 


Thể chế hóa quy phạm và sự điều chỉnh cá thể 


Hai yếu tố này được phân biệt theo tính chất của phương 
tiện thực hiện, theo nhiệm vụ và chức năng trong việc điều 
chỉnh pháp luật. Thể chế hóa quy phạm đó là hoạt động của các 
cø quan nhà nước có thẩm quyền trong việc soạn thảo và thông 
qua các quy tắc chung của hành ví (quy phạm pháp luật). Còn 
sự điều chỉnh cá thể đó là sự giải quyết các tình huống cụ thể 
trên cơ sở các quy phạm pháp luật. Có hai dạng điều chỉnh cá 
thể: điều chỉnh tự nguyện, đó là sự điều chỉnh được thực hiện 
giữa các chủ thể bình đẳng về mặt pháp lý (ví dụ việc ký kết 
các hợp đồng) và điều chỉnh mang tính quyền lực nhà nước (ví 
dụ việc ra các bản án, quyết định của tòa án). 


Sự thể chế hóa quy phạm và sự điều chỉnh cá thể có mối 
quan hệ qua lại chặt chẽ với nhau. Sự thể chế hóa quy phạm 
nhằm bảo đảm cho trật tự thống nhất và ổn định của sự điều 
chỉnh các quan hệ xã hội, còn sự điều chỉnh cá thể lại tính đến 
hoàn cảnh cụ thể, đặc thù của mỗi tình huống pháp lý. Giá trị 
của điều chỉnh cá thể là ở chỗ nó cho phép tính toán các đặc 
điểm của các hoàn cảnh cụ thể để đưa vào trong sự điều chỉnh 
kinh nghiệm của chính những người tham gia quan hệ, bảo đảm 
tính tích cực và sáng kiến của họ trong đời sống xã hội. 


- Điều chỉnh tập trưng và điều chỉnh phi tập trung 


Điều chỉnh tập trung là điều chỉnh từ một trung tâm thống 
nhất trong phạm vi cả nước. Phương tiện chính của điều chỉnh 
tập trung chính là các văn kiện quy phạm pháp t0 như luật 
pháp lệnh, 


Điều chỉnh phi tập trung tuân thủ điều chỉnh tập trung. 
Nhưng nhiệm vụ của nó là đảm bảo thực hiện chức năng mà 
điều chỉnh tập trung không có khả năng và không hợp lý trong 
Phạm vị cả nước. Phương tiện cơ bản để điều chỉnh phi tập 


367 


trung đó là văn kiện cá biệt. Sự kết hợp giữa điều chỉnh tập 
trung và điều chỉnh phi tập trung không giống nhau trong các 
ngành luật và các chế định pháp luật. Nó thay đổi phụ thuộc 
vào các giai đoạn phát triển của nhà nước, trong mối liên hệ 
với việc hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước. Theo bản chất 
đây là phương diện pháp lý của nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong tổ chức và hoạt động cơ bản của nhà nước 


- §Sự phối hợp và phục tùng trong điều chỉnh pháp luật 


Nhứng người tham gia vào các quan hệ xã hội, khi thực 
hiện vai trò xã hội của mình, họ ở trong mối quan hệ được xây 
dựng trên cơ sở bình đẳng giữa các chủ thể, phối hợp lợi ích 
với nhau, và cũng có thể theo nguyên tắc phục tùng. Các mặt 
này của mối quan hệ không thể không được củng cố và phản 
ảnh về mặt pháp lý. Vì thế dễ dàng nhận thấy vì sao trong luật 
hành chính và luật tài chính, các quan hệ thường được điều 
chỉnh bằng phương pháp cơ bản là phục tùng quyền lực, còn 
luật đân sự lại sử dụng phương pháp bình đẳng. 


- Các phương thức điều chỉnh pháp luật 

Có ba loại phương thức điều chỉnh: cho phép, bắt buộc, cấm 
đoán. 

+ Phương thức cho phép có nghĩa là giao cho chủ thể quyên 
thực hiện các hành vi tích cực nhất định. 

+ Bắt buộc thực hiện quy định chủ thể có nghĩa vụ phải 
thực hiện những hành vi xác định. 

+ Cấm đoán đó là nghĩa vụ không được thực hiện nhứng 
hành vi nhất định. 


Các phương thức điều chỉnh nói trên không sử dụng một 
cách tách rời. Mối quan hệ giứa các phương thức điều chỉnh có 
thể ví như ánh sáng của đèn hiệu trên đường. Nếu ở một phía 


368 


đèn hiệu màu xanh là cho phép thì ở phía kia là đèn đỏ tức là 
cấm đoán. 


- Kiểu điều chỉnh pháp luật 


Là chế độ pháp lý, trật tự chung của sự điều chỉnh hình 
thành trong lĩnh vực xác định của các quan hệ. Sự liền kết của 
hai phương thức điều chỉnh - cho phép và cấm đoán là cơ sở 
của các kiểu điều chỉnh. Có thể chia làm hai kiểu điều chỉnh: 
kiểu điều chỉnh cấm đoán và kiểu điều chỉnh cho phép. 


+ Pháp luật thiết lập những cấm đoán đối với các hành vi 
cụ thể. Bản chất của kiểu điều chỉnh này có thể phản ảnh bằng 
công thức ngắn gọn. “Tất cả đều được phép, trừ nhứng cấm 
đoán trực tiếp”. 


+ Kiểu điều chỉnh cho phép hình thành trên cơ sở cấm 
đoán chung. Nhưng đồng thời cấm đoán chung được liên kết với 
những cho phép cụ thể. Công thức ngắn gọn của kiểu này là: 
“Tất cả đều bị cấm đoán, trừ nhứng cho phép trực tiếp”. 


Sự lựa chọn này tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Trước hết phụ 
thuộc vào tính chất khách quan của quan hệ, vị trí của nó trong 
đời sống xã hội, mục đích nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước. Dựa 
vào đó các cơ quan nhà nước lựa chọn kiểu điều chỉnh pháp luật. 

Ngoài ra trong hệ thống điều chỉnh pháp luật còn bao gồm 
các phương pháp tác động như kích thích, giới thiệu, giải thích 
thuyết phục...Việc sử dụng mềm dẻo linh hoạt tất cả kho tàng 
của hệ thống điều chỉnh là điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu 
quả của điều chỉnh pháp luật trong xã hội. 


IV. CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT 


Cơ chế điều chỉnh pháp luật là hệ thống thống nhất các 
phương tiện pháp luật, nhờ đó mà thực hiện được sự điều chỉnh có 
kết quả các quan hệ xã hội phù hợp với các mục đích của xã hội. 


389 


Hệ thống các phương tiện pháp lý mà thông qua đó pháp 
luật điều chỉnh các quan hệ xã hội, bao gồm: các quy phạm pháp 
luật, các quan hệ pháp luật, các hành ví thực hiện quyên và 
nghĩa vụ pháp lý. 


1. Quy phạm pháp luật có chức năng xác định quy tắc 
chung của hành vi. Khi thực hiện chức năng này, quy phạm 
pháp luật quy định phạm vi chủ thể của quan hệ pháp luật, địa 
vị pháp lý của các chủ thể, cơ sở của sự xuất hiện, thay đổi, 
đình chỉ, các mối quan hệ pháp lý, các biện pháp bảo vệ các 
quyền và mức độ trách nhiệm pháp lý vì không thực hiện nghĩa 
vụ pháp lý. Vì vậy quy phạm pháp luật giữ vị trí hàng đầu trong 
số các phương tiện tạo nên cơ chế điều chỉnh pháp luật. 


2. Sự kiện pháp lý là cơ sở thực tế làm cho quy phạm 
pháp luật đi vào hoạt động. Sự biểu hiện của sự kiện pháp lý 
chứng tỏ hoàn cảnh đòi hỏi cần phải điều chỉnh bằng pháp luật 
đã xuất hiện trong đời sống. Đó là điều kiện cần thiết để chuyển 
tới khâu sau - quan hệ pháp luật. Ngoài ra sự kiện pháp lý được 
xem là một trong những phương tiện tác động lên chủ thể như 
là một trong những bảo đảm của pháp chế. 


3. Các quyết định áp dụng pháp luật được xem là yếu 
tố đặc thù của cơ chế điều chỉnh pháp luật. Các quyết định đó 
thực hiện hai chức năng cơ bản. Thứ nhất; các quyết định áp 
dụng pháp luật là một trong nhứng yếu tế của cấu thành thực 
tế để làm xuất hiện, thay đổi, chấm đứt quan hệ pháp luật. Tbử 
hai, thực hiện chức năng điều chỉnh cá thể. Việc giải quyết cụ 
thể và có tính cá thể các sự việc pháp lý, các tình huống quản 
lý được thực hiện dưới hình thức áp dụng pháp luật. 

4. Quan hệ pháp luật. Trên cø sở các quy phạm pháp 
luật và dưới sự tồn tại của các sự kiện pháp lý (trong một số 
trường hợp cần thiết có cả các quyết định áp dụng pháp luật 
làm xuất hiện quan hệ pháp luật. Quan hệ pháp luật đó là mối 


370 


liên hệ pháp lý giữa các chủ thể pháp luật, mà nội dung của nó 
là các quyền và nghĩa vụ pháp lý. Trong khoa học pháp lý, quan 
_ hệ pháp luật được xem xét với hai tư cách khác nhau. Thứ nhất, 
như là một mô hình cụ thể của hành vi đối với các chủ thể cụ 
thể xuất phát từ quy phạm pháp luật (hay từ một nhóm quy 
phạm có quan hệ qua lại mật thiết với nhau). Thứ hai, như chính 
quan hệ xã hội tồn tại hoặc hình thành trong sự phù hợp với 
các quy phạm pháp luật. Quan hệ pháp luật với tư cách thứ 
nhất là yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật. 


5. Các hành vi thực hiện quyền và nghĩa vụ. Đây là 
yếu tố sau cùng của cơ chế điều chỉnh pháp luật. Thực hiện 
pháp luật thường xảy ra dưới ba hình thức cơ bản phù hợp với 
ba phương thức điều chỉnh pháp luật: sử dụng các quyền, thi 
hành các nghĩa vụ và tuân thủ các cấm đoán. Chức năng của 
các hành vi thực hiện pháp luật là thể hiện mô hình pháp lý 
của hành vi thành hành vi hợp pháp của các chủ thể. Nó là kết 
quả mà sự điều chỉnh pháp luật mong rnuốn đạt đến. 


Cơ chế điều chỉnh pháp luật là một trong những phạm trù 
cơ bản của lý luận chung về pháp luật. Nó cho phép lựa chọn 
một cách chính xác các phương tiện cơ bản của sự điều chỉnh 
pháp luật, xem xét mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng. 
Điều đó tạo ra cơ sở để sử dụng phương pháp hệ thống trong 
việc điều chỉnh pháp luật, hoàn thiện các khâu tạo nên cơ chế 
đó. Khái niệm cơ chế điều chỉnh pháp luật liên quan chặt chẽ 
với khái niệm pháp chế và trật tự pháp luật. Pháp chế biểu hiện 
liên tục trong tất cả các khâu của cơ chế điều chỉnh pháp luật. 
Trật tự pháp luật: lại là kết quả làm việc của cơ chế điều chỉnh 
pháp luật cụ thể tạo thành quá trình điều chỉnh pháp luật. Hay 
hói cách khác trật tự pháp luật là sản phẩm của cơ chế điều 
chỉnh pháp luật vận hành bình thường. 


371 


MÔ HÌNH CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT 


Quy phạm pháp luật 


Sự kiện pháp lý 


Quyết định áp dụng 
pháp luật 
Xuất hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý 


Hành ví thực hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý 


Quan hệ pháp luật 


V. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN HOÀN THIỆN CƠ 
CHẾ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT HIỆN NAY Ở NƯỚC TA 


1. Trước hết khái niệm cơ chế điều chỉnh pháp luật mới 
xuất hiện trong lý luận chung về nhà nước và pháp luật ở nước 
ta mấy năm gần đây. Do. vậy, vê mặt lý luận cần tiếp tục chính 
xác hóa nội dung, bản chất, thuộc tính, các yếu tố của khái 
niệm. Trong điều kiện hiện nay, công tác lý luận không được 
xem nhẹ. Các khái niệm và các phạm trù khoa học là các công 
cụ của nhận thức. Đặc biệt trong khoa học pháp lý không hình 
thành được một hệ thống các khái niệm, các phạm trù chính 
xác thì không thể phản ánh và giải thích được hiện tượng xã 
hội phức tạp, quan trọng của đời sống xã hội là pháp luật và 


vai trò điêu chỉnh các quan hệ xã hội của nó. 


2. Cơ chế điều chỉnh pháp luật bao gồm một hệ thống các 


372 


yếu tố (quy phạm pháp luật, sự kiện pháp lý, quyết định áp 
dụng pháp luật, quan hệ pháp luật..). Mỗi một yếu tố của cơ 
chế điêu chỉnh lại được xem như là một hệ thống phức tạp độc 
lập. Chúng đều có chức năng riêng và có tác động qua lại với 
các yếu tố khác. Điều đó đòi hỏi phải hoàn thiện tiếp tục các 
yếu tố tạo nên cơ chế điều chỉnh. Có vậy pháp luật mới thực 
hiện được chức năng cơ bản điêu chỉnh có hiệu quả các quan 
hệ xã hội. 

3. Sự tác động điều chỉnh các quan hệ xã hội của các quy 
phạm pháp luật không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố pháp lý tạo 
nên cơ chế điều chỉnh pháp luật mà còn phụ thuộc vào nhiều 
yếu tổ không phải pháp lý như điều kiện kinh tế, trình độ văn 
hóa, thái độ tâm lý.. Những nhân tố phí pháp lý này có thể 
kìm hãm sự tác động của cơ chế điều chỉnh pháp luật hoặc có 
thể góp phần củng cố cơ chế điều chỉnh. Một trong những nhiệm 
vụ quan trọng của khoa học cũng như thực tiễn pháp lý là bảo 
đảm mối quan hệ tương hỗ giữa cơ chế điều chỉnh pháp luật với 
các cơ chế không phải pháp luật, tạo nên sự tác động qua lại 
thúc đẩy lẫn nhau giữa chúng. 

4. Cơ chế điều chỉnh pháp luật lại bao gồm cơ chế điều 
chỉnh của các ngành luật, cơ chế điều chỉnh của các chế định 
pháp luật, cơ chế điều chỉnh của các văn bản quy phạm và cơ 
chế điều chỉnh của các quy phạm pháp luật. Điều đó đòi hỏi 
phải hoàn thiện và đổi mới quá trình sáng tạo pháp luật, áp 
dụng pháp luật và bảo vệ pháp luật. 


373 


Chương XXI 


QUY PHẠM PHÁP LUẬT 


I. KHÁI NIỆM QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
1. Khái niệm quy phạm 


Quy phạm theo tiếng La tỉnh là quy tắc, khuôn mẫu, mệnh 
lệnh chính xác. Nói cách khác, quy phạm là tri thức về hành 
vi cần thiết trong những điều kiện xác định. Các thông tin chứa 
đựng trong các quy phạm rất phong phú, nhưng đều có cùng 
một trật tự hình thành. 


Con người trong quá trình hoạt động, nhận thức được hiện 
thực quanh mình, trên cơ sở đó mà từng bước hình thành các 
quy tắc của hành vi. Các quy tắc hành vi, đó chính là quá trình 
tích lũy trí thức và kinh nghiệm. Do đé các quy tắc được hình 
thành chứa đựng sự thống nhất của các nhân tố chủ quan và 
khách quan. Khách quan vì phản ánh quy luật vận động của tự 
nhiên hay xá hội. Chủ quan vì đây là sự phản ứng của cá nhân 
hay của nhóm xã hội đối với tính quy luật đó, và phụ thuộc vào 
mục đích, kết quả và suy cho cùng là lợi ícb và nhu câu của 
chủ thể nhận thức. Như vậy, ý chí thể hiện trong quy phạm 
được hình thành dưới sự tác động của hai phía. Một phía là sử 
tác động của các quy luật khách quan của đời sống xã hội hay 
của tự nhiên. Một phía khác là dưới ảnh hưởng của lợi ích và 


374 


nhủ cầu của chủ thể. Sự liên kết hai yếu tố đó quyết định nội 
dung ý chí của quy phạm. 


Quy phạm chia làm hai loại: quy phạm kỹ thuật và quy 
phạm xã hội. Quy phạm kỹ thuật là quy phạm dựa trên nhận 
thức về các quy luật tự nhiên, còn quy phạm xã hội lại dựa trên 
nhận thức của các quy luật vận động của xã hội. Quy phạm kỹ 
thuật điều chỉnh hành vi trong mối quan hệ “con người - máy 
móc”, còn quy phạm xã hội lại điều chỉnh hành vi trong mối 
quan hệ qua lại giữa con người với nhau. Sự phân định làm hai 
loại quy phạm nói trên còn căn cứ vào hậu quả của vi phạm: 
quy phạm. Sự không tuân thủ quy phạm kỹ thuật sẽ bị sự phản 
ứng từ phía tự nhiên. Vị dụ sự xem thường quy tắc sử dụng tỉ 
vi sẽ dẫn đến hư hỏng và thiệt hại cho người vi phạm mà không 
có một sự can thiệp nàc của xã hội. Tuy nhiên các quy phạm 
kỹ thuật tồn tại trong môi trường xã hội, nên việc không tuân 
thủ các quy tác kỹ thuật chẳng những đụng đến lợi ích của 
người vi phạm mà còn các thành viên khác của xã hội. Vì vậy, 
việc áp dụng các quy phạm kỹ thuật có quan hệ với tính chất 
của chế độ kinh tế của xã hội và với Nhà nước 

Do đó đôi lập quy phạm kỹ thuật với quy phạm xã hội là 
xa lạ với khoa học pháp lý xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cúng 
không nên đồng nhất quy phạm kỹ thuật với quy phạm xã hội 
vì ý nghĩa giai cấp, xã hội có những nét khác nhau. 

Xuất phát từ những diều nói trên, quy phạm là phương tiện 
đăng tải các lượng thông tin về nhứng tình huống hợp lý của 
các hành vị xác định là một trong những khả năng điều chính 
nành vi của con người. Mỗi quy phạm có các đặc điểm sau: 

- Thứ nhất, quy phạm là khuôn mẫu của hành vị, cách xử 
SỰ, 


- Thứ hai, quy phạm dựa trên nhận thức về các quy luật 
khách quan của sự vận động tự nhiên và xã hội. Do đó, mỗi 


375 


quy phạm là mệt phương án xử sự hợp lý của hành vị, phù hợn 
với mục đích của cá nhân, giai cấp hay xã hội nói chung. Do đó 
quy phạm mang tính khách quan, đồng thời chứa đựng yếu tế 
chủ quan. 


- Thứ ba, nội dung của quy phạm phản ánh chức năng điều 
chỉnh hành vi, do đó quy phạm có cấu trúc xác định. Thông 
thường cấu trúc của nó bao gồm ba bộ phận: thông tin về trật 
tự hoạt động; thông tin về các điều kiện của hoạt động và thông 
tin về hậu quả của vi phạm quy tắc. 


Như vậy có thể định nghĩa quy phạm là mệnh lệnh có ý 
chí, mang tính điều chỉnh dựa trên cơ sở phản ánh các quy luật 
khách quan của tự nhiên và xã hội, chứa đựng thông tin về một 
trật tự hợp lý của hoạt động trong một điều kiện nhất định. 


3. Khái niệm và các loại quy phạm xã hội 


Pháp luật là nhân tố điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. 
Nhưng để điều chỉnh các quan hệ xã hội, pháp luật cũng không 
phải là nhân tế duy nhất. Bên cạnh pháp luật còn có nhửng 
nhân tố khác cùng điều chỉnh các quan hệ xã hội như các quy 
phạm đạo đức, các phong tục và các nhân tố xã bội khác. Tất 
cả nhứng quy tắc hành vị, quy phạm đạo đức trong xã hội được 
gọi chung là các quy phạm xã hội. Có thể nói các quy phạm xã 
hội kể cả quy phạm pháp luật, quy phạm đạo đức, phong tục 
đều là những quy tắc hành vi của con người trong xã hội. 

- Các quy phạm xã hội do chế độ kinh tế, xã hội quy định. 

- Các quy phạm xã hội là kết quả hoạt động ý chí, có ý 
thức của con người. Vì vậy, nó khác với các quy luật khách quan 
của thiên nhiên. Các quy phạm xã hội cũng là những quy tắc 
hành vi, nhưng các quy tắc này do con người tạo ra và để phục 
vụ con người. Tất cả các quy phạm xã hội có thể phân biệt dựa 
vào phương thức hình thành và bảo vệ các quy phạm đó hoặc 


376 


dựa vào nội dung của nó. 


Để phân loại các quy phạm xã hội, có thể căn cứ vào các 
tiêu thức sau: 


* Dựa vào phương thúc hình thành và thực hiện các quy phạm, 
có thể chia các quy phạm xã hội thành: 


- Các quy phạm pháp iuật. 

- Các quy phạm do các tổ chức xã hội ban hành. 
- Các quy phạm đạo đức. 

- Các phong tục. 


F1 


Quy phạm phớp luật là những quy tắc hành vi biểu thị ý 
chí của giai cấp thống trị, do nhà nước định ra và được nhà 
nước bảo vệ. 


Các quy phạm của các tổ chức xã hội là các quy phạm do 
các tổ chức xã hội đặt ra, nó tôn tại và được thực hiện trong 
các tổ chức xã hội đó. 

Các quy phạm đạo đức là những quy tắc hành ví được hình 
thành trong xã hội trên cơ sở quan niệm về đạo đức và được 
con người tự giác thực hiện. 


Các phong tục được hình thành trong lịch sử và nó đã biến 
thành thói quen của mọi người trong xã hội. 


Thí dụ, phong tục về cưới xin đã được hình thành trong xã 
hội như ăn hỏi, thách cưới, đính hôn... Những phong tục này 
vẫn tồn tại đến ngày nay. 

Cũng cần chỉ ra rằng, nếu thói quen chỉ ở một người thì 
không thể coi là phong tục được. Thí dụ, một người cứ đến 
chiều thứ bảy lại mua rượu về uống. Điều này cúng không thể 
Bọi là phong tục được, cho dù ở nhiêu người cái đó đã trở thành 
thói quen không tốt. 


377 


Có nhứng quy phạm đạo đức được ghi trong hiến pháp. 
Điều 66, Hiến pháp 1992 có ghỉ: “Thanh niên được gia đình, 
Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động và giải trị, 
phát triển thể lực, trí tuệ, bôi dưỡng về đạo đức, truyền thống 
dân tộc, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi đầu 
trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc”, 


Các quy phạm của các tổ chức xã hội không được ghi trong 
hiến pháp nhưng bản thân các tổ chức xã hội lại được quy định 
trong hiến pháp như một thành phần trong hệ thống chính trị. 
Như vậy, hiến pháp thừa nhận các quy phạm của các tổ chức 
xã hội đó như là những phương tiện điều chỉnh quan trọng trong 
đời sống, hoạt động của các tổ chức xã hội. Điều 5 của Hiến 
pháp 1992 nước ta quy định: “Các dân tộc có quyền dùng tiếng 
nói, chứ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong 
tục, tập quán, truyên thống và văn hóa tốt đẹp của mình”. - 


Giứa các quy phạm pháp luật và các quy phạm khác có sự 
khác nhau cơ bản. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban 
hành, được nhà nước bảo vệ và được nhà nước thực hiện. Còn 
các quy phạm khác như quy phạm xã hội, quy phạm đạo đức, 
phong tục không do nhà nước quy định mà do các tổ chức xã 
hội quy định, hay do các quan niệm vê đạo đức hình thành nên, 
hoặc được hình thành một cách tự phát do thói quen trong xã 
hội. Các quy phạm này được thực hiện không có sự tham gia 
trực tiếp của nhà nước. Các quy phạm của các tổ chức xã hội 
được thực hiện dựa vào tổ chức, vào lực lượng và uy tín của tổ 
chức đó. 


Các quy phạm đạo đức được thực hiện trong đời sống nhờ 
lòng tín của con người; còn các phong tục được thực hiện trong 
xã hội, nhờ thói quen của mọi người. 

* Dựa vào nội dung có thế chia các quy phạm xã hội thành: 
các quy phạm chính trị, các quy phạm tổ chức, các quy phạm 


378 


văn hóa, các quy phạm thẩm mỹ, các quy phạm kỹ thuật và các 
quy phạm khác. 


Các quy phưm chính trị biểu thị nền chính trị của xã hội. 
Trong các quy phạm này biểu thị đường lối chính sách của đảng 
và nhà nước, nó quy định hoạt động của các cơ quan nhà nước, 
các tổ chức xã hội cũng như tất cả mọi công dân. 


Cóc quy phạm tổ chức quy định về cơ cấu, trình tự tổ chức 
và hoạt động của các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội. 


Các quy phạm ăn hóa là các quy phạm quy định những 
hành vi văn minh của con người. Chẳng hạn quy định về ăn 
mặc, nói năng, phong cách. 


Các quy phạm thẩm mỹ là những quy tắc hành vi có liên 
quan đến khái niệm về cái đẹp, đó là những quy định về thái 
độ, về tư cách con người. 


Hai kiểu phân loại các quy phạm xã hội trên không được 
lẫn lộn nhau. Ở trên là kiểu phân loại dựa vào phương thức 
hình thành và thực hiện nó; còn kiểu phân loại đưới dựa vào 
nội dung các quy phạm. Nếu ta phân tích các quy phạm theo 
kiểu phân loại đầu, ta sẽ thấy quy phạm pháp luật bao gồm cả 
các quy phạm chính trị, tổ chức, văn hóa, thẩm mỹ, v.v.. Các 
quy phạm pháp luật đều mang tính chính trị, tính tổ chức, vì 
hó quy định cơ cấu tổ chức, trình tự thành lập và hoạt động 
của các cơ quan nhà nước. Cũng có những quy phạm pháp luật 
quy định về nền văn hóa như quy phạm quy định xóa bỏ tàn 
dư nền văn hóa cũ. Trong quy phạm pháp luật có cả nhứng quy 
phạm thẩm mỹ. Đồng thời quy phạm pháp luật cũng chứa rất 
nhiều các quy phạm kỹ thuật như quy định về sử dụng máy 
móc, quy định về tiêu chuẩn nhà nước đối với các sản phẩm 
Sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng do nhà nước quy định, đó cũng 
là quy phạm pháp luật. 


379 


Các quy phạm của các tổ chức xã hội mang rất nhiều tính 
chính trị; thí dụ, điều lệ của Đảng Cộng sản, đó là các quy phạm 
của tố chức chính trị. 


Các quy phạm của các tổ chức xã hội cũng có những quy 
phạm tổ chức, thí dụ, điều lệ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh, trong đó có chứa đựng những quy phạm tổ chức; quy 
phạm về việc kết nạp đoàn viên mới, về việc nộp đoàn phí, về 
thành lập các cơ quan lãnh đạo... 


Các quy phạm văn hóa, thẩm mỹ cũng như quy phạm kỹ 
thuật đều nằm trong các quy phạm của các tổ chức xã hội. Thí 
dụ, luật bóng đá là do các tổ chức xã hội đặt ra, chứ không 
phải do nhà nước quy định. Trong các quy định về bóng đá có 
quy định về kích thước sân cỏ, kích thước của cầu môn, tất cả 
đó là nhứng quy phạm kỹ thuật, những quy phạm này đều do 
các tố chức xã hội quy định. 


Các quy phạm đạo đức cũng mang tính chất các quy phạm 
chính trị. Chẳng hạn, đạo đức của nhân dân lao động, đó là đạo 
đức cộng sản. Khi phân tích các quy phạm đạo đức ta thấy nó 
mang cả các quy phạm văn hóa, thẩm mỹ, còn quy phạm ký 
thuật và các phong tục thì ít thấy hơn. 

Như vậy các quy phạm pháp luật, các quy phạm của các 
tổ chức xã hội, các quy phạm đạo đức, các phong tục vê mặt 
nội dung đều có thể là các quy phạm chính trị, tổ chức, văn 
hóa, thẩm mỹ, kỹ thuật, v.v... 


3. Khái niệm về quy phạm pháp luật 


Quy phạm pháp luật là yếu tế đầu tiên xây dựng hệ thống 
pháp luật, tương tự như ngôi nhà được xây lên từ nhứng viên 
gạch. Hệ thống pháp luật được xây dựng lên từ nhứng quy phạm 
pháp luật. Quy phạm pháp luật là hiện tượng ý thức, không phải 
là hiện tượng vật chất. Các quy phạm pháp luật cũng như các 


380 


quy phạm khác là ý thức, là tư tưởng, là ý nghĩ. Trong trường 
hợp quy phạm pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị khi được 
biểu thị trên giấy, dưới hình thức văn bản pháp luật, thì khi đó 
nó có hình thức vật chất. Hình thức vật chất này chính là các 
điều ghi trong văn bản quy phạm pháp luật, bằng phương tiện 
ngôn ngữ biểu thị các quy phạm pháp luậi. 

Quy phạm pháp luật là các quy tắc hành vi, có tính bất 
buộc chung, được biểu thị bằng hình thức nhất định, do nhà 
nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm, nhằm mục đích điều 
chỉnh các quan hệ xã hội. 

Quy phạm xã hội là quy tắc hành vi của con người có đặc 
điểm chung là kết quả hoạt động có ý thức của con người, do 
nền kinh tế xã hội quy định. Tất cả các dấu hiệu này đều đặc 
trưng cho các quy phạm xã hội, trong đó có các quy phạm pháp 
luật, vì quy phạm pháp luật là một loại quy phạm xã hội. Tuy 
nhiên, các quy phạm pháp luật cũng có nhứng đặc điểm khác 
với các quy phạm đạo đức, các quy phạm của các tổ chức xã 
hội, phong tục, tập quán v.v... 


a) Những đặc điểm của các quy phạm pháp luật 


+ Quy phạm phúóp luật là các quy tắc hành u¡ có tính bắt 
buộc chung. Quy phạm pháp luật không chỉ mang tính đặc điểm 
chung của quy phạm xã hội mà còn có tính bất buộc chung. 
Tính bắt buộc chung của quy phạm pháp luật được hiểu là bắt 
buộc tất cả những ai nằm trong điều kiện mà quy phạm pháp 
luật đã quy định. Thí dụ, các quy phạm pháp luật quy định về 
chế độ làm việc ưu đãi đối với đông nhân ở mỏ than; các quy 
phạm này đã tính đến điều liện đặc biệt khi làm việc ở mỏ 
than, Đương nhiên quy phạm pháp luật trên không thể áp dụng 
đối với công nhân trong ngành công nghiệp khác. 


Tính bắt buộc chung của các quy phạm pháp luật cũng cần 


381 


được phân biệt với tính bất buộc. Trong Điều 142 của Bộ luật 
hình Việt Nam, có quy định về trách nhiệm hình sự đối với việc 
sử dụng trái phép tài sản. Trong điều này có chứa đựng quy 
phạm pháp luật, quy định tất cả những ai vì vụ lợi mà sử dụng 
trái phép tài sản của người khác thuộc các trường hợp điều luật 
này qui định đều bị trừng phạt. Khi tòa án kết án một công 
đân N nào đó, chiếu theo Điều 142 này của luật hình, thì bản 
án đó có tính bắt buộc nhưng không phải là bắt buộc chung. 
Điều 142 của luật hình có tính bắt buộc chung cho những ai 
nằm trong điều kiện đã được quy định trong điều này. Còn bản 
án đối với công dân N chỉ có tính bắt buộc riêng đối với công 
dân đó. Tương tự như bản án đối với công dân N, văn bản của 
ủy ban nhân dân, hội đông nhân dân vê vấn đề cụ thể nào đó 
là có tính bắt buộc nhưng không mang đặc điểm bắt buộc chung. 


+) Quy phạm pháp luật khúc uới cóc quy phạm xã hội là 
nó quy định cúc quy tốc hành 0ì uờ được thể hiện dưới hình 
thức xác định. Tính hình thức ở đây thể hiện trong việc biểu 
thị, diễn đạt chính thức nội dung của các văn bản quy phạm 
pháp luật. Cho nên không thể coi là quy phạm pháp luật, nếu 
không biết nó xuất phát từ đâu, được biểu thị chính thức trong 
văn bản nào, 


Càn tính xác định phải biểu thị rõ nội dung các quy phạm 
pháp luật quy định các quy tắc hành vị và được diễn đạt rõ 
ràng, chính xác. Nhờ được biểu thị dưới hình thức nhất định, 
các quy phạm pháp luật trở nêm dễ hiểu và áp dụng được trong 
đời sống. Quy phạm đạo đức thường không được biểu thị dưới 
hình thức xác định và không cụ thể mà chỉ tồn tại dưới khái 
niệm về nguyên tắc đạo đức như không được giết người, điều 
tốt, điều xấu v.v... Quy phạm đạo đức chỉ nói chung chung (ví 
dụ, mọi người cần làm việc tốt, có trách nhiệm...) còn quy phạm 
pháp luật quy định cụ thể nghĩa vụ của mỗi nhà chức trách, 


382 


quy định cụ thể cho mỗi viên chức nhà nước phải làm cái gì, 
làm như thế nào? 


+) Các quy phạm phóp luột do các cd quan nhà nước cô 
thẩm quyền, do các tổ chức xã hội được ủy quyền quy định, hay 
thừo nhận. 


+) Các quy phạm phớp luật được bảo đảm bằng sức mạnh 
cưỡng chế của nhà nước. Phần lớn nhân đân tuân thủ pháp luật 
một cách tự nguyện, vì các quy phạm pháp luật biểu thị ý chí 
của nhân dân lao động, đứng đầu là giai cấp công nhân, do đó 
phân lớn nhân dân lao động thấy được sự cần thiết, sự công 
bằng của các quy phạm pháp luật, hành động theo quy định của 
pháp luật một cách tự giác: chứ không do mệnh lệnh, cưỡng 
chế. Tuy nhiên, quy phạm pháp luật củng cân có sức mạnh 
cưỡng chế của nhà nước. Trong trường bợp các quy phạm pháp 
luật không được tôn trọng hay bị vị phạm thì nhà nước sử dụng 
các biện pháp cưỡng chế nhà nước. 


b. Vai trò và tác động của quy phạm pháp luật 


Các quy phạm pháp luật thể hiện ý chí của nhà nước, của 
Biai cấp thống trị. Trong chủ nghĩa xã hội các quy phạm pháp 
luật biểu thị ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 


Các quy phạm pháp luật là yếu tố cần thiết để điều chỉnh 
các mối quan hệ xã hội. Dựa vào các quy phạm pháp luật, nhà 
hước xã hội chủ nghĩa thực hiện việc quản lý nền kinh tế, tiến 
hành hợp lý hóa nền kinh tế quốc dân, thực hiện kiểm tra mức 
lao động và mức hưởng thụ. Nhờ các quy phạm pháp luật, nhà 
nước xã hội chủ nghĩa tiến hành các biện pháp để nâng cao đời 
sống vật chất, bảo đảm trật tự xã hội và an ninh quốc gia. 


Các quy phạm pháp luật là cơ sở pháp lý cho hoạt động 
của bộ máy nhà nước. Tất cả các hoạt động cơ bản của bộ máy 


383 


nhà nước đều được thể chế hóa bằng các quy phạm pháp luật, 
Các nhà chức trách khi hoạt động phải phù hợp với thẩm quyền 
của mình, phù hợp với các quy phạm pháp luật. 


Quy phạm pháp luật còn là cơ sở pháp lý đối với các quyên 
và tự do của công dân, đôi với các hành vi hợp pháp của con 
người trong xã hội. Các quy phạm pháp luật tác động lên con 
người, tác động lên các mối quan hệ xã hội trên hai mặt, mặt 
tác động giáo dục tư tưởng và mặt tác động pháp lý. 


Tác động giáo dục tư tưởng của các quy phạm pháp luật 
thể hiện tương tự như các biện pháp giáo dục tư tưởng khác. 
Khi con người biết được những quy định của pháp luật, cúng 
như các quyền và tự do được pháp luật quy định, thì con người 
sẽ nâng cao được trình độ nhận thức và trình độ văn hóa của 
mình. Như vậy, pháp luật xã hội chủ nghĩa đã trang bị cho toàn 
dân chính sách của Đảng và nhà nước, chính sách của giai cấp 
công nhân, 


Tác động pháp lý của các quy phạm pháp luật tạo cho con 
người sự hiểu biết cần thiết vê pháp luật, đồng thời khăng định 
những trách nhiệm pháp lý của họ. Để tạo cho con người có 
kiến thức pháp luật và hiểu biết trách nhiệm pháp lý, việc tác 
động không chỉ tiến hành trên ý thức con người mà còn phải 
thực hiện điều chỉnh pháp luật đối với các mối quan hệ xã hội. 
Vì vậy, nhờ các quy phạm pháp luật, nhà nước thực hiện được 
sự điều chỉnh bằng pháp luật. Dựa vào các quy phạm pháp luật 
nhà nước bảo vệ các quan hệ xã hội đã đạt được, đồng thời tạo 
điều kiện phát triển các mối quan hệ xã hội mới, góp phần thanh 
toán, loại bỏ các mối quan hệ đối lập. 


384 


II. CẤU TRÚC CỦA QUY PHAM PHÁP LUẬT 
1. Quan niệm về cấu trúc của quy phạm pháp luật 


Cấu trúc của quy phạm pháp luật là cơ cấu bên trong, là 
các bộ phận hợp thành quy phạm pháp luật. 


Trong khoa học pháp lý có hai quan điểm về cấu trúc quy 
phạm pháp luật. 


Quan điểm thứ nhất cho rằng: quy phạm pháp luật tạo bởi 
ba hệ phận: 


a) Giả định là phân mô tả những tình huống thực tế, khi 
tình huống đó xảy ra cân phải áp dụng quy phạm pháp luật đã 
có, tức là phần giả định nêu trên trong nhứng điều kiện nào 
thì có thể xuất hiện ở con người nghĩa vụ pháp lý. Phần giả 
định thông thường bắt đầu bằng từ “nếu”... Thí dụ, Điều 90 
Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: trong trường hợp vợ chồng 
cùng yêu gâu ly hôn - đểu xét đúng là hai bên thật sự tự nguyện 
ly hôn, thì Tòa án công nhận cho thuận tình ly hôn. 


Còn Điều 34 quy định: “Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền 
thương yêu, nuôi dưỡng, chăm lo việc học tập và giáo dục con, 
để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức...”. 
Không có chứ “nếu” nhưng có thể suy diễn như sau, nếu đã là 
cha mẹ thì phải có nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc con cái. 

Phân giả định là phần cần thiết trong mỗi quy phạm pháp 
luật. Tuy nhiên, nhiều người có quan điểm cho rằng nhiều quy 
Phạm pháp luật không có phần giả định, nghĩa là phần giả định 
đó đã nằm trong các thành phần khác của quy phạm. 

Nhứng người khác cho rằng, nếu không có phần giả định 
thì không có quy phạm. Họ cho rằng, phần giả định là phần chỉ 
rð những tình huống thực tế, dựa vào đó quy phạm pháp luật 


385 


mới có hiệu lực. Nói cách khác, phần giả định nói rõ đời sống 
mà quy phạm đó điều chỉnh. Nếu các quy phạm không được gắn 
liền với tình huống thực tế, với quan hệ xã hội thực tế thì các 
quy phạm pháp luật trở nên không có phương hướng, như vậy 
quy phạm trở thành vô nghĩa. 


b. Quy định là phần nêu ra quy tắc xử sự buộc mọi chủ 
thể phải xử sự theo khi ở vào hoàn cảnh đã nêu trong phần giả 
định của quy phạm. Thí dụ, theo Điều 34 Luật Hôn nhân và 
Gia đình, phân quy định xác định: đã là cha mẹ thì phải hành 
động thế nào, cụ thể là “có nghĩa vụ thương yêu, nuôi dưỡng, 
giáo dục con, chăm lo việc học. tập và sự phát triển lành mạnh 
của con về thể chất, trí tuệ và đạo đức”. 


c. Chế tài là phần quy định những biện pháp tác động tới 
chủ thể trong trường hợp không tuân thủ những quy định của 
quy phạm pháp luật. Phân chế tài áp dụng đối với chủ thể khí 
có hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện sự phản ứng không đồng 
tình của nhà nước đối với chủ thể vi phạm. Thí dụ: Điều lõi 
Bộ Luật hình sự Việt Nam quy định: Người nào ngược đãi hoặc 
hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, hoặc người có 
công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng// thì bị phạt 
cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 
ba tháng đến ba năm. Phần chế tài chỉ rõ nhứng biện pháp tác 
động đối với người có hành vi tội phạm, cụ thể là phạt cảnh 
cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù. 


Điều 19 Luật Hôn nhân và Gia đình không có phần chế tài, 
chỉ có phần giá định và phần quy định. Những người theo quan 
điểm thứ nhất trong trường hợp trên giải thích rằng phần chế 
tài của quy phạm được ghỉ trong những điều khác hoặc tron§ 
những văn bản pháp luật khác. Luật hình sự tuy cũng quy định 
trách nhiệm pháp lý đối với những người trốn tránh trách nhiệm 
nuôi dạy con cái Vấn đề đặt ra là phần chế tài của Điều l# 


386 


trong Luật hôn nhân và gia đình có được quy định trong luật 
hình sự không? Trong luật hình sự có nhứng quy phạm riêng 
biệt có các phần giả định, quy định, chế tài Như vậy rất khó 
hiểu, vì ta nói phần của bộ luật này lại nói sang bộ luật khác. 
Điệu này chỉ làm thêm phức tạp trong việc thi hành pháp luật. 
Pháp luật luôn luôn mong muốn cho mọi người dễ hiểu, dễ nhận 
biết để tuân thủ. Vì vậy, làm luật không nên đưa các phần của 
các quy phạm pháp luật của những bộ luật hay văn bản quy 
phạm này sang những bộ luật hay văn bản khác. 


Quan điểm thứ hai cho rằng bất kỳ quy phạm pháp luật nào 
cũng chỉ gôm hai bộ phận: 


q) Những điều kiện tác động của các quy phạm phúp luột. 


Điều kiện tác động là phần giả định. Ở đây không có sự 
mâu thuẫn giứa hai quan điểm. Nhứng người theo quan điểm 
thứ nhất cho rằng ở một số quy phạm pháp luật cũng không 
cân có phần giả định; còn những người theo quan điểm thứ hai 
cho rằng bất kỳ một quy phạm pháp luật nào cũng có phần giả 
định, vì phần này quy dịnh những điều kiện, những tình huống 
thực tế mà quy phạm pháp luật điều chỉnh. 


b) Các hậu quả pháp lý 

Trong phần hậu quả pháp lý, một số quy phạm pháp luật 
có thể là phần quy định và ở một số quy phạm pháp luật khác 
hậu quả pháp lý lại có thể là phần chế tài. 

Điều 19 của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, theo 
quan điểm thứ hai, gồm hai phần: 

- Phần điều kiện tác động: nếu như là cha mẹ. 


- Phân hậu quả pháp lý quy định: phải có nghĩa vụ thương 
Yêu nuôi nấng, giáo dục con cái. Như vậy phần hai này ứng với 
phần quy định của quan điểm thứ nhất. 


387 


Còn phần ba Điều 1ỗ1 của Bộ luật hình sự gồm có phần 
giả định, trong đó quy định điều kiện tác động và phần chế tài 
quy định những biện pháp xử lý. Như vậy, trong thực tế có 
những quy phạm pháp luật điều chỉnh các hành vi con người 
gôm có phần giả định và quy định, nhưng cũng có những quy 
phạm pháp luật để đấu tranh chống lại hành vi vi phạm pháp 
luật thì bao gôm phần giả định và phần chế tài. Như vậy trong 
thực tế tất cả các quy phạm pháp luật đều được biểu thị theo 
mô hình chung, đó là: “nếu như... thì..”. Mô hình này dễ sử 
đụng, dễ thể hiện và biểu thị nội dung quy phạm pháp luật rõ 
ràng, chính xác, đồng thời rất dễ hiểu. Trong trường hợp chúng 
ta sử dụng máy tính điện tử vào phạm vi luật học thì mô hình 
trên cũng dễ biến thành ngôn ngữ của máy tính. 


Những người theo quan điểm thứ nhất cho rằng trong thực 
tế những điều như Điều 19 Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 
có phần giả định và phần quy định, còn phần chế tài thể hiện 
ở chỗ nếu không thực hiện sẽ bị xử lý. Họ cho rằng phần chế 
tài đã được quy định trong luật hình sự. Tuy nhiên, trong bai 
quy phạm pháp luật trên đều có phần giả định và phần riêng 
của mình: chúng đều có hai phần, phần hai của Điều 34 Luật 
hôn nhân và gia đình là quy định; còn Điều IðI1 của Bộ Luật 
hình là chế tài. Theo chúng tôi thì quan điểm thứ hai là hợp lý 
hơn. 


2. Đặc điểm các bộ phận quy phạm pháp luật 


Phân giả định, quy định và chế tài đều có cấu trúc bên 
trong của nó. Thành phần cơ cấu của quy phạm pháp luật căn 
cứ vào sự cấu trúc bên trong của nó có thể là đơn giản hay 
phức tạp, cũng có thể có nhiều phương án để lựa chọn, 

Phần giả định đơn giản là phần giả định chỉ quy định một 
tình trạng, một hoàn cảnh. Đó là diều kiện để quy phạm pháp 


388 


luật tác động. Còn phân quy định và chế tài đơn giản để quy 
định cho một hậu quả pháp lý. Thí dụ, về phần giả định đơn 
giản ở Điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình ở đây chỉ có một 
điều kiện để pháp luật tác động: “nếu là cha mẹ”. 


Phần giả định phức tạp quy định nhiều tình trạng, hoàn 
cảnh là điều kiện để các quy phạm pháp luật tác động. Thí dụ, 
phần giả định phức tạp ở trong Điều 90 Luật Hôn nhân và Gia 
đình: “Trong trường hợp vợ chồng cùng xin ly hôn, mà hòa giải 
tại Tòa án không thành, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện 
ly hôn... thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn...”. Như vậy, 
trong điều này, để phần quy định được thực hiện thì cần phải 
có tất cả các tình huông đã được quy định phải xảy ra. Việc hai 
vợ chông nhất trí xin ly hôn chưa đủ, mà phải có cả điều kiện 
là: nếu hòa giải không thành và xét nếu đúng là hai bên thật 
sự tự nguyện ly hôn. Chỉ khi có đủ các điều kiện trên thì hậu 
quả pháp lý mới xảy ra, khi đó tòa án mới ra quyết định cho 
ly hôn. 


Phần quy định phức tạp, ví dụ ở Điều 72 Luật hôn nhân 
và gia đình: “Việc nhận nuôi con nuôi phải được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đăng ký và ghỉ vào Số hộ tịch. 

Để được nuôi con nuôi - đó là phần giả định đơn giản, cần 
phải có điều kiện là phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
đăng ký và ghi vào sổ hộ tịch; đó là phần chế định phức tạp. 


Và chế tài phức tạp. Thí dụ ở phần hai, Điều 142 của Bộ 
luật Hình sự Việt Nam có quy định người nào vì vụ lợi mà sử 
dụng trái phép tài sản của người khác có giá trị từ năm mươi 
triệu đồng trở lên gây hậu quả nghiêm trọng... (,BÙ bị phạt tiền 
từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam 
Kgiử đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Vậy, ở 
đây có ba hậu quả pháp lý phạt tiền, cải tạo không giam giữ và 
phạt tù, 


389 


+ Phần giả định có nhiều phương án để lựa chọn, phần 
này quy định đưa ra nhiều tình huống để xảy ra hậu quả pháp 
lý. Nhưng khi một trong những tình huống đó đã xảy ra thì 
quy phạm pháp luật đã có hiệu lực tác động. Trong phần giả 
định phức tạp, cân phải có tất cả các tình trạng hoàn cảnh xảy 
ra mới đủ là điều kiện để quy phạm pháp luật tác động. Còn 
trong giả định có nhiều phương án lựa chọn, chỉ cần một trong 
những hoàn cảnh, tình huống xảy ra là đã đủ điều kiện để quy 
phạm pháp luật tác động. 


Tương tự như vậy, quy định và chế tài cũng có nhiều 
phương án để lựa chọn. Phần quy định và chế tài có nhiều hậu 
quả pháp lý, nhưng ở đây chỉ cần một trong nhứng hậu quá 
pháp lý xảy ra là quy phạm pháp luật đã có hiệu lực. Thí dụ, 
trong phần hai Điều 4 Luật hôn nhân gia đình: “Cấm ngược đãi, 
hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con cái..”. Đồi hỏi của 
pháp luật thể hiện dưới hình thức cấm đoán cả hai hành vi 
ngược đải, hành hạ. Như vậy, đòi hỏi pháp lý ở đây không phải 
chỉ cấm khi cả hai hành vi trên xảy ra mà đòi hỏi cấm cả hành 
vi ngược đãi đồng thời cấm cả hành vi hành hạ. Rhi vi phạm 
một trong hai điều cấm trên là đã vi phạm pháp luật. 


Phần chế tài có nhiều phương án để lựa chọn. Thí dụ, ở 
Điều 142 Bộ Luật hình sự Việt Nam nói trên quy định: “Người 
phạm tội thì có thể bị cải tạo không giam giứ đến hai năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Ở đây phân chế tài có nhiều 
phương án để lựa chọn hoặc cải tạo không giam giử, hoặc phạt 
tù. Nó khác với chế tài đơn giản, vì nó có một trong các hình 
thức xử phạt có hiệu lực, không cần đồng thời cả hai hình thức 
như trên. 


Trong thực tế các thành phân của quy phạm pháp luật 
mang tính chất phức tạp và tính chất lựa chọn trong nhiều 
phương án ở dạng thuần túy là rất ít. Thông thường có sự kết 


390 


hợp giữa tính phức tạp và tính lựa chọn. 


Trong Điều 142 Bộ Luật hình sự Việt Nam, phần chế tài 
quy định xử phạt từ năm triệu đông đến năm mươi triệu, cải 
tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Ở 
đây có sự kết hợp giữa tính phức tạp và lựa chọn. Nó là chế 
tài phức tạp như ta đã nêu ở trên đồng thời nó cúng có tình 
huống lựa chọn hoặc là cải tạo không giam giữ đến hai năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 


Riêng phần chế tài có thể phân biệt theo cơ sở khác đó là 
cơ sở khẳng định. Tùy theo mức độ khác nhau, chế tài được 
chia ra thành hai loại xác định tuyệt đối và xác định tương đối. 


Chế tài xác định tuyệt đối. Ví dụ, khoản 3 Điều 4 Nghị 
định số 49 của chính phủ ngày 26-7-1995 quy định: Phạt tiền 
1000.000 đồng đối với hành vi tự ý di chuyển chỉ giới đường 
giao thông. 

Chế tài khẳng định tương đối, là chế tài quy định mức độ 
xử phạt ở mức độ có thể là thấp nhất, cũng có thể ở mức cao 
nhất. Căn cứ vào đó mà các cơ quan tòa án và các cơ quan pháp 
lý có trách nhiệm khác áp dụng mức độ xử lý trong giới hạn 
đã được quy định. Thí dụ, Điều 142 Bộ luật hình sự Việt Nam: 
*,. cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ một năm đến năm năm”. Như vậy, trong khoảng từ 
một đến năm năm, cơ quan có trách nhiệm xử lý tùy theo từng 
mức độ vi phạm pháp luật mà quy định thời gian xử phạt. 

Pháp luật xã hội chủ nghĩa không thể có quy phạm pháp 
luật mà phần chế tài hoàn toàn không xác định. Còn trong pháp 
luật của các chế độ trước, đặc biệt là pháp luật của chế độ chiếm 
hữu nô lệ và phong kiến thì có nhiều những chế tài hoàn toàn 
không xác định. Thí dụ, chế tài quy định đánh người phạm tội 
bằng gậy, nhưng không xác định đánh bao nhiêu và với sức 
mạnh như thế nào. 


391 


II. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỂ HIỆN CỦA QUY PHẠAM 
PHÁP LUẬT TRONG CÁC ĐIỀU LUẬT 


Các quy phạm pháp luật thể hiện tư tưởng, quy tắc hành 
vị của con người, đó là ý niệm, ý nghĩ của người làm luật. Những 
ý niệm, ý nghĩ này được thể hiện thành các văn bản quy phạm 
pháp luật. Các quy phạm pháp luật là nội dung, còn các điều là 
hình thức thể hiện quy phạm pháp luật đó. Trong nhiều trường 
hợp, các quy phạm pháp luật trùng hợp với các điều trong văn 
bản quy phạm pháp luật. Đó là một quy phạm cúng là một điều 
duy nhất trong văn bản quy phạm pháp luật. Nhưng cũng có 
nhiều trường hợp trong một điều của văn bản quy phạm pháp 
luật gồm nhiều quy phạm pháp luật, chúng gắn bó, liên kết với 
nhau và cùng điều chỉnh trong một lĩnh vực. Ví dụ: Điều 18 
Hiến pháp 1992 có ba quy phạm gắn bó chặt chẽ, chúng có cùng 
đối tượng điều chỉnh là đất đai. Mỗi quy phạm đều có phần giả 
định và phần hậu quả pháp lý. 


Phần một quy định: Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ 
đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm sử dụng đúng 
mục đích và có hiệu quả. 


Phần hai: Nhà nước giao đất cho các tế chức và cá nhân 
sử dụng ổn định lâu dài. 


Phần ba: Tổ chức và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, bồi 
bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm đất, được chuyển quyền 
sử dụng đất được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật. 
Cũng có trường hợp một điều luật trùng với một quy phạm. Thí 
dụ Điều 24 Hiến pháp quy định: Nhà nước thống nhất quản lý 
và mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại, phát triển các hình 
thức quan hệ kinh tế với mọi quốc gia, mọi tổ chức quốc tế trên 
nguyên tắc độc lập, chủ quyền và cùng có lợi, bảo vệ thúc đẩy 
sản xuất trong nước. 


39e 


Thực tế khó khẳng định cách thể hiện nào tốt hơn, nên 
diễn đạt một quy phạm trong một điều hay nhiều quy phạm 
trong một điều. Tùy từng trường hợp cụ thể có thể có trường 
hợp diễn đạt một quy phạm trong một điều thì tốt hơn nhưng 
cũng có trường hợp diễn đạt nhiều quy phạm trong một điều 
lại tốt hơn. 


Có ba phương pháp thể hiện quy phạm pháp luật trong các 
điều luật. 


- Phương thức thể hiện trực tiếp. Theo phương pháp này, 
tất cả các thành phần của quy phạm pháp luật, trực tiếp thể 
hiện trong điều luật của văn bản. Phần lớn các văn bản quy 
phạm pháp luật được diễn đạt bằng phương pháp này. 


- Phương pháp uiện dẫn. Theo phương pháp này, thành 
phần này hay thành phần khác của quy phạm pháp luật không 
được diễn đạt đầy đủ, trực tiếp trong một điều của văn bản quy 
phạm pháp luật mà được chỉ ra các điều khác trong văn bản 
pháp luật đó. Cách thể hiện này được ghi vào phần giả định. 
Cũng có thể diễn đạt cả phần chế định, phần chế tài bằng 
phương pháp viện dẫn. Ví dụ, phần đầu, Điều 285 Bộ Luật Hình 
sự Việt Nam quy định: “Người nào vì thiếu trách nhiệm mà 
không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao 
gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy 
định tại các Điều 144, 235 và 301... thì bị phạt cải tạo không 
giarn giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm”. 
Ở Điều 285 viện dẫn tới Điều 144, 23ð và 301. Điều 144 quy 
định tội thiếu tỉnh thần trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng 
đến tài sản nhà nước. Điều 235 quy định tội thiếu tỉnh thần 
trách nhiệm trong việc giử vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 
Eầy hậu quả nghiêm trọng. 


- Phương pháp thể hiện mẫỗu. Phương pháp này không viện 
dẫn đến điều cụ thể nào như ở phương pháp trên mà nó chỉ 


393 


đưa ra phương hướng chung để tham khảo một văn bản pháp 
luật nào đó đang hiện hành. Thí dụ, Điều 23 của Hiến pháp 
1892 quy định: “Trong trường hợp cân thiết vì lý do quốc phòng, 
an ninh và lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng 
dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức theo thời 
giá thị trường. Thể thức trưng mua, trưng dụng, do luật định”. 
Như vậy, phần hai của điều này diễn đạt bằng phương pháp 
mẫu, phương pháp này chỉ đưa ra các “mẫu” cần phải nghiên 
cứu luật đó như thế nào? Muốn hiểu được, phải xem xét các 
luật nói về trưng mua, trưng dụng. Ở phương pháp viện dẫn, 
người ta chỉ rõ cần tham khảo ở đâu, điều nào, còn ở phương 
pháp này chỉ nói cần phải tham khảo, nghiên cứu ở luật nào. 


Qua ba phương pháp diễn đạt trên đây, phương pháp diễn 
đạt trực tiếp là tốt nhất. Bởi vì, theo phương pháp này tất cả 
các yếu tố của quy phạm pháp luật đều được diễn đạt trực tiếp. 
Nhưng cũng có những vấn đề không cân lặp lại, trong điều kiện 
này, nền dùng phương pháp viện dẫn hoặc phương pháp thể hiện 
mẫu thì thuận tiện hơn. 


IV. PHÂN LOẠI CÁC QUY PHẠM PHÁP LUẬT 


Có nhiều căn cứ để phân loại quy phạm pháp luật, có thể 
phân theo ngành luật. Quan trọng và có ý nghĩa hơn cả là căn 
cứ vào vai trò điều chỉnh các quan hệ xã hội, các quy phạm 
pháp luật phân thành ba nhóm: quy phạm điều chỉnh; quy phạm 
bảo vệ; quy phạm chuyên môn. 

I. Quy phạm điều chỉnh (hay còn gọi là quy phạm quy định 
pháp luật) 

Các quy phạm này quy định quyền và nghĩa vụ của nhứng 
người tham gia trong các quan hệ xã hội. Các quy phạm này 
điều chỉnh các hành vi hợp pháp của con người. 

Nhóm quy phạm điều chỉnh được chía ra thành ba phân 
nhóm: 


394 


+ Quy phạm. bảit buộc 


Các quy phạm này quy định nghĩa vụ phải thực hiện những 
hành vi tích cực nhất định. Điều 64, Hiến pháp 1992 quy định: 
“Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành những công dân tốt. 
Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ. 


+ Quy phạm. cốm đoáún 


Các quy phạm này quy định nghĩa vụ không được thực hiện 
các hành vi nhất định. Nó đòi hỏi phải kiềm chế không thực 
hiện những hành vi mà pháp luật cấm. 


Thí dụ Điều 64 Hiến pháp 1992 quy định “Nhà nước và xã 
hội không thừa nhận việc phân biệt đối xứ giữa các con”, 


+ Quy phạm cho phép 


Các quy phạm này bảo đảm quyền được thực hiện những 
hành vi tích cực trong các quan hệ xã hội. Chương V, Hiến pháp 
19892 quy định rất nhiều quyền và nghĩa vụ của công dân, nó 
bao gồm rất nhiều quy phạm cho phép công dân thực hiện. - 


2 - Quy phạm bảo về là quy phạm xác định các biện pháp 
cưỡng chế mang tính nhà nước đối với hành vi vi phạm pháp 
luật, 


Các quy phạm này nhằm chống lại các hành vị vi phạm 
pháp luật nó bao gồm các chế tài. Còn các quy phạm điều chỉnh 
thường bao gồm các quy định. Sự tác động qua lại của các quy 
phạm điều chỉnh và của các quy phạm bảo vệ thể hiện ở chế 
các quy phạm điều chỉnh, điều chỉnh các hành vi hợp pháp của 
con người; còn các quy phạm bảo vệ thể hiện thái độ thụ động 
của nhà nước đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó các 
quy phạm bảo vệ pháp luật bảo đảm cho sự tác động của các 
quy phạm điều chỉnh. 


3. Quy phạm chuyên môn là những quy phạm rmà nội dụng 


395 


của chúng gồm những quy định nhằm bảo vệ hiệu lực của các 
quy phạm điều chỉnh và quy phạm bảo vệ. Các quy phạm chuyên 
môn chia thành: 


+ Các quy phạm định hình tổng quan. 


Các quy phạm này quy định dưới dạng tổng quát trạng thái 
xác định của các quan hệ xã hội. Ví dụ Điều 2, Hiến pháp 1992 
nước ta quy định: Tất cả quyên lực nhà nước thuộc về nhân 
dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và tầng lớp trí thức. Quy phạm này quy định một 
cách tổng quát chung tình trạng hiện tại của các quan hệ xã 
hội, quy định mọi quyền lực thuộc vẽ nhân dân. 


+ Các quy phạm quy định khói niệm pháp lý là quy phạm 
cố định một khái niệm pháp lý xác định nào đó. 

Điều 8 của Bộ luật Hình sự Việt Nam là quy phạm quy 
định khái niệm tội phạm. Quy phạm này có tính chất giải thích 
để xác định một khái niệm pháp lý. Nó không bao gôm nhứng 
quyền và nghĩa vụ, đồng thời nó cũng không có phần cấm đoán 
hay cho phép. Các quy phạm này chỉ xác định cân phải hiểu 
khái niệm này, khái niệm khác như thế nào. 

+ Quy phạm tuyên bố là những quy phạm có nội dung tuyên 
bố về nhiệm vụ, bay nguyên tắc pháp luật. Ví dụ, Điều 3 Hiến 
pháp 1992 tuyên bố “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát 
huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân... mọi người có 
cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn 
diện”. 

+ Quy phạm lựa chọn là quy phạm thiết lập trật tự chống 
sự xung đột cho phép áp dụng quy phạm pháp luật từ một SỐ 
quy phạm. Thí dụ, Điều 101 Luật Hôn nhân và Gia đình nước 
ta quy định: “Trong trường hợp... thì pháp luật nước ngoài được 
áp dụng...”. 


396 


Dựa vào vai trò điều chỉnh các quan hệ xã hội, các quy 
phạm pháp luật được mô hình hóa như sau: 


Quy phạm bắt buộc 


Quy phạm cấm đoán 


Quy phạm cho phép 


Quy phạm 
điều chỉnh 


Quy phạm 
pháp luật 


IEDIUL.TTCI 


+ Dựa vào phạm trù nội dung và hình thức, các quy 
phạm pháp luật phân thành: quy phạm nội dung (vật chất) và 
quy phạm thủ tục. 


Quy phạm 
chuyên môn 


Các quy phạm vật chát điều chỉnh nội dung các mối quan hệ 
xã hội, nó là thước đo về quyên và nghĩa vụ pháp lý. Các quy 
phạm thửứ-rục quy định thủ tục hoạt động của các nhà chức trách, 
của các cơ quan nhà nước, quy định trình tự thực hiện quyền 
và nghĩa vụ của công dân. Thí dụ, luật hình sự có các quy phạm 
vật chất bao gồm nội dung của luật hình sự. Nó quy định những 
biện pháp xử lý đối với những người vi phạm pháp luật. Còn 
truy cứu trách nhiệm hình sự do các cơ quan tòa án, kiểm sát, 
công an và những nhà chức trách thực hiện. Biện pháp xử lý 
trực tiếp do tòa án quyết định. Cho nên hoạt động của công an, 
kiểm sát, tòa án thực hiện việc truy cứu trách nhiệm hình sự 
tức là thực hiện việc áp dụng luật hình sự thì do luật tố tụng 


397 


hình sự quy định. Luật tố tụng hình sự quy định hoạt động các 
cơ quan nói trên nhằm áp dụng các quy phạm pháp luật hình 
sự. Thí dụ luật hưu trí nhà nước quy định cán bộ ở lứa tuổi nào 
đó, đã có thâm niên công tác nào đó, thì được hưởng chế độ 
hưu trí nhà nước. Nhưng được hưởng chế độ hưu trí phải có 
những văn bản pháp luật khác điều chỉnh thủ tục làm nhứng 
giấy tờ cần thiết. Ở đây luật về hưu trí là các quy phạm vật 
chất, còn luật quy định thủ tục thực hiện quyền hưu trí là thuộc 
về các quy phạm thủ tục. 


Các quy phạm pháp luật cũng có thể được phân loại theo 
phạm vi và khối lượng của sự tác động gôm: theo các quy 
phạm chung, các quy phạm riêng, các quy phạm đặc biệt. Đương 
nhiên, hiến pháp chỉ bao gồm các quy phạm chung. Sau hiến 
pháp có các quy phạm trong các bộ luật khác, như luật hôn 
nhân và gia đình là các quy phạm riêng. Còn quy phạm đặc biệt 
là các quy phạm tách rời khỏi các quy phạm chung. 

Cũng có thể chia các quy phạm pháp luật căn cứ vào mức 
độ bắt buộc. Có những quy phạm cưỡng bách và có những quy 
phạm gợi ý. Quy phạm cưỡng bách là quy phạm bắt buộc mọi 
người phải thực hiện. Còn các quy phạm gợi ý thì các bên tham 
gia trong các quan hệ có thể tuân theo hoặc không tuân theo. 


398 


Chương XXII 


QUAN HỆ PHÁP LUẬT 


I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI QUAN HỆ PHÁP LUẬT 
1. Khái nÿjêm quan hệ pháp luật 


Trong đời sống, con người tham gia các quan hệ xã hội 
khác nhau: quan hệ chính trị, pháp luật, kinh tế, gia đình v.v... 
Các quan hệ xã hội được chia làm hai nhóm: các quan hệ sản 
xuất, đó là quan hệ hạ tầng cơ sở và các quan hệ chính trị, tư 
tưởng, đó là quan hệ thượng tầng kiến trúc. 


Các quan hệ sản xuất hợp thành cơ sở kinh tế của xã hội, 
tạo nên hạ tầng cơ sở của xã hội. Các quan hệ sản xuất phản 
ánh trình độ phát triển của các công cụ sản xuất, không phụ 
thuộc vào ý chí của con người, được quy định bởi trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất. Trên cơ sở các quan hệ sản xuất, 
hình thành các quan hệ chính trị, tư tưởng, tức là các quan hệ 
thượng tầng kiến trúc. Các quan hệ thượng tầng kiến trúc phụ 
thuộc vào ý chí của con người, do con người tạo nên. Đó là các 
quan hệ chính trị, pháp luật, tư tưởng, gia đình, đạo đức, v.v... 

Các quan hệ pháp luật là một quan hệ thuộc thượng tầng 
kiến trúc. Đó là quan hệ được thể hiện dưới hình thức pháp lý 
mang tính quy định bắt buộc chung. Quan hệ pháp luật mang 
tính ý chí giai cấp. Pháp luật chỉ điều chỉnh được các quan hệ 


399 


khi chúng thể hiện ý chí của con người. Quan hệ pháp luật được 
quy định bởi các quan hệ của hạ tâng cơ sở, bởi quan hệ kinh 
tế. Tuy nhiên, quan hệ pháp luật có những đặc điểm riêng, khác 
với các loại quan hệ khác của thượng tâng kiến trúc. 


Quan hệ pháp luật có những đặc điểm sau: 


+ Chủ thể của quan hệ phúp luật khúc uới các chủ thể quan 
hệ chính trị, tư tưởng... 


Không phải mọi công dân, mọi tổ chức, cơ quan đêu tham 
gia quan hệ pháp luật. Chỉ những cá nhân, cơ quan, tổ chức là 
chủ thể của quan hệ pháp luật mới tham gia vào các quan hệ 
đó. Thí dụ, trong quan hệ đạo đức, từ khi mới sinh ra, con người 
đã tham gia vào quan hệ này, tức là tham gia vào mối quan hệ 
giữa bố mẹ với con cái. Khi con người đạt tới độ tuổi nhất định 
mới tham gia quan hệ pháp luật. 


+ Quan hệ pháp luột biểu hiện dưới một hình thúc đặc thù 


Nội dung của quan hệ pháp luật là quyền và nghĩa vụ của 
các bên tham gia quan hệ. Trong quan hệ pháp luật, quyền và 
nghĩa vụ của các bên tham gia gắn bó chặt chẽ với nhau về mặt 
pháp luật. Quyền chủ thể là mức độ, khủ năng có thể thực hiện 
các hònh vì nhất định của công dân được nhà nước cho phép. 
Nghĩa uụ là mức độ, khả năng thực hiện những điều cần. phải 
tầm, do nhà nước quy định cho công dân khi tham gia quan hệ 
pháp luột. Điều 70 của Hiến phúp nước ta năm 1992 quy định: 
“Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không 
theo một tôn giáo nào”. Do đó, công dân có thể tùy theo ý mình 
lựa chọn hoặc không lựa chọn bất kỳ một tôn giáo nào. Như uậ?, 
trong một phạm ủi cho phép, con người có thể tự lựa chọn những 
gì mình muốn, do pháp luột quy định. 


Trong quan hệ mua bán, các quyên và nghĩa vụ được quŸ 
định đối với những người tham gia quan hệ. Người mua, nếu 


400 


mua phải hàng kém phẩm chất, thì có thể đổi để lấy hàng có 
phẩm chất tốt hơn, có thể trả lại hàng và lấy lại tiền, hoặc đòi 
hỏi. phải sửa chữa hàng mà mình rmnua, bảo đảm về mặt chất 
lượng. Những quy định đó của pháp luật cho phép người mua 
hàng được quyền sử dụng các quyền của mình. Còn có sử dụng 
hay không, đó là quyên của người mua. Nghĩa vụ pháp lý của 
công dân biểu hiện ở chỗ họ phải thực hiện nhứng điều do nhà 
nước quy định một cách bắt buộc, khi tham gia quai hệ pháp 
luật. Pháp luật quy định những hành vi cần phải thực hiện của 
công dân. Chẳng hạn, trong quan hệ mua bán, nếu mua phải 
hàng chất lượng kém họ yêu câu người bán hàng phải đổi cho 
họ hàng có chất lượng; người bán hàng có nghĩa vụ phải đáp 
ứng yêu cầu của khách hàng, làm theo nhứng đòi hỏi chính đáng 
của họ. Quyền chủ thể của người mua hàng trong trường hợp 
này không chỉ dừng lại ở mức độ yêu câu thực hiện những đòi 
hỏi chính đáng của mình, mà còn bắt buộc người bán hàng phải 
thực hiện nghĩa vụ của người bán hàng. Trong trường hợp người 
bán hàng khêng đáp ứng những yêu câu đó, người mua hàng có 
quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết để bảo vệ 
quyên lợi chính đáng của mình đã được pháp luật quy định. 


Đối với cơ quan có trách nhiệm bảo vệ các quyền của công 
dân. Phải xem xét, giải quyết vấn đề đúng pháp luật nhằm bảo 
đảm quyền chủ thể được thực hiện. Có thể nói, nếu cơ quan có” 
trách nhiệm bảo vệ quyên chủ thể của công dân không làm ti 
nghĩa vụ của mình thì quyền chủ thể sẽ không được bảo đảm 
chắc chắn. Pháp luật đề cập đến quyền chủ thể, nhưng không 
được các cơ quan có nghĩa vụ bảo vệ và bảo đảm, thì đó chỉ là 
lời tuyên bố suông. 


+ Quan hệ pháp luột xuốt hiện trên cơ sở quy phạm phúp 
luật, 


Quy phạm pháp luật quy định các quyên chủ thể và nghĩa 


401 


vụ pháp lý. Những quyền và nghĩa vụ này được thực hiện trong 
các quan hệ pháp luật của đời sống thực tế, trên cơ sở nhứng 
điều kiện tương ứng của các quy phạm pháp luật đã được trù 
liệu trong phân giả định của các quy phạm pháp luật. 


Trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, không phải tất 
cả các quan hệ xã hội đều được thể chế hóa cụ thể, chỉ tiết 
trong các quy phạm pháp luật. Do đó trong một số trường hợp, 
việc giải quyết các quan hệ còn dựa vào lương tâm, vào ý thức 
cách mạng của cán bộ trong lĩnh vực này. Trong các trường 
hợp đó, quan hệ pháp luật có thể xuất hiện sớm hơn so với sự 
xuất hiện của quan hệ tương ứng được biểu thị trong luật này 
hoặc luật khác. Điều này có quan hệ không chỉ tới các cơ quan 
hành chính nhà nước, mà còn quan hệ tới các cơ quan tư pháp, 
vì khi giải quyết các công việc, các cơ quan đó cũng chưa có 
đủ các quy phạm về vấn đề này, vấn đề khác. Tuy vậy, trong 
giai đoạn đầu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phân 
lớn các quan hệ pháp luật xuất hiện trên cơ sở của các quy 
phạm pháp luật. 


+ Sự xuất hiện, thay đổi, chấm dứt cóc quan hệ pháp luật 
luôn gắn liền uới sự kiện pháp lý. Nói cách khác, chỉ khi có 
các tình huống, hiện tượng, quá trình xảy ra trong cuộc sống 
được ghi nhận trong quy phạm là sự kiện pháp lý và các chủ 
thể pháp luật tham gia thì mới xuất hiện quan hệ pháp luật. 


Từ phân tích trên có thể định nghĩa: Quan hệ pháp luật là 
một loại quan hệ xã hội do các quy phạm pháp luật điều chỉnh, 
trong đó các bên tham gia quan hệ có quyền chủ thể và nghĩa 
vụ pháp lý, quyền và nghĩa vụ đó được pháp luật ghi nhận và 
nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp tổ chức, cưỡng 
chế nhà nước. Quan hệ pháp luật là hình thức pháp lý của quan 
hệ xã hội xuất hiện dưới sự tác động của quy phạm pháp luật. 


402 


2. Phân loại quan hệ pháp luật 


Quan hệ pháp luật tồn tại trong xã hội rất đa dạng và 
phong phú. Điều đó xác định sự cần thiết phải phân loại chúng. 
Có thể phân loại quan hệ pháp luật theo những căn cứ khác 
nhau. 


Trước hết, là phân loại các quan hệ pháp luật tương ứng 
với các ngành luật. Theo căn cứ đó, chúng ta có các quan hệ 
pháp luật nhà nước, quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ 
pháp luật hình sự v.v... 


Thứ hai, căn cứ vào cách xác định quyền và nghĩa vụ 
giữa những bên tham gia thì quan hệ pháp luật được chia ra: 
quan hệ pháp luật phức tạp và quan hệ pháp luật đơn giản. 
Trong quan hệ pháp luật phức tạp, mỗi bên tham gia có quyền 
và nghĩa vụ. Trong quan hệ pháp luật đơn giản, một bên thuân 
túy có quyền, còn bên kia thuân túy có nghĩa vụ. 


Thư ba, theo đặc trưng của sự tác động, quan hệ pháp 
luật được chia ra: quan hệ pháp luật điều chỉnh và quan hệ pháp 
luật bảo vệ. Quan hệ pháp luật điều chỉnh là quan hệ được hình 
thành trên cơ sở quy phạm pháp luật điều chỉnh, tổ chức. Nhiệm 
vụ của các quy phạm pháp luật điều chỉnh là tổ chức, phát triển, 
củng cố các quan hệ xã hội bằng cách trực tiếp điều chỉnh 
chúng. Quan hệ pháp luật bảo vệ là quan hệ gắn với nhứng vi 
phạm pháp luật và được hình thành trên cơ sở quy phạm bảo 
vệ trật tự pháp luật, tức là những quy phạm có mục đích phòng 
ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật. 


Thứ tư, căn cứ vào tính chất của những nghĩa vụ được 
trao cho các bên tham gia, quan hệ pháp luật được chia ra: 
quan hệ pháp luật tích cực và quan hệ pháp luật thụ động. 
Trong quan hệ pháp luật tích cực, bền có nghĩa vụ thực hiện 
nghĩa vụ của mình bằng hành vi tích cực. Trong quan hệ pháp 


403 


luật thụ động, bèn có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ của mình 
bằng cách không hành động. Các quan hệ pháp luật luôn gồm 
các yếu tố cấu thành: 

1) Chủ thể; 


2) Quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý (hay còn gọi là nội dung 
của quan hệ pháp luật); 


3) Khách thể 


Mặt khác, quan hệ pháp luật chỉ hình thành khi điều kiện 
đó là sự xuất hiện của sự kiện pháp lý nhất định. Các yếu tố 
cấu thành của quan hệ pháp luật và sự kiện pháp lý là nhứng 
vấn đê được xem xét ở các phần tiếp theo. 


II - CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT 


Chủ thể quan hệ pháp luật là các bên tham gia quan hệ 
pháp luật, nói cách khác, đó là các bên tham gia vào quan hệ 
pháp luật trên cơ sở những quyền và nghĩa vụ do nhà nước quy 
định trong pháp luật. Chủ thể của quan hệ pháp luật có thể là 
cá nhân, tổ chức. 

Những người có ý thức và ý chí nhất định sẽ có đủ tư cách 
để tham gia quan hệ pháp luật. Quan hệ pháp luật là quan hệ 
giữa người với người. Trong quan hệ pháp luật có sự tham gia 
của những con người hoặc những tổ chức của con người. Chủ 
thể pháp luật có những phẩm chất riêng biệt do nhà nước trao 
cho là năng lực chủ thể, có nghĩa trao cho khả năng trở thành 
chủ thể pháp luật, chủ thể quan hệ pháp luật, khả năng đó được 
nhà nước thừa nhận. 


Năng lực chủ thể gồm: năng lực pháp luật và năng lực 
hành vị. 


Năng lực pháp luật là khả năng của chủ thể được nhà 
nước thừa nhận, có thể thực hiện các quyền chủ thể cũng như 


404 


nghĩa vụ pháp lý. 


Năng lực hành vi là khả năng của chủ thể được nhà nước 
thừa nhận bằng hành vi của mình thực hiện một cách độc lập 
các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý, độc lập tham gia các 
quan hệ xã hội. 


Có thể nói, năng lực pháp luật được nhà nước thừa nhận 
mang quyền của chủ thể thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của 
mình và có ở tuyệt đại đa số các công dân của các nước xã hội 
chủ nghĩa. Năng lực pháp luật của từng cá nhân cụ thể ở mức 
độ cao thấp khác nhau, phụ thuộc vào từng điều kiện cụ thể 
khác nhau. Thí dụ, ở trẻ em, năng lực pháp luật ở mức độ thấp 
hơn so với người lớn. 


Năng lực hành vi là khả năng của chủ thể có thể tự bản 
thân mình thực hiện các hành vi pháp lý do nhà nước quy định, 
tự mình tham gia vào các quan hệ xã hội. Muốn tham gia vào 
quan hệ, con người phải có ý thức, ý chí nhất định. Thực tế 
không phải tất cả mọi người đều có ý thức, ý chí nhất định do 
đó không phải tất cả mọi người đều có đầy đủ những tiêu chuẩn 
để tham gia vào quan hệ pháp luật. Chẳng hạn, trẻ em, có năng 
lực pháp luật nhưng chưa có đầy đủ ý chí, ý thức chưa có được 
một năng lực hành vi nhất định để tự tham gia vào các quan 
hệ pháp luật. Năng lực pháp luật và năng lực bành vi của con 
người có sự khác nhau. 


Năng lực pháp luật và năng lực hành vi hình thành nên 
quyền chủ thể của các quan hệ pháp luật. Như vậy: khả năng 
trở thành chủ thể quan hệ pháp luật mang tính bẩm sinh ở con 
người. Nhưng khả năng bẩm sinh đó có thể được phát triển 
thành khả năng hiện thực bay không tùy thuộc vào nhiều yếu 
tố khác nhau, trong đó yếu tố quan trọng là ý chí của nhà nước, 
mà ý chí của nhà nước lại do điều kiện của hạ tầng kinh tế quy 
định. Vi thế, mỗi hạ tầng kinh tế của một hình thái kinh tế - 


405 


xã hội nhất định tạo nên một hình thức chủ thể của quan hệ 
pháp luật nhất định. 


Trong xã hội chiếm hứu nô lệ, những người nô lệ không 
được xem là nhứng chủ thể của các quan hệ pháp luật. Trong 
xã hội phong kiến, quyên chủ thể của nông dân rất bị hạn chế, 
nói cách khác, nông dân dưới chế độ phong kiến được tham gia 
rất ít vào các quan hệ pháp luật. Trong chủ nghĩa xã hội quyền 
chủ thể của công dân ngày càng được mở rộng. 


Quyền chủ thể pháp luật hình thành và phát triển theo sự 
phát triển của con người. Đến một độ tuổi nhất định sẽ đạt tới 
sự phát triển hoàn thiện. Chẳng hạn khi sinh ra, con người có 
quyên được sống, quyền được học hành: nghĩa là, khi đó con 
người có quyên đòi hỏi xã hội bảo đảm cho cuộc sống, học tập 
và phát triển của cá nhân. Nhứng quyền khác như quyền kết 
hôn, quyền bầu cử, chỉ có được ở nhứng lứa tuổi nhất định. Các 
vị thành niên chưa có khả năng độc lập tham gia vào các quan 
hệ xã hội nên họ chưa đủ tư cách trở thành chủ thể của quan 
hệ pháp luật trong các lĩnh vực đó. Đối với những công dân ở 
lứa tuổi vị thành niên, nhà nước coi họ có năng lực hành vi 
một phần, họ chỉ có thể hoạt động độc lập trên một số lĩnh vực ˆ 
nhất định. Thí dụ, họ có quyền sử dụng học bổng của mình, 
nếu được nhà nước cấp học bổng. Nhứng người vị thành niên 
cũng có quyền gửi tiết kiệm số tiền mà họ được thừa hưởng 
một gia tài nào đó. Thực tế, mặc dù nhà nước thừa nhận nhứng 
năng lực pháp luật như vậy, nhưng việc thực hiện những năng 
lực hành vi này thường do bố mẹ, hoặc những người đỡ đâu tiến 
hành. 


Việc xác nhận năng lực pháp luật và năng lực hành vi 
thường được tiến hành đồng thời. Chẳng hạn, luật bầu cử quy 
định năng lực pháp luật và năng lực hành vi cùng một lúc. Đủ 
tuổi 18, công dân có quyền tham gia các cuộc bầu cử. Còn quyền 


406 


được bầu cử vào các cơ quan nhà nước lại ở tuổi 2l. 


Năng lực pháp luật, năng lực hành vi của người nước ngoài, 
người không có quốc tịch, bị hạn chế hơn so với những công 
dân của nước sở tại. Chẳng hạn, họ không có quyền bầu cử, 
không có quyền được bầu vào các cơ quan nhà nước, không có 
nghĩa vụ phải tham.gia lực lượng vũ trang. 


Chủ thể của quan hệ pháp luật có thể là những tổ chức. 
Đó là các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn 
thể nhân dân, các tổ chức kinh doanh, dịch vụ... 


Các tổ chức với tư cách là chủ thể pháp luật có một đặc 
điểm: có cơ cấu tổ chức thống nhất được quy định trong quy 
chẽ, điều lệ hoặc các văn bản nhà nước; có năng lực pháp luật 
và năng lực hành vi do nhà nước thừa nhận đồng thời với việc 
chính thức thành lập tổ chức ấy và được ghi nhận trong điều 
lệ, quy chế hoặc văn bản của nhà nước; năng lực hành vỉ của 
tổ chức được thực hiện thông qua cơ quan hoặc người đại diện. 
Thí dụ: Giám đốc xi nghiệp, Ban chủ nhiệm hợp tác xã, thủ 
trưởng cơ quan; hoạt động của các tổ chức được gắn với những 
lĩnh vực nhất định của đời sống nhà nước được gắn với nhứng 
lĩnh vực nhất định của đời sống nhà nước và xã hội. Mỗi ngành 
luật xác định các tổ chức cụ thể có khả năng trở thành chủ 
thể quan hệ pháp luật tương ứng với ngành luật đó. Thí dụ 
trong lĩnh vực luật dân sự, các tổ chức có tư cách pháp nhân 
mới có khả năng trở thành chủ thể của một số loại quan hệ 
pháp luật dân sự. 


Nhà nước, là chú thể pháp luật trong các mối quan hệ quốc 
tế. Trong các nước có hình thức tổ chức liên bang, mối liên hệ 
giữa nhà nước với các bang trong liên bang củng là các quan 
hệ giữa các chủ thể pháp luật với nhau. Trong các quan hệ về 
tài sản, nhà nước có vai trò là chủ thể của quan hệ pháp luật. 
Thí dụ, nhà nước là chủ thể pháp luật trong việc phát hành 


407 


phiếu công trái quốc gia. Nhà nước là chủ thể đối với tài nguyên 
thiên nhiên của đất nước, các kho báu, vật tìm thấy trong phạm 
vi đất nước. Nhà nước là pháp nhân công quyền trong các quan 
hệ tài sản. 
HI. QUYỀN CHỦ THỂ VÀ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ 

1. Quyền chủ thể 


Quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý xuất hiện ở các cá nhân, 
tổ chức trên cơ sở những quy phạm pháp luật, khi các cá nhân 
tổ chức đó trở thành chủ thể quan hệ pháp luật. 

Quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý là những hình thức pháp 
lý cụ thể do nhà nước sử dụng để tác động tới cách xử sự của con 
người nhằm điều chỉnh và bảo vệ các quan hệ xã hội. 


Quyền chủ thể trong quan hệ pháp luật là khả năng xử sự 
của các cá nhân tổ chức tham gia quan hệ đó được quy phạm 
pháp luật quy định trước và được nhà nước bảo vệ bằng sự 
cưỡng chế. 

Quyền chủ thể không phải là bản thân xử sự mà chỉ khả 
năng được xử sự. Nếu khả năng này được thực hiện trên thực 
tế thì đó là sự thực hiện quyền chủ thể. Quyền chủ thể có các 
đặc điểm: 

- Khả năng được hành động trong khuôn khổ do quy phạm 
pháp luật xác định trước. 

- Khả năng yêu câu bên kia (chủ thể cùng tham gia quan 
hệ pháp luật) thực hiện nghĩa vụ của họ. (Sự thực hiện có thể 
là hành động hoặc không hành động). 

- Khả năng yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
thực hiện sự cưỡng chế cần thiết đối với bên kia để họ thực 
hiện nghĩa vụ, trong trường hợp quyền chủ thể của mình bị bên 
kia vi phạm. 


408 


Ngoài ra, quyền chủ thể còn có những đặc điểm bể sung, 
phụ thuộc vào loại quy phạm pháp luật làm cơ sở cho nó xuất 
hiện. 

Nếu quyền chủ thể xuất hiện trên cơ sở quy phạm trao 
nghĩa vụ thì người ta gọi nó là quyền năng. Sự thực hiện quyền 
năng được diễn ra thông qua hành vi của bên có nghĩa vụ. Các 
cơ quan chức năng của nhà nước, trong trường hợp cần thiết 
tác động tới bên có nghĩa vụ để họ thực hiện hành vi mà bên 
có quyền năng yêu câu. Do đó quyền năng là khả năng được 
nhà nước bảo vệ của bên yêu cầu bên kia có xử sự cân thiết 
trong khuôn khổ do các quy phạm pháp luật xác định trước. 


Quyền chủ thể có thể xuất hiện trên cơ sở quy phạm trao 
quyền. Thí dụ: pháp luật quy định chủ sở hứu tài sản có quyền 
chiếm hứu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình trong khuôn 
khổ luật định. Phù hợp với quy định đó, các chủ sở hứu có khả 
năng pháp lý thực hiện những hành vi bất kỳ không trái với 
pháp luật trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của 
mình. Như vậy, quyền chủ thể xuất hiện trên cơ sở quy phạm 
trao quyền là nhứng loại, những biện pháp thuộc khả năng xử 
sự của bản thân chủ thể được nhà nước bảo vệ. 


2. Nghĩa vụ pháp lý 


Nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật là cách xử sự 
bắt buộc được quy phạm pháp luật xác định trước, mà một bên 
của quan hệ pháp luật đó phải tiến hành, nhằm đáp ứng việc 
thực hiện quyền chủ thể của bên kia. 

Nghĩa vụ pháp lý không phải là xử sự mà là sự cần thiết 
phải xử sự. Tức là nghĩa vụ pháp lý cũng tồn tại dưới dạng khả 
năng. Nếu nghĩa vụ pháp lý được thực hiện trên thực tế, thì có 
một hiện tượng khác đó là sự thực hiện nghĩa vụ pháp lý. Nghĩa 
vụ pháp lý có các đặc điểm: 


409 


1) Là sự bắt buộc phải có những xử sự nhất định, do quy 
phạm pháp luật xác định trước; 


2) Cách xử sự này nhằm thực hiện quyền chủ thể của bên 

kia; 

3) Trong trường hợp cần thiết, nghĩa vụ pháp lý sẽ được 
bảo đảm thực hiện bằng sự cưỡng chế nhà nước. 


Nghĩa vụ pháp lý xuất hiện trên cơ sở quy phạm trao nghĩa 
vụ được thực hiện bằng hành động tích cực của bên có nghĩa 
vụ nhằm thực hiện quyền năng của bên kia. 


Trên cơ sở quy phạm ngăn cấm, thí dụ những quy phạm 
pháp luật hình sự xuất hiện nghĩa vụ thụ động, tức là bèn có 
nghĩa vụ phải kiềm chế mình không thực hiện những hành vi 
bị ngăn cấm. Sự kiềm chế không làm những điều ngăn cấm đó 
chính là sự thực hiện yêu câu của quy phạm pháp luật. Khi có 
sự vi phạm nghĩa vụ thụ động, các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền sẽ áp dụng những biện pháp khôi phục trật tự pháp luật 
và cưỡng chế đối với người vi phạm. 

Tóm lại, quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý trong nhứng 
quan hệ pháp luật cụ thể luôn là một thể thống nhất. Nó phản 
ánh mối liên hệ của những người tham gia quan hệ pháp luật; 
giới hạn và khối lượng quyên chủ thể và nghĩa vụ pháp lý cũng 
như cách thức bảo đảmchúng được các quy phạm pháp luật xác 
định trước. Các quy phạm pháp luật xác định kiểu mẫu tư tưởng 
cho quan hệ pháp luật. Quan hệ pháp luật là một trong nhứng 
mắt xích cơ bản của cơ chế điều chỉnh pháp luật, là một trong 
những phương tiện pháp lý cơ bản để trật tự hóa, kích thích và 
hỗ trợ các quan hệ xã hội phát triển. 


II. KHÁCH THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT 


Khách thể quan hệ pháp luật là nhứng giá trị vật chất, 
tỉnh thân và giá trị xã hội khác mà cá nhân, tổ chức mong 


410 


muốn đạt được nhằm thỏa mãn các lợi ích, nhu cầu của mình 
khi tham gia vào các quan hệ pháp luật và thực hiện quyền chủ 
thể và nghĩa vụ pháp lý. Nói cách khác, khách thể của quan hệ 
pháp luật là các đối tượng, trên đó xuất hiện quyền chủ thể và 
nghĩa vụ pháp lý. 


Khách thể của quan hệ pháp luật có thể là nhứng giá trị 
vật chất cũng như những giá trị phi vật chất. Thí dụ thông qua 
hàng hóa xuất hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của các 
bên tham gia các mối quan hệ pháp luật. Hàng hóa ở đây có 
thể là xe ôtô, chiếc vô tuyến truyền hình v.v... còn các tài sản 
phi vật chất khác như sự sống” sức khỏe, tính bất khả xâm 
phạm vê chỗ ở, v.v.. cúng là các đối tượng, thông qua đó biểu 
hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia 
các mối quan hệ pháp luật. Vì sự sống, sức khỏe của con người 
được pháp luật bảo vệ, nên khi có nhứng vi phạm làm phương 
hại tới sự tồn tại, phát triển về các vấn đề trên sẽ nảy sinh các 
quan hệ pháp luật, trong đó xuất hiện chủ thể của quan hệ cũng 
như trách nhiệm pháp lý của các bên tham gia quan hệ này. 


IV - SỰ KIỆN PHÁP LÝ 


Sự kiện pháp lý là những tình huống, hiện tượng, quá trình 
xảy ra trong đời sống có liên quan với sự xuất hiện, thay đổi 
và chấm dứt các quan hệ pháp luật. 


Các hiện tượng, tình huống, quá trình được gọi là nhứng 
sự kiện pháp lý vì, thứ nhất, chúng đã được quy định rõ trong 
phân giả định của các quy phạm pháp luật và đã làm cho các 
quy tắc về hành vi ghỉ trong phần quy định của các quy phạm 
Pháp luật có hiệu lực. Thứ hai, căn cứ vào những quy định của 
quy phạm pháp luật, những sự kiện này sẽ làm nảy sinh ra 
những hậu quả pháp lý nhất định. Nói cách khác, sự tồn tại 
của các sự kiện ấy gắn liền với sự xuất hiện, thay đổi hoặc chấm 


411 


dứt các quan hệ pháp luật nhất định. 


Có nhiều loại sự kiện pháp lý khác nhau. Các quy phạm 
pháp luật khác nhau ghi nhận các loại sự kiện pháp lý khác 
nhau. Sự kiện pháp lý biến đổi và phát triển. Sự kiện pháp lý 
tồn tại bởi sự thừa nhận của nhà nước. 


Căn cứ vào hậu quả do sự kiện pháp lý gây ra, có thể chia: 
các sự kiện làm xuất hiện, các sự kiện làm thay đổi và các sự 
kiện làm chấm dứt các mối quan hệ pháp luật. Thí dụ, trong 
luật lao động, mọi công đân muốn có việc làm phải nộp đơn cho 
một tổ chức, một cơ quan nào đó để xin việc làm. Sau khi sự 
kiện đó xảy ra, giữa những người lãnh đạo của cơ quan với công 
dân xuất hiện mối quan hệ pháp luật. Ở đây, công dân thể hiện 
quyền của mình được ghi trong hiến pháp: quyền có việc làm. 
Còn đối với nhứng người lãnh đạo các cơ quan có nghĩa vụ phải 
giải quyết việc này bằng cách có thể từ chối củng có thể chấp 
nhận đơn xin việc của công dân này. Như vậy, quan hệ pháp 
luật được xuất biện do có sự kiện nộp đơn xin việc của một 
công dân. 


Trong trường hợp cơ quan nhận công dân vào làm việc, thủ 
trưởng cơ quan ra một quyết định tiếp nhận và chỉ rõ sẽ làm 
việc gì, ở bộ phận nào. Trong trường hợp này xuất hiện một 
quan hệ pháp luật mới, quan hệ lao động. Người công dân ấy 
phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao 
động đó. 

Sau một thời gian, thủ trưởng cơ quan ra quyết định đề 
bạt vào vị trí công tác cao hơn. Nhưng quyết định của thủ 
trưởng cơ quan lần này không tạo ra mối quan hệ pháp luật 
mới, mà chỉ làm thay đổi cơ bản mối quan hệ lao động của người 
công dân đó đối với cơ quan nơi đang công tác. Vì khi chuyển 
sang cương vị công tác cao hơn, công dân này có quyền và nghĩa 
vụ mới. Quan hệ lao động vẫn giữ nguyên, nhưng quyền chủ 


412 


thể của người công dân trong cương vị công tác mới đã được 
biểu hiện khác đi và nghĩa vụ pháp lý của công dân ấy cũng 
thay đổi. 

Sau một thời gian công tác, người công dân kia không muốn 
làm việc ở cơ quan này nứa mà làm đơn xin nghỉ việc. Thủ 
trưởng cùng ban lãnh đạo cơ quan nhất trí và đã ra quyết định 
cho phép nghỉ. Việc quyết định cho nghỉ cũng là một sự kiện 
pháp lý. Quyết định này chấm đứt mối quan hệ lao động giứa 
người công dân và cơ quan. 


Như vậy, các quyết định khác nhau do cùng thủ trưởng cơ 
quan ký, nhưng quyết định thứ nhất làm xuất hiện mối quan 
hệ lao động; tức là xuất hiện mối quan hệ pháp luật. Ở trường 
hợp thứ hai, nó làm thay đổi mối quan hệ pháp luật. Ở lần sau 
cùng, nó làm chấm đứt mối quan hệ pháp luật, nhưng đó là 
những sự kiện pháp lý giản đơn. 


Có trường hợp một sự kiện pháp lý cùng một lúc làm xuất 
hiện các mối quan hệ pháp luật: thay đổi mối quan hệ pháp luật 
khác đồng thời cũng chấm dứt mối quan hệ pháp luật khác nửa. 
Thí dụ, sự kiện một người chết gây ra các sự kiện pháp lý mới, 
đó là sự xuất hiện quyền thừa kế về tài sản đối với vợ, con 
người đó hoặc giữa nhứng người còn sống đó với các cơ quan 
bảo trợ xã hội. Luật lệ một số nước quy định: sau khi người 
chồng chết đi, người vợ nếu không có nơi nương tựa, không có 
khả năng do lao động, sẽ được nhận một khoản trợ cấp nhất 
định. Đồng thời do cái chết của một người làm chấm dứt mối 
quan hệ lao động, trong đó người này là một bên tham gia. Như 
Vậy, cái chết của một con người gây nên các hậu quả pháp lỷ 
khác nhau, do đó pháp luật đã cơi cái chết của con người như 
một sự kiện pháp lý. 


Sự kiện pháp lý còn được chia theo đặc điểm ý chí: sự biến 
và hành vi. 


413 


Sự biến là các sự kiện xảy ra không phụ thuộc vào ý chí 
của con người như hỏa hoạn, cái chết của con người. Tất cả các 
sự kiện pháp lý xảy ra không phụ thuộc vào ý chí của con người 
đều gây ra nhứng hậu quả pháp lý nhất định, Chẳng hạn khi 
xảy ra hỏa hoạn, hậu qua của nó gây ra có liên quan tới việc 
bảo hiểm xã hội. Nếu tài sản bị cháy nằm dưới sự bảo trợ của 
quỹ bảo hiểm xâ hội thì người chú tài sản sẽ được bôi hoàn. 
Như vậy, mối quan hệ pháp luật giữa chủ tài sản bị cháy với 
cơ quan bảo hiểm xã hội đã xuất hiện, do hậu quả của vụ hỏa 
hoạn. 


Nếu trong sự biến, việc gây ra các hậu quả pháp lý không 
phụ thuộc vào ý chí của con người, thì trong hành vi gây ra các 
hậu quả pháp lý lại phụ thuộc vào ý chí của con người. Chẳng 
hạn hành vi xin việc làm, hành vi tiếp nhận người vào làm việc, 
hành vi thuyên chuyển vị trí công tác hay hành vi thôi việc. 
Tất cả các hành vị đó đều tùy thuộc vào ý chí của con người. 


Các hành vi có thể là hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Trong 
hành vi hợp pháp lại có hành vi pháp lý vô tình và hành vi có 
ý thức pháp lý. Những hành động vô tình trở thành những bằng 
chứng mang lại các hậu quả pháp lý. Thí dụ, trong luật lệ một 
số nước có quy định trong các hợp đồng mua bán, vay mượn, 
có giá trị từ một lượng tiền nhất định trở lên đều được ghi vào 
văn bản, có đóng dấu xác nhận của cơ quan công chứng. Trong 
trường hợp này, nếu một bên không thực hiện hợp đồng, bên 
kia có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết: cơ quan 
này căn cứ vào hằng chứng là sự xác nhận của cơ quan côn§ 
chứng để giải quyết sự việc theo pháp luật. Nhưng trong thực 
tế việc vay mượn với số tiền không lớn, người ta thường không 
ghi vào văn bản mà chỉ vay mượn nhau bằng lời nói. Bình 
thường, người vay trả lại số tiền cho người đã cho vay. Nhưn§ 
cũng có trường hợp người mượn tiên lần khân lâu ngày không 


414 


trả. Trong trường hợp này, người cho vay không có bằng chứng 
gì để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nhưng nếu có 
lần nào đó, người vay tiền, viết lá thư tay khất nợ đối với người 
cho vay, lá thư tay đó trở thành bằng chứng để cơ quan có thẩm 
quyền có căn cứ giải quyết sự việc. Lá thư tay đó đã đem lại 
hậu quả pháp lý do hành động vô tình của người vay tiền gây 
ra. 


Các hành vi hợp pháp được thực hiện một cách có ý thức, 
đem lại các hậu quả pháp lý nhất định. Thí dụ, việc thủ trưởng 
cơ quan ký quyết định nhận công dân vào làm việc hoặc cho 
phép nghỉ việc, hoặc ký các văn tự mua bán nhà cửa, v.v... Các 
hành vi như vậy đã dẫn đến việc xuất hiện các hậu quả pháp 
lý nhất định. 


Hành vi bất hợp pháp được chia ra các hành vi phạm tội 
và hành vi vi phạm. Hành vi phạm tội là hành vi vi phạm các 
điều cấm của pháp luật hình sự. Nhứng người vi phạm đó phải 
chịu trách nhiệm hình sự. Các hành vi vi phạm chịu nhứng 
trách nhiệm nhẹ hơn soơ với các hành vi phạm tội, thi dụ, hành 
vi vi phạm hành chính bị xử phạt hành chính. 


415 


Chương XXIII 


THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 
VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 


I. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 


Nhà nước ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm 
xác định những khả năng ứng xử của mọi người, mọi tố chức. Khả 
năng đó chỉ có thể trở thành hiện thực trong đời sống khi các chủ 
thể pháp luật thực hiện nghiêm chỉnh các quy phạm pháp luật. 


Thực hiện đúng đắn và nghiêm chỉnh pháp luật là một yêu 
câu khách quan của quản lý Nhà nước bằng pháp luật. Pháp 
luật được ban hành nhiều nhưng ít đi vào cuộc sống thì điều đó 
chứng tỏ công tác quản lý Nhà nước kém hiệu quả. Do đó xây 
dựng pháp luật và thực hiện pháp luật là hai hoạt động có quan 
hệ chặt chệ với nhau. 

Thực hiện pháp luật là hiện tượng, quá trình có mục đích 
làm cho nhứng quy định của pháp luật trở thành hoạt động thực 
tế của các chủ thể pháp luật. 

Tất cả những xử sự được tiến hành phù hợp với các yêu 
câu của các quy phạm pháp luật đều được coi là sự thực hiện 
thực tế các quy phạm pháp luật, phù hợp với các quy phạm 
pháp luật. 


416 


Nói cách khác, việc thực hiện thực tế các quy phạm pháp 
luật, đó là bằng hành ví cụ thể làm cho việc áp dụng các quy 
phạm pháp luật phù hợp với các quy định của nó trong hoạt 
động của chủ thể pháp luật. 


Các quy phạm pháp luật rất phong phú cho nên hình thức 
thực hiện chúng cũng khác nhau. Căn cứ vào tính chất của hoạt 
động thực hiện pháp luật, khoa học pháp lý đã chia ra nhứng 
hình thức thực hiện pháp luật sau: 


1. Tuân thủ pháp luật là một hình thức thực hiện pháp 
luật, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành 
những hoạt động mà pháp luật ngăn cấm. Thí dụ: trong khi 
thực hiện tuân thủ pháp luật, con người thực hiện nghĩa vụ này 
một cách thụ động, không phải thực hiện một hành vi cụ thể 
nào cả để thực hiện các quy phạm pháp luật. Ở hình thức này 
chỉ đòi hỏi con người tự kiềm chế mình để không thực hiện 
những hành vi đã được các quy phạm pháp luật nghiêm cấm. 
Hình thức tuân thủ có ở tất cả các chủ thể pháp luật, ở mỗi 
công dân, mọi cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, các nhà chức 
trách. 


Dựa vào hình thức chấp hành, các quy phạm pháp luật cấm 
đoán được thực hiện trong thực tế. 


2. Thi hành pháp luật là một hình thức thực hiện pháp 
luật, trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng 
hành động tích cực. 


Khác với hình thức tuân thủ, trong hình thức thi hành 
pháp luật đòi hỏi phải thực hiện trách nhiệm pháp lý một cách 
tích cực. Ở đây, cân phải thực hiện hành động tích cực, cụ thể, 
không giới hạn ở chỗ không hành động gì cả. Chủ thể của hình 
thức thực hiện pháp luật là các cơ quan nhà nước, các tổ chức 
xã hội, mọi công dân và các nhà chức trách. 


417. 


3. Sử dụng pháp luật. Hình thức này thể hiện ở chỗ con 
người được thực hiện nhứng hành vi cho phép theo quy định 
của các quy phạm pháp luật. 


Nếu như trong hình thức thứ nhất và hình thức thứ hai, 
thể hiện nghĩa vụ phải thực hiện các quy phạm một cách “thụ 
động” hay “tích cực” thì trong hình thức thư ba này chỉ thực 
hiện các quyền cho phép. Chủ thể của hình thức sử dụng các 
quy phạm pháp luật này bao gồm tất cả các cơ quan nhà nước, 
các tổ chức xã hội và mọi công dân. 


Hình thức này khác các hình thức trên ở chỗ chủ thể pháp 
luật có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền được pháp 
luật trao theo ý chí của mình, chứ không bị ép buộc phải thực 
hiện. 

Nhờ có hình thức sử dụng các quy phạm pháp luật mà 
nhóm các quy phạm cho phép trong nhóm các quy phạm điều 
chỉnh được thực hiện. 


Ngoài ba hình thức kể trên, trong các sách về khoa học 
pháp lý còn có ra hình thức thứ tư. Đó là áp dụng các quy 
phạm pháp luật. 


Nếu như tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật và sử dụng 
pháp luật là những hình thức mà mọi chủ thể pháp luật đều có 
thể thực hiện thì áp dụng pháp luật là hình thức luôn luôn có 
sự tham gia của nhà nước. Áp dụng pháp luật là một hình thức 
rất quan trọng của thực hiện pháp luật sẽ được nghiên cứu ở 
các phần tiếp theo. 


Khi ta sắp xếp các hình thức thực hiện trong thực tế các 
quy phạm pháp luật, cũng có nghĩa là hình thức đầu tiên là đơn 
giản nhất, sau đó các hình thức tiếp theo sẽ phức tạp đần lên. 
Mỗi một hình thức ở sau đều bao gồm cả hình thức trước đó, 
nhưng không có nghĩa là nó bao gồm toàn bộ hình thức trước. 


418 


II. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 
1. Khái niệm 


Áp dụng pháp luật là một hoạt động tố chức, mang tính 
quyên lực nhà nước của các cơ quan, người có thẩm quyền, nhằm . 
thực hiện trong thực tế các quy phạm pháp luật trong mọi tình 
huống cụ thể của cuộc sống. Sự cần thiết phải áp dụng pháp 
luật hoặc sự áp dụng pháp luật sẽ xuất hiện khi nào các hình 
thức thực biện pháp luật trong thực tế không đáp ứng được 
việc thực hiện các quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Nói 
cách khác, sự cần thiết áp dụng pháp luật sẽ xuất hiện khi cần 
có sự can thiệp của các cơ quan, người có thẩm quyên nhà nước 
vào quá trình thực hiện các quy phạm pháp luật. 


Trong thực tế, thiếu sự bảo đảm này thì trong nhiều trường 
hợp các quy phạm pháp luật không thể được thể hiện trong hoạt 
động thực tế của các chủ thể pháp luật. 


Sự áp dụng pháp luật xảy ra trong các trường hợp sau: 


a. Khi cân áp dụng các biện pháp cưỡng chế do các chế tài 
pháp luật quy định đối với nhứng chủ thể có hành vi vi 
phạm pháp luật. 


b. Khi quan hệ pháp luật với những quyền chủ thể và nghĩa 
vụ pháp lý cụ thể không mặc nhiên phát sinh nếu thiếu sự 
can thiệp của Nhà nước. 


c. Khi xảy ra tranh chấp về quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp 
lý giữa các bên tham gia quan hệ pháp luật mà các bên đó 
không thể tự giải quyết được. 

d. Trong một số quan hệ pháp luật mà nhà nước thấy cần 
thiết phải tham gia để kiểm tra, giám sát hoạt động của 
các bên tham gia quan hệ đó, hoặc nhà nước xác nhận sự 
tồn tại hay không tồn tại một số sự việc, sự kiện thực tế; 


419 


thí dụ: việc xác nhận di chúc, chứng thực thế chấp, v.v... 


Áp dụng pháp luật là hoạt động thực hiện pháp luật của 
các cơ quan nhà nước. Nó vừa là một hình thức thực hiện pháp 
luật, vừa là cách thức nhà nước tổ chức cho các chủ thể thực 
hiện pháp luật. 


2. Đặc điểm của áp dụng pháp luật 


- Thứ nhất, áp dụng pháp luật là hoại động mang tính tổ chức - 
quyền lực nhà nước. Vì vậy, hoạt động này chỉ do những cơ quan 
nhà nước, người có thẩm quyền tiến hành. Pháp luật quy định 
mỗi loại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện một số 
những hoạt động áp dụng pháp luật nhất định. Một số trường 
hợp cá biệt, pháp luật trao cho tổ chức xã hội có thẩm quyền 
áp dụng pháp luật. Hoạt động áp dụng pháp luật được tiến hành 
theo ý chí đơn phương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 
không phụ thuộc vào ý chí của chủ thể bị áp dụng; sự áp dụng 
này có tính bắt buộc đối với chủ thể bị áp dụng và các chủ thể 
có liên quan; trong trường hợp cần thiết, quyết định áp dụng 
pháp luật được bảo đảm thực hiện bởi các biện pháp cưỡng chế 
nhà nước. 


- Thứ hai, áp dụng pháp luật là hoạt động được thực hiện theo 
thủ tục do pháp luậi quy định chặt chế. Thí dụ: việc giải quyết một 
vụ án hình sự được điều chỉnh bởi luật tế tụng hình sự hoặc 
việc xử phạt hành chính được điêu chỉnh bởi những quy phạm 
thủ tục xử phạt hành chính. Các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyên và các bên có liên quan trong quá trình áp dụng pháp 
luật phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định có tính thủ tục. 


- Thứ bq, án dụng pháp luật là hoạt động điều chỉnh cá biệt, cụ 
thể đốt với các quan hệ xã hội. Đối tượng của hoạt động áp dụng 
pháp luật là những quan hệ xã hội yêu cầu sự điều chỉnh cá 


420 


biệt, bổ sung trên cơ sở những quy phạm chung. Bằng hoạt động 
áp dụng pháp luật, những quy phạm pháp luật nhất định được 
cá biệt hóa, cụ thể hóa đối với những cá nhân, tổ chức cụ thể. 


- Thứ tu, úp dụng phúp luật là hoạt động có tính sáng tạo. Khi 
áp dụng pháp luật, các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 
phải phân tích vụ việc, làm sáng tỏ nội dung của vụ việc, từ 
đó lựa chọn quy phạm, ra văn bản áp dụng pháp luật và tổ chức 
thi hành. Trong trường hợp pháp luật chưa quy định hoặc quy 
định chưa rõ phải vận dụng một cách sáng tạo bằng việc áp 
dụng pháp luật tương tự. 


Tóm lọi: Áp dụng pháp luật là hoạt động mang tính tổ 
chức, quyền lực của nhà nước được thực hiện thông qua những 
cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền, hoặc các tổ chức xã 
hội khi được nhà nước trao quyên theo trình tự, thủ tục do pháp 
luật quy định, những cá biệt hóa những quy phạm pháp luật 
vào các trường hợp cụ thể đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể. 


Ngoài ra, việc áp dụng pháp luật không chỉ được xem như 
việc thực hiện trong thực tế các quy phạm pháp luật, mà có 
thể được coi như một phương tiện, một phương pháp tổ chức 
thực hiện pháp luật. Đó là dấu biệu tổ chức áp dụng các quy 
phạm pháp luật như đã nêu trên. Chính vì đặc điểm tổ chức 
của áp dụng các quy phạm mà ta có thể coi áp dụng pháp luật 
không chỉ là hình thức thực hiện thực tế các quy phạm pháp 
luật mà còn là một phương tiện để tổ chức thực hiện các quy 
phạm pháp luật trong đời sông. Bởi vì, áp dụng pháp luật mang . 
tính đặc điểm tổ chức, nên nó cũng là một phương tiện có hiệu 
lực mạnh mẽ để thực hiện quản lý trong xã hội. Nhờ có áp 
dụng pháp luật, nhà nước quản lý được con người, quản lý được 
các tổ chức trong xã hội. 


Việc áp dụng pháp luật như là hình thức pháp luật thứ hai 
để quản lý nhà nước. Còn hình thức pháp luật thứ nhất để quản 


421 


lý xã hội, đó là hình thức sáng tạo pháp luật. Trong khi soạn 
thảo và ban hành các quy phạm pháp luật, bằng cách này, nhà 
nước đã thực hiện việc quản lý xã hội. Sau đó, nhà nước cần 
can thiệp vào mỗi vấn đề cụ thể trong đời sống xã hội; chỉ sau 
khi nhà nước cho ban hành các văn bản tiếp theo về việc áp 
dụng pháp luật, thì lúc đó mới thực hiện quản lý xã hội trực 
tiếp và cụ thể. 

Căn cứ vào đặc trưng của việc áp dụng pháp luật, nên án 
dụng các quy phạm pháp luật không chỉ khác với các hình thức 
thực hiện pháp luật trong thực tế mà còn khác với cả hoạt động 
sáng tạo pháp luật. Áp dụng pháp luật là một hình thức đặc 
biệt để thực hiện pháp luật trong đời sống, nó khác với các hình 
thức thực hiện các quy phạm pháp luật đã nói trên. Chỉ trừ 
một dấu hiệu còn các dấu hiệu khác của hoạt động áp dụng 
pháp luật đều gần gũi với hoạt động sáng tạo pháp luật. 


- Áp dụng pháp luật và hoạt động sáng tạo pháp luật đều 
là các hình thức để nhà nước thực hiện quản lý xã hội. 


- Các chủ thể áp dụng pháp luật và hoạt động sáng tạo 
pháp luật cũng là nhứng cơ quan và các nhà chức trách có thẩm 
quyền. 

- Hai loại này đều mang đặc điểm quyền lực nhà nước, thể 
hiện ý chí nhà nước. 

- Hai loại này đều mang tính tổ chức. 

- Hai loại này cũng đêu tiến hành theo trình tự thủ tục 
nhất định, mặc dù các thủ tục cụ thể của sáng tạo pháp luật 
và áp dụng pháp luật có khác nhau, nhưng điều quan trọng là 
cả hai loại này đều có nhứng quy phạm pháp luật quy định các 
thủ tục tiến hành. 

Sự khác biệt giữa sáng tạo pháp luật và áp dụng pháp luật 
chính là ở nội dung hoạt động. Nếu như hoạt động sáng tạo 


422 


pháp luật là để đưa ra các văn bản pháp luật mang đặc điểm 
chung thì áp dụng pháp luật đưa ra các văn bản pháp luật mang 
tính chất cá biệt đối với từng trường hợp cụ thể. 


II. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 


Áp dụng pháp luật là hình thức pháp luật thứ hai để quản 
lý xã hội, có nhứng giai đoạn khác với những giai đoạn của hoạt 
động sáng tạo pháp luật. 


Áp dụng pháp luật là một hoạt động rất phức tạp. Hoạt 
động đó trước hết nhằm xác định những tình tiết thực tế của 
vụ việc và tâm quan trọng pháp lý của nó. Sau đó tìm kiếm và 
phân tích quy phạm pháp luật thích ứng với vụ việc đó. Tiếp 
đến, ra quyết định giải quyết vụ việc và tổ chức kiểm tra thực 
hiện quyết định ấy trên thực tế. Với tính cách là một quá trình, 
áp dụng pháp luật được chia ra các giai đoạn sau: 


1. Phân tích những tình tiết đã tạo ra cấu thành thực 
tế của vụ việc được xem xét 


Để giải quyết đúng đắn sự việc cụ thể có tính chất pháp 
lý nhất thiết phải hiểu được bản chất của sự việc và cần tìm 
hiểu tất cả các tình huống, chứng cứ và thực tế của sự việc đó. 
Các tình huống thực tế, chính là cơ sở pháp lý để giải quyết 
vấn đề đặt ra. Đó là cơ sở thực tế để áp dụng pháp luật. 


Nhứng cơ quan có thẩm quyền áp dụng pháp luật cần xem 
xét tất cả những tình tiết của vụ việc, làm sáng tỏ những sự 
kiện có liên quan. Trong những trường hợp cần thiết, phải sử 
dụng những biện pháp chuyên môn đặc biệt để xác định độ tín 
cậy của các sự kiện (như giám định). Khi điều tra xem xét cần 
bảo đảm tính khách quan cho các cá nhân có liên quan đến vụ 
VIỆC, 


Việc xem xét các tình tiết thực tế của vụ việc cũng đòi hỏi 


423 


phải nghiên cứu các yếu tố pháp lý có liên quan với vụ việc hay 
không? Pháp luật không áp dụng đối với nhứng vụ việc không 
có đặc trưng pháp lý. Bởi thế, điều quan trọng là không chỉ xác 
định những tình tiết, sự kiện của vụ việc mà còn phải đánh giá 
tầm quan trọng về mặt pháp lý của nó. 


Trong giai đoạn này của quá trình áp dụng pháp luật cân 
phải nghiên cứu một cách khách quan, toàn điện và đầy đủ mọi 
tình tiết của vụ việc; xác định tính chất, đặc trưng pháp lý của 
vụ việc; tuân thủ tất cả các quy định mang tính thủ tục gắn 
với mỗi vụ việc. - 


2. Lựa chọn quy phạm pháp luật để giải quyết vụ 
việc và làm sáng tỏ nội dung tư tưởng của nó 


Sau khi xác định xong tính chất đặc trưng pháp lý của vụ 
việc được xem xét, phải lựa chọn quy phạm pháp luật để giải 
quyết nó. 


Sau khi đã xác định được tình huống thực tế, các cơ quan 
có thẩm quyên cũng như các nhà chức trách phải đặt ra câu 
hỏi: quy phạm pháp luật nào điều chỉnh tìmh huống đó? Vì vậy 
trong khối lượng khổng lô các quy phạm pháp luật thuộc hệ 
thống pháp luật phải tìm được các quy phạm pháp luật nào điều 
chỉnh tình huống trên. Nếu bước đầu tiên là việc áp dụng các 
quy phạm pháp luật trên cơ sở thực tế, thì ở bước hai phải tìm 
cơ sở pháp lý cho việc áp dụng các quy phạm pháp luật. Ở bước 
này, sau khi cơ quan có thẩm quyền đã tìm được các quy phạm 
thích hợp để điều chỉnh vấn đề được đặt ra, thì việc tiếp theo 
là lý giải những quy phạm đó, tức là cơ quan có thẩm quyền 
phải nghiên cứu nội dung quy phạm đó nêu lên cái gì? Khi đó 
người có thẩm quyền áp dụng quy phạm pháp luật cần phải 
phân tích, nghiên cứu quy phạm pháp luật dưới những góc đệ 
sau: 


424 


- Phải khẳng định chắc chắn rằng văn bản quy phạm pháp 
luật đó là văn bản chính thức. Không nên có quan niệm rằng 
trước kia hình như quy phạm pháp luật này đã điều chỉnh trong 
các trường hợp đó, thì ngày nay cứ đem áp dụng. 


- Phải tính toán chính xác xem văn bản quy phạm pháp luật 
này đã có văn bản khác thay thế nó hay chưa? Nói cách khác, 
phả: lựa chọn văn bản ở lần ban hành cuối cùng, gần nhất. 

- Phải tìm hiểu xem quy phạm đó ở thời điểm hiện tại còn 
hiệu lực hay đã bị bãi bỏ. 

- Xem xét quy phạm đó có hiệu lực vào thời gian xảy ra 
sự việc đang tiến hành hay không. 


Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ sau khi nó 
được ban hành và quy định cho nó có hiệu lực từ thời điểm nào, 
chứ không có hiệu lực hồi tố, tức là nó không có hiệu lực đối 
với sự việc đã xảy ra trước khi ban hành nó. 


Tóm lại, giai đoạn thứ hai của quá trình áp dụng pháp luật 
yêu câu: lựa chọn đúng quy phạm pháp luật được trù tính cho 
trường hợp đó, xác định quy phạm được lựa chọn là đang có 
hiệu lực và không mâu thuẫn với các đạo luật và văn bản quy 
phạm pháp luật khác; xác định tính chân chính của văn bản 
quy phạm chưa đựng quy phạm này; nhận thức đúng đắn nội 
dung, tư tưởng của quy phạm pháp luật. 


3ä. Ra quyết định áp dụng pháp luật 
Đây là giai đoạn trung tâm của quá trình áp dụng pháp 
luật. Ở giai đoạn này, những quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể 


của các chủ thể pháp luật hoặc những biện pháp trách nhiệm 
pháp lý đối với người vi phạm được ấn định. 


Rhi ra quyết định, các cơ quan nhà nước, người có thẩm 
quyền không thể xuất phát từ động cơ cá nhân hoặc quan hệ 


425 


riêng tư với đương sự. Quyết định áp dụng pháp luật phải phù 
hợp với lợi ích của nhà nước, tập thể, cá nhân được thể hiện 
trong các văn bản quy phạm pháp luật. 


Quyết định áp dụng pháp luật phải được ban hành đứng 
thẩm quyền, tên gọi, có cơ sở thực tế và cơ sở pháp lý, theo 
đúng mẫu đã quy định. Nội dung của quyết định phải rõ ràng, 
chính xác, nêu rõ trường hợp cụ thể, chủ thể cụ thể và chỉ được 
thực hiện một lần. 


4. Tổ chức thực hiện quyết định áp dụng pháp luật 


Việc tổ chức thực hiện trên thực tế áp dụng pháp luật là 
giai đoạn cuối cùng của quá trình áp dụng. Giai đoạn này gồm 
những hoạt động tổ chức nhằm bảo đảm về mặt vật chất, kỹ 
thuật cho việc thực hiện đứng quyết định áp dụng pháp luật. 
Thí dụ: tổ chức thi hành bản án đã tuyên, dẫn giải người bị kết 
án tới trại cải tạo. Đồng thời cần tiến hành các hoạt động kiểm 
tra, giám sát việc thi hành quyết định áp dụng pháp luật. Đó 
là một trong những bảo đảm quan trọng để quyết định đó được 
thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống. 


IV. VẤN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 


Hinh thức thể hiện chủ yếu của hoạt động áp dụng pháp 
luật là văn bản áp dụng pháp luật, do các cơ quan, người có 
thẩm quyền ban hành trên cơ sở các quy phạm pháp luật để 
giải quyết một vấn đề pháp lý cụ thể. 


Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản trong đó ghi rõ các 
biện pháp áp dụng pháp luật. Nó có tất cả những đặc điểm, đặc 
thù của hoạt động áp dụng pháp luật: mang quyên lực nhà nước, 
có tính bắt buộc phải thực hiện, bao gồm các quyền và nghĩa 
vụ đối với một cá nhân cụ thể và nó được ban hành dưới hình 
thức xác định. 


426 


Cơ cấu của các văn bản áp dụng pháp luật rất khác nhau 
về nội dung bởi vì có rất nhiều cơ quan trong lĩnh vực hoạt 
động của mình, trong khuôn khổ thẩm quyền của mình đều được 
thực hiện việc ban hành các văn bản pháp luật. 


Đồng thời về mặt cơ cấu, các văn bản áp dụng quy phạm 
pháp luật cũng rất khác nhau. Thí dụ, văn bản quyết định của 
giám đốc về việc tiếp nhận hay sa thải công nhân khác với quyết 
định của tòa án là một văn bản phức tạp hơn; ở đó có phần mở 
đâu, mô tả, phần theo mẫu áp dụng quy phạm pháp luật và cuối 
cùng là phần kết án. 

Căn cứ vào nội dung và văn bản áp dụng pháp luật, có thể 
chia chúng thành hải loại: 

Thứ nhất, uăn bản xúc định quyền uò nghĩa uụ pháp lý theo 
hướng tích cực là văn bản trong đó xác định cụ thể ai mang 
quyền chủ thể, ai mang nghĩa vụ pháp lý bằng con đường cá 
biệt hóa phần quy định của quy phạm pháp luật. Thí dụ: quyết 
định tuyển dụng một người vào làm việc trong một công sở 
nhằm thực hiện một cách tích cực các quy phạm pháp luật về 
tiêu chuẩn công chức. 

Thi hai, uăn bản bảo uệ pháp luột là văn bản chứa đựng 
những biện pháp trừng phạt, cưỡng chế nhà nước đối với các 
cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật. 

Tóm lại, văn bản áp dụng pháp luật là văn bản pháp lý cá 
biệt, mang tính quyền lực do những cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền hoặc các chức vụ, cá nhân, tổ chức được ủy quyền ban 
hành trên cơ sở những quy phạm. Một người bình thường về 
mặt tâm lý, có lý chí và tự do ý chí đều có thể lựa chọn cho 
mình một hành vi hợp pháp, pháp luật nhằm xác định các quyền 
và nghĩa vụ pháp lý cụ thể mang tính tích cực của cá nhân, tổ 
chức hoặc xác định những biện pháp cưỡng chế nhà nước, các 
biện pháp trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm pháp luật. 


427 


Ở nước ta trong điều kiện chuyển đổi cơ chế kinh tế và xây 
dựng nhà nước pháp quyền hiện nay, xuất hiện hai xu hướng có 
liên hệ mật thiết với nhau. Thứ nhất: xu hướng thu hẹp phạm 
vị những quan hệ xã hội cần có sự điều chỉnh cá biệt mang tính 
quyền lực nhà nước. Nguyên nhân của xu hướng này là sự đổi 
mới vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế. Thứ hai: 
xu hướng nâng cao vai trò của hoạt động áp dụng pháp luật nói 
chung và chất lượng của văn bản áp dụng pháp luật nói riêng, 
của các cơ quan hành chính nhà nước và đề cao hoạt động áp 
dụng pháp luật của tòa án. Đối với các cơ quan hành chính cần 
có thủ tục áp dụng pháp luật để thỏa mãn các quyền hợp pháp 
của công dân và bảo đảm quyền lực, hiệu lực trong quản lý 
hành chính nhà nước. Đối với quyên tư pháp, ngoài hệ thống 
tòa án xét xử những vụ việc hình sự, dân sự, hôn nhân và gia 
đình, xuất hiện các loại tòa án mới như tòa án hành chính, tòa 
án kinh tế, tòa án lao động, v. v... Điều đó nhằm tạo ra cơ chế 
hữu hiệu để bảo đảm trật tự kỷ cương, các quyền tự do dân 
chủ, sự công bằng và tiến bộ xã hội. 

Tổng kết các bước của quá trình áp dụng pháp luật, ta có 
thể nêu ra ba yêu câu đối với văn bản áp dụng pháp luật: 

Một là, yêu cầu thông qua uăn bản áp dụng pháp luội phải 
có căn cứ xác thực. 

Quyết định được coi là có căn cứ xác thực, nếu như các 
tình huống thực tế của sự việc được xác định bởi các chứng cử 
thực tế khách quan. Đòi hỏi này phải được thực hiện ở giai đoạn 
đầu của việc áp dụng pháp luật, vì đòi hỏi này có liên quan đến 
cơ sở thực tế của công việc giải quyết. 

Hui là, yêu cầu uề phép lý. Làm sao cho các cơ quan, người 
có thẩm quyền lựa chọn và lý giải đúng các quy phạm pháp luật 
làm cơ sở áp dụng, tức là để việc ban hành quyết định phù hợp 
một cách tuyệt đối vỗi quy phạm pháp luật. 


428 


Ba là, yêu cầu bề hợp lý. Đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền, 
trong mỗi trường hợp cụ thể phải ra được quyết định hợp lý 
nhất. Nhưng sự hợp lý này phải trong khuôn khổ pháp luật, tức 
là trong khuôn khổ của yêu cầu thứ hai. Không được lấy cớ là 
hợp lý để làm sai với quy định của pháp luật. Tính hợp lý thể 
hiện ở chỗ việc đưa ra quyết định có hiệu quả cao, nhưng nằm 
trong khuôn khổ đòi hỏi của pháp luật. 


V. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT DỰA VÀO CÁC QUY PHẠM 
TƯƠNG TỰ 


Trong nhiều trường hợp thực tế không thể tìm ra được các 
quy phạm pháp luật tương ứng để điều chỉnh các quan hệ xã 
hội nào đó, mặc dù những trường hợp đó nằm trong phạm vi 
điều chỉnh của các quy phạm pháp luật. Nói cách khác, trong 
hệ thống quy phạm pháp luật hãy còn thiếu. Những chỗ hổng 
như vậy có thể do sự vận động quá nhanh của các quan hệ xã 
hội mà pháp luật chưa kịp điều chỉnh, cũng có thể do ký thuật 
làm luật chưa đáp ứng được yêu cầu trên, hoặc do sơ suất hay 
do trình độ có hạn của nhứng nhà chức trách trong lĩnh vực 
làm luật. Tất nhiên những lỗ hổng như vậy sẽ được dần đần 
khắc phục trong quá trình hoạt động sáng tạo pháp luật. Chẳng 
hạn, khi phát hiện ra một chỗ hổng nào đó người ta có thể ra 
văn bản mới để bổ sung vào đó hay sửa đổi văn bản cũ để không 
còn chỗ hổng ấy nứa. Nhưng vấn đề sáng tạo pháp luật là công 
việc nghiêm túc, không thể giản đơn; vì trong quá trình hoạt 
động đó, còn phải chuẩn bị, tiến tới thảo luận và sau đó ban 
hành. Trong trường hợp thiếu pháp luật để điều chỉnh như thế, 
phương hướng giải quyết mang tính nguyên tắc là phải xây dựng 
pháp luật. Nhưng trong khi chưa xây dựng kịp, để bảo vệ lợi 
ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cũng 
cần phải áp dụng pháp luật tương tự. 


Áp dụng pháp luật tương tự gồm hai loại: áp dụng tương 


429 


tự quy phạm pháp luật và áp dụng tương tự pháp luật. 


Áp dụng tương tự quy phạm pháp luật là việc giải quyết 
một vụ việc pháp lý cụ thể trên cơ sở quy phạm pháp luật không 
được dự liệu cho trường hợp ấy mà cho một trường hợp tương 
tự. 


Áp dụng tương tự pháp luật là việc giải quyết một vụ việc 
pháp lý cụ thể dựa trên nguyên tắc chung của pháp luật và ý 
thức pháp luật. 


Sự áp dụng tương tự quy phạm pháp luật và áp dụng tương 
tự pháp luật cần phải được tiến hành theo nguyên tắc pháp chế. 
Khoa học và thực tiễn pháp lý đã xác định nhứng điều kiện 
nhằm bảo đảm tính đúng đắn khi áp dụng tương tự. 

Cần xác định điều kiện pháp lý của vụ việc cần giải quyết. 
Nếu vụ việc không có điều kiện luật định thì cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền có quyền từ chối không xem xét nó. 


Phân tích kỹ lưỡng pháp luật để lựa chọn được quy phạm 
pháp luật điều chỉnh trường hợp gần giống với vụ việc cần giải 
quyết (nếu là áp dụng tương tự quy phạm pháp luật), hoặc nhằm 
tìm ra những nguyên tắc đúng đắn nhất cho việc giải quyết vụ 
việc (nếu là áp dụng tương tự pháp luật). Vì thế trong áp dụng 
tương tự pháp luật ý thức, trình độ pháp luật có vai trò quan 
trọng. 


Xác định một cách tự tin, chắc chắn rằng trường hợp này 
cần áp dụng tương tự quy phạm pháp luật hoặc áp dụng tương 
tự pháp luật. 


Đối với áp dụng tương tự quy phạm pháp luật, cần xác định 
chính xác rằng chưa có quy phạm pháp luật điều chỉnh vụ việc 
này. Đồng thời, cần phải tìm quy phạm pháp luật được dự liệu 
cho trường hợp tương tự với vụ việc được xem xét. Quy phạm 
pháp luật đó sẽ là cơ sở cho việc giải quyết vụ việc đó. 


430 


Đối với áp dụng tương tự pháp luật, cần xác minh rằng 
không có quy phạm pháp luật quy định về vấn đề cần giải quyết 
và đồng thời không có cả quy phạm pháp luật điều chỉnh vụ 
việc tương tự với nó. Chỉ áp dụng tương tự pháp luật khi không 
còn có biện pháp áp dụng khác. 


Tuy nhiên, việc áp dụng quy phạm pháp luật tương tự luôn 
luôn phải nằm trong khuôn khổ pháp chế, bởi vì khi vận dụng 
những trường hợp tương tự, rất có điều kiện để làm sai hoặc 
lạm dụng pháp luật. 


VI. GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT 
1. Khái niệm và các loại giải thích pháp luật 


Ỡ giai đoạn hai của quá trình áp dụng pháp luật, cơ quan 
có thẩm quyên cân phải chọn ra những quy phạm pháp luật để 
điều chỉnh các mối quan hệ đã đặt ra, sau đó cần giải thích 
chúng cho rõ ràng. 


Giải thích các vần bản quy phạm pháp luật đó là một quá 
trình tư duy, làm sáng tỏ về mặt tư tưởng và nội dung các quy 
phạm pháp luật, bảo đảm cho sự nhận thức và thực hiện 
nghiêm chỉnh, thống nhất pháp luật. 


Giải thích pháp luật là hoạt động có tác động tích cực đối 
với việc tăng cường pháp chế và bảo vệ trật tự pháp luật. 


Giải thích pháp luật là quá trình tự nhận thức và giải thích 
cho người khác hiểu về quy phạm pháp luật cần áp dụng. Tự 
nhận thức là mỗi người tự tìm hiểu văn bản quy phạm pháp 
luật, tự nhận thức được nội dung của văn bản pháp luật đó. Sau 
khi đã đặt ra nội dung văn bản quy phạm pháp luật, cần phải 
giải thích cho những người có liên quan hiểu được nó. Rõ ràng, 
không thế giải thích cho người khác hiểu được, nếu tự mình 
không tự nhận thức được vấn đề. 


431 


Việc tự nhận thức để hiểu và giải thích cho người khác 
hiểu đó là hai giai đoạn của việc giải thích văn bản quy phạm 
pháp luật. 


Hai giai đoạn đó có vai trò rất quan trọng trong việc thực 
hiện pháp luật nói chung và áp dụng pháp luật của các cơ quan 
có thẩm quyền hoặc các chức vụ nói riêng. 


Căn cứ vào chủ thể tiến hành giải thích và đặc trưng của 
sự giải thích, có thể chia giải thích pháp luật ra hai loại: giải 
thích không chính thức và giải thích chính thức. 


- Giải thích chính thức 


Giải thích chính thức do các cơ quan có thẩm quyền tiến 
hành và được ghi nhận trong các văn bản chính thức. Các văn 
bản giải thích chính thức có ý nghĩa pháp lý đòi hỏi các cơ quan 
có thẩm quyền cần phải tính đến trong việc áp dụng pháp luật. 
Như vậy, giải thích chính thức được đặc trưng ở chỗ: nó được 
tiến hành bởi những cơ quan nhà nước có thẩm quyền; là sự 
giải thích có hiệu lực pháp lý bắt buộc, nó được ghi nhận trong 
hình thức văn bản là văn bản giải thích pháp luật. 

Giải thích chính thức gồm: giải thích mang tính quy phạm 
và giải thích cho những vụ việc cụ thể. 

Giải thích chính thức mang tính quy phạm là sự giải thích 
có tính chất bắt buộc chung, hình thành từ kết quả của sự khái 
quát hóa thực tế thực hiện và áp dụng pháp luật, từ đó xác 
định sự thực hiện, áp dụng thống nhất luật lệ. 

Giải thích chính thức cụ thể có hiệu lực đối với một vụ 
việc pháp lý cụ thể. Còn đối với các vụ việc pháp lý khác, nó 
không có giá trị. 

Ở nước ta, Ủy ban thường vụ quốc hội có quyền giải thích 
chính thức luật, pháp lệnh. Còn đối với các loại văn bản pháp 


432 


luật khác thì vê nguyên tắc cơ quan nào có thẩm quyền ban 
hành thì có quyền giải thích chính thức văn bản đó. 


- Giải thích không chính thức 


Đó là sự giải thích tư tưởng, nội dung của các quy phạm 
pháp luật nhưng không mang tính chất bắt buộc phải xử sự theo 
cách giải thích đó. Loại giải thích này có thể được tiến hành 
bởi mọi cá nhân, tổ chức. Mặc dù nó không có ý nghĩa bắt buộc 
đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động 
áp dụng pháp luật, nhưng sự giải thích của các luật gia có tác 
động quan trọng tới ý thức pháp luật của các chủ thể pháp luật, 
và thông qua đó, tới hoạt động thực hiện và áp dụng pháp luật. 
Sự giải thích không chính thức trên các phương tiện thông tỉn 
đại chúng, báo pháp lý hoặc bình luận về một đạo luật có vai 
trò quan trọng để nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật, nâng 
cao ý thức pháp luật. Vi vậy, việc đào tạo tuyên truyền pháp 
luật là những bảo đảm cho pháp chế ngày càng tốt hơn. 


2. Các phương pháp giải thích pháp luật 


Để làm sáng tỏ nội dung, tư tưởng của các quy phạm pháp 
luật, khoa học pháp lý đưa ra các phương pháp giải thích pháp 
luật sau: 


- Phương pháp lôgic - là phương pháp sử dụng những suy 
đoán lôgic để làm sáng rõ nội dung quy phạm pháp luật, được 
sử dụng trong trường hợp lời văn của quy phạm không trực tiếp 
nói đến các yêu cầu của nhà nước. 

- Phương pháp giải thích về mặt văn phạm - là làm sáng tỏ nội 
dung tư tưởng của quy phạm pháp luật bằng cách làm rõ nghĩa 
từng chữ, từng câu, và xác định mối liên hệ ngữ pháp giữa chúng. 

Phương pháp này được chia ra: 

+ Phương pháp giải thích từ ngữ. Ý nghĩa của văn bản 


433 


pháp luật được giải thích theo ý nghĩa của từng từ riêng biệt. 
Thí dụ, tái phạm, hành vi vi phạm. Một người hôm qua, lấy 
trộm thóc trong kho nhà nước, hôm sau lại lấy nứa. Một kẻ 
khác, hôm qua làm hại một gia đình, hôm sau lại lấy trộm của 
gia đình khác. Điều đó không phải là tái phạm mà là phạm tội 
kéo dài. 

+ Phương phúáp giải thích theo cú pháp. Bằng cách này đặt 
dấu chấm, dấu phẩy và mối liên hệ của các từ trong câu được 
phân tích, tính toán kỹ lưỡng Chẳng hạn, thế kỷ XVI, có một 
hoàng tử làm đảo chính để cướp ngôi báu của vua cha và giam 
cha vào ngục tối. Những người cận thần của hoàng tử bàn cách 
để thanh toán nhà vua cũ bèn tâu lên vua mới một tờ trình để 
tuyên án xử tử. Cũng có thế do vô tình, cũng có thể cố ý người 
ta viết tờ trình lên vua mới có câu như sau: “Tử hình không 
nên tha bổng”. Nhứng người quan tâm đến việc xử tử đã đánh 
dấu phẩy sau hai từ “tử hình” tức là phải tử hình chứ không 
được tha bổng. Nhưng nếu đặt dấu phẩy sau “không nên” thì 
số phận nhà vua cú được cứu thoát. 


- Phương pháp giải thích chính trị - lịch sử - là phương pháp 
tìm hiểu nội dung tư tưởng quy phạm thông qua việc nghiên 
cứu các điều kiện chính trị, lịch sử đã dẫn đến việc ban hành 
văn bản có chứa quy phạm đó... 

- Phương phúp giải thích hệ thống - là làm rõ nội dung, tư 
tưởng quy phạm pháp luật thông qua đối chiếu nó với các quy 
phạm khác; xác định vị trí của quy phạm đó trong chế định pháp 
luật, ngành luật cũng như trong toàn bộ hệ thếng pháp luật. 

- Phương pháp giải thích văn bản quy phạm pháp "luật theo khối 
lượng, gôm các cách: : 

+ Giải thích đúng nguyên uăn. Điều đó có nghĩa là văn 
bản pháp luật được hiểu đúng theo từng câu, từng chứ, các Ý 
nghĩa của văn bản pháp luật đúng với ý nghĩa các câu văn tronế 


434 


văn bản. Rõ ràng đây là phương pháp phổ biến nhất trong thực 
tế, bởi vì chúng ta đòi hỏi ý nghĩa cửa văn bản pháp luật phải 
được diễn đạt đúng bằng từ ngữ . 

- Giải thích theo phương pháp phát triển, mở rộng. Phương 
pháp này có nghĩa là khi giải thích văn bản pháp luật sẽ rộng 
hơn một chút so với ý nghĩa được thể hiện bằng từ ngữ trong 
văn bản. 


Thí dụ, “khi xét xử thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc 
lập và chỉ tuân theo pháp luật”. Từ pháp luật này chỉ tất cả 
các văn bản pháp luật, chính từ pháp luật ở đây cần được hiểu 
rộng hơn. 


- Giải thích hạn chế. Đó là phương pháp giải thích nội dung 
văn bản pháp luật hẹp hơn, ít hơn so với nội dung mà ngôn ngữ 
trong văn bản đã trình bày. 


Thí dụ, “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tất 
cả quyền lực thuộc về nhân dân”. Ở đây, từ “nhân dân” được 
hiểu hẹp hơn. Bởi vì, ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, người chủ là nhân dân lao động. Như vậy, từ nhân dân 
được ghỉ ở đây phải được hiểu có giới hạn, tức là chỉ nhân dân 
lao động. 

Trong thực tế, tất cả các hình thức giải thích pháp luật đã 
nêu ở trên không phải áp dụng tách biệt mà phối hợp với nhau, 
quan hệ mật thiết với nhau. Trong mọi trường hợp, giải thích một 
cách thô bạo cũng như giải thích hời hợt đều không cho phép. 


435 


Chương XXIV 


HÀNH VI HỢP PHÁP, VI PHẠM 
PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 


I. HÀNH Vi HỢP PHÁP 


Hành vi hợp pháp là hoạt động có ý thức, tự giác, có ý chí 
và có lợi cho xã hội của con người phù hợp với quy phạm pháp 
luật. 


1. Những dấu hiệu của hành vi hợp pháp 


Hành u¡ hợp phán trước hết phải là những hành động cụ 
thể của con người. 

Mọi ý nghĩ dù là tốt hay xấu, đều không bị pháp luật đánh 
giá. Những ý nghĩ này không bị kiểm tra, giám sát từ bên ngoài. 
Do đó, chỉ có hành động của con người mới có ý nghĩa về mặt 
pháp lý. Dương nhiên, các ý nghĩ cũng có những đặc điểm về 
mặt pháp lý, nhưng những ý nghĩ này phải được biểu thị bằng 
hành động cụ thể của con người. 

Hành ui hợp pháp là hành u¡ phù hợp uói cóc quy phạm 
phúp luật. 

Sự phù hợp này thể hiện ở chỗ con người sử dụng đúng 
những quyên do pháp luật quy định hay bảo đảm cho mình, 
đồng thời con người thực hiện đúng những nghĩa vụ do pháp 


436 


luật quy định. Hành ví hợp pháp phù hợp với các quy phạm 
pháp luật thể hiện bằng hành động bên ngoài cụ thể của con 
người. 

Hành o¡ hợp phép mang đặc điểm có ý thức, tự giác 0à có 
ý chí 

Đây là sự biểu hiện tư tưởng bên trong của hoạt động, nó 
thể hiện mặt chủ quan của hành vi hợp pháp. Trong xã hội đa 
số nhân dân đều ý thức được sự cần thiết phải tuân thủ nghiêm 
chỉnh các quy phạm pháp luật và coi đó là sự đòi bỏi của lương 
tâm mình, nếu các quy phạm pháp luật thể hiện ý chí và quyền 
lợi của đông đảo nhân dân lao động và của toàn thể nhân dân. 
Trong điều kiện đó hành vi hợp pháp của con người dựa trên 
cơ sở tự nguyện thực hiện những quy định do các quy phạm 
pháp luật đặt ra. 

Đối với những người thiếu tự giác, chậm tiến bộ, việc thực 
hiện các điều quy định của quy phạm pháp luật mang tính chất 
bắt buộc do họ e ngại sự cưỡng chế của nhà nước. Nhưng dù 
sao hành vị cúa họ khi thực hiện các quy phạm này cũng là 
những hành ví hợp pháp, vì họ ý thức được rằng sự cưỡng chế 
sẽ được áp dụng nếu như không chấp hành đúng các quy phạm 
pháp luật. 

Tính có ích cho xã hội của hành u¡ hợp phóp 

Dấu hiệu này thể hiện sự có ích của hành vi hợp. pháp đối 
với xã hội cũng như đối với cá nhân mỗi người. 

Hành vi hợp pháp có ích cho xã hội là hành vi thể hiện 
được lợi ích của cá nhân trong lợi ích của xã hội. Vì thế hành 
vi hợp pháp có ích cho xã hội và cá nhân. Chính ở đây thể hiện 
cốt lõi sâu xa của hành vi hợp pháp trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, 


Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể chế hóa và bảo đảm nhứng 


437 


hành vi hợp pháp của con người. Nó thực hiện ba chức năng 
trong việc bảo đảm các hành vi hợp pháp của con người. Trước 
khi con người thực hiện một hành vi hợp pháp nào đó, thì trong 
con người đó xuất hiện một động cơ nhất định và pháp luật 
giống như một công cụ tạo ra động lực của hành vi con người 
đã ảnh hưởng do sự tác động của các nguồn thông tin khác, 
pháp luật thông qua nhứng thông tin của mình gây ra những 
ảnh hưởng trong quá trình hình thành các động cơ tốt của con 
người. Pháp luật vạch cho con người hướng hành động trong 
mỗi tình huống hoạt động cụ thể. Do đó, có thể nói trong giai 
đoạn hình thành các động cơ về hành vì hợp pháp của con người, 
pháp luật £h/c hiện chức năng thông tin định hướng. Sau khi 
động cơ của hành vi hợp pháp được hình thành, con người bắt 
đầu hành động, tức là thực hiện hành vi hợp pháp. Nhưng khi 
thực hiện hành vi hợp pháp, con người lại tính đến yêu cầu của 
pháp luật. Như vậy, trong giai đoạn này, pháp luật gi chức 
năng thể chế hóa, Khi con người hoàn thành hành ví hợp pháp, 
pháp luật đóng vai trò là người đánh giá hành vi đó. Dựa vào 
pháp luật mà nhà nước, các cơ quan có thấm quyền của nhà 
nước và xã hội đánh giá hành vi đó của con người. Trong giai 
đoạn này pháp luật giếng như cái thước đo để đánh giá hành 
vi của con người. 

Như vậy, trong mối quan hệ đối với hành vi hợp pháp, pháp 
luật thực hiện ba chức năng: chức năng thông tin định hướng, 
chức năng thể chế hóa, chức năng đánh giá. 


2. Các hành vi hợp pháp 


Căn cứ vào các loại quy phụm pháp luật quy định hoạt động 
của con người. 


Có thể chia ra ba loại hành vi hợp pháp. Ba loại này tương 
ứng với ba hình thức thực hiện các quy phạm pháp luật như 


438 


trước đây đã đề cập tới. Vì rằng hình thức thực hiện các quy 
phạm pháp luật cũng chính là hình thức thực hiện các hành vi 
hợp pháp. Do đó các hành vi hợp pháp được chia thành hành 
vi tuân thủ các quy phạm pháp luật, hành vi thi hành các quy 
_ phạm pháp luật và hành vi sử dụng các quy phạm pháp luật. 


Các hành vi trên tương ứng với quy phạm cấm đoán, quy 
phạm bắt buộc, quy phạm cho phép. 


Căn cứ vào quan hệ của cá nhân đối với hành vì của họ 


Có thể chia ra thành các nhóm hành vi hợp pháp như những 
hành vi hợp pháp được thực hiện dưới sự kiểm tra giám sát của 
xung quanh, hay do sự đe dọa, cưỡng chế của nhà nước, những 
hành vi hợp pháp do tự nguyện thực hiện tính tích cực xã hội 
về pháp luật của công dân. | 


Tính tích cực xã hội về pháp luật đó là hoạt động sáng tạo - 
của quần chúng trong việc bảo đảm mục tiêu điều chỉnh của 
pháp luật và bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tính tích cực 
xả hội về pháp luật không trùng lặp với hành vi hợp pháp bình 
thường của con người. Nó không đơn thuân chỉ là sự thực hiện 
tự nguyện những đòi hỏi của quy phạm pháp luật, mà còn có 
nghĩa có ý thức sẵn sàng thực hiện một cách sáng tạo, tích cực 
các đòi hỏi của quy phạm pháp luật, tức là sẵn sàng đáp ứng 
yêu cầu bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


lI - VI PHẠM PHÁP LUẬT 
1. Khái niệm vi phạm pháp luật 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, đại đa số nhân dân đều tôn 
trọng pháp luật, thực hiện các hành vi hợp pháp, chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy phạm pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn có 
nhứng hiện tượng làm trái với những điều quy định của pháp 
luật, những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Ví phạm pháp 


439 


luật là: là hành xi của "nhứng người không làm đúng những quy 
định trong các quy phạm 2 pháp. luật,. gây. tốn hại cho xã hội. 


Vi phạm pháp luật là cơ sở nảy sinh trách nhiệm pháp lý. 
Không có vi phạm pháp luật thì không có trách nhiệm pháp lý. 
Trách nhiệm pháp lý liên quan tới việc áp dụng cưỡng chế nhà 
nước đối với nhứng cá nhân hay tổ chức vi phạm pháp luật. Vì 
vậy, cần phân tích các dấu hiệu vi phạm pháp luật. 


Vì phạm phúp luật là hành u¡ của cá nhôn hoặc tổ chức cụ 
thể, được thể hiện dưới dụng hành động hay không hành động.. 
Chỉ những hành động, hoặc không hành động cụ thể mới bị coi 
là những hành vi vi phạm pháp luật; còn những ý nghĩ dù tốt 
dù xấu cúng không thể coi là những hành vi vi phạm pháp luật. 
Vì những ý nghĩ không thể bị kiểm tra từ bên ngoài bằng cách 
đem các quy phạm pháp luật ra đo chúng. Lúc đương thời Mác 
nói rằng, nhứng pháp luật coi ý nghĩ của con người là hành vi 
vi phạm pháp luật là pháp luật mang tính chủ quan, và nó chẳng 
khác gì tình trạng vô pháp luật. 


Vi phạm pháp luật là hành uí trái pháp luật. Tính trái pháp 
luật của hành vi thể hiện sự chống đối nhứng quy định chung 
của pháp luật, tức là khi quy phạm pháp luật quy định thế này, 
con người lại hành động ngược lại và trong trường hợp cụ thể 
nào đó, quy phạm pháp luật buộc con người phải hành động, 
nhưng người đó lại không hành động. Như vậy, hành vi vi phạm 
pháp luật là hành vi vi phạm những điêu quy định trong các 
quy phạm pháp luật. Còn những hành vi dù có gây những điều 
phiền toái, không đẹp mắt, không lịch sự, nhưng không trái 
pháp luật thì không phải là hành vi vi phạm pháp luật. 

Vi phạm pháp luột là hành 0i gây thiệt hại cho xã hội. Đó 
là kết quả tiêu cực của hành vi vi phạm pháp luật, có tác hại 
chung đối với xã hội. Theo quan điểm khoa học pháp lý, thì sự 
thiệt hại đó được coi như thiệt hại nói chung chứ không phải 


440 


thiệt hại riêng đối với những vật thể cụ thể. 

Vi phạm pháp luột là hònh vì có lỗi. Lỗi là thái độ tâm 
trạng của con người đối với hành vi trái với pháp luật do bản 
thân họ gây nên, đã làm phương hại cho xã hội. Cũng có thể 
có nhứng hành động trái pháp luật và gây ra tác hại cho xã 
hội, nhưng việc thực hiện hành vi đó không phải lỗi tại người 
có liên quan tới hành động đó thì hành ví này không bị coi là 
hành vi vi phạm pháp luật. Theo pháp luật quy định, những 
hành vi vi phạm pháp luật là hành vi do con người có ý thức 
đối với hành động của mình, khi con người không ý thức được 
hành vi và không thấy được hậu quả của hành ví do mình gây 
nên, thì hành vi của họ không phải là hành vi vi phạm pháp 
luật. Họ chỉ bị coi là những người gây nguy hại đối với xã hội. 
Do đó, buộc phải cách ly họ với xã hội và áp dụng biện pháp 
cưỡng bức chứa bệnh, mà không truy cứu trách nhiệm pháp lý 
đối với họ. 


Ví phạm pháp luật là hành uí theo quy định của pháp luật 
phối bị trừng phạt. Nghĩa là hành vi không bị pháp luật trừng 
phạt thì không phải là vi phạm pháp luật. 


Liên quan tới vi phạm pháp luật, người ta còn đưa ra khái 
niệm “cấu thành” của hành vi vi phạm pháp luật. Cấu thành 
của hành vi vi phạm pháp luật cho phép ta thấy được đặc trưng 
biểu thị mặt khách quan và chủ quan của người thực hiện hành 
vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, khái niệm cấu thành của hành 
vi vi phạm pháp luật còn chỉ cho ta một mô hình về sự vỉ phạm 
pháp luật, mô hình này đã được quy định về tội trộm cắp, thì 
dù dưới hình thức nào mô hình về cấu thành của hành vỉ này 
cũng được biểu thị. Nhà văn có thể mô tả hành vi ăn cắp rất 
đa dạng, sinh động, nhưng cũng có thể mô tả một cách đơn 
giản. Nhưng những nhà làm luật không được dùng thủ pháp 
văn chương để làm điều đó. Trong pháp luật, người sử dụng các 


441 


hinh thức mô tả cấu thành hành vỉ vi phạm pháp luật một cách 
rõ ràng, chặt chẽ. 


Cấu thành của vi phạm pháp luật gồm bốn yếu tố: 
- Mạt khách quan của vi phạm pháp luật; 

- Khách thể của vi phạm pháp luật; 

- Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật; 


- Chủ thể của ví phạm pháp luật. 
a. Mặt khách quan của vì phạm pháp luật 


Mạt khách quan của vi phạm pháp luật là toàn bộ nhứng 
dấu hiệu bên ngoài cúa nó, gồm hành vi nguy hại, hậu quả của 
hành vi và mối quan hệ nhân quả giữa chúng. 


Vi phạm pháp luật trước hết là hành vi thể hiện bằng hành 
động hoặc không hành động. Không thể coi ý nghĩ, tư tưởng, 
nhận thức, ý chí của con người là vi phạm pháp luật nếu chúng 
không biểu hiện thành những hành vi cụ thể. Như vậy, hành vi 
của con người là căn cứ duy nhất để đánh giá, kết luận về sự 
suy nghĩ hay tâm trạng của họ. Không thể coi các sự biến không 
phụ thuộc vào ý chí và nhận thức của con người (hỏa hoạn, lú 
lụt, v.v...) là vi phạm pháp luật. Tuy các sự biến đó có thể là 
hậu quả của hành vi. 


Vi phạm pháp luật là hành vi trái với các yêu câu của những 
quy phạm pháp luật nhất định. Tính chất trái pháp luật dưới 
hình thức hành động là làm điều pháp luật cấm hoặc là không 
đúng điều pháp luật cho phép, dưới hình thức không hành động 
là không thực hiện nghĩa vụ mà pháp luật đã quy định mặc dù 
cần phải và có thể thực hiện nghĩa vụ đó. Những hành vi trái 
quy tắc xã hội khác nếu không đồng thời trái pháp luật thì 
không phải là vi phạm pháp luật. 


442 


Mọi hành vi trái pháp luật đều xâm phạm trật tự pháp 
luật, gây thiệt bại cho xã hội hoặc thiệt hại trực tiếp cho từng 
thành viên của xã hội, nhưng ở những mức độ khác nhau và 
các hành vi trái pháp luật đều nguy hại chung cho xã hội. 


Đấu hiệu cần thiết trong mặt khách quan của vi phạm pháp 
luật là tồn tại quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả của 
nó; nói cách khác, thiệt hại cho xã hội xảy ra là do kết quả tất 
yếu của hành vi trái pháp luật. Dấu hiệu này là căn cứ cần thiết 
trong việc áp dụng các biện pháp trách nhiệm pháp lý đối với 
nhiều loại vi phạm pháp luật cụ thể gây thiệt hại trực tiếp cho 
xã hội và công đân. 

Trong nhiều trường hợp, để xác định mặt khách qưan vi 
phạm pháp luật làm cơ sở cho việc truy cứu trách nhiệm pháp 
lý một cách phù hợp cần phải tính đến các yếu tố như thời gian, 
địa điểm xảy ra vi phạm và cách thức thực hiện vi phạm đó. 


b. Khúch thể của vì phạm pháp luật 


Mọi hành vi trái pháp luật đều xâm hại tới những quan hệ 
xã hội được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ. Vì vậy, khách thể 
của ví phạm pháp luật chính là những quan hệ xã hội ấy. Mức 
độ nguy hiểm của hành vi trái pháp luật phụ thuộc vào tính 
chất của khách thể. Thí dụ: những hành vi xâm hại tới các quan 
hệ về an ninh quốc gia, tính mạng công dân nguy hiểm hơn 
hành vi vi phạm trật tự giao thông công cộng. 


c. Mặt chủ quan của vị phạm pháp luật 


Mặt chủ quan của ví phạm pháp luật gồm yếu tố lỗi và các 
yếu tố có liên quan đến lỗi là động cơ, mục đích của chủ thể 
thực hiện vi phạm pháp luật. 


Hành vi trái pháp luật không có lỗi thì không phải là vi 


445 


phạm pháp luật. 


Hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho xã hội và có lỗi 
là căn cứ để áp dụng trách nhiệm pháp lý. 


Như vậy, lỗi là trạng thái tâm lý phản ánh thái độ của chủ 
thể đối với hành vi trái pháp luật của mình, cũng như đối với 
hậu quả của hành vi đó, tại thời điểm thực hiện hành vị đó. 


Lỗi được thể hiện dưới hai hình thức: lỗi cố ý và lỗi vô ý. 
Lỗi cố ý có thể là cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp. Lỗi vô ý có 
thể là vô ý do quá tự tin hoặc vô ý do cấu thả. 

Lỗi cố ý trực tiếp: chủ thể vì phạm nhận thấy trước hậu 
quả thiệt hại cho xã hội do hành vị của mình gây ra, nhưng 
mong muốn điều đó xảy ra. 


Lỗi cố ý gián tiếp: chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu 
quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, tuy không 
mong muốn nhưng để mặc cho nó xảy ra. 


Lỗi uô ý đo quá tự tin: chủ thể vì phạm nhận thấy trước 
hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, nhưng 
hy vọng, tin tưởng điều đó không xảy ra. 


Lỗi uô ý do cẩu thả: chủ thể vi phạm do khinh suất, cẩu 
thả mà không nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do 
hành vi của mình gây ra, mặc dù có thể nhận thấy và cân phải 
nhận thấy trước. ' 


Động cơ là lý do thúc đẩy chủ thể thực hiện vi phạm pháp 
luật, mục đích là kết quả mà chủ thể muốn đạt được khi thực 
hiện vi phạm. Trong nhiều trường hợp việc xác định động Cơ, 
mục đích có ý nghĩa quan trọng để tìm hiểu nguyên nhân, điều 
kiện vi phạm pháp luật, nhân thân chủ thể vi phạm, từ đó áp 
dụng biện pháp trách nhiệm thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác giáo dục, cải tạo người vi phạm pháp luật. 


444 


d. Chủ thể vị phạm pháp luật 


Đó là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện vi phạm pháp luật. 
Hành vi trái pháp luật có lỗi mới là vi phạm pháp luật, vì vậy, 
chủ thể của vi phạm pháp luật phải là người có năng lực hành 
vi Năng lực hành vi trách nhiệm pháp lý của con người phụ 
thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe (có bị bệnh làm mất hoặc 
hạn chế khả năng nhận thức vê hành vi của mình hay không) 
và tùy theo từng loại trách nhiệm pháp lý năng lực hành vi đó 
được pháp luật quy định cụ thể. 


Như vậy, bốn yếu tố cấu thành và các dấu hiệu nói trên 
của vi phạm pháp luật là căn cứ thực tế để truy cứu trách 
nhiệm pháp lý. 

Tóm lại, mọi hành vi vi phạm pháp luật đêu là sự kiện 
pháp lý, gây nên những hậu quả pháp lý nhất định. Nó có thể 
dẫn đến việc làm xuất hiện, thay đổi, hoặc đình chỉ những quan 
hệ pháp luật nhất định. Vi phạm pháp luật là cơ sở truy cứu 
trách nhiệm pháp lý. 


2. Các loại ví phạm pháp luật 


Trong đời sống xã hội tồn tại nhiều những vi phạm theo 
tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội. 


Những ví phạm pháp luật chia thành: vi phạm hình sự (tội 
phạm); vi phạm hành chính, vi phạm dân sự, vi phạm kỷ luật. 


- Tôi phạm, là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định 
trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình 
sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm 
chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa, chế độ kinh tế và sở hứu xã 
hội chủ nghĩa; xâm phạm tính mạng, sức khỏe danh dự, nhân 
phẩm, tự do, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của 


445 


công dân; xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật 
xã hội chủ nghĩa. (Điều 8 Bộ luật hình sự Việt Nam). Như vậy, 
tội phạm là những hành vi xâm hại tới nhứng quan hệ xã hội 
quan trọng nhất. Tội phạm do những quy phạm luật hình sự 
quy định. Chủ thể của vi phạm hình sự (tội phạm) luôn là các 
cá nhân cụ thể. Chú thể tội rhạm không thể là pháp nhân. 


- Vi phạm hành chính cũng là những hành ví nguy hại cho 
xã hội, nhưng khác với tội phạm ở mức độ nguy hiểm cho xã 
hội và thiệt hại cho xã hội do nó gây nên. 

Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực 
hiện một cách cố ý 'hoặc vô ý, xâm phạm các quy tắc quản lý 
nhà nước mà không phải là tội phạm hình sự và theo quy định 
của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. 


- Vị phạm pháp luật dân sự là những hành vì nguy hại cho 
xã hội xâm phạm tới những quan hệ tài sản và những quan hệ 
nhân thân phi tài sản có liên quan với chúng trong lĩnh vực 
hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng. 


Trách nhiệm do vi phạm pháp luật dân sự được quy định 
bởi các quy phạm pháp luật của luật dân sự và một số ngành 
luật khác như luật hôn nhân và gia đình, luật đất đai, luật hợp 
tác xã. Vi phạm pháp luật dân sự thể hiện ở việc không thực 
hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng 
và các nghĩa vụ ngoài hợp đồng, hoặc gây thiệt hại tài sản cho 
nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc công dân, hoặc 
trong việc ký kết các hợp đồng có mục đích trái pháp luật và 
v.v... Xuất phát từ tính chất của vi phạm pháp luật dân sự, pháp 
luật dân sự quy định trách nhiệm dân sự là nhằm phục hồi lại 
những quan hệ đã bị vi phạm, nhằm để thực hiện những nghĩa 
vụ chưa được thực hiện. 


- Vị phạm kỷ luật, là những hành vi xâm hại tới chế độ kỷ 


446 


luật lao động, kỷ luật công vụ, kỷ luật học tập, kỷ luật quân 
sự.., gây thiệt hại cho hoạt động bình thường của các cơ quan 
nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, trường học và 
những tổ chức khác. Vi phạm kỷ luật thể hiện ở chỗ người vi 
phạm không tôn trọng kỷ luật nhà nước, quy chế nội bộ cơ 
quan, tổ chức. Ví phạm kỷ luật gây thiệt hại cho tổ chức quá 
trình lao động, phục vụ công vụ, học tập, phục vụ trong quản 
đội... Người vi phạm kỷ luật có thể chịu một trong nhứng biện 
pháp xử lý kỷ luật sau: khiến trách, cảnh cáo, chuyển công tác 
khác và hạ cấp bậc kỹ thuật, hạ cấp bậc, chức vụ, buộc thôi 
việc, đuổi khỏi trường học, bồi thường vật chất và v.v... Đặc 
điểm của vi phạm kỷ luật, là người vi phạm chỉ có thể là cán 
bộ công nhân, viên chức nhà nước...; những người phục vụ, lao 
động, học tập trong các công sở, nhà máy xí nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp của nhà nước; người có quyền xử lý kỷ luật và người vi 
phạm kỷ luật có quan hệ trực thuộc trong hoạt động công vụ, 
học tập, lao động. 


- Vi phạm công vụ: là hành vị vì phạm pháp luật trong hoạt 
động công vụ, gây thiệt hại quyên, tự do, lợi ích hợp pháp của 
công dân, tổ chức, chế độ trách nhiệm công vụ được quy định 
trong pháp luật hành chính. 


II. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 
1. Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm pháp lý 


Trong lĩnh vực xã hội, chính trị, đạo đức, thuật ngữ “trách 
nhiệm” thường được hiểu là bổn phận, thái độ tích cực đối với 
bổn phận đó. Nếu “thiếu trách nhiệm” thì sẽ bị xã hội đánh giá 
xâu và lên án. 


Trong linh vực pháp luật “trách nhiệm” cũng được đông 
theo hai nghĩa tích cực và tiêu cực. 


447 


Ở khía cạnh tích cực, khái niệm “trách nhiệm” có nghĩa là 
chức trách, công việc được giao, nó bao hàm cả quyên và nghĩa 
vụ được pháp luật quy định. Chủ thể của trách nhiệm có bổn 
phận, thái độ tích cực thực hiện những quyền và nghĩa vụ được 
nhà nước giao phó. 


Ở khía cạnh tiêu cực, khái niệm “trách nhiệm” được hiểu là 
hậu quả bất lợi (sự phản ứng mang tính chất trừng phạt của 
nhà nước) mà cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu khi không 
thực hiện hay thực hiện không đúng quyền và nghĩa vụ được 
giao, tức là vi phạm trách nhiệm hiểu theo khía cạnh tích cực, 
khi thực hiện vi phạm pháp luật. Đó là khái niệm trách nhiệm 
pháp lý theo nghĩa truyền thống trong khoa học pháp lý. 


Chương này chỉ nghiên cứu khái niệm trách nhiệm pháp lý 
theo nghĩa “điêu cực”. Theo nghĩa này, trách nhiệm pháp lý có 
một số đặc điểm sau: 

Cơ sở của trách nhiệm pháp lý là u¡ phạm pháp luật. Có 
vị phạm pháp luật thì có trách nhiệm phấp lý. Vĩ phạm pháp 
luật là những hành vi trái với yêu cầu của pháp luật do những 
chủ thể có năng lực hành vi thực hiện. Có nghĩa là trách nhiệm 
pháp lý chỉ áp dụng đối với các chủ thể có lý trí và tự do ý 
chí, là các chủ thể nhận thức được hành động của mình, có khả 
năng và điều kiện tự lựa chọn cho mình cách xử sự phù hợp 
với những cách xử sự mà pháp luật quy định nhưng vẫn làm 
trái với điều đó. Nói cách khác, chủ thể trách nhiệm pháp lý 
chỉ có thể là những cá nhân hoặc tổ chức có lỗi khi vi phạm 
các yêu cầu của pháp luật. 

- Trách nhiệm pháp lý là sự lên ún của nhà nước uà xã hội 
đối uới chủ thể 0ì phạm pháp luật, là sự phản ứng của nhà 
nước đôi đãi uởi hừnf 0Ú ui phạm. pháp iuật. Do đó, trách nhiệm 
pháp lý được hiểu là phương tiện tác động có hiệu quả tới chủ 
thể vi phạm pháp luật. Vì vậy, vê mặt hình thức, trách nhiệm 


448 


pháp lý là việc thực hiện chế tài pháp luật đối với chủ thể vi 
phạm pháp luật thông qua hoạt động xử lý của cơ quan nhà 
nước, cá nhân có thẩm quyền và việc chủ thể vi phạm pháp 
luật phải thực hiện quyết định xử lý đó. 


Như vậy, trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp 
luật suy cho o cùng là. sự thực hiện các. chế. tài quy phạm pháp ¬ 
luật, Sự thực hiện chế tài bao gồm hoạt động điều tra, xem xét, 
ra quyết định áp dụng chế tài, cách thức, trình tự áp dụng và. 
tổ chức thực hiện quyết định. 


Trách nhiệm pháp lý chỉ là sự áp dụng các chế tài có tính 
chất trừng phạt. Các chế tài đặc trưng cho trách nhiệm phá 
lý là chế tài hình sự, hành chính, kỷ luật và nhiều chế tài dân 
SỰ. 


- Trách nhiệm phóp lý liên quan một thiết uới cưỡng chế 
nhà nước. Khi vi phạm pháp luật xảy ra thì các cơ quan nhà 
nước, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp có tính cưỡng 
chế khác nhau, nhưng không phải bất cứ biện pháp tác động 
nào cũng là biện pháp trách nhiệm pháp lý. Biện pháp trách 
nhiệm pháp lý chỉ là những biện pháp có tính chất trừng phạt, 
tức là tước đoạt, làm thiệt hại ở một phạm vi nào đó các quyền, 
tự do, lợi ích hợp pháp mà chủ thể vi phạm pháp luật đáng ra 
được hưởng (thí dụ: phạt tiền, phạt tù). 


Trách nhiệm pháp lý chỉ là một loại biện pháp cưỡng chế 
nhà nước, chỉ áp dụng khi có vi phạm pháp luật xảy ra và có 
tính chất trừng phạt. Như vậy, cưỡng chế nhà nước bao hàm 
các biện pháp trách nhiệm và các biện pháp cưỡng chế nhà nước 
khác. Các biện pháp cưỡng chế khác đó được áp dụng ngay cả 
khi chưa có vi phạm pháp luật xảy ra với mục đích phòng ngừa 
vỉ phạm pháp luật, bảo vệ lợi ích nhà nước và công dân. Ngoài 
ra còn có các biện pháp mang tính chất ngăn chặn như đình 
chỉ hoạt động của xí nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc vỉ 


449 


phạm quy tắc an toàn lao động, dùng vũ lực bắt phạm nhân, 
hoặc kẻ tình nghi, v.v.. 


- Cơ sở pháp lý của uiệc truy cứu trách nhiệm pháp lý là 
quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền (cơ quan quản lý nhà nước, tòa ớn...). Điều đó có nghĩa là 
nhà nước (thông qua cơ quan, người có thẩm quyền) mới có 
thẩm quyền xác định một cách chính thức hành vi nào là vi 
phạm pháp luật và áp dụng biện pháp trách nhiệm pháp lý đối 
với chủ thể vi phạm pháp luật. 


Tóm lại, trách nhiệm pháp lý là một loại quan hệ đặc biệt 
giửa nhà nước (thông qua các cơ quan có thẩm quyền) và chủ 
thể vi phạm pháp luật, trong đó nhà nước (thông qua cơ quan 
có thẩm quyền) có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế có 
tính chất trừng phạt được quy định ở các chế tài quy phạm 
pháp luật đối với chủ thể vi phạm pháp luật và chủ thể đó phải 
gánh chịu hậu quả bất lợi về vật chất, tỉnh thần do hành vi của 
mình gây ra. 


2. Các loại trách nhiệm pháp lý 

Tương ứng với các dạng vi phạm pháp luật là các dạng 
trách nhiệm pháp lý. 

Thông thường, trách nhiệm pháp lý được phân loại như sau: 


- Phụ thuộc vào cơ quan nhà nước có thẩm quyên áp dụng 
trách nhiệm, ta có: trách nhiệm do tòa án áp dụng và trách 
nhiệm do cơ quan quản lý nhà nước áp dụng. 


- Căn cứ mối quan hệ của trách nhiệm pháp lý với các 
ngành luật, ta có: trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, 
trách nhiệm dân sự, trách nhiệm kỹ luật, trách nhiệm vật chất. 


a) Trách nhiệm hình sự được tòa án (và chỉ có tòa án) áp 
dụng đối với những người có hành ví phạm tội được quy định 


450 


trong Bộ luật hình sự do Quốc hội ban hành. Chế tài trách 
nhiệm hinh sự là nghiêm khắc nhất. 


b) Trách nhiệm dân sự được tòa án áp dụng đối với các chủ 
thể vi phạm dân sự (cá nhân hoặc tổ chức là pháp nhân). Các 
chế tài trách nhiệm dân sự chú yếu mang tính chất bồi thường 
thiệt hại. 


c) Trách nhiệm kỷ luật do thủ trưởng cơ quan, giám đốc, xí 
nghiệp... áp dựng đối với cán bộ, nhân viên, người lao động nói 
chung khi họ vi phạm kỷ luật lao động, kỷ luật nhà nước. Chế 
tài trách nhiệm kỷ luật thường là: khiến trách, cảnh cáo, hạ 
bậc lương, cách chức, buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng 
lao động trước thời hạn, v.v... 


d) Trách nhiệm hành chính chủ yếu được các cơ quan quản 
lý nhà nước áp dụng đối với các cá nhân hoặc tổ chức thực hiện 
vi phạm hành chính. Chế tài trách nhiệm hành chính (phạt tiền, 
cảnh cáo, v.v...) so với chế tài hình sự ít nghiêm khắc hơn. 


e) Trách nhiệm công vụ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
áp dụng đối với các chủ thể vi phạm quy định công vụ, quy chế 
công chức gây ra thiệt bại đến quyền, tự do, lợi ích hợp pháp 
của công dân, tổ chức bởi các quyết định hành chính hoặc hành 
vi hành chính, bị công dân, tổ chức khiếu nại, khiếu kiện đòi 
bồi thường. Như vậy, trách nhiệm công vụ thực chất là trách 
nhiệm của nền hành chính phải bồi thường cho công dân, tổ 
chức, khi các quyết định hành chính, hành vi hành chính gây 
ra thiệt hại cho quyền lợi hợp pháp của công dân. Tòa án hành 
shính là cơ quan tài phán và xác định mức bồi thường đó. 


Có thể sơ đồ các loại trách nhiệm pháp lý như sau: , 


451 


Vị phạm pháp luật 


Vị phạm Vi phạm 
hình sự hành chính 


Trách 


Trách 
nhiệm nhiệm 
hình sự hành chính 


3. Nâng cao hiệu quả trách nhiệm pháp lý trong đấu 
tranh phòng và chống vỉ phạm pháp luật 


Nhiệm vụ của trách nhiệm pháp lý là bảo vệ trật tự pháp 
luật, bảo đảm cuộc sống an toàn và tự dọ của công dân trong 
khuôn khổ pháp luật, và cuối cùng bảo đảm sự phát triển bình 
thường và tiến bộ của xã hội. Để làm điều đó, các biện pháp 
trách nhiệm pháp lý không có mục đích hủy hoại thân thể, cũng 
như các lợi ích vật chất và tỉnh thần khác của công dân. Mục 
đích của trách nhiệm pháp lý không chỉ để trừng phạt chủ thể 
vi phạm pháp luật, mà còn để giáo dục, cải tạo chủ thể vi phạm 
buộc chủ thể vi phạm phải bồi thường thiệt hại và ngăn ngừa 
vị phạm pháp luật khác. 

Với lý do đó, để nâng cao hiệu quả các biện pháp trách 
nhiệm pháp lý, khoa học pháp lý đề ra các nguyên tắc của trách 
nhiệm pháp lý làm cơ sở cho hoạt động xây dựng pháp luật, áp 
dụng pháp luật về trách nhiệm pháp lý và phòng chống vi phạm 
pháp luật. 


Trong hoại động lập pháp cần tuân theo các nguyên tÁC: 
- Truy cứu trách nhiệm phóp lý chỉ đối uới hành uí chú 
không đối với ý nghĩ, tư tưởng. Bởi vì, trách nhiệm pháp lý chỉ 


452 


xuất hiện từ sự vi phạm pháp luật, mà pháp luật là toàn bộ các 
quy tắc nhà nước về hành vi. 

- Chỉ truy cứu trách nhiệm pháp lý khL chủ thể có hành 0i 
uí phạm phóp luật có lỗi. Hay nói cách khác chỉ những chủ thể 
có ý chí, ý thức và tự điều khiển được hành vi khi vì phạm 
pháp luật mới bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. 


- Chỉ truy cứu tróch nhiệm pháp lý khi hành uì cô tính 
chất trái pháp luật. Không có quy định pháp luật về hành vi thì 
không có trách nhiệm pháp lý khi thực hiện hành vi. Hành vi 
chống đối, lấn tránh, trái ngược với quy định pháp luật là hành 
vi vi phạm pháp luật. Chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp 
lý khi thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm 
pháp lý. 

Trong quá trình truy cứu (úp dụng) trách nhiệm pháp lý cần tuân 
thủ các nguyên tắc: 

- Pháp chế: Truy cứu trách nhiệm pháp lý chỉ trên nhứng 
cơ sở thực tế (từng vi phạm pháp luật cụ thể} và bằng những 
hình thức (biện pháp) trách nhiệm mà pháp luật đã quy định, 
và phải theo trình tự chặt chẽ do luật định. 

- Không để sót một 0í phạm pháp luột nào không bị khám 
phá và không để cho bất kỳ chủ thể vi phạm pháp luật nào nằm 
ngoài trách nhiệm. 

- Kip thời khám phá 0ì phạm phóp luột oà kịp thời truy 
cứu trách nhiệm pháp lý. 

- Xử lý công minh (công bằng). Nội dung của nguyên tắc 
này yêu cầu: 

+ Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những vỉ 
phạm pháp luật không phải là tội phạm; 

+ Không áp dụng các biện pháp cưỡng chế xúc phạm danh 


453 


dự, nhân phẩm con người; 


+ Các biện pháp trách nhiệm pháp lý mới hoặc nghiêm 
khắc hơn các biện pháp đã quy định từ trước thì không có hiệu 
lực hồi tố; 


+ Những thiệt hại do vi phạm pháp luật gây ra phải được bồi 
thường; 


+ Đối với một vi phạm pháp luật về nguyên tắc chỉ áp 
dụng một chế tài chính, trong nhiều trường hợp có thể áp dụng 
chỉ một trong nhứng dạng trách nhiệm mang tính chất trừng 
phạt (trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách 
nhiệm kỷ luật), kết hợp với dạng trách nhiệm vật chất nếu vi 
phạm pháp luật gây thiệt hại về vật chất trực tiếp. 


- Hợp lý: Nguyên tắc này yêu câu: 


+ Biện pháp cưỡng chế được lựa chọn áp dụng đối với chủ 
thể vi phạm pháp luật phải phù hợp với mức độ nguy hiểm của 
hành vi, đặc điểm nhân thân người vi phạm, các hoàn cảnh vi 
phạm, các tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ; 


+ Biện pháp cưỡng chế phải phù hợp với mục đích của 
trách nhiệm pháp lý: nếu mục đích giáo dục của trách nhiệm 
pháp lý có thể đạt được mà không cân áp dụng hoặc không cần 
kéo dài đúng thời hạn sự áp dụng các biện pháp tác động nhà 
nước thì có thể giảm nhẹ, rút ngắn hoặc thay thế bằng các biện 
pháp tác động xã hội (trao cho tổ chức xã hội, gia đình, thôn 
xóm giáo dục, v.v...). 


- Ấp dụng trách nhiệm phép lý phải công khai. 
Trong đấu tranh phòng và chống ví phạm pháp luật cần được 
tiến hành theo các phương hướng cơ bản sau: 


- Đấu tranh kiên quyết với những phần tử phạm tội, xử lý 
nghiêm mỉnh mọi vi phạm pháp luật; 


454 


- Tăng cường công tác giáo dục pháp luật trong mọi đối 
tượng và bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, đặc biệt 
trong tâng lớp thanh thiếu niên, trong nhà trường và trong hàng 
ngũ cán bộ nhà nước nói chung và cán bộ các cơ quan bảo vệ 
pháp luật nói riêng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng 
ngừa ví phạm pháp luật; 


- Công cuộc phát triển kinh tế, xóa bỏ nghèo nàn, cải thiện 
dân sinh, giáo dục ý thức tự giác, đạo đức con người Việt Nam, 
nâng cao dân trí nói chung cũng là một phương hướng quan 
trọng xóa bỏ tình trạng vi phạm pháp luật. Nhưng ở phương 
hướng này cũng không coi nhẹ việc loại trừ những nguyên nhân : 
và điều kiện trực tiếp vê mặt khách quan và chủ quan đã sản 
sinh ra tội phạm và vi phạm pháp luật khác. 


Đấu tranh phòng và chống vi phạm pháp luật. Một hiện 
tượng tiêu cực gây thiệt hại cho cả xã hội và từng công dân, 
không chỉ là nhiệm vụ của nhà nước, mà còn là sự nghiệp chung 
của mỗi công dân và tổ chức xã hội. 

Tóm lại, ấp dụng trách nhiệm pháp lý là một biện pháp 
đặc thù chuyên được sử dụng để đấu tranh phòng và chống vi 
phạm pháp luật. Nhưng hiệu quả của trách nhiệm pháp lý phụ 
thuộc vào việc quán triệt kỹ lưỡng các nguyên tắc quy định 
cũng như nguyên tắc áp dụng nó. Chỉ khi đó, trước mắt mỗi công 
dân trách nhiệm pháp lý mới thực sự là hiện thân của công lý. 
Nếu ngược lại, trách nhiệm pháp lý sẽ là con dao hai lưỡi phá vỡ 
niềm tin của công dân vào chính nghĩa, sự công bằng cũng như 
SỰ an toàn của mình, và đồng thời, nuôi dưỡng tâm lý không sợ 
bị trừng phạt ở kẻ ví phạm. Vì vậy, nâng cao hiệu quả của trách 
nhiệm pháp lý là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của bộ 
máy nhà nước, trong đó trực tiếp nhất là vai trò các cơ quan 
ban hành pháp luật về trách nhiệm pháp lý và cơ quan bảo vệ 
pháp luật như tòa án, công an, kiểm sát, v.v... 


455 


Chương XXV 


PHÁP CHẾ VÀ TRẬT TỰ PHÁP LUẬT 
TRONG XÁ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


I- KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA PHÁP CHẾ 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Pháp chế là một thuật ngữ quen thuộc trong đời sống xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Nhưng pháp chế là gì, bản chất của nó 
ra sao, điều này đòi hỏi phải lý giải một cách cụ thể và chính 
xác. Mặt khác, pháp chế là một hiện tượng chính trị, pháp lý 
phức tạp. Nó thể hiện trong đời sống xã hội với các ý nghĩa 
khác nhau, do đó càng cần phải đi sâu tìm hiểu bản chất của 
nó. 

Trong đời sống xã hội, pháp chế có tư cách như là sự lãnh 
đạo của nhà nước đối với xã hội. Trong Điều 12 của Hiến pháp 
năm 1992 quy định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật 
và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”. Điều 
này nói lên pháp chế là một trong nhứng phương pháp quản lý 
của nhà nước đối với xã hội. Cũng trong Điều 12 của Hiến pháp 
năm 1992 còn ghi: “Tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức xã 
hội, nhân viên các tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải 
nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật. Kiên quyết 
đấu tranh để phòng ngửa và chống các tội phạm, các việc làm 


456 


ví phạm hiến pháp và pháp luật”. Có thể nói, quy định này 
trong hiến pháp là thể hiện nguyên tắc quan trọng nhất về mối 
quan hệ giữa nhà nước và nhân dân trong chủ nghĩa xã hội. Ở 
đây pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc cơ bản nhất thông 
qua đó nhà nước thực hiện sự quản lý của mình đối với xã hội. 


Ngoài ra, pháp chế còn có những khía cạnh khác nói lên 
tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống xã hội, trong đó khía 
cạnh quan trọng nhất là pháp chế có tư cách như là một hộ 
phận của nên dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa sẽ không có ý nghĩa, nếu như nó mất đi tính kỷ luật, 
không kèm theo ý thức pháp luật, không kèm theo việc tăng 
cường củng cố pháp chế xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện việc 
tăng cường, cúng cố pháp chế xã hội chủ nghĩa, phải có cơ sở 
pháp luật. Cân phải xây dựng một hệ thống đây đủ các quy 
phạm pháp luật để đưa chúng vào áp dụng trong đời sống hiện 
thực của xã hội. Nấu không có một hệ thống luật lệ đầy đủ, ổn, 


định thì không có pháp chế. 


Như vậy, một hệ thống pháp luật đây đủ, ổn định là tiền 
đề cho việc tăng cường pháp chế của bất kỳ xã hội nào, trong 
đó có xã hội xã hội chủ nghĩa. Cho nên, ngày nay Đảng, Nhà 
nước ta đang cố gắng xây dựng, củng cố cơ sở pháp lý đó. Sự 
cố gắng này được thể hiện trong kế hoạch cho công tác sáng 
tạo pháp luật trong năm năm. Kế hoạch làm luật đó đã được 
tiến hành một cách mạnh mẽ, có hiệu quả. Từ khi có kế hoạch 
làm luật tới nay, nhiều văn bản pháp luật được ban hành, đồng 
thời nhiều văn bản khác đang được dự thảo và chờ Quốc hội 
thông qua. 


Nhưng việc tồn tại một hệ thống pháp luật ổn định, đầy 
đủ, tự thân nó chưa củng cố được pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Bản thân pháp luật không đồng nghĩa với pháp chế, mặc dù 
trong thực tế chúng liên quan mật thiết với nhau. Trong lịch 


457 


sử cũng đã tôn tại những nhà nước có một hệ thống luật lệ khá 
phát triển và đầy đủ, nhưng lại không có pháp chế như nhà 
nước phátxít. Cho nên, sự tôn tại của những luật lệ mà nội dung 
của chúng không phù hợp với những đòi hỏi sơ đẳng nhất của 
công lý, không phù hợp với nền văn minh của một xã hội nhất 
định thì không thể coi việc thực hiện luật lệ đó là bảo đảm có 
pháp chế. 


Cơ sở của pháp chế là một hệ thống pháp luật mạng nội 
dung dân chủ. Bản chất của pháp chế đòi hỏi sự tuân thủ tất 
cả các quy định trong các văn bản pháp luật của các cơ quan 
nhà nước, của những nhà chức trách và của toàn thể nhân dân. 
Một lần nữa cân khẳng định rằng pháp chế, đó chính là sự đòi 
hỏi đối với tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các 
nhà chức trách và toàn thể công dân tôn trọng, tuân thủ những 
quy định của pháp luật được ghi trong các quy phạm pháp luật. 
Vấn đề này đã thể hiện trong Điều 12 Hiến pháp 1992. 


Pháp chế là hiện tượng chỉ có thể tôn tại trong một điều điều 
kiện nhất định, và rà trong một hệ ệ thống. chính trị nhất _định của 


xã hội. Pháp chế đòi hỏi phải có nên dân chủ, đù đó là đân chủ 
tư sản. Không có nền dân chủ, sẽ không có pháp chế. Không 
có pháp chế trong các nhà nước có chế độ phản dân chủ. Vì 
thế, trong quá trình chuyển từ dân chủ tư sản sang chế độ phản 
động đế quốc; pháp chế của chế độ dân chủ tư sản bị phá vỡ. 
Sự phá vỡ pháp chế đó bắt đầu từ việc xóa bỏ, loại trừ các 
quyền tự do đã được ghi trong các luật, hiến pháp của các nước 
tư bản đối với công đân. 


Đối với các nước có chế độ xã hội xã hội_ nghĩa nền 
dân chủ gắn liền với pháp chế. Đó là một trong những đặc trưng 
của xã hội xã hội chủ nghĩa. Trong xã hội xã hội chú nghĩa, 
dân chủ và pháp chế có mối liên hệ chặt chẽ chúng không thể 
tôn tại biệt lập nhau. Vì thông qua những quyền, tự do của con 


458 


người được ghi trong hiến pháp, trong các đạo luật khác mà 
biểu hiện được nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; đồng thời thông 
qua việc bảo đảm pháp chế mà thể hiện được các quyền, tự do 
của công dân. Cho nên, nếu nền đân chủ bị vỉ phạm, tức là vi 
phạm pháp chế. 

Không có trật tự pháp luật, sẽ không củng cố, tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, sẽ không có nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Khi nói đến nhà nước xã hội chủ nghĩa, phải nhấn mạnh 
rằng đó là nhà nước của nền pháp chế chân chính, Nhưng cũng 
không thể khẳng định một cách máy móc rằng trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa không có sự vi phạm pháp luật. Ngày nay nhứng 
sự vi phạm pháp luật trong xã hội xã hội chủ nghĩa vẫn tồn 
tại, và chắc rằng sẽ còn trong tương lai. Nhưng khi nói đến nhà 
nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của nền pháp chế chân chính, 
thì chúng ta hiểu rằng nhà nước này tạo tiền đề về tư tưởng, 
vật chất để giảm và loại bỏ sự vi phạm pháp luật. 

Lý thuyết về nhà nước pháp quyền và quan niệm về pháp 
chế có những điểm gần gũi nhau. Đó là yêu cầu về một hệ thống 
pháp luật tương đối hoàn chỉnh; về tính tối cao của các đạo luật 
trong hệ thống pháp luật; Sự thực hiện pháp luật một cách 
nghiêm minh của các chủ thể pháp luật; về sự tôn trọng và bảo 
đảm các quyền công dân. Tuy nhiên, quan niệm về nhà nước 
pháp quyền có nội dung rộng hơn. Nó bao hàm cả vấn đề trách 
nhiệm qua lại giửa nhà nước và công dân, công dân và nhà 
nước, vấn đề trách nhiệm của quốc gia trong việc thực hiện các 
cam kết quốc tế, v.v... Đặt vấn đề từng bước xây dựng nhà nước 
Pháp quyền ở Việt Nam là đáp ứng được các đòi hỏi của một 
*ã hội đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý 
tủa nhà nước, đồng thời cũng đáp ứng được đòi hỏi của một 
quốc gia đổi mới muốn là bạn với tất cả các nước trên thế giới 
theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và không can thiệp vào 
Công việc nội bộ của nhau. 


459 


II. NHỮNG YÊU CẦU CỦA PHÁP CHẾ 


Trong tác phẩm “Song trùng trực thuộc và pháp chế” 
V.ILênin đã khẳng định những luận điểm cơ bản nhất làm cơ 
sở cho việc ra đời nguyên tắc pháp chế xã hội chú nghĩa. Chính 
trong tác phẩm đó, VILênin đã đưa ra các yêu cầu của pháp 
chế và các yêu câu ấy được phát triển hoàn thiện phù hợp với 
hoàn cảnh cụ thể của từng thời kỳ xây dựng nhà nước và nền 
dân chủ xã hội chú nghĩa ở nước ta. Những yêu cầu cơ bản đó 
là: 


1. Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế 


Pháp luật phải được nhận thức và thực hiện thống nhất 
trong cả nước và ở tất cả. các ngành, không thể đem lợi ích của 


địa phương, lợi ích ngành h đối lập với lợi ích chung của nhà nưỡc. 


Văn bản của cơ quan nhà nước ở địa phương phải phù hợp, 
không mâu thuẫn với các văn bản pháp luật do các cơ quan nhà 
nước ở trung ương ban hành. Những biểu biện thiên kiến địa 
phương, có hại cho sự thống nhất pháp chế, đi chệch lợi ích 
chung của cả nước cần phải được loại trừ. 


Tinh thống nhất của pháp chế không loại bỏ việc cân nhắc 
những ° điêu kiện của địa phương. Các cơ quan “nhà nước ở địa 
phương z có nghĩa v vụ, một mặt, thực hiện nghiêm chỉnh pháp 
luật đã được quy định thống nhất cho cả nước, mặt khác, trong 
hoạt động của mình cần tính toán đầy đủ những hoàn cảnh, 
điều kiện cụ thể của địa phương để tìm kiếm những hình thức, 
biện pháp và phương sách nhằm thực hiện áp dụng pháp luật 
một cách sáng tạo, năng động. 


Sự thống nhất của pháp chế được bảo đảm bằng hiệu lực. 
tối cao của luật so với các văn bản dưới. luật kh khác. Các văn bản 


dưới "Tuật khác ác phải phù hợp với luật. Sự thống nhất của pháp 
chế phù hợp với việc sáng tạo, áp dụng pháp luật của từng địa 


460 


phương, từng cơ sở, trên cơ sở thực hiện các văn bản pháp luật 
do các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ban hành, 
không trái với những quy phạm pháp luật có tính đến điều kiện 
cụ thể những đặc thù của địa phương. Tuy nhiên, các văn bản 
do các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ban hành không 
được trái với những điều luật đã quy định. 


Trong hệ thống văn bản pháp luật thì hiến pháp và luật có 
tính tối cao. Các văn bản pháp quy khác phải được ban hành 
trên cơ sở luật và để thực hiện luật. 


3. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước, 
các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thế nhân 
dân, mọi công dân có nghĩa vụ thực hiện pháp 
luật 


Yêu cầu này đặt ra là: pháp luật phải được thực hiện trong 
thực tế cuộc sống, mọi chủ thể. xử _sự theo quy định của pháp 
luật, không có ngoại lệ. Pháp luật là phương tiện để nhà nước 
quản lý, nhưng chính quy định của pháp luật là điều bắt buộc 
cơ quan, viên chức nhà nước thi hành. Đảng lãnh đạo nhà nước 
và xã hội, nhưng mọi tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ 
hiến pháp và pháp luật. Mọi tổ chức xã hội thành lập hợp pháp 
và hoạt động theo pháp luật. Mọi công dân bình đẳng trước 
pháp luật. 


„ đất cứ tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật đều bị truy 
cứu trách nhiệm pháp lý, được xử lý nghiêm minh. 

Pháp chế xã hội chủ nghĩa không chấp nhận những biểu 
hiện phân biệt đối xử và đặc quyền, đặc lợi trong thực hiện 
pháp luật, không cho phép lạm dụng chức vụ, quyền hạn lẩn 
tránh hoặc cố tình làm trái pháp luật. 


Trong số những yếu tế chủ quan làm suy giảm pháp chế 
phải kế đến sự kém hiểu biết về pháp luật của cán bộ, công 


461 


nhân viên nhà nước trong các cơ quan nhà nước, tính quan liêu 
còn tồn tại trong các bộ máy nhà nước, sự lạm dụng quyền lực 
nhà nước của những người có chức, có quyền, làm bừa, làm ẩu, 
dân VN sự Phố hoại TẬP chế II sự lo phạm như trên dẫn 
luật, lim. suy yếu tính quyền. Ne của nhà Hước làm giảm tính 
đấu tranh của cán bộ, nhân viên trong việc xây dựng bộ máy 
nhà nước. Cho nên, củng cố pháp chế, trước tiên tùy thuộc vào 
tình trạng pháp chế trong các cơ quan của bộ máy nhà nước. 
Có thể nói đó là một trong những khâu quan trọng nhất trong 
việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và mở rộng quyền dân 
chú trong hệ thống chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa. 


3. Bảo đảm và bảo vệ quyền, tự do và lợi ích hợp 
pháp của công dân 


Quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân được hiến pháp 
quy dịnh và được cụ thể hóa trong các văn bản luật và văn bản 
dưới luật, được các cơ quan nhà nước đề ra các biện pháp cụ 
thể để bảo đảm thực hiện và bảo vệ. Trong việc cụ thể hóa 
quyền lợi của công dân phải bảo đảm việc hạn chế quyền công 
dân ghi trong hiến pháp bằng các đạo luật, tránh sự hạn chế 
một cách tùy tiện. 

Khi giải quyết các kiến nghị, yêu cầu liên quan đến quyền, 
tự do, lợi ích và nghĩa vụ của công dân cũng như nhứng khiếu 
nại, tế cáo vì sự xâm hại đến quyên chủ thể của họ, các cơ quan 
nhà nước phải thực hiện theo thủ tục hành chính và tố tụng tư 
pháp, bảo đảm đúng luật, kịp thời, tránh gây phiền hà, cửa 
quyền, đòi bỏi, sách nhiễu đối với công dân. 


Công dân khi sử dụng các quyền, thi hành nghĩa vụ được 
pháp luật quy định không được gây thiệt hại đến lợi ích nhà 
nước, xã hội và lợi ích của công dân. 


462 


4. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nhanh chóng, công 
minh mọi vi phạm pháp luật 


Bất kỳ vi phạm pháp luật nào cũng đều xâm phạm trực 
tiếp hay gián tiếp tới lợi ích của nhà nước, xã hội và công dân. 
Bởi vậy, các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền phải xử 
lý nhanh chóng, công minh và có hiệu quả đối với nhứng vi 
phạm đó. Để làm được điều này cân phải kiện toàn tổ chức, thi 
hành những biện pháp có hiệu lực nhằm ngăn chặn và loại trừ 
tệ tham nhũng, hối lộ, cửa quyền. Trong các cơ quan công quyền 
nghiêm trị những phần tử biến chất, lợi dụng danh nghĩa Đảng 
và chính quyền để đục khoét ức hiếp quần chúng. Các cơ quan 
tòa án, kiểm sát, thanh tra, công an... phải đựa vào nhân dân 
phát động phong trào. đấu. tranh, phòng chống tội phạm đế phát 
hiện và xử lý kịp t thời những. vụ vi phạm pháp luật.. Mỗi công 
dân cũng cần hiểu rõ nếu họ vị phạm pháp luật sẽ phải chịu 
sự cưỡng chế của nhà nước dưới hình thức các biện pháp trách 
nhiệm pháp lý, mặt khác công dân cần có ý thức đấu tranh 
tránh mọi hiện tượng vi phạm pháp luật. 


Trong các công trình nghiên cứu xã hội học, người ta đã 
tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giứửa trình độ văn hóa của công 
dân với pháp chế. Kết quả đó chứng tỏ rằng việc vi phạm pháp 
luật có tỷ lệ lớn hơn ở những nơi mà những người lãnh đạo có 
trình độ văn hóa không cao hoặc ở nhứng tập thể trong đó thiếu 
sự tôn trọng pháp luật và bản thân người lãnh đạo vi phạm 
pháp luật. 


Nhưng có một điều cần phải tính đến là trình độ văn hóa 
không đồng nghĩa với trình độ học vấn. Nói chung, trình độ học 
vấn giúp nhiều cho việc nâng cao trình độ văn hóa (văn minh) 
của xã hội. Nhưng giữa nếp sống văn hóa (văn minh) với trình 
độ học vấn không nhất thiết có mối liên hệ trực tiếp, tỷ lệ 
thuận với nhau. Cúng có những trường hợp những người có 


4683 


trình độ học vấn cao, lợi dụng sự h'ếu biết của mình, gây nên 
những việc vi phạm pháp luật, và tìm cách trốn tránh một cách 
tỉnh vi đối với những trách nhiệm pháp lý của mình trước các 
cơ quan có trách nhiệm. Trong hoạt động của những con người 
như thế, bao giờ họ cũng đặt lợi ích của bản thân mình lên trên 
lợi ích của tập thể, bất kỳ hành động nào, họ cũng tính toán 
sự thiệt hơn của cá nhân. 


Tuy nhiên, trình độ học vấn nói chung, và kiến thức về 
pháp lý nói riêng bao giờ cũng là những cơ sở để nâng cao trình 
độ nhận thức về pháp chế, để có thể củng cố pháp chế, có ý 
nghĩa rất lớn lớn đối với cán bộ cộng chức trong bộ máy nhà nước. 
Mạt khác không củng cố, không bảo đảm pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, thì cũng không thể nâng cao trình độ văn hóa cho nhân 
dân. 


5. Không đối lập pháp chế xã hội chủ nghĩa và tính 
hợp lý 


Trong pháp luật, nếu một đạo luật đã được ban hành, thì 
nó phải đáp ứng được tính hợp lý. Pháp luật ban hành trên cơ 
sở đáp ứng nhứng nhu câu, quyền lợi cơ bản, chính thống của 
xã hội, do đó, tại thời điểm ban hành, pháp luật phải đáp ứng 
được tính hợp lý của nó. Tuy nhiên tính hợp lý đó sẽ mất đi 
khi cuộc sống phát triển. Cuộc sống tiếp tục phát triển theo 
quy luật của mình, pháp luật: cũng phải phát. triển trên cơ s SỞ 


nhứng sự thay đổi của cuộc + sống để duy trì tính hợp lý của 
mình. Nhưng chừng nào › pháp luật chưa thay đổi kịp với cuộc 
sống, thì nó vẫn là những điều bắt buộc mọi người phải tôn 
trọng. Trong điều kiện như thế, mọi quyết định trái với pháp 


luật đều không hợp lý và sẽ bị hủy bỏ. 
II. TRẬT TỰ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
Về ý nghĩa của khái niệm thì trật tự pháp luật và pháp 


464 


chế xã hội chủ nghĩa gần gúi với nhau, do đó, có nhiều người 
chưa nhìn thấy sự khác nhau căn bản giữa pháp chế và trật tự 
pháp luật. Vì thế khi nói đến cúng cố trật tự pháp luật, họ lại 
hiểu là củng cố pháp chế. 

Pháp chế, đó là sự đòi hỏi phải tôn trọng, thực hiện một 
cách nghiêm ngặt đối uới các quy phạm pháp luật của các công 
dân, các nhà chức trách, cúc cơ quan nhà nước ouò cóc tổ chức 
xã hội dựa trên cơ sở củng cổ phóp chế xã hội chủ nghĩa Về 
phía công dân, trật tự pháp luật sẽ được thực hiện khi quyền, 
nghĩa vụ của công dân do pháp luật quy định được thực hiện 
một cách cụ thể trong thực tế cuộc sống. Quyền và nghĩa vụ 
của công dân, đó là giới hạn của quy tắc hành vi của con người 
và việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ được tiến hành trong 
khuôn khổ pháp luật. Để thực hiện trật tự pháp luật, đòi hỏi 
phải có các quy phạm pháp luật và đòi hỏi những hành vi của 
công dân phải phù hợp với nhứng quyền, nghĩa vụ pháp lý đã 
quy định cho họ. Nói một cách đơn giản hơn để phân biệt pháp 
chế và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa cần hiểu dưới hình 
thức cụ thể. Để có trật tự pháp luật, đòi hỏi phải có các văn 
bản pháp luật, trong đó quy định quyền chủ thể và nghĩa vụ 
pháp lý của chủ thể cũng như phải thực sự thực hiện một cách 
nghiêm ngặt đối với các quyền, nghĩa vụ đã được quy định trong 
các quy phạm pháp luật đối với công dân. Để thực hiện pháp 
chế, đòi hỏi con người phải thể hiện hành vi của mình một cách 
hợp pháp. 


Về phía các tổ chức nhà nước và xã hội, trật tự pháp luật 
được bảo đảm khi nhà nước thực hiện đúng thẩm quyền quy 
định trong pháp luật và tổ chức, hoạt động của các tổ chức xã 
hội bảo đám nguyên tắc hợp pháp, phù hợp với lợi ích của các 
thành viên và toàn xã hội. 


Trật tự pháp luật là một hệ thống các mối quan hệ xã bội 


465 


trong đó con người thực hiện các hành vi hợp pháp. Về thực 
chất, trong mọi xã hội, trật tự pháp luật và pháp chế đều mang 
tính giai cấp; chúng có những đặc điểm giai cấp giống nhau. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, trật tự pháp luật và pháp chế 
đều có một mục đích chung, đó là xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa và sau đó là xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Do đó không 
nên đối lập giữa trật tự pháp luật và pháp chế. Tuy nhiên, vẫn 
phải phân biệt sự khác nhau giữa chúng. 


Cũng cần phân biệt trật tự pháp luật 0à trột tự xã hội. Trật 
tự pháp luật được hình thành trong quá trình thực hiện nhứng 
quy phạm pháp luật. Trật tự xã hội được tạo nên dưới tác động 
không chỉ của pháp luật mà còn của những quy phạm xã hội 
khác như đạo đức, tập quán, v.v... 

Khi nói đến trật tự xã hội là nói đến việc tôn trọng các 
quy phạm pháp luật, tôn trọng quyền và nghĩa vụ quy định 
trong các quy phạm đó. Các quan hệ xã hội không chỉ điều chỉnh 
bằng quy phạm pháp luật, mà còn bằng các quy tắc đạo đức, 
quy tắc chính trị. Việc thực biện tất cả các quy phạm, quy tắc 
đó có liên quan đến các môi quan hệ xã hội khác nhau. Hệ 
thống các quan hệ xã hội được điều chỉnh bằng các quy tắc xã 
hội và các quy phạm pháp luật tạo nên “trật tự xã hội”. Như 
vậy rõ ràng trật tự xã hội rộng hơn khái niệm trật tự pháp 
luật. Trật tự pháp luật chỉ là một phần của trật tự xã hội. Vì 
vậy theo lý luận nhà nước và pháp luật thì không phải mọi trật 
tự xã hội đều là trật tự pháp luật. Cho nên chỉ có các vi phạm 
các quy phạm pháp luật mới thuộc vào lĩnh vực “trật tự pháp 
luật”. Như vậy hai khái niệm đó không thể trùng nhau. 


Trật tự pháp luật là đặc thủ của xã hội có giai cấp, chỉ tồn 
tại trong xã hội có nhà nước và pháp luật. Còn trật tự xã hội 
tồn tại ở mọi xã hội, tuy nhiên mức độ của nó có khác nhau, 
sẽ tôn tại mãi mãi. 


466 


IV. NHỮNG BẢO ĐẦM ĐỐI VỚI PHÁP CHẾ VÀ TRẬT TỰ 
PHÁP LUẬT 


Trong khoa học pháp lý, người ta quan niệm những bảo 
đảm đối uới pháp chế dù trột tự phép luật là những điều kiện 
khách quan của sự phát triển xã hội uà những phương tiện do 
nhà nước uù các tổ chức xã hội tạo ra nhằm bảo đảmncho các chủ 
thể pháp luật thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật. 


Nhứng bảo đảm đối với pháp chế và trật tự pháp luật gồm: 
những bảo đảm kinh tế, nhứng bảo đảmchính trị; những bảo 
đảm tư tưởng; nhứng bảo đảm pháp lý và nhứng bảo đảm xã 
hội. 

- Những bảo đảm kinh tế - sự phát triển của nền kinh 
tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa là bảo đảm cơ bản đối với pháp chế và 
trật tự pháp luật. Nền sản xuất xã hội tạo ra những điều kiện 
nâng cao đời sống vật chất của nhân dân là cơ sở vứng chắc để 
mọi người thực hiện tốt nhứng quyền và nghĩa vụ của họ. Nền 
kinh tế phát triển và phồn thịnh sẽ loại bỏ nhứng nguyên nhân 
của nhiều vi phạm pháp luật. Những bảo đảm kinh tế là cơ sở 
của tất cả những bảo đảm khác đối với pháp chế và trật tự 
pháp luật. 


- Những bảo đảm chính trị - đó là tất cả các yếu tố của 
hệ thống chính trị, nền dân chủ xã hội. Ở nước ta yếu tố đặc 
biệt quan trọng trong nhứng bảo đảm chính trị là sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Nhà: 
nước xã hội chủ nghĩa là trung tâm của hệ thống chính trị, bảo 
đảm pháp chế và trật tự pháp luật bằng hoạt động có tổ chức 
trên cơ sở pháp luật của bộ máy nhà nước, bằng sự giáo đực 
cán bộ, nhân viên của mình ý thức pháp luật, tỉnh thần tôn 
trọng pháp luật. Trong hoạt động bảo đảm những quyền và 


467 


nghĩa vụ của các chủ thể pháp luật, nhà nước cân quan hệ chặt 
chẽ với các tổ chức xã hội. Sự phát triển toàn diện nền dân 
chủ, sự tham gia đông đảo của quân chúng nhân dân lao động 
và quản lý những công việc của nhà nước, đấu tranh phòng 
chống các tệ nạn xã hội, khuyến khích những sáng kiến của họ 
cũng góp phần củng cố pháp chế và trật tự pháp luật. 


- Những bảo đảm tư tưởng đối với pháp chế và trật tự 
pháp luật - là hệ tư tưởng Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
những giá trị tư tưởng và đạo đức của dân tộc, sự thống nhất 
của chính trị, tư tưởng và đạo đức, tình hứửu nghị giữa các dân 
tộc, sự phát triển trình độ văn hóa đặc biệt là văn hóa pháp lý 
của nhân dân. 


- Những bảo đảm pháp lý đối với pháp chế và trật tự 
pháp luật - là những hoạt động của cơ quan chuyên trách bảo 
vệ pháp luật nhằm đấu tranh với các vi phạm pháp chế và trật 
tự pháp luật, bảo vệ lợi ích của xã hội, quyên, tự do của công 
dân, ngăn ngừa những ví phạm pháp luật. Ở nước ta, các cơ 
quan bảo vệ pháp luật gồm: viện kiểm sát nhân dân, tòa án 
nhân dân, các cơ quan nội chính, thanh tra, v.v... 


Các cơ quan quyền lực nhà nước, hành pháp ngoài những 
chức năng cơ bản của mình còn thực hiện hoạt động kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện pháp luật. Ngày nay các tổ chức xã hội 
và quần chúng nhân dân cũng tích cực thực hiện giám sát việc 
tuân theo pháp luật, đây là bảo đảm pháp chế quan trọng. 


- Những bảo đảm xã hội đối với pháp chế và trật tự pháp 
luật là tổng thể những hoạt động, biện pháp, cách thức do các 
tổ chức xã hội thực hiện nhằm đấu tranh chống những vi phạm 
pháp luật. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp 
luật, công tác giáo dục của các tổ chức xã hội đối với những 
người vi phạm, hoạt động của các tổ chức xã hội nhằm cái tạo 
người vi phạm, sự kiểm tra và giám sát của các tổ chức xã hội 


468 


đối với việc thực hiện pháp luật. 


- Những bảo đảm pháp chế và trật tự pháp luật luôn 
phát triển thường xuyên, liên tục, chúng được củng cố và mở 
rộng cùng với sự phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. 


V. TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ TRONG GIẢI ĐOẠN HIỆN NAY 


Tăng cường pháp chế là một trong những yêu cầu khách 
quan và cấp thiết của công cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc 
tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội nước ta hiện nay: 


Nân kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa chỉ phát triển năng động và hiệu quả khi có sự điều 
chỉnh pháp luật đúng đắn của nhà nước và pháp luật được thực 
hiện nghiêm minh. 


Vấn đề xây dựng nền dân chủ ở nước ta cũng không thể 
tách rời việc tăng cường pháp chế. Thông qua tăng cường pháp 
chế, các quyền và tự do, lợi ích hợp pháp của công dân cũng 
như những thể chế dân chủ khác mới trở thành thực tế đời 
sống. 

Hiện nay, chúng ta đang thực hiện xây dựng và hoàn thiện 
nhà nước, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính nhà 
nước. Tăng cường pháp chế sẽ tác động trực tiếp tới công cuộc 
cải cách và nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước. 

Mặt khác, trong xã hội ta hiện nay, những vi phạm pháp 
luật, đặc biệt là tệ tham nhúng rất phổ biến. Cân tăng cường 
pháp chế để ngăn chặn và loại trừ những vi phạm pháp luật, 
cúng cế kỷ cương xã hội. 

Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, chúng ta phải thực hiện tốt một số biện pháp sau: 


469 


1. Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật 


Pháp luật xã hội chủ nghĩa là tiền đề của pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, muốn tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và quản 
lý xã hội bằng pháp luật, phải có một hệ thống pháp luật tương 
đối hoàn chỉnh và đồng bộ. 


Hiện nay, trong xã hội còn nhiều quan hệ xã hội cần sự 
điều chỉnh của pháp luật, nhưng chưa có pháp luật để điều chỉnh; 
trong số nhứng văn bản đã có, còn nhiều văn bản dưới luật hoặc 
chồng chéo nhau, hoặc đã lỗi thời. Tình hình đó, đòi hỏi chúng 
ta phải “từng bước bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật”, 
phải đẩy mạnh hơn nữa công tác hệ thống hóa pháp luật, loại 
ra ngoài hệ thống pháp luật những văn bản không còn thích 
hợp với thực tế cuộc sống, đồng thời chú trọng việc xây dựng 
và ban hành những đạo luật mới, nhất là các luật lệ về kinh tế, 
về an ninh xã hội; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
pháp luật, điều hết sức quan trọng là pháp luật phải phản ánh 
đúng quy luật khách quan và nhu câu xã hội xã hội chủ nghĩa, 
phản ánh đúng và phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, 
và có thể thực hiện được trong thực tế cuộc sống xã hội đang 
phát triển cực kỳ sinh động. 

Xây dựng pháp luật phải theo đúng thẩm quyền đã được 
quy định trong hiến pháp, đông thời phải bảo đảm mở rộng dân 
chủ xã bội chủ nghĩa. 

Cần phải tránh khuynh hướng cho rằng kinh tế - xã hội ta 
còn đang biến động chỉ cần xây dựng những văn bản pháp luật 
mang tính chất định hướng chung. Nhưng cũng phải tránh 
những quan điểm ban hành pháp luật không thiết thực đối với 
cuộc sống và quan điểm lấy chủ trương chính sách của Đảng 
thay cho pháp luật của Nhà nước. Quan điểm này cho rằng, 
đường lối, chính sách của Đảng linh hoạt, dễ vận dụng sáng tạo 
hơn pháp luật Nhà nước. 


470 


ø. Tổ chức tốt công tác thực hiện pháp luật 


Tổ chức thi hành pháp luật có liên quan đến mọi chủ thể 
pháp luật, là khâu trung tâm, quan trọng nhất của công tác 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, vì pháp chế và trật tự 
pháp luật xã hội chủ nghĩa chỉ hình thành khi mọi người hiểu, 
tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật. 


- Để mọi người thực hiện tốt pháp luật, trước hết phải đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhằm mục đích 
hình thành cho mọi người ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa. 
Ý thức pháp luật là tiền đề tư tưởng trực tiếp nhất cho việc 
xây dựng và thực hiện pháp luật. Đưa việc dạy pháp luật vào 
hệ thống các trường của Đảng, Nhà nước, kể cả các trường phổ 
thông, trung học, đại học, các trường của các đoàn thể. Cán bộ 
quản lý các cấp, các ngành, từ trung ương đến cơ sở phải có 
kiến thức quản lý hành chính và hiểu biết về pháp luật, pháp 
chế. Cân sử dụng nhiều hình thức và biện pháp để giáo dục và 
nâng cao ý thức pháp luật và làm tư vấn pháp luật cho nhân 
dân. Các cấp, các ngành, các đơn vị cơ sở phải thường xuyên 
lo củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế để tạo điều kiện cho 
việc nắm vứng và chấp hành nghiêm chỉnh những chế độ quy 
định của nhà nước ban hành. 


- Phải bảo đảm tuân thủ, sử dụng, thi hành và áp dụng 
đúng đắn pháp luật. Tuân thủ là tự kiềm chế, không vi phạm 
điều cấm thực hiện của pháp luật. Sử dụng là thực hiện các 
quyền mà pháp luật cho phép. Thi hành là thực hiện nghĩa vụ 
pháp lý. Còn áp dựng pháp luật là đặc quyền của các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. Áp dụng pháp luật là hành vỉ của các 
cơ quan nhà nước, mà chủ yếu là cơ quan hành chính nhà nước 
và tài phán nhà nước, để ban hành các quyết định cá biệt dưới 
hình thức văn bản cá biệt hoặc văn nói - ra lệnh, đưa ra một 
tình trạng pháp lý cho công dân hoặc tổ chức công dân, tổ chức 


471 


nhà nước, là sự cho phép, cấm đoán, bắt buộc hành động, quy 
định điều kiện, chế tài, v.v... Các quyết định cá biệt có tính đơn 
phương, chấp hành và buộc thi hành ngay, trong trường hợp 
cần thiết cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế thi hành các quyết 
định cá biệt đó. Áp dụng pháp luật là hoạt động không thể thiếu 
được trong tổ chức thực hiện pháp luật và bảo đảm pháp chế. 


Tóm lại, thực hiện pháp luật phải bảo đảm nguyên tắc công 
dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, còn 
nhà nước chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. 


3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện pháp luật 


Quản lý nhà nước là sự tác động có tổ chức, có hệ thống 
bằng pháp luật, nhằm điều chỉnh có hiệu lực, hiệu quả các quan 
hệ xã hội theo ý chí của nhà nước. Trong quá trình tác động 
điều chỉnh pháp luật, phải thường xuyên tiến hành công tác 
kiểm tra, giám sát, loại trừ những hành vi không hợp pháp ra 
khỏi đời sống pháp chế nhà nước. Có thể hiểu công tác kiếm 
tra, giám sát là một khâu nằm trong quá trình quản lý nhà 
nước, thiếu khâu này bất thành quản lý. Mục đích của công tác 
kiểm tra, giám sát là phát hiện những sai sót trong quá trình 
thực hiện pháp luật để kịp thời uốn nắn, sửa chứa những sai 
sót đó. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát nằm trong quá trình 
điều chỉnh pháp luật của nhà nước. 


Kiểm tra, giám sát là trách nhiệm chung của các cơ quan 
nhà nước, các tổ chức xã hội, các tập thể lao động và mọi công 
dân, nhưng trực tiếp là các cơ quan dân cử, các cơ quan kiểm 
tra, thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân. Phải tăng cường 
vai trò, vị trí, chức năng, kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh hoạt 
động của các cơ quan trên, nhằm phát huy vai trò của chúng 
trong củng cố, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


472 


Công tác kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật phải đặc 
biệt coi trọng việc bảo đam quyền khiếu nại, tố cáo của công 
dân đối với những hành vi vi phạm pháp luật; việc kiểm tra, 
giám sát phải quán triệt nguyên tắc đân chủ xã hội chủ nghĩa, 
phối hợp tốt hoạt động của các cơ quan chuyên trách, với hoạt 
động của các đoàn thể xã hội và từng công đân. Phải “dùng sức 
mạnh của pháp chế xã hội chủ nghĩa kết hợp với sức mạnh của 
dư luận quần chúng để đấu tranh chống những hành vi ví phạm 
pháp luật”. 


4. Kiện toàn các cơ quan quản lý nhà nước và tư pháp 


Pháp chế phụ thuộc chủ yếu vào việc thi hành và áp dụng 
pháp luật của các cơ quan hành chính và các cơ quan tư pháp. 
Vì vậy, muốn tăng cường pháp chế xã hội chú nghĩa, phải kiện 
toàn các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan tư pháp gọn nhẹ, 
có chất lượng cao, với một đội ngũ có phẩm chất chính trị và 
năng lực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, và 
khả năng thực hiện thẩm quyền. 


Đổi mới tổ chức và cách làm việc của chính phú, sắp xếp 
lại các bộ, các cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc chính phủ 
một cách hợp lý, gọn nhẹ. Sửa đổi cơ cấu tổ chức, phương thức 
hoạt động và chế độ làm việc của ủy ban nhân dân các cấp, sắp 
xếp lại sở, phòng, ban chuyên món một cách hợp lý gọn nhẹ, 
có hiệu quả. 


Kiện toàn, đổi mới một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ 
của hệ thống tư pháp (tòa án, viện kiểm sát). Bảo đảm việc bắt 
người, giam giữ người, xét xử và thi hành án nghiệm minh, 
đúng pháp luật. Thiết lập cơ chế giám sát tính hợp hiến của 
luật, tính hợp pháp của văn bản pháp quy, văn bản cá biệt, hoàn 
thiện hệ thống tài phán, trước hết thực hiện tốt hoạt động, tài 
phán kinh tế; thiết lập tòa án hành chính để chống lại có hiệu 


473 


lực các hiện tượng lạm dụng quyền lực, tham nhũng và giữ gìn 
trật tự kinh tế - xã hội. 


Các cơ quan tư pháp phải bảo đảm mọi hành vi vi phạm, 
tội phạm phải được xử lý; không xét xử theo kiểu: “quan xử 
theo lễ, dân xử theo hình”; phải tôn trọng nguyên tắc thẩm 
phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 


Việc kiện toàn các cơ quan quản lý nhà nước và tư pháp 
phải gắn liền việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ 
quản lý nhà nước và xét xử. 


Cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ tư pháp nhất thiết phải 
là những người nắm vứng pháp luật, để quản lý nhà nước theo 
đúng pháp luật; phải đấu tranh khắc phục nhứng nhận thức 
không đứng đắn, không đây đủ về pháp luật, pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, dẫn đến không tôn trọng và không kiên quyết bảo 
vệ pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


5. Sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa 


Công tác tăng cường pháp chế phải đặt dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Các cấp ủy Đảng từ trên xuống dưới phải thường 
xuyên lãnh đạo công tác pháp chế, tăng cường cán bộ có phẩm 
chất và năng lực cho lĩnh vực pháp chế và kiểm tra chặt chế 
cho hoạt động thực hiện pháp luật của các cơ quan tư pháp. 


Mọi cơ quan, tổ chức, đảng viên của Đảng phải thực biện 
đúng pháp luật, không can thiệp, làm thay thẩm quyền của các 
cơ quan, công chức nhà nước. 


474 


MỤC LỤC 


I..8.1.1.18.. 7... Tế da jaaAÕẢ..- 


Phần mở đầu 


Chương I KHÁI QUÁT CỦA LÝ LUẬN CHUNG 
VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT........................... 8 
I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA LÝ LUẬN CHUNG VỀ 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT............................................ 8 
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LÝ LUẬN CHUNG 
VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT.................................-----------c-- 14 
II. KHÁI QUÁT CÁC HỌC THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT......................................... 18 


Phần thứ nhất 


LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC 
Chương II NGUỒN GỐC VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG 


CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC...........................cosieesse 32 
I. NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC..............................cS55c22cScceeerrvee 32 
IL CÁC DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC................... 44 


Chương THỊ BẢN CHẤT, HÌNH THỨC, 
CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC, 


BỘ MÁY NHÀ NƯỚC, KIỂU NHÀ NƯỚC .......47 
I KHÁI NIỆM NHÀ NƯỚC VÀ BẢN CHẤT CỦA NÓ................ 47 
II. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC.............................. nvc2ieeeeeeseree 51 
II. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC...................................- sen 57 
[Ÿ: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC... (002cc ca 0 Guiảy tàn gi 1404 All 864% 60 
V. CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC TRONG LỊCH SỬ...........................-- 63 

Chương IV NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ VÀ 

NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN .......... ecceeseeesseeeee „68 

I. NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ..................................ce-cee 2Huan8i0iWfSidyiEaol 68 


II NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN.......................... 222222222 22 22a 79 


Chương V NHÀ NƯỚC TƯ SẲN ........................-..esesskeveososeccoscaee 93 
1L. SỰ XUẤT HIỆN, BẢN CHẤT VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT 
TRIÊN CỦA NHÀ NƯỚC TƯ SẢN.............................-s.sesvc 98 
II. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC TƯ SẢN.............................. 101 
II. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC TƯ §ẢN....................................-- 106 
IV. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TƯ §ẢN.................................cceecncrxe 112 
Chương VĨ ` SỰ RA ĐỜI, BẢN CHẤT, HÌNH THỨC, CHỨC 
NĂNG NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA........ 120 
I. SỰ RA ĐỜI CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA............ 120 
II BẢN CHẤT CỬA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.......... 128 
II. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA................. 125 
IV. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.....136 
Chương VII BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA............................ aaeulooid'146 


I. KHÁI NIỆM BỘ MÁY NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA....146 
II. NHỨNG NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC.............................. 20s H222 sen ee 149 
HI. VẤN ĐỀ CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THEO 

HƯỚNG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP cảng VIỆT 


h0 `... n6 6 ố hố cố 154 

Chương VII_— NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH 
TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA... NfucBSMioneoadklTS5 

I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CÚA HỆ THỐNG CHÍNH 
TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.................................. St 222 se 158 

IL CƠ CẤU CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ 
NHA beat cDEf Gvib A n6 200115181864 x0afffoa n6) 160 

11. VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG 
GIAI ĐOẠN HIỆN NAY................................. nh hen sưu 172 


478 


Chưởng IX — SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DÂN CHỦ XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CƠ 
BẢN MỞ RỘNG DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ 
NGIHÀ Ta escal0nÔ00EiItitetl2besebidtesgecudinve 175 
I. MỞ RỘNG DÂN CHỦ LÀ QUY LUẬT KHÁCH QUAN 
CỦA SỰ PHÁT TRIỀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ 


HỘI -CGHUUNGH PÃ 9% n0 1200000 n0 rotLoaondictE08n2 hon sáo: 175 

IL CÁC HÌNH THỨC DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA........ 176 
II PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN MỞ RỘNG DÂN CHỦ 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA........................................ 181 

Chương X NHÀ NƯỚC VÀ CÁ NHÂN................................... 184 

I. QUAN NIỆM VỀ CÁ NHÂN................................................. 184 


IL BẢN CHẤT CỦA MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ GIỮA 
NHÀ NƯỚC VÀ CÁ NHÂN TRONG CHỦ NGHĨA 


IH. CÁC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ 
GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ CÁ NHÂN TRONG CHỦ NGHĨA 


Phần thứ hai 


LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT 
“Chương XI NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT 


CỦA PHÁP LUẬẨ TT quốc oisngeienbil426x10ssf 198 

I NGUỒN GỐC CỬA PHÁP LUẬT....................................... 198 

II. BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT................................- 255-221 eeerree 201 
II. CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA PHÁP LUẬT VỚI CÁC HIỆN 

TƯỢNG XÃ: HỘT KHẢO ụav 21286 van fuGgfdbiaioobadcadE n6 204 

IV. CÁC THUỘC TÍNH CỦA PHÁP LUẬT..........................-----: 214 


V. CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHÁP LUẬT................................... 222 


477 


Chương XII KIỂU PHÁP LUẬT VÀ 


HÌNH THỨC PHÁP LUẬTT..................................... 225 
Ï.EIỀU EHẨÁP THÂT cac gÀi0Soa6MonueerlOsulisàsse 225 
II HÌNH THỨC CỦA PHÁP LUẬT....................................... 227 
Chương XII  PHÁP LUẬT CHỦ NÔ VÀ 
PHÁP LUẬT PHONG KIẾN................................... 233 
I. PHÁP LUẬT CHỦ NÔ................................................ 233 
IL PHÁP LUẬT PHONG KIẾN...........................522S S228 te. 237 
Chương XIV PHÁP LUẬT TƯ SẢN...........................................e 242 
I. BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT TƯ SẢN..........................2222 22c 242 
II. NGUỒN (HÌNH THỨC) CỦA PHÁP LUẬT TƯ SẢN........... 248 
Chương XV ” PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.................. 253 
I BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHÍA........... 253 
II. VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.............. Sả~ 
II. GIÁ TRỊ XÃ HỘI CỦA PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ 
II E15: 7 MT TIÊN FIA TÔ NI DU NGA. 267 
IV. CÁC NGUYÊN TÁC CỦA PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ 
0810.777777 8756 ốẽ. xã. sa 269 
V. HIỆU QUÁ CỦA PHÁP LUẬT............................................... k2„.l 
Chương XVI — QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VỚI CHÍNH 
TRỊ, ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.............276 
1. QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VỚI CHÍNH TRỊ TRONG 
CHỮ NGHI XÃ HỘI 2t l2i2xậx 0i0uo60a roiand 28 TĐAC 276 
II. QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VỚI ĐẠO ĐỨC TRONG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI................................................... 281 
Chương XVII Ý THỨC PHÁP LUẬT.. Xuốn bao T30 0pa6t:2BR 
I KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA Ý THỨC PHÁP LUẬTZ#% 
1I - CƠ CẤU CỦA Ý THỨC PHÁP LUẬT.............................. 293 
II. QUAN HỆ GIỨA Ý THỨC PHÁP LUẬT VỚI PHÁP 
1075 k8 O0 1n... ốc 288 


IV. VĂN HÓA PHÁP LÝ VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.............. 299 
Chương XVHI XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, 
HÌNH THỨC (NGUỒN) CỦA 
PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA................ 303 
I. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC CỦA HOẠT ĐỘNG 


XÂY DỰNG PHÁP LUẬT......................... 303 
II. KHÁI NIỆM HÌNH THỨC (NGUỒN) PHÁP LUẬT............. 307 
II. CÁC LOẠI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT............. 309 
IV. HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.....314 
V. HỆ THỐNG HÓA PHÁP LUẬT.................. 5 2222 316 


VI. PHÂN BIỆT VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP, 

LẬP QUY TRONG ĐIỀU KIÊN CẢI CÁCH NỀN HÀNH 
CHÍNH NHÀ NƯỚC 06 60000 005 6sb62ssi set 318 
Chương XIX HỆ THỐNG PHÁP LUẬT..................................... 332 
I. KHÁI NIỆM VÀ CẤU THÀNH HỆ THỐNG PHÁP LUẬT....332 


II. CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 


NT TM ÌMG no 2 0100656 qv24g1nAnais©Afosomssfho san aief 340 
II. QUAN HỆ GIỮA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ HỆ 
THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.................. phế 
Chương XÃ — SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ 
CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT..... 357 
I. KHÁI NIỆM SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT........ ..... ST 
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA 
ĐH LÁT ác 2 12 cố ok c0 bi xeasbai bao C610 0iseudee 360 
II. CÁC GIAI ĐOẠN VÀ CÁC YẾU TỐ ĐIỀU CHỈNH CỦA 
12477.9 sð tần) 3Ã... ẽh ốc nh 364 
IV. CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT...........................- 369 


. V. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN HOÀN THIỆN CƠ 
CHẾ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT HIỆN NAY Ở NƯỚC 


479. 


Chương XXT QUY PHẠM PHÁP LUẬT................................... 374 


I. KHÁI NIỆM QUY PHAM PHÁP LUẬT............................. 374 
II CẤU TRÚC CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT........ ` 385 
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỂ HIỆN CỦA QUY PHAM 
PHÁP LUẬT TRONG CÁC ĐIỀU LUẬT........................... 392 
IV. PHÂN LOẠI CÁC QUY PHẠM PHÁP LUẬT....................... 394 
Chương XXII QUAN HỆ PHÁP LUẬT... dân hÀÄ,c0udabo 399 
I KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI QUAN HỆ PHÁP LUẬT....... 399 
II - CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT........................... 404 
II QUYỀN CHỦ THỂ VÀ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ................... 408 
II. KHÁCH THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT......................... 410 
IV - SỰ KIÊN PHÁP LÝ.......... "ốc ii 


Chương XXII THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 
VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ................................. 416 


I. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT....................................................- 416 
IL KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM ÁP DỤNG PHÁP LUẬT.............419 
II CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG PHÁP 


IÙ TT Di À2 26 8 00848000 68A00A1672/6A20/0ÐS2NGecchosudlbtkle 423 
IV. VĂN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT............. ` 426 
V. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT DỰA VÀO CÁC QUY PHAM 

TIENG TP e6 01000100 d0 416 tcalea tiosudlxtVA Nhat 429 
VI GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT............................................c: 55c cằ: 431 


Chương XXIV HÀNH VI HỢP PHÁP, VỊ PHẠM 
PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ... 436 


I. HÀNH VI HỢP PHÁP............................................... 436 
I - VI PHẠM PHÁP LUẬT................... 1"... . 439 
II. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.................................................... 447 


480 


Chương ÄXXV PHÁP CHẾ VÀ TRẬT TỰ PHÁP LUẬT 
TRONG XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.......... 


Í- KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA PHÁP CHẾ 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.............................. s22 520cm 


II. TRẬT TỰ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA................ 


IV. NHỨNG BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI PHÁP CHẾ VÀ . TỰ 
PHÁP LUẬT.. 


V. TĂNG CƯỜNG PHÁP b bHẾ Í TRONG GIẢI ĐOẠN Trên: 


481 


LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC 
VÀ PHÁP LUẬT 


TS. ĐINH VĂN MẬU 
TS. PHAM HỒNG THÁI 


==--——— Ni S-——— 
Chịu trách nhiệm xuất bản 
DẶNG TẤN HƯỚNG 
Biên tập : MAI KHOA 
Sửa bản ïn : KIM ANH 
Bìa : PHAN LÊ THẮNG 
Thực hiện liên kết 
Nhà sách 45 Định Tiền Hoàng 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP ĐỒNG NAI 
Số 4 Nguyễn Trãi, TP. Biên Hòa Đồng nai 
ĐT : (061)822613 — ban biên Tập :(061)825292 
Ban giám đốc :(061)847884 


In 1000 cuốn khổ 14 x20 tại Xí Nghiệp In Bến Thành. Số 
đăng ký KHXB: 3/1258. Cục xuất bản cấp ngày 26-10-2000, 
Quyết định xuất bảr số :75 ngày 25-12-2000. In xong và 
nộp lưu chiểu tháng 02/2001 


